_ KINH 
TỨ THẬP NHỊ 
CHƯƠNG 


THÍCH VIÊN LÝ 
Dịch & Giảng 


PHẬT THUYÉT 
TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH 


THE BUDDHA SPEAKS THE SUTRA 
OF EORTY-TWO CHAPTERS 


Éš mš DU ƑƑ _ 5S 


Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan 
đông dịch 


Bodhi 
Rgguid 
DN Publishing 


KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 
Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan đồng dịch 
THÍCH VIÊN LÝ Dịch & Giảng 


DN Publishing 
Xuất bản lần thứ Nhất, 2019 


Thích Viên Lý ° Copvright 2019 
Tranh bìa: Họa sĩ Đinh Trường Chỉnh 
Thiết kế bìa & dàn trang: Lê Giang Trần 


DUYÊN KHỞI 


Tất cả chúng ta, từ khi vừa mở mắt chào đời, ai 
nấy cũng đều có những mưu cầu hạnh phúc cho riêng 
mình. Tuy nhiên, hạnh phúc mà con người đang tìm 
kiếm thật ra chỉ là mộng tưởng, bào ảnh, không chân 
thật. Hạnh phúc đó chỉ thoáng qua trong giây phút 
ngắn ngủi rồi lại đưa chúng ta bước vào vũng lầy 
của vô minh, khổ lụy. Đã mấy ai biết tìm ra nguyên 
nhân thật sự dẫn đến khổ đau và khao khát đi tìm con 
đường diệt khổ. Chỉ có Đức Thế Tôn, đấng đã mở ra 
cho nhân loại một quang lộ giải thoát, giúp cho nhân 
sinh xây dựng nếp sống an lạc, hạnh phúc đích thực 
trong hiện tại và vô lượng kiếp về sau. 

Kho tàng giáo lý mà Ngài đã dày công hoằng 
dương trong suốt 49 năm khi Ngài còn trụ thế vẫn 
còn lưu lại cho đến ngày nay, bất chấp mọi không 
gian và thời gian, chân lý của Ngài hoàn toàn tinh 
túy và luôn có giá trị tuyệt đối. Phù hợp với mọi căn 


6 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cơ trình độ và đáp ứng được những nhu cầu tâm linh 
thiết thực của nhân sinh trong mọi thời đại. 

Bộ Kinh Tứ Thập Nhị Chương này là những 
pháp hành vô cùng thiết thực giúp người thực hành 
đạt được mục tiêu tối hậu của việc giải thoát sanh tử 
khổ đau để đạt đến chân hạnh phúc, an lạc. 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một trong những 
quyển Kinh mà chúng tôi đã thuyết giảng trong 
chương trình “Sống Đúng Chánh Pháp” trên đài 
truyền hình. 

Do nhu cầu của số đông, chúng tôi đã dành thì 
giờ để chuyển dịch Kinh Tứ Thập Nhị Chương này 
từ Hán văn sang Việt ngữ. Bản Hán văn của Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương mà chúng tôi chọn để dịch là bản 
thông dụng hiện nay, vì Kinh 1ý Thập Nhị Chương 
bằng Hán văn không phải chỉ có một bản duy nhất 
mà có những bản dịch khác nhau từ chữ Phạn sang 
chữ Hán. Hiện nay cũng có một số bản dịch bằng 
tiếng Việt, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Bản 
tiếng Anh được sử dụng trong cuốn Kinh này là bản 
dịch của Thiền sư Daisetsu Teitaro Suziki. Ngoài 
việc dịch bản chữ Hán sang tiếng Việt chúng tôi đã 
phiên âm phần Hán-Việt và in kèm bản chữ Hán 
cũng như bản dịch tiếng Anh để giúp cho những ai 
cần sử dụng Hoa ngữ và Anh ngữ có thể dễ dàng hơn 
trong việc tham cứu. 

Hy vọng những đóng góp nhỏ bé của chúng tôi sẽ 
giúp cho những người có duyên lành với Phật pháp 
sẽ có được một đời sống thật sự an lạc và giải thoát. 


KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG = Ø/ch & Giảng = THÍCH VIÊN LÝ 7 


Với những Phật sự khác đa đoan bên cạnh việc 
thuyết giảng, dịch thuật và sáng tác, chắc chắn không 
sao tránh khỏi những khiếm khuyết ngoài ý muốn, 
do vậy cúi mong các bậc cao minh bi mẫn chỉ giáo 
để trong lần tái bản, Kinh Tứ Thập Nhị Chương này 
sẽ được hoàn hảo hơn. 

Nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tôn, thế 
giới hoà bình, chúng sanh an lạc. 

Tỳ Kheo Thích Viên Lý 
Chớm Đông 2017 


DẪN NHẬP 





Kinh Tứ Thập Nhị Chương (IEñ+2PU-†— *š‡Š) là 
bộ kinh đầu tiên được dịch từ Phạn ngữ sang Hán 
văn, gồm có 42 Chương, được tuyển chọn và ghi lại 
những lời giảng dạy của Đức Phật từ nhiều bộ kinh 
khác nhau trong Kinh Tạng của Phật Giáo. 





Cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa thống 
nhất về lịch sử truyền bá của bộ kinh này. Tuy nhiên, 
căn cứ theo sử liệu của Phật Giáo Trung Quốc thì, 
năm 67 Tây lịch vào thời Hậu Hán, ngài Ca Diếp Ma 
Đằng (Kashyapa-maganta) và ngài Trúc Pháp Lan 
(Gobharana) đã dịch Kinh 1 Thập Nhị Chương từ 
Phạn ngữ sang Hán văn, và được một số dịch giả 
khác phiên dịch, trong đó bao gồm bản dịch của Hiếu 
Minh hoàng đế thời Tiền Tần, bản dịch của Ngô Chi 
Khiêm, bản dịch của Tống Nhân Tông hoàng đế chú 
giải của đời nhà Minh v.v... 


10 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Tại Việt Nam cũng có một số bản dịch, trong đó 
gồm có bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang, 
Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Hòa thượng Thích 
Hoàn Quan, học giả Đoàn Trung Còn v.v... 


Theo Hòa thượng Thích Trí Quang thì Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương có hai bản chính, gọi tắt là bản 
A và bản B. Bản A là bản xưa nhất nằm trong Đại 
Tạng Kinh, bản Đại Chính, quyển 17, trang 722- 
724 có vào khoảng thời Hậu Hán hoặc Tam Quốc. 
Bản B là bản hiện đang lưu hành, nằm trong Thái 
Hư Toàn Thư, tập 6, trang 1-74. Bản B này được 
sửa chữa từ bản A mà thành, có sớm nhất cũng vào 
đầu nhà Tống. 

Theo sử truyền, vào thời Đông Hán (cũng gọi là 
Hậu Hán), năm thứ ba, triều đại Vĩnh Bình (z3 32). 
Minh Đế (H] 7) nằm mộng thấy một người bằng 
vàng có hào quang trên đầu bay vào cung. Khi tỉnh 
giấc, nhà vua hỏi triểu thần xem giấc mơ của ông có 
ý nghĩa như thế nào. Quan Thái Sử Phó Nghị (3z) 
tâu rằng: “Đấy là hảo tướng của Đúc Phật A Di Đà, 
Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc. ” 

Sau khi nghe lời giải thích của Quan Thái sử Phó 
Nghị, Minh Đế đã cử một phái đoàn gồm 1§ người, 
đi về hướng Tây tức nước Ân Độ để thỉnh kinh. 


Đang trên đường đi thì phái đoàn gặp ngài Ca 
Diếp Ma Đằng và ngài Trúc Pháp Lan, chở nhiều bộ 
kinh sang Trung Quốc trên lưng con bạch mã. Vì vậy 
Minh Đế truyền lệnh cho xây Chùa Bạch Mã tại kinh 
đô Lạc Dương và cung thỉnh hai vị Pháp sư ở lại để 




















KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG = Ø/ch & Giảng = THÍCH VIÊN LÝ 11 





dịch Bộ Kinh 7⁄ Thập Nhị Chương (bãtJH-† — *š 
#6) từ Phạn Ngữ sang Hán Văn. 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương nội hàm những giáo 
lý trọng yếu của Phật Giáo. Những hành giả có thể 
dùng Kinh Tứ Thập Nhị Chương như hành trang cần 
thiết trên lộ trình hướng đến giải thoát, giác ngộ. 


KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 
h ã DỤ - _— 5S 


THE BUDDHA SPEAKS THE SUTRA OF 
FORTY-TWO CHAPTERS 


¡5 - JUSŠFElễ. “#;Xl]Inlã 
Hán Văn: 
E.fnkÌHE › fERIRHIE - HỆẤKZðiili ° RẺ ấy ö 
l ° LE KHE ° ÊñH MÌNH ° JÈ|EWƑ 7H s RẾ 
Dã ki s FÝ{RBR/JIŠ# Thị À, › IijãðZ3Š 5# › 1§ 
HữErfRfĂtäl5Sš › ›sKlbiẾIL ‹ Hf##xït › 
——Bfllff ° Â?3Zttến ° IIIIIRff ft 


Phiên Âm: 
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Hậu 
Hán, Ca Diễếp Ma Đăng, Trúc Pháp Lan đồng 
dịch. 
Thế Tôn thành Đạo dd, tác thị tw duy: “Ly 
dục tịch tịnh, thị tôi vi thắng!” Trụ đại Thiền 
định, hàng chư ma đạo. U Lộc-dã uyễn trung, 
chuyển Tú-Đó-Pháp-Luân, độ Kiều-Trần-Như 
đẳng ngũ nhân, nhỉ chứng Đạo quả. Phục hữu 
1)-khuưu sở thuyết chư nghỉ, cầu Phật tiễn chứ. 
Thế-Tôn giáo sắc, nhất nhất khai ngộ, hiệp 
chưởng kính nặc, nhỉ thuận Tôn-sắc. 


14 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Việt dịch: 
Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn suy nghĩ 
rằng: Xa lìa dục vọng, tịch lặng thanh tịnh là 
thù thăng nhất. An trụ Đại Thiền-định, Đức 
Phật hàng phục các ma. Tại vườn Lộc-dã- 
uyễn, chuyên Pháp-luân (thuyết giảng pháp) 
Tứ Đế, độ năm (anh em Tôn giả) Kiều-Trần- 
Như, chứng được Đạo quả. Lại có Tỳ-kheo, 
trình bày những chỗ còn nghỉ, cầu Phật chỉ 
dạy điều øì nên tiến, việc øì nên ngưng. Đức 
Thế Tôn dạy bảo, ai cũng khai ngộ nên đều 
chắp tay cung kính, vâng thuận theo sự chỉ 
dạy của Noài. 

Anh ngữ: 
Having attaned Buddhahood, the World-honored 
One thought thus: ““Io be free from the passions and 
to be calm, this 1s the most excellent Way.” 
He was absorbed 1n Great Meditation, subdued all 
evil ones, and in Deer Park caused to revolve the 
Wheel of Dharma, which was the Fourfold Truth 
and converted the five Bhikshus, Kaudinya, cfc., 
Introducing them to attain Enlightenment. 
Agaimm, there were other Bhikshus who 1mplored 
the Buddha to remove therr doubts, which they had 
concerning his doctrine. The World-honored One 
1llumined all their minds through his authoritative 
teachmnøs. The Bhikshus, Joiing ther hands 
and reverentially bowing, followed his august 
Instrucfions. 


KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG s Øjch & Giảng » THÍCH VIÊN LÝ 15 


Lược giảng: 


Pháp Môn Thù Thắng: Xa Lìa Tham Dục 


Phần Tựa Kinh Tứ Thập Nhị Chương đặc biệt 
nhấn mạnh “Ly đục tịch tĩnh, thị tốt vi thắng. ” Xa lìa 
tham dục, an trụ trong tĩnh lặng, thanh tịnh là pháp 
môn thù thắng nhất; chỉ với tâm đại định mới hàng 
phục được ma quân, đó là lời mà Đức Phật đã lên 
tiếng cảnh tỉnh. Tuy nhiên, muốn có được tâm an 
định, Đức Phật dạy: Phải tránh xa tham dục. Xa lìa ái 
dục là điều kiện tiên quyết. 

Tựa của kinh tuy ngắn nhưng rất cô đọng, sâu sắc. 
Sau khi thành đạo, Đức Phật đã chuyển vận bánh xe 
chánh pháp lần đầu tiên, Ngài đã giảng dạy bốn sự 
thật mầu nhiệm mà chúng ta thường nghe qua thuật 
ngũ “7 Diệu Đế” (JHlUãñi Sa. Catväry ãryasatyämi, 
p1. Caffãri ariya-saccäni) nhằm độ thoát cho năm anh 
em Tôn Giả Kiều Trần Như: Mã-Thắng (AshvajiÐ, 
Tiểu Hiền (Subhadra), Ma-Ha-Nam (Mahanama- 
kulika), Kiểu-TrầnNhư (Ajnata-kaundinya) và 
Thập-Lực-Ca-Diếp (Dashabala-kashyapa). Lúc này 
chư vị Tôn Giả đang còn tu tập phương pháp khổ 
hạnh tại vườn Lộc Dã. 


Con Đường Thoát Khổ 

Vì đã thấu triệt toàn bộ nỗi khổ trong luân hồi 
sinh tử, Đức Phật đã quán sát và tìm ra cội nguồn 
khổ đau cũng như phương pháp tận diệt những mầm 
mống khổ đau để có được giải thoát an lạc; do vậy 


16 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


ngay trong bài pháp đầu tiên, Ngài đã dạy về Bốn 
Chân Lý vi diệu. Qua đó cho thấy Ngài như một vị 
lương y siêu việt, biết rõ bệnh trạng và thấu hiểu mọi 
căn nguyên của bệnh nên có thể chữa lành bệnh khổ 
cho chúng sanh. Sự thật này đã được Đức Phật dạy rõ 
trong Kinh Chuyển Pháp Luân: 

“Trị kiến phát sinh, minh sát phát sinh, tuệ giác 
phát sinh, hiểu biết phát sinh, minh kiến phát sinh 
trong ta, về những điều mà từ trước ta chưa từng 
nghe đến: 

- Đây là Sự Thật Tuyệt Đối về Khổ, khổ đế này 
cân phải được liễu triệt (parinneya), khổ đế này đã 
được liễu triệt (parinnaia). 

- Đây là Sự Thật Tuyệt Đối về Nguồn Gốc của 
Khổ, Tập Đế này phải được đoạn diệt (pahatabba), 
Tập Đế này đã được đoạn diệt (pahinam). 

- Đây là Sự Thật Tuyệt Đối về Sự Diệt Khổ, Diệt 
Đế này phải được chứng ngộ (sacchikatabba), Diệt 
Đế này đã được chứng ngộ (sacchikatam). 

- Đây là Sự Thật Tuyệt Đối về Con Đường Diệt 
Khổ, Đạo Đế này phải được hành trì (bhavetabbam), 
Đạo Đế này đã được hành trì (bhavitam). 

Này các vị Tỳ Kheo, khi nào mà sự hiểu biết và 
nhận thúc này của ta với ba vòng chuyển và mười 
hai kết hợp về bốn Sự Thật Tuyệt Đối đó - không tinh 
thuân, ta không thể khẳng định rằng ta là Bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác, vượt hơn tất cả mọi loài trong vũ 
trụ, chư thiên, ma quỷ, phàm phu, tu sĩ, vua chúa và 


KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG = Ø/ch & Giảng = THÍCH VIÊN LÝ 17 


thường dân. Tuy nhiên, ngay khi sự hiểu biết và nhận 
thức nây của ta - với ba vòng chuyển và mười hai kết 
hợp về Bốn Sự Thật Tuyệt Đối đó — hoàn toàn thật sự 
tỉnh thuần, ta đã khẳng định rằng, ta là Bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác, vượt hơn tất cả mọi loài trong vũ 
trụ, chư thiên, ma quỷ, phàm phu, tu sĩ, vua chúa và 
thường dân. Tuệ giác và tri kiến phát khởi trong ta: 
Sự Giải Thoát đã xảy ra. Đây là kiếp sống cuối cùng. 
Không còn phải tái sinh nữa. ” 

Chân lý về con đường dẫn đến sự chấm dứt Khổ 
(dukkha — nirodha — gamini — patipada — arlya — 
sacca) đó là Tứ Diệu Đế: 


1. Xác định thực trạng khổ đau: 
Khổ đế (Dukkha) 


Đây là một sự thật rõ ràng, là chân lý chắc 
chắn mà Đức Phật đã khăng định để giúp cho chúng 
sinh thấy tất cả những khổ đau mà họ đã và đang 
gánh chịu. Đức Phật dạy, tất cả mọi phiền não trên 
thế gian này đều gọi là khổ. Phiền não ở đây không 
chỉ riêng cho trạng thái đau buồn, mà là mọi hình 
thức khoái lạc đặc biệt là dục lạc; dù là hạnh phúc 
hay khổ đau đều mang mầm mống của bệnh khổ. 
Phiền não ở đây là tham, sân, s1, mạn, nghi, ác kiến... 
Chúng luôn quấy rầy tâm thức con người, làm cho 
con người mất đi trạng thái tâm tĩnh lạc. 

Nói đến khổ là nói đến con số không thể biểu đạt, 
vì sự đau khổ quá nhiều, vì thế nên ta thường nghe 
rằng, cuộc đời là bể khổ, tuy nhiên, dù khổ đau vô 


18 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


lượng nhưng có thể thu phối trong Tam khổ và Bát 
khổ. 
Ba thứ khổ (tam khổ) gôm có: 

- Khổ khổ (sa. dukha-duhkha): Nghĩa là khổ vì 
những nỗi khổ như đói khát, bất công, chiến tranh 
v.v...; hiểu một cái đơn giản thì, cái khổ này chồng 
lên cái khổ kia. 

- Hành khổ (sa. samskãra-duhkha): Nghĩa là cái 
khổ bao hàm cả ba cõi do sự sinh tử luân hồi. Sự đau 
khổ nối tiếp vận hành từ đời này sang đời khác khi 
chưa đạt giải thoát giác ngộ. 

- Hoại khổ (sa. viparinäma-duhkha): Nghĩa là 
khổ vì sự thay đổi, hủy hoại. Mọi vật trong thế gian 
này đều bị chi phối bởi luật vô thường, có nghĩa là 
không có gì là bất biến, cố định mãi mãi. Có sinh tất 
phải có diệt, có kết tụ tất có phân ly, do vậy khi đối 
diện với những hủy hoại đó, tâm thức chưa thực sự 
tỉnh thức của chúng ta cảm nhận vô số khổ đau. Nên 
hiểu rằng, vì tâm chưa tỉnh thức nên không phải là 
chơn tâm; với một tâm thức điên đảo, mộng tưởng 
nên khi đối diện với vô thường tất nhiên khổ đau 
sanh khởi. Vô thường bao gồm cả thân, tâm và hoàn 
cảnh và, vì vô thường nên khổ đau. Vô thường, Khổ, 
Vô ngã là ba dấu ấn quan trọng của Phật giáo (Tam 
Pháp Ấn). 

Xin được đặc biệt nhấn mạnh: Điều quan trọng 
mà chúng ta cần lưu ý đó là, vì mọi sự đều vô thường 
nên khổ. Trong mọi sự đó hay nói theo thuật ngữ của 


KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG + Øjch & Giảng » THÍCH VIÊN LÝ 19 


Phật giáo: “các pháp” bao gồm cả tâm pháp, chính vì 
vậy mà khi tâm chưa đạt được trạng thái hằng thường 
tức là chân tâm thì vẫn còn bị khổ đau chi phối. Do 
vậy Tam Pháp Ấn của Phật giáo đã khẳng định Vô 
thường (Anitya), Khổ (Dukkha), Vô ngã (Anatma). 

Sinh ra trong cuộc đời không a1 tránh khỏi những 
nỗi khổ trên và, vì đau khổ quá nhiều nên Đức Phật 
dạy: “Đời là bể khổ.” Đây là một sự thật, một chân 
lý về 'khổ" nên gọi là 'Khổ đế”. 

Tám thứ khổ: Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là 
khổ, chết là khổ, cầu nhưng không được là khổ (Cầu 
bất đắc khổ), sống xa lìa những øì ta thương yêu là 
khổ (Ái biệt ly khổ), sống chung với những gì không 
ưa thích là khổ (Oán tắng hội tụ khổ), bản thân của 
thân năm uẩn là khổ (Ngũ ấm xí thạnh khổ). 


2. Chìa khóa để giải mã nguyên nhân 
đau khổ: Tập đế(Samudapa) 

Chân lý này chỉ ra nguyên nhân của khổ, vì vô 
minh ràng buộc, đầy rẫy tham, sân, si mà nhận lầm 
thân ngũ uẩn là thật, là cái tôi vô cùng kiên cố. Chúng 
ta không nhận ra tánh duyên khởi của các pháp. Mọi 
sự vật, mọi hiện tượng trên thế gian này đều biến đổi 
từng giây từng phút, từng sát na. Chúng đều hỗ trợ 
cho nhau mà hình thành, không có bất cứ gì là riêng 
biệt, là trường cửu. Giống như chúng ta sinh ra, già đi 
với tháng năm, bệnh và chết. Sau đó tùy theo nghiệp 
lực do chính mình tạo tác mà tiếp tục tái sanh, cứ 
luân hồi biến chuyển như vậy. Chứ không thể sinh 


20 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


ra và giữ nguyên mãi một hình hài như lúc ban đầu. 
Ngay cả trong tâm niệm của chúng ta cũng thế, ý 
niệm này phát khởi rồi lại bị tiêu diệt bởi ý niệm sau, 
cứ thế nối tiếp những tâm niệm khác như một chuỗi 
liên hoàn không bao giờ dừng lại được. Nguồn gốc 
của khổ đau gồm mười hai mắc xích tức Thập Nhi 
Nhân Duyên: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục 
nhập, Xúc, Thọ, Ai, Thủ, Hữu, Sinh, Lão tử. 

Mười hai Nhân duyên đã trình bày giáo nghĩa 
Duyên khởi (Paticcasamuppada) mầu nhiệm mà 
trong T⁄ Diệu Đế thì 12 Nhân Duyên chính là nguyên 
nhân đưa đến khổ đau. 

Mười hai Nhân duyên gồm có: 

1) Vô mình (Avữÿ7à): Sự sĩ mê của tâm thức, không 
nhận thức được chân lý. Không nhận diện toàn diện 
sự thật như chính sự thật đang là. 

2) Hành (Sankhàra): Ý chí tạo tác, động lực của 
thân, khẩu và ý. 

3) Thức (Vinnana): Trì giác của con người bao 
gồm § thức: Mắt (nhãn thức), tai (nhĩ thức), mũi (tỷ 
thức), lưỡi (thiệt thức), thân (thân thức) và, ý (ý thức). 

4) Danh sắc (Nàma-rùpa): Sắc thuộc phần vật 
lý, danh thuộc phân tâm lý. 

5) Lục nhập (Chabbirhàna): Chỉ cho sự tương 
tác giữa sáu căn ( mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và, sáu 
trần( sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 

6) Xúc (Phassa): Sự tiếp xúc giữa các căn và các 
trần. 


KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG = Ø/ch & Giảng = THÍCH VIÊN LÝ 21 


7) Thọ (Vedanà): sự cảm thọ, cảm nhận. 


8) Ái (Tanhà): Ham muốn, thèm khát, gồm có 
dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thèm khát ngũ dục (Kama 
tanha); thèm khát khoái lạc vật chất, theo quan điểm 
của thường kiến luận (Bhava tanha); thèm khát khoái 
lạc vật chất theo luận thuyết của đoạn kiến (Vibhava 
tanha). 


9) Thủ (Upadàna): Nghĩa là chấp thủ, bám víu. 
1 0) Hữu (Bhava ): Sự hình thành bao gồm dục hữu, 
sắc hữu và vô sắc hữu. 
11) Sanh (Jari): Sự ra đời, xuất hiện. 
12) Lão-tử (Jaramrana): Sự già, chết. 


Chính vì không nhận ra được chân lý này nên 
chúng ta cứ bo bo chấp ngã, không thấu rõ vạn pháp 
là vô thường, là khổ, không, vô ngã. Do tham ái, ngã 
chấp nên chúng ta mãi chiều chuộng bản thân, không 
bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có. 
Chính vì vậy mà tội ác và xung đột cứ xảy ra khắp 
nơi, chà đạp và gây đau khổ cho nhau từ kiếp này đến 
kiếp khác, chính vì vậy, Đức Phật đã dạy: 

Ai sống trong đời này 

Ái dục được hàng phục 

Sâu rơi khỏi người ấy 

Như giọt nước lá sen.! 


1. Kinh Pháp Cú, Phẩm 4¡ Dục, PC. 24. 


22 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


3. Tháo gõ, chấm dứt, giải thoát 
mọi khổ đau: Diệt đế(Nirodha) 

Đức Phật dạy: “Này các vị Tỳ Kheo, đây là Diệu 
Đế về Diệt Khổ: sự tàn lụn và ngưng, không còn tàn 
du, sự xuất ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, và sự buông bỏ 
lòng tham thủ. ”2 

Diệu đế này đức Phật đã khai thị về chân diệt 
(Diệt Đế), thực sự chấm dứt mọi si mê, điên đảo, 
vọng tưởng và không bao giờ phát sinh lại nữa. Đây 
là một trạng thái tâm thức đã hoàn toàn thanh tịnh, 
giải thoát mọi khổ đau của kiếp nhân sinh. Khi chúng 
ta thấu rõ phương pháp đoạn diệt lòng ham muốn, thì 
chúng ta mới có thể chấm dứt mọi tham dục. Đức 
Phật đã dạy về Diệt Đế như sau: “Này thiện nam tử, 
thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Niết Bàn thấy 
Diệt cùng thấy Diệt Đế? Chính là dứt trừ tất cả phiền 
não đã dút thời gọi là thường. Dút lửa phiền não thời 
gọi là tịch diệt. Vì phiền não diệt nên đặng thọ hưởng 
chơn lạc. Chư Phật và Bà Tát chẳng nguyện cầu nên 
gọi là Tịnh, chẳng còn thọ thân trên hai mươi lăm 
cối nên gọi là xuất thế. Do xuất thế nên gọi là ngã, là 
thường. Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, nam, nữ, 
sanh, trụ, diệt, khổ, lạc, bất khổ, bất lạc đều chẳng 
chấp lấy tướng mạo nên gọi là rốt ráo tịch diệt chơn 
đế. Đây gọi là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết 
bàn quan sát Diệt Thánh Đế: 3 


2. Tương Ưng, XLVI-II1 
3. Kinh Đại Bát Niệt Bàn, Tập II, phâm Thánh hạnh thứ 19, 434 


KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG + Øjch & Giảng + THÍCH VIÊN LÝ 23 


Qua hai bài kinh trên, Đức Phật đã cho chúng ta 
thấy rõ đây là kết quả tất yếu, là mục đích cứu cánh 
của sự tu tập. Cho dù Ngài có nói hay không nói 
thì chân lý này vẫn tổn tại, chỉ là vì vọng kiến của 
chúng sanh nên nó không hiển lộ mà thôi. Nếu tâm 
ái dục được đoạn diệt, thì khổ đau cũng không còn. 
Chư hành giả phải thấy rõ tận gốc rễ của ái dục vốn 
rất nguy hiểm thì mới có thể cố gắng nỗ lực tu tập để 
đoạn trừ ái dục. Trong kinh Pháp Cú, cầu 212, Đức 
Phật dạy rằng: 

“Do ái sinh sầu ưu 

Do ái sinh sợ hãi 

Ai thoát khỏi tham ái 

Không sâu, đâu sợ hãi. ” 


4. Con đường chấm dứt khổ đau: 
Đạo đế (Magga) 

Đây là con đường hướng tới giác ngộ niết bàn 
mà Đức Phật đã vạch rõ để giúp cho chúng ta thực 
hành nhằm đạt được an lạc, giải thoát, phần này quan 
trọng nhất trong Tứ Diệu Đế. Vì nếu đã biết rõ cuộc 
đời là đau khổ, nguyên nhân gây ra đau khổ và, thiết 
tha cầu giải thoát nhưng lại không biết được phương 
pháp để thực hành hoặc nhưng không chịu thực hành 
thì biết nhiều bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa, chẳng 
khác nào như người khát nước nhưng không uống 
nước mà chỉ ngôi và nói “Uống nước sẽ hết khát” thì 
dù nói bao nhiêu đi nữa cũng vĩnh viễn sẽ không bao 
giờ hết khát, thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính 
mạng vì mất nước lâu dài. Do đó, Đạo đế được Thế 


24 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Tôn dạy một cách chỉ tiết, rõ ràng và hết sức chu đáo 
đó là Bát Chánh Đạo và, mở rộng ra thì bao gồm 37 
phẩm trợ đạo, trong đó được chia ra làm 7 loại theo 
thứ tự như sau: 
1- Tứ niệm xứ: Quán thân trên thân, quán thọ trên 
thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. 
2- Tứ chánh cân: ngăn ác pháp, diệt ác pháp, sinh 
thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp. 
3- Tứ như ý túc: Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, 
nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. 


4- Ngũ căn: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, 


huệ căn. 
5- Ngũ lực: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và 
huệ lực. 


6- Thất giác chỉ: Niệm giác chi, trạch pháp giác 
chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác 
chị, định giác chị, xả giác chi. 

7- Bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Trong Tứ Diệu Đế thì Bát Chánh Đạo (Majjhimà 
Patipadà) chính là con đường đưa đến giải thoát, 
chấm dứt toàn bộ khổ đau. 


Hình Thành Ngôi Tối Sơ Tam Bảo 


Trong phần mở đầu, dù rất ngắn gọn nhưng tối ư 
quan trọng vì qua đó đã cho thấy, ngôi Tối sơ Tam 


KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG + 0jch & Giảng + THÍCH VIÊN LÝ 25 


bảo được hình thành và, có thể khẳng quyết rằng, 
xuất phát từ ngôi Tối sơ Tam bảo này mà Phật pháp 
đã lưu bố khắp nơi. Dù là người xuất gia hay tại gia, 
bước đầu đến với đạo Phật đều thực hiện pháp quy 
y Tam Bảo. Khi chúng ta đang thấy mình chìm đấm 
trong vũng bùn của tội lỗi, đời sống chúng ta chẳng 
khác nào như con thuyền đang bấp bênh trôi dạt giữa 
bể khổ trần gian, cầu mong được cứu vớt thì Phật là 
ngọn hải đăng, làm mục tiêu cho chúng sanh hướng 
đến, Ngài là người sẵn sàng đưa tay cứu vớt mọi sinh 
linh lầm than đau khổ. Giáo pháp của Ngài là cánh 
buôm lộng gió giữ cho thuyển vượt bao cơn sóng 
dữ và cũng là những giọt nước cam lỗ rửa sạch bao 
cấu uế tội lỗi của chúng sanh. Chư Tăng như người 
trưởng thuyễn cầm lái, đưa con thuyển thẳng tiến đến 
bờ giác cũng như là người trung gian đem nước cam 
lồ ban bố cho chúng sanh. 

Chính vì vậy, nếu muốn mau chóng dứt sạch mọi 
vô minh, tát cạn sông ái nhiễm, não phiên, cần phải 
quy y Tam Bảo, vì Tam Bảo bảo đảm cho muôn sinh 
dễ dàng cập bến Niết bàn an tịnh. 

Đại ý của phần Tựa nêu bật phẩm hạnh thanh tịnh 
của người xuất gia. Nhờ công phu tu tập Giới, Định 
và Tuệ mà đạt giải thoát, an lạc. Và, đến đây cho 
chúng ta thấy rõ rằng, Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản 
và cốt yếu nhất trong toàn bộ hệ thống giáo lý của 
Đức Như Lai. 

Là đệ tử Phật chúng ta phải biết suy gẫm và tỉnh 
tấn thực hành lời Phật dạy để có thể diệt trừ đau khổ 


26 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cho chính mình và cho toàn thể muôn sinh. Hạnh 
phúc chẳng ở đâu xa mà nó nằm ngay ở trong tâm 
mình, nếu mình biết buông bỏ đau khổ, ái nhiễm, 
dục lạc xuống thì sẽ dễ dàng nắm bắt được hạnh phúc 
mà không cần một thế lực siêu nhiên hay thần linh 
nào giúp đố. 

Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta con đường diệt 
khổ rất rõ ràng và đầy đủ, muốn thoát khổ thì mỗi 
người chúng ta phải tự cất bước trên con đường ấy. 


Chương I 


XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 
3B—E : LIÍB 
Húán văn: 


li ° ft 2 ° ñh E2 ° ÑƑ HS ° 2i 
H1 ° fT—HTLTLZ#X ° IEï§#f ° Ấ5 
HE3B{T ° Pkih#ã s l[#6ïl 1i ° HEJK{T Sf 
1ã R5) ấn ° tEẾJ) "HI s 2230 NEỐ e bHƒ 

ĐỀ? 17 ° m6 XE HH ° | 7L ° h 


3X, ` BIBE 8i ñ s — E—ä › Hllƒ#lnj 
XEïl ° 7X M/ZHlU}B ° /ÑBƯÌHñ ° LÐELt ‹ 
IE f8 Phị 6ï! ° ZZ8XjIT ° A[PHIMN ° 
““ÍfH~/ ° 
Phiên Âm: 


Phật ngôn: “Từ thân xuất gia, thức tâm đạt 
bốn, giải Vô-vi Pháp, danh viết sa-Môn. 
Thường hành nhị bách ngũ thập giới, tiễn chỉ 
thanh tịnh, vị tứ chân đạo hạnh, thành 1-la- 
hún. A-la-háún giả, năng phi hành biễn hóa, 
khoáng kiếp thọ mạng, trú động thiên địa. 
Thứ vi Á-nda-hàm. Á-nd-hàm giả, thọ chung 
linh thân thượng thập cứu thiên, chứng 1-la- 
hán. Thứ vì Tư-đà-hàm. Tư-đà-hàm giả, nhất 
thướng nhất hoàn, tức đắc A-la-hán. Thứ vi 
Tu-đà-hoàn. Tu-đà-hoàn giả, thất tử thất sanh, 
tiện chứng A-la-hán. Ấi dục đoạn giả, như tứ 
chỉ đoạn, bắt phục dụng chỉ. ” 


28 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Việt dịch: 

Đức Phật dạy: ““Từ biệt người thân để xuất gia, 
nhận thức thấu triệt tâm tánh, rõ pháp Vô-vi, 
gọi là Sa-môn. Thường hành trì 250 giới, lúc 
tiến hay ngưng thảy đều thanh tịnh, tu hành 
bốn chân Đế, đạo hạnh mô phạm, thành bậc 
A-la-hán. Bậc A-la-hán, phi hành, biến hóa, 
thọ mạng nhiêu kiếp lâu dài, chỗ trụ rúng động 
trời đất. Kế đến là A-na-hàm. Lúc A-na-hàm 
mạng chung, linh-thần sanh lên cõi trời thứ 
mười chín, chứng quả-vị A-la-hán. Thứ đến là 
Tư-đà-hàm. Bậc Tư-đà-hàm còn một lân lên 
và một lần trở lại liền đắc quả A -la-hán. Thấp 
hơn là quả Tu-đà-hoàn. Tu-đà-hoàn trải qua 
bảy lần sanh và bảy lần tử mới chứng được 
quả A-la-hán. Đoạn trừ ái dục như chặt tứ chỉ, 
không dùng lại nữa.” 


Anh ngữ: 


Chapter 1: Renounce the Secular Life and 
Attain the Eruit of Arhatship 


The Buddha said, “Those who leave theIr parents, 
øo out of the home, understand the mind, reach the 
source and comprehend the Iimmaterial, are called 
Cramana. 

“Those who observe the two hundred and fifty 
precepts of morality, who are pure and spotless 1n theIr 
behavior, and who exert themselves for the attainment 
Of the four fruifs of saint-ship are called Arhats. 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 29 


““The Arhat 1s able to fly through space and assume 
different forms; his life 1s eternal, and there are times 
when he causes heaven and earth to quake. 

“Next 1s the Anâgâmmn. At the end of his life, the 
spirit of the Anâgâmin ascends to the nineteenth 
heaven and obtains Arhat-shIp. 

“Next 1s the Skridâgâmnn. The Skridâgâmrn ascends 
to the heavens [after his death], comes back to the 
earth once more and then attains Arhat-ship. 

“Next 1s the Srotaâpanna. The Srotaâpanna dies 
seven times and 1s born seven tImes, when he finally 
attains Arhat-shIp. 

“By the severance of the passions 1s meant that like 
limbs severed they are never again made use of.” 


Lược giảng: 

Đức Phật dạy: Giả biệt người thân để xuất-gia học 
đạo, nhận-thức thấu triệt tâm tánh, thấu-suốt được 
cội gốc và hiểu rõ được pháp vô-vi, mới gọi là “Sa- 
môn.” VỊ Sa-môn thường giữ hai trắm năm mươi 
giới, khi tiến, khi ngưng, đều ở trong niệm thanh-tịnh 
và thực-hành đạo-hạnh của bốn chân-đế, để thành 
bốn Thánh-quả như bậc A-La-Hán v.v... 

A-La-Hán (Arahat) là vị tu-chứng có thể phi- 
hành, biến-hóa, kéo dài thọ-mệnh nhiều kiếp và khi 
an-trụ có thể làm rung-chuyển trời đất. 

Thứ đến, A-Na-Hàm (Angàmni). A-Na-Hàm là vị 
tu-chứng, sau khi mất, tinh thần sinh lên cõi trời thứ 
mười chín, chứng quả A-La-Hán. 

Thứ đến, Tư-Đà-Hàm (Sakrdàgàmi). Tư-Đà- 


30 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Hàm là vị tu-chứng, chỉ còn một lần sinh lên cõi 
trời và một lần trở lại cõi người trong Dục-giới là 
chứng được quả A-La-Hán. Thứ nữa là Tu-Đà-Hoàn 
(Sotàpanna-phala). Tu-Đà-Hoàn là vị tu-chứng còn 
phải bảy lần sinh, bảy lần tử nữa, mới chứng được 
quả A-La-Hán. 

Chặt đứt ái-dục như chặt tứ chi, không dùng gì 
nữa, (tức là vượt khỏi luân-hồi)! 


Chí xuất trần thượng sĩ của người xuất gia: 
Xuất gia gồm có ba ý nghĩa chính: 
- Xuất thế tục gia 
- Xuất phiền não gia 
- Xuất tam giới gia 
Xuất gia gồm có 5 đức: 

1- Phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Nghĩa là: 
Phát tâm xuất gia vì thiết tha với đạo pháp. 

2- Hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Nghĩa là: 
Hủy bỏ hình tướng tốt đẹp để xứng hợp với pháp 
phục. 

3- Cát ái từ thân, vô thích mạc cố. Nghĩa là: Cắt 
đứt mối dây thân ái, vì không còn thân sơ. 

4- Ủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Nghĩa là: 
Xá bỏ thân mạng vì tôn sùng đạo pháp. 

5- Chí cầu Đại thừa, vị độ nhân cố. Nghĩa Là: Chí 
cầu Đại thừa, vì độ thoát chúng sanh. 

Chí nguyện người xuất gia rất cao rộng, nguyện 
xả bỏ thân tướng tốt đẹp để hoàn thành lý tưởng Bồ 
Tát đạo vô biên. 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 31 


Kinh Di Giáo dạy rằng: “Nhữ đẳng Tỳ kheo đương 
tự ma đầu, đĩ xả súc hảo, trước hoại sắc y, chấp trì 
ứng khí, dĩ khất tự hoạt, tự kiến như thị, nhược khởi 
kiêu mạn, đương tật diệt chị. ” Nghĩa là: 

Các thầy Tỳ kheo, hãy tự xoa đầu, đã xả bỏ những 
trang sức tốt đẹp, mặc áo hoại sắc, ôm bình bát khất 
thực để nuôi thân, phải tự thấy như thế, nếu còn khởi 
tâm kiêu mạn phải nhanh chóng đoạn diệt ngay. 

Trong Sám Hông Danh có câu: “Ngã kim phát 
tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, Thanh Văn, 
Duyên Giác, nãi chí Quyên thừa chư vị Bồ Tát, duy 
y Tối thượng thừa Bồ Đề tâm. Nguyện dữ pháp giới 
chúng sanh nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la-tam- 
miệu-tam-Bồ-Đề.” 

Nghĩa là: Con nay phát tâm không vì riêng cầu 
phước báo trời người, các quả vị Thanh Văn, Duyên 
Giác nhẫn đến Quyền thừa Bồ Tát. Chỉ hướng đến 
Tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Nguyện cùng 
pháp giới chúng sinh đồng một lúc chứng quả Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Điều thứ 8 trong Kinh Bát Đại Nhân Giác dạy 
rằng: 

Đệ bát giác tri: 

“Sanh tử xí nhiêu 

Khổ não vô lượng 

Phát Đại thừa tâm 

Phổ tế nhất thiết 

Nguyện đại chúng sanh 

Thọ vô lượng khổ 


32 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Linh chư chúng sanh 

Tất cánh đại lạc” 

Nghĩa là: 

“Sanh tử thiêu đốt, 

Khổ não vô lượng, 

Phát tâm Đại thừa, 

Rộng độ tất cá, 

Nguyện thay chúng sinh, 

Chịu vô lượng khổ, 

Khiến các chúng sinh, 

Trọn an lạc lớn. ” 

Tổ đức dạy rằng: 

“Thiện tai! Đại trượng phu 

Năng liễu thế vô thường 

Xả tục thú Nê-hoàn 

Công đúc nan tư nghì ” 

Nghĩa là: 

“Lành thay! Đại trượng phu, 

Hiểu rõ đời vô thường, 

Bỏ tục hướng Niết Bàn, 

Công đúc khó nghĩ bàn. `” 

Tổ Quy Sơn tức ngài Linh Hựu dạy rằng: 

“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình 
dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, 
dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thủ, 


lạm xí tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tín 
thí... ” 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 33 


Nghĩa là: Mỗi bước chân của người xuất gia vượt 
tới phương trời cao rộng, tâm thức và hình tướng 
khác hẳn thế tục, tiếp nối rạng rỡ dòng giống của 
Phật, khiến cho ma quân rúng động, quy phục, nhằm 
báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế 
thì chỉ là kẻ lạm dụng xen lấn vào hàng ngũ Tăng 
đoàn, ngôn ngữ và hành động rỗng tuếch, thọ dụng 
một cách vô ích sự cúng dường của tín đồ... 


Bốn Quả Vị Thanh Văn. 


Nhờ xuất gia tinh tấn tu học mà đạt được phẩm 
hạnh thanh tịnh khả kính của Sa môn. Và từ đó tiến 
xa hơn để chứng 4 thánh quả. 

Hàng Thanh Văn gồm có bốn thánh quả như sau: 

1. Sơ quả Tu-Đà-Hoàn còn gọi là nhập lưu, 
được tham dự vào dòng chảy uyên nguyên của bậc 
thánh, từ đó dẫn đến quả vị giác ngộ, giải thoát. Tu- 
Đà-Hoàn cũng được gọi là nghịch lưu, có nghĩa là đi 
ngược lại dòng sinh tử luân hồi, dù phải đi một mình 
và, chấp nhận sự cô độc. Chẳng khác nào như Đức 
Phật ở trong hoàng cung có nhiều thị vệ, cung nữ; 
nhưng ngài đã đi vào rừng sâu, sống rất cô độc, cô 
độc nhưng không cô đơn. Chỉ có sự cô độc như vậy, 
mới có thể tạo ra niềm bình an trong tâm hồn của 
chúng ta. 

Sự trống rỗng tiêu biểu cho trạng thái vô ngã, nhờ 
đó chúng ta mới tái khám phá được bản chất đích 
thực của chính mình và của muôn hữu vũ trụ. Mỗi 
một người phải tự khám phá bản lai diện mục của 


34 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chính mình, thực hiện cuộc trở về với tự thân, đối 
diện với chính mình, đối diện với sự tham dục, sự 
thèm khát, sự ao ước để vượt lên trên mọi ham muốn. 
Nói chung là phải đối diện với tham, sân, si, mạn, 
nghi, ác kiến, v.v... để diệt trừ mọi tham độc. 

Một khi đã tri nhận được bản thân, chúng ta sẽ 
chủ động, không để bị cuốn hút theo tham dục, thèm 
khát, ao ước viễn vong; ngược lại chúng ta có khả 
năng điều phục, chế ngự dục vọng. Người đạt quả 
Tu-Đà-Hoàn còn có danh xưng là “7hất Lai,” nghĩa 
là “sẽ sinh lại trên thế gian này bảy lần. ” 


2. Cao hơn nữa là nhị quả Tư-Đà-Hàm, còn gọi 
là “Nhất Lai,” nghĩa là “sẽ frở lại thế gian một lần 
nữa, ” sau đó mới chứng được quả vị A La Hán. 


3. Sau quả Tư-Đà-Hàm là quả A-Na-Hàm, còn 
gọi là “Bất Lai,” hay “Bất Hồi,” nghĩa là “không 
trở lại nữa. ” 

4. Cuối cùng là tứ quả A-La-Hán. Người đạt 
quả vị A-La-Hán có khả năng chính phục được kẻ 
thù trong chính mình. Kẻ thù ấy không gì khác hơn 
chính là sự nóng nảy, ghen tức, loạn tưởng, ham 
muốn, những điều mà chúng ta gọi là tham lam, sân, 
hận, si mê. Chúng ta chinh phục được kẻ thù của bản 
thân không phải bằng vũ khí, mà bằng trí tuệ. Chúng 
ta nhận ra chúng, như đứng trong một tòa nhà tối, 
nhưng khi bật công-tắc điện lên cả tòa nhà rực sáng, 
bóng tối tan biến đi. Những điều xấu xa chỉ xuất hiện 
trong đêm đen. Một căn nhà đầy đủ ánh sáng, kẻ 
trộm không dám lẻn vào. Tâm hồn hoàn toàn được 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 35 


chiếu sáng bằng tuệ giác, tất nhiên sự xấu ác sẽ bị 
tiêu trừ, phải tan biến. 

Bốn quả vị: Sơ quả Tu-Đà-Hoàn, nhị quả Tư-Đà- 
Hoàn, tam quả A-Na-Hàm và, tứ quả A-La-Hán là 
những Thánh Quả rất quan trọng trong hàng Thanh 
Văn. 


Cách Tu Giữa Đời Thường Và 
Tu Trong Cô Độc. 

Đức Phật là bậc đại giác, với lòng từ bị vô lượng 
nên bất cứ lúc nào Ngài cũng muốn giúp chúng ta 
trở về với thế giới nội tại, thể nhập vào bản thể bất 
biến mà trong các kinh gọi là Phật Tánh, do vậy mỗi 
chúng ta cần nỗ lực tu tập để hiển lộ được Phật Tánh. 
Muốn thành tựu được điều này, chúng ta không có 
cách gì khác ngoài việc đoạn trừ tham dục, phiền 
não, vô minh. Nếu bất cứ ai bị tham-sân-s¡ cuốn hút, 
sai sử, chắc chắn không thể nào có thể chứng đạo 
được. 

Sơ quả Tu-Đà-Hoàn là giai đoạn kiến đạo. 

Nhị quả Tư-Đà-Hoàn, tam quả A-NÑa-Hàm là giai 
đoạn hành giả đang tu đạo. 

Tứ quả A-La-Hán là lúc hành giả đã chứng đạo. 
Muốn kiến đạo, tu đạo và muốn chứng đạo một cách 
rốt ráo cần phải xuất gia học đạo. 

Hai chữ “xuất gia” ö đây mang ba ý nghĩa quan 
trọng đó là: Xuất thế tục gia, Xuất phiền não gia, và 
Xuất tam giới gia. 


36 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Ai đã đi tu rồi mà còn sống cuộc đời thế tục, lại 
dùng cuộc đời thế tục này để biện minh cho sự hòa 
hợp đạo đời, là điều sai lầm. Hành giả đi vào cuộc 
đời bằng thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị ô 
nhiễm. Họ sống giữa đời nhưng không lệ thuộc bởi 
đời, không để cho bụi trần bám víu, che phủ. Nói 
cách khác, người tu hành không thể nói: Vì muốn 
cảm thông, hiểu rõ nỗi niềm cay đắng lao lung của 
cuộc đời nên họ phải hút á phiện, phải uống rượu, 
phải nhảy đầm, phải đến vũ trường... Sống như vậy 
hoàn toàn không đúng với chánh pháp, không phải là 
chánh nghiệp, chánh mạng, không phải là chánh tính 
tấn. Chúng ta phải hiểu được thực tế này, để không bị 
những ai tu hành lôi thôi, dùng ngôn ngữ huyễn hoặc 
lôi kéo đi theo con đường bất chánh của họ. 


Người Xuất Gia Cần Phải Phòng Hộ Sáu Căn 
Khi Ra Xã Hội Hoằng Pháp. 

Sáu căn là nơi có khả năng truyền cảm xúc và xúc 
tác với đối tượng xung quanh, yêu ghét, thù hận, tham 
lam, tật đố, v.v... đều từ đó mà phát sinh. Chính vì 
vậy người xuất gia cần phải phòng hộ, khi đã phòng 
hộ được sáu căn rồi thì đi, đứng, nằm, ngồi..., luôn 
được sống trong chánh niệm và nhận thức chân xác 
từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Tuy 
nhiên, không phải vì thế mà người xuất gia phải sống 
khép kín, ẩn dật tự lợi cho riêng mình. Chúng ta phải 
gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh hoằng pháp lợi 
sanh, chính vì vậy mà phải giao thiệp với mọi người 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 37 


trong xã hội, vẫn làm Phật sự khắp mọi nơi chốn, 
chẳng hạn như đi cúng, tham dự các hoạt động xã 
hội... Nhưng trong mọi hoàn cảnh, họ không để đời 
sống của họ bị ô nhiễm bởi tham lam, bởi dục tình, 
bởi ham muốn... Tất cả tham dục cần phải đoạn trừ. 
Chúng ta chỉ có thể trở thành nạn nhân, khi chúng 
ta đồng lõa, hợp tác với tham lam, dục vọng. Nhưng 
nếu chúng ta thường xuyên quán chiếu, thường xuyên 
thấy rõ, thì tham lam, dục vọng... sẽ tan biến. 

Một người chân tu luôn quán chiếu để thấy rõ sự 
bất thiện trong tâm thức. Khi đã thấy rõ, họ có thể 
chuyển hóa tức khắc. Người chân tu cố gắng phát 
huy những điều tốt, nỗ lực đoạn trừ những điều xấu. 
Đây chính là sự tu tập, phải được thực hành liên tục 
từng mỗi một phút giây trong đời sống, ở mọi nơi 
mọi lúc. Dù ở trong phòng riêng hay hiện diện trước 
đám đông, người tu sĩ luôn cố gắng giữ ba nghiệp 
ngôn ngữ, thân thể và tâm thức hoàn toàn thanh tịnh, 
đặc biệt đối với quả vị Sa Môn như Đức Phật đã khai 
thị trong chương này. 


Bốn Nỗ Lực Chân Chánh. 


Có 4 nỗ lực chân chánh mà chúng ta cần tinh tấn 
hành trì đó là Tý Chánh Cần (Catväri prahãnäni): 
I- Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát 
sinh. 
2- Tinh tấn đoạn trừ những điều ác đã phát sinh. 
3- Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát 
sinh. 


38 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


4- Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã 
phát sinh. 

Kinh Tạp A Hàm gọi là Tứ Chánh Đoạn: 

1- Đoạn Đoạn: Nỗ lực đoạn trừ các điều ác đã 
sinh. 

2- Luật Nghỉ Đoạn: Nỗ làm cho các điều ác chưa 
sinh không thể sinh khởi, bằng cách nghiêm trì 
giới luật. 

3- Tùy Hộ Đoạn hay Phòng Hộ Đoạn: Nỗ lực 
làm cho những điều thiện chưa sanh phát sanh. 

4- Tu Đoạn: Nỗ lực làm cho những điều thiện đã 
sanh tăng trưởng. 

Với Đức Phật thì lòng từ bi vô lương của Ngài 
chính là động lực thúc đẩy Ngài xuất gia để đoạn trừ 
tham ái vô minh và cứu độ chúng sanh như đã được 
ghi lại trong Kinh Đại Bảo Tích khi Ngài nói với 
Trưởng giả Hiền Thủ: 

“Này Trưởng giả! Ta xem thấy tất cả chúng sinh 
ở thế gian bị mười sự khổ bức bách: Một là sinh khổ. 
Hai là lão khổ. Ba là bệnh khổ. Bốn là tử khổ. Năm 
là sầu khổ. Sáu là oán hận. Bảy là khổ thọ. Tám là u 
thọ. Chín là thống não. Mười là bị nỗi khổ lớn sinh 
tử lưu chuyển. 

Này Trưởng giả! Ta thấy mười sự khổ ấy búc bách 
chúng sinh. Ta vì được Vô thượng Bồ-đề để xuất ly sự 
khổ ấy, nên ta dùng lòng tịnh tín bỏ cung dòng Thích 
thẳng đến đạo Vô thượng. 

Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đúc Thế Tôn nói kệ 
rằng: 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 39 


Ta thấy các phàm phu 

Bị nhốt ngục lưu chuyển 

Thường bị sinh, lão, bệnh 

Các khổ làm búc bách, 

Sâu lo và oán hận 

Những chết chóc kéo dắt 

Vì trừ khổ lao ngục 

Nên ta thích xuất ly. ”! 

Từ chư Phật, đến các vị Bồ tát và chư vị Tổ sư, 
sở dĩ quý ngài xuất gia là vì lòng từ bi lớn muốn độ 
thoát chúng sanh, do vậy, người xuất gia phải học 
theo hạnh Phật, Bồ tát và lịch đại Tổ Sư mà tinh tấn 
tu trì không ngừng nghỉ. 

Việc gì cần làm hãy làm ngay vì vô thường không 
bao giờ hẹn với bất cứ ai, do vậy chư Tổ thường dạy: 

“Mạc đãi lão lai phương học đạo. 

Cô phân tận thị thiếu niên nhơn. ” 

Nghĩa là: 

“Chớ hẹn tuổi già mới học đạo, 

Mô hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. ” 


- Qui Sơn cũng đã từng dạy: 

Í R GIÁ +ế5 VẤN + $Hfữ VU ° " 
th : Sẽ ỦỊ] Z2 ° lễ Đã Š t£ “4 /ẾN BỊ ## TẢ 

Ml › ‡iR m BE: E2 840008 -- 
lã] › ¿8 B4 #®© › njJ1)#4 





SIẾ 


1. Dịch giả: Sa Môn Thích Tịnh Hạnh. Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I 
- Sô 310 (Quyên 1-40) 


40 THÍCH VIÊN LÝ « Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Dịch âm: 

“Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tổn 
tịch vong, sát-na dị thế. Thí như xuân sương, 
hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ, tỉnh đằng, 
khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất 
sát-na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi 
yến nhiên không quá?” 


Việt dịch: 

Vô thường già bệnh chẳng hẹn một di. 
Sớm còn tối mất, chỉ trong sát-na đã qua đời 
khác. Giống như sương của mùa xuân, móc 
của sớm mai, thoáng chốc chợt không, như 
cây bên bờ vực thẳm, như dây leo trên vách 
giếng, làm sao có thể lâu bên. Niệm niệm 
liên lỉ nối nhau, chỉ một sát-na, chuyển đổi 
hơi thở, tức khắc trở thành đời sau. Làm sao 
có thể yên tâm để cho đời mình trôi qua một 
cách vô ích? 


Tóm lại, chí nguyện cao cả của người xuất gia là 
hướng tới sự giải thoát tối thượng, nếu không vì mục 
tiêu này thì dù cạo đâu, ăn chay nằm đất suốt cuộc 
đời cũng chỉ luống uống thời gian, không xứng đáng 
thọ dụng phẩm vật của đàn việt hiến cúng. Chúng ta 
cần phải sinh tâm tàm quý, chuyên cần tinh trì tịnh 
giới, phải luôn giữ chánh niệm để không bị các lậu 
hoặc sai khiến. Ngoài việc tu cho tự thân chúng ta 
phải trao dồi giáo lý vững chắc, để có thể truyền trao 
giáo pháp của Như Lai đến cho nhân loại. Có vậy 


CHƯƠNG ¡ + XUẤT GIA CHỨNG QUẢ 4l 


thì tự lợi và lợi tha mới thành tựu viên mãn. Và đây 
cũng chính là hình mẫu lý tưởng của người xuất gia 
chân chánh. 

Niệm (Sati) luôn gắn liền với tỉnh giác 
(sampajanna), khi quán thân trên thân thì chỉ biết 
rằng đây là thân chứ không phải là ta. Chánh niệm 
rất quan trọng vì nó là nhân tố quan yếu giúp chúng 
ta có được Hiện pháp Lạc trú. 


Chương 2 


ĐOẠN DỤC TUYỆT CẦU 
Trừ Dục Vọng, Dút Mong Cầu 
Hún văn: 

—# - Ei@tf@3‡ 

f)B - H2#0FT8 © NiftEfE - BRE Ế - 
XEPBZEEE ° [HTX5ik ° [NKHfE ° 2È##fT 
3 ° ùò TRE : 7RhñHŠ : ẤC KÍF ° 2 TP 

388 ° †*lfểãã1/ ° IÍIE2Sig# ° 22x53 

Phiên Âm: 
Phật ngôn: “Xuất gia Sa-môn giảú, đoạn đục 
khứ át, thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, 
ngộ Vô-vi pháp. Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, 
tâm bất hệ Đạo, diệc bắt kết nghiệp. Vô niệm 
vô tác, phủ tu phí chứng, bất lịch chư vị, nhỉ tự 
sung tôi. Danh chỉ vì Đạo. ” 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: “Xuất gia làm bậc Sa-môn, 
dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm, thông đạt 
Phật lý thâm sâu, tỏ ngộ pháp Vô-vi. Bên trong 
không có chỗ chứng đắc, bên ngoài chẳng có 
gì để sở cầu; tâm không ràng buộc nơi Đạo, 
cũng chăng kết tạo nên nghiệp. Không nhớ 
nghĩ, không tạo tác, chẳng phải tu, chẳng phải 
chứng, không trải qua các quả-vị mà tự nhiên 
cao tột. Đó gọi là Đạo!”? 


CHƯƠNG 2 > Trừ Dục Vọng, Dứt Mong 0ầu 43 
Anh ngữ: 


Chapter 2: No-mind ïs the Way 


The Buddha sa1d: “ “The homeless Cramana cuts ofthe 
pasSslons, frees himself of attachments, understands 
the source of his own mind, penetrates the deepest 
doctrine of Buddha and comprehends the Dharma 
which 1s Immaterial. He has no preJudice 1n h1s heart, 
he has nothing to hanker after. He 1s not hampered 
by the thought of the Way, nor 1s he entangled In 
karma. No preJudice, no compulsion, no discipline, 
no enliphtenment, and no going up through the 
grades, and yet In possession of all honors 1m 1fself— 
this 1s called the Way.” 
Lược giảng 

Ái dục là gốc rễ của sanh tử. Sở dĩ chúng sinh 
từ vô lượng kiếp đến nay cứ chìm đắm mãi trong bể 
khổ luân hồi là do lòng ái dục mà ra. Người đã phát 
tâm xuất gia, vấn đề căn bản nhất trong quá trình tu 
tập đó là đoạn trừ ái dục. Vì vậy trong chương 2 này, 
Đức Phật dạy về tiêu chuẩn của một vị Sa Môn, đặc 
biệt là về công hạnh tu tập để có thể liễu triệt chân lý, 
đạt đến cứu cánh của đạo, có nghĩa là con đường dẫn 
đến giải thoát, giác ngộ. Đức Phật dạy: Người xuất 
gia làm Sa-môn phải từ bỏ ái dục, biết rõ tự tâm, thấu 
triệt giáo pháp của Phật, hiểu được ý nghĩa giải thoát. 
Bên trong không có cái để được. Bên ngoài không 
có chỗ để cầu. Tâm không chấp thủ nơi đạo, không 
bị lệ thuộc vào nghiệp, không bị hệ lụy vì nghiệp. 


44 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Không có suy tưởng, không có tạo tác, không có tu, 
không có chứng, chẳng cần trải qua những thánh vị 
mà tự nhiên lại cao tột bậc. Đó gọi là Đạo. Ý nghĩa 
này thâm sâu, cao siêu, vượt qua tất cả mọi ngôn từ, 
mọi danh từ, mọi hình thức, mọi tiêu chuẩn. Những 
điều vừa kể ra chỉ là giới hạn của những người phàm 
phu tục tử. Nhưng với một vị Sa Môn đúng nghĩa, 
đang đi trên con đường đạt đến quả vị giải thoát, thì 
mọi hư ngôn, mọi tên gọi, mọi hình tướng, đều phải 
rũ bỏ vì đó chỉ là giả danh. Sự /jnh chỉ tất cả hành 
“sabbasankharasamatho. ” 

Kinh Poffhapàda suffa trong kinh Trường Bộ do 
HT Thích Minh Châu dịch, đã ghi lại lời dạy của Đức 
Phật, vì lý do gì Ngài im lặng, như sau: 

“Bạch ĐúcThế tôn, Tại sao Thế tôn không trả 
lời? 

Này Potthapàda, câu hỏi này không thuộc về mục 
đích giải thoát, không thuộc về Pháp, không thuộc 
căn bản của phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, 
không đưa đến ly tham, tịch diệt, tịch tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết bàn. Vì thế nên ta không trả lời. ” 

Trong Trung Luận, bài tụng XVHI, Tổ Long Thọ 
(Nagarjuna) đã nhấn mạnh: 

“Chư pháp thực tướng giả 

Tâm hành ngôn ngữ đoạn 

Vô sinh diệc vô diệt 

Tịch diệt như Niết bàn. ” 

Nghĩa là: 


CHƯƠNG 2 > Trừ Dục Vọng, Dứt Mong 0ầu 45 


“Thật tướng của các pháp, 

Đoạn bặt ngôn ngữ lẫn tâm hành, 
Không sanh cũng không diệt, 
Tịch diệt như Niết bàn. ” 


Tổ Long Thọ còn nhắc nhở rằng: 
“Chư pháp bất khả đắc 

Diệt nhất thiết hý luận 

Vô nhân diệc vô xứ 

Phật diệc vô sở thuyết. ” 

Nghĩa là: 

“Các pháp không thể nắm bắt, 
Diệt tất cả hý luận 

Không người và nơi chốn 

Phật và Pháp cũng không. ” 


Lời dạy trên mục đích là để phá trừ mọi chấp 
trước, điên đảo vọng tưởng, chứ không phải phủ nhận 
Phật và Pháp. Do vậy, dù tu hành đạo cao đức trọng 
nhưng tâm của bậc Sa môn hoàn toàn vô chấp; đây là 
điểu tối ư quan trọng nói lên đạo phong phi thường, 
ngời sáng của vị Sa Môn, nhằm bổ túc cho những øì 
mà Đức Phật đã giảng dạy trong Chương I. 

Có một câu chuyện vui trong cửa thiển mà nhiều 
người vẫn thường nghe, đó là “Con Cọp Dễ Thương. ” 

“Xưa có một thiển sư sống ẩn dật tại một thâm 
sơn cùng cốc nọ. Trong một dịp tình cờ, Sư nhặt được 
một chú bé bị bỏ rơi, đem về hang núi nuôi dưỡng. 


46 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng = _ KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Chú bé lớn lên dưới sự chăm sóc của nhà sư giàu 
lòng bi mẫn, sống giữa những động đá thâm u dưới 
những cội tùng xanh lá. Tâm tình chú rất đơn sơ và 
bình yên như dòng nước trong vắt chảy róc rách qua 
các hòn cuội trắng. Ngoài Sư phụ ra, chú không hề 
thấy mặt một nhân vật nào khác. Bạn bè thân thuộc 
của chú là những thú rừng hiển lành thường đoanh vây 
quấn quít quanh chú, như hươu nai, khỉ vượn. 

Chú tiểu lớn lên giữa khung trời bao la của thiên 
nhiên... mãi đến lúc trưởng thành chú vẫn có màu 
mắt trong xanh như trẻ thơ... chú chưa từng biết buồn 
lo là gì cả. 

Giang san của chú chỉ có một nhân vật đáng đề 
phòng là con cọp chúa thỉnh thoảng mò ra ven suối 
uống nước ngắm trăng và kêu “cà um” ¡nh ỏi. Mỗi 
lần vị chúa rừng này về, chú theo lệnh Thầy, rút lên 
ngồi trên một cây cao cho an toàn... Và theo óc tưởng 
tượng của chú, cọp là con thú có bộ dạng dữ dằn ghê 
lắm, nhưng chưa một lần nào chú giáp mặt nó... nên 
rừng núi vẫn là một tổ ấm an ổn hồn nhiên che chở 
cho chàng trai mới lớn. 

Đến một hôm, vị Thiển Sư nhận được tin người 
bạn cố tri của ông lâm bệnh nặng, Sư liền quảy túi hạ 
sơn, và chú tiểu được dịp theo thầy xuống núi để học 
khôn luôn thể. 


Những trần cảnh xôn xao đa diện của thế nhân 
khêu gợi óc hiếu kỳ của chàng trai hơn là ham muốn. 
Chàng bỡ ngỡ nhìn ngắm và lắng nghe tất cả nhưng 
với thái độ lạnh nhạt của người ngoài cuộc. Dòng đời 
thì miên man trôi chảy và chàng nhìn nó với cặp mắt 


CHƯƠNG 2 > Trừ Dục Vọng, Dứt Mong 0ầu 47 


xanh của trẻ thơ. Tất cả cảnh vật đều có vẻ lạ lùng 
đến buồn cười. 

Khi trên đường trở về, hai thầy trò tình cờ gặp 
một thiếu nữ gánh lụa bán đi ngang qua mặt. Chàng 
trai kinh ngạc và say sưa nhìn gương mặt của người 
khác phái mà lần đầu tiên chàng thấy và toát ra một 
sự thu hút kỳ lạ... Thấy vẻ sững sờ của đệ tử, thiển sư 
VỘI vàng nắm tay cậu học trò rảo nhanh bước, chàng 
trai bỡ ngỡ hỏi thầy: 

- Bạch Thầy... đây là con gì vậy? 

Nhà sư buông thõng: 

- Cọp đó! Đi lẹ lên kẻo mất mạng bây giờ. 

Hai thầy trò trở về sơn động... VỊ sư để ý thấy sau 
chuyến viễn du, người đệ tử của mình đâm ra thẫn 
thờ, bỏ ăn, bỏ ngủ... có điều gì thay đổi trong tâm tư 
chàng trẻ tuổi... Và một hôm, sau cơn dẫn vặt tột độ, 
chàng tìm đến Thây, thú thật: 


- Bạch Thây! Sao con nhớ con cọp hôm ấy quá... 
Thà rằng... con đến Sặp nó, cho nó nhai xương con... 
cho rồi. Tán thân mất mạng về tay con cọp dễ thương 
còn dễ chịu hơn ở đây mà dẫn vặt nhớ thương nó... Từ 
20 năm qua, chưa bao giờ con nếm phải một sự đau 
đón kịch liệt như thế này. Con phải làm sao đây?” 


Qua câu chuyện vui trên cho chúng ta thấy rằng, 
ái dục là nguồn gốc của Khổ. Người đuổi theo sắc 
dục không biết chán như người uống nước muối, càng 
uống càng thấy khát, rồi dần dần tự hại mình, tự đưa 
mình vào hang hùm nguy hiểm. Sắc dục làm cho 


48 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng = _ KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


không chỉ cơ thể suy nhược mà tinh thần cũng bị lún 
vào muôn trùng phiền não. Sắc dục cũng có thể làm 
biến đổi tâm tính của một con người từ lương thiện, 
hiếu thuận trở nên tàn ác ngỗ nghịch đối với cha mẹ 
và người thân, thậm chí làm cho gia đình ly tán, con 
cái bơ vơ. Trong lịch sử của các triều đại thuở xưa, rất 
nhiều vị vua chúa, các anh hùng hảo hán cũng vì sắc 
dục mà làm cho đất nước suy vong, thân bại danh liệt, 
tiếng xấu lưu truyền đến muôn đời. Những kẻ phàm 
phu, vì đam mê sắc dục mà tự dìm mình xuống vũng 
lây của tội lỗi. Đức Phật còn dạy, kẻ đam mê sắc dục 
được ví như một đứa trẻ khờ, thèm giọt mật trên lưỡi 
dao bén, đưa lưỡi liếm mà phải chịu hoạ đứt lưỡi. 


Trong Tiểu Kinh Khổ Uẩn, thuộc 7rung Bộ Kinh 
(Majjahima — Nikaya) do HT Thích Minh Châu dịch, 
Đức Phật dạy rằng: 


“Này các TỶ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm 
duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm 
nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế"ly tranh đoạt với 
Sát-đế"ly, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, 
gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với 
con, con tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với cha; anh em tranh đoạt với anh 
em; anh tranh đoạt với chị; chị tranh đoạt với anh; 
bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi chúng dấn mình 
vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, chúng tấn 
công nhau bằng tay, chúng tấn công nhau bằng gạch 
đá, chúng tấn công nhau bằng gậy gộc, chúng tấn 
công nhau bằng đao kiếm. Ở đây, chúng đi đến tử 
vong, đi đến đau khổ gần như tử vong. ” 


CHƯƠNG 2 > Trừ Dục Vọng, Dứt Mong 0ầu 49 


“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do 
dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính 
dục làm nhân, chúng cầm mâu và thuẫn, chúng đeo 
cung và tên, chúng dàn trận hai mặt và tên được 
nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm 
được vung chém nhau. Chúng bắn, đâm nhau bằng 
tên, chúng quăng, đâm nhau bằng đao, chúng chặt 
đầu nhau bằng kiếm. Ở đây, chúng đi đến tử vong, ẩi 
đến đau khổ gần như tử vong. ” 


Qua lời dạy của Đức Phật, cho chúng ta một bài 
học vô cùng giá trị. Chính ái dục làm cho ta phải luân 
hồi sanh tử khổ đau. Chính yếu tố vị kỷ trong ái dục 
gây ra nhiều tai hại cho con người, tâm ái dục không 
bao giờ biết đủ, mong muốn này vừa thành tựu thì 
mong muốn khác khởi sinh. Chúng ta mãi chạy theo 
những thú vui tạm bợ của thế gian, rượt đuổi những 
hình bóng huyễn ảo và dưỡng nuôi ngọn lửa tham ái. 
Chính điều này đã đẩy con người vào đại dương trùng 
điệp đau khổ của kiếp nhân sinh. Do vậy, người xuất 
gia cần phải quyết tâm đoạn trừ ái dục. Bậc Sa môn 
phải khước từ mọi hình thức thế tục. Xuất gia bao 
gồm ba nghĩa: Xuất thế tục gia, xuất phiển não gia, 
xuất tam giới gia. Ba ý nghĩa căn bản nhưng cũng là 
ba nhân tố quan yếu này đòi hỏi bậc gia môn phải 
luôn luôn tâm niệm và nỗ lực thành tựu nhằm giúp 
chúng ta diệt trừ tham ái, làm tròn bổn phận và trách 
nhiệm của bậc Sa môn Thích Tử “/hượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sinh,” cuối cùng là đạt được mục 
đích tối hậu đó là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải 
thoát là cứu cánh của người xuất gia. 


Chương 3 
CẮT ÁI KHỨ THAM 
Cốt Đứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 
=#-ã| # z8 
Hán văn: 

Đổi ° M28 2 ° IH29/2])]° SÀHÈSñ ° 
HUAM ° Z2RHUt s H'h—& › BE —f8 + 
E2J2 › ñRÀ im s XXENRÑKỊH s 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: “T' hế trừ fu phát, nhỉ vỉ Sq-mÔN, thọ 
Đạo Pháp giả, khử thê tư tài, khất cầu thủ túc, 
nhật trung nhật thực, thọ hạ nhất túc, thận vật 

tái hỷ! Sứ nhân ngu tê gid, ái dự dục đã. ” 

Việt dịch: 

Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc, làm bậc Sa- 
môn, lãnh thọ Đạo Pháp, từ bỏ của cải thể 
gian, khất thực chỉ mong đủ dùng, giữa ngày 
ăn một bữa, dưới cội cây chỉ nghỉ một đêm, 
thận trọng, không mong nhiều hơn, vì chính ái 
và dục làm cho con người bị ngu sỉ!” 


Anh ngữ: 


Chapter 3: Desire Makes People Eoolish. 


The Buddha said, ““Those who shaving their heads 
and faces become Cramanas and who receive 
Instruction 1n the Way, should surrender all worldly 


CHƯƠNG 3 - Cắt Đút Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 51 


possessions and be contended with whatever they 
obtain by begging. One meal a day and one lodging 
under a tree, and neither should be repeated. For 
what makes one stupid and 1rrational 1s attachments 
and the passlons.” 

Lược giảng 

Từ xưa đến nay, tham ái dục vọng như một dòng 
chảy miên mật bất tận, ăn sâu vào trong tiểm thức 
do chúng ta huân tập nhiễu đời nhiều kiếp, chỉ cần 
chúng ta một niệm lơ là mất chánh niệm thì tâm tham 
ái của chúng ta liền lập tức trỗi dậy vô cùng mãnh 
liệt. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ dạy: 

“Một thuở đua vui, chẳng biết vui là nguyên nhân 
của khổ, nhiều kiếp? đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở 
lại, thời giờ qua suông năm tháng dần già, thọ dụng 
quá nhiều lợi hưởng càng đậm. Nhiều năm dồn tới 
chẳng nghĩ buông rời, chất chứa càng thêm, lo giữ 
gìn thân huyễn. ”! 


Vì chấp ngã mê lầm, cứ nghĩ cái thân mộng huyễn 
này là thật, rồi cứ thế mà bám víu chấp trước nên say 
mê, tham đắm không biết khi nào mới thoát ra được. 
Vì vậy nên Phật dạy, ái dục chính là đầu mối phát 
sinh ra đau khổ, chúng sinh cứ như con thiêu thân, 
cứ thấy ánh sáng là lao vào để chết. Hết kiếp này đến 
kiếp khác rong ruỗi theo duyên trần không bao giờ 
biết tỉnh ngộ. Ngày nay chúng ta được chút tỉnh giác 
nên phát tâm xuất gia, nhưng nếu không quyết chí 


1. Thiền sư Thích Thanh Từ 


52 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hành trì, chỉ ham lợi dưỡng, quên mất chí xuất trần 
ban đầu thì thật đáng tiếc lắm thay! 


Hình Thức Và Lối Sinh Hoạt 
Của Bậc Sa Môn. 


Đức Phật dạy trong Chương 3 rằng: “Cạo bỏ râu 
tóc để trở thành một vị Sa Môn, lãnh thọ giáo pháp 
của Phật phải xa bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa 
đủ. Giữa ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây một 
đêm, cẩn thận không trở lại lần thú hai. Điều làm 
cho người ta ngu muội chính là Ái và Dục. ” 


Đức Phật muốn nhấn mạnh Ái và Dục là nguyên 
nhân làm cho con người trở thành mê muội. 


Ái Dục có sức mạnh vô cùng mãnh liệt, làm cho 
chúng ta mê muội, loạn tưởng, đảo điên. Vì thế phải 
từ bỏ Ái Dục, sống cuộc đời thật sự trong sạch, thanh 
tịnh. Như vậy mới xứng đáng với danh xưng của một 
vị Sa Môn. 

Nếu một vị Sa Môn không cạo đầu, vẫn mặc y 
phục thắt cà vạt như người thường, v.v..., thì không 
phải là Sa Môn. Người xuất gia phải mặc áo cà-sa tức 
là Cát Triệt Y, phải cạo đầu, phải ha bỏ những điều 
thuộc về của cải thế gian. Thí dụ thế gian thích có 
tiền, thích lái xe Mercedes; người xuất gia còn muốn 
có Mercedes, muốn lái xe đẹp, ở nhà sang, thì cũng 
chẳng khác gì người thế tục. Trong Tích Truyện Kinh 
Pháp Cú có câu chuyện “Thầy Tỳ Kheo Bỏ Đạo” ví 
dụ về lòng tham ái như sau: 


CHƯƠNG 3 - Cắt Đút Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 533 


“Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại tinh xá 
Trúc lâm, liên quan đến một thầy Tỳ-kheo hoàn tục. 


Thầy Tỳ-kheo kia vốn là đồ đệ Trưởng lão Đại 
Ca-diếp, tuy đã đạt Tứ thiển nhưng một hôm đến 
chơi nhà ông chú làm thợ vàng, trông thấy nhiều đồ 
trang sức đẹp mắt, thầy sanh lòng tham luyến, bèn 
hoàn tục. Thầy lại có tính làm biếng, chẳng chịu mó 
tay vào việc gì nên bị đuổi ra khỏi nhà. Từ đấy thầy 
kết bạn với kẻ xấu, chuyên sống bằng nghề cướp bóc. 
Một hôm người ta bắt thây, trói chặt hai tay sau lưng, 
mang đi hành hình, trên đường cứ đến mỗi ngã tư lại 
dùng roi da đánh đập thây. 

Trưởng lão Đại Ca-diếp vào thành khất thực, thấy 
thầy Tỳ-kheo bỏ đạo bị dẫn ra cửa Nam liền làm cho 
dây trói lỏng đi, và bảo thầy. 

- Ông hãy quán tưởng lại đề mục định như đã từng 
làm. 

Vâng lời dạy, thầy Tỳ-kheo bắt đầu thiền định, 
và nhập Tứ thiền. Lính áp tải đưa thầy đến chỗ hành 
hình, bảo: 

- Bọn ta sẽ cho ngươi chết. 

Rồi chúng nung đỏ chông sắt lên. Nhưng thầy tỳ 
kheo hoàn tục chẳng hề lo sợ mảy may. Lính xử tội 
vây tứ phía đưa cao gươm giáo, lao phóng sáng lòa. 

Thấy “tên cướp” không tỏ dấu sợ hãi chi, chúng 
phải kêu: 

- Thưa các Ngài, hãy nhìn người này xem. Đứng 
giữa trăm người lăm lăm vũ khí, ông ta chẳng run 
chẳng sợ. Thật là điều lạ lùng. 


54 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Quá kinh ngạc và thán phục, chúng reo hò ầm 1, 
rồi đến tâu lên vua. Nghe hết chuyện, vua phán: 

- Hãy thả người ấy ra. 

Họ đến bạch Phật câu chuyện. Đức Thế Tôn 
phóng hào quang, phân thân đến pháp trường nói kệ: 

Lìa rừng lại hướng rừng, 

Thoát rừng chạy theo rừng, 

Nên xem người như vậy, 

Được thoát khỏi buộc ràng, 

Lại chạy theo ràng buộc. (kệ 34) 

Nghe pháp âm mâu nhiệm, thầy Tỳ-kheo bỏ đạo 
đang nằm trên bàn chông lính vây quanh kín đặc liền 
quán tưởng đề mục sanh ứử, quán tam pháp ấn, thấu 
rõ ngã không và đắc quả Dự lưu. Trong niềm an lạc 
của đạo quả vừa đắc, thầy bay lên không, đến chỗ 
đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài. Ngay giữa chúng hội, 
trong đó có cả nhà vua, thầy đắc quả A-la-hán.”? 


Sức mạnh của một vị xuất gia, đó là có đủ can 
đảm khước từ những ham muốn của một con người 
bình thường. Từ cái ăn, giấc ngủ, tiện nghi trong đời 
sống..., tất cả những điễu này không làm vướng bận 
người xuất gia. Họ sống một đời hoàn toàn trong 
sạch. Phải tri túc tức là biết đủ, thực hiện đúng như 
lời Đức Phật dạy: Một ngày chỉ ngủ dưới gốc cây một 
lần, không ngủ lần thứ hai dưới cùng một gốc cây. 
Điểm này cho thấy tinh thần vô ngã, không cố chấp 
của một vị Sa Môn quan trọng như thế nào. 


2. Buddhist Legends, E. W. Burlingame, Tích truyện Pháp Cú, 
phâm XXIV Tham Ai, Tháy Tỳ Kheo Bỏ Đạo, kệ 344, 6350. 


CHƯƠNG 3 - Cắt Đút Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 55 


Ngài Động Sơn trong bài Quy G/ới, dạy một cách 
tha thiết: “Sa-môn Thích Tử thì phải lấy cái đức cao 
thượng làm đầu, đã dứt phan duyên nên theo đạm 
bạc, cắt ân ái với cha mẹ, bỏ lễ nghĩa về vua tôi, cắt 
tóc nhuộm áo, cầm khăn bưng bát đi vào nẻo tắt xuất 
trần, bước lên bậc thang nhập Thánh, trong trắng 
như sương, thanh tịnh tựa tuyết, rồng thần phải cung 
kính, ma quỷ quy hàng, vì thế phải chuyên tâm dụng 
ý báo đền ơn Phật. ”3 

Đã là Sa-môn Thích tử thì phải lấy chí cao thượng 
làm đầu, đừng sống theo vọng tình của thế gian, phải 
ø1ữ gìn giới luật nghiêm minh, giữ tâm ý trong như 
sương, sạch như tuyết. Có như thế, thì chư thiên trời 
rồng mới quy kính được và, cũng mới có thể đền đáp 
tứ trọng ân. 

Đây chính là phần chủ yếu trong chương 3 của Tứ 
Thập Nhị Chương Kinh. 

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyuta Nikàya) II, Kinh 
Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana sufa), Đúc Thế Tôn 
dạy cho năm vị Tỳ Khưu như sau: 

Này các thầy Tỳ Kheo, sắc (rũpa, thể chất, xác 
thân này) là vô ngã (anaHã), Cũng giống như thế, 
thọ (vedana), tưởng (sanna), hành (samkhara) và 
thức (vinnana) đều hoàn toàn vô ngã. 

Này các thây Tỳ Kheo: 

Tất cả các sắc, dù thuộc quá khứ, hiện tại hay 
tương lai, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, thấp hay 


3. Thiền sư Thích Thanh Từ dịch 


56 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cao, xa hay gân, cần phải nhận thức theo thực tướng 
của chính nó: Cái này không phải của tôi, đây không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. 

Tất cả các thọ, tưởng, hành, thúc cũng phải nhận 
thức như thế:.. Nhờ thế, tri kiến trở nên sáng suốt và 
được giải thoát... 

Lầa bỏ ái dục, ngã chấp chắc chắn sẽ giải thoát, 
an lạc. Trong D¡ Lặc Nạn Kinh (Nghĩa Túc Kinh), 
Đại Tạng Tân Tu 198, gồm có 13 bài kệ, Đức Phật 
đều khuyên dạy phải từ bỏ ái dục nếu muốn được giải 
thoát. Vì ái dục chính là đầu mối của si mê, là nguồn 
gốc của sanh tử. Bài kệ đầu tiên và bài kệ thứ 3 Đức 
Phật dạy rằng: 

Bài kệ n nhất 

t ÂN 4 Ïứ 

^^ P: š Tị 

lãi S g 

Gì T 3ã 

Dịch: 

Dâm dục trước nữ hình 

Đại đạo giải sỉ căn 

Nguyện thọ tôn sở giới 

Đắc giáo hành viễn ác. 


Bài kệ thứ 3 


SIM 
Bị 4 


# 


iPg SẺ 


` 


Ự 


CHƯƠNG 3 - Cắt Đút Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 57 


Dịch: 
Bốn độc hành cầu đế 
Hậu phản trước sắc loạn 
Bồn xa vong chánh đạo 
Bất tôn xả chánh tà 
Bài kệ thứ 9 và thứ 10 Đức Phật dạy rằng: 
Bài kệ thứ 9 
›s nỊ lãj H 
ñU Pu Að TL f1 
577i Hïl 
ft lậ JE 3H 
Dịch: 
Viễn khả độc tự xứ 
Đế kiến vi thượng hành 
Hữu hành mạc tự kiêu 
Vô ỷ nê hoàn thứ. 
Bài kệ thứ 10 


Xã ñÍ Z4 Xe {1 
+^ixf+©* 
=". .. `. 
Zã IH F H8 


Viễn kế niệm trường hành 
Bất dục sắc bất sắc 
Thiện thuyết đắc độ thống 
Tất thế dâm tự thực. 


58 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Phương Pháp Đối Trị Tham Dục 

Đoạn trừ ái dục là mục tiêu hàng đầu của người 
xuất gia cầu đạo giải thoát. Không tinh tấn đoạn trừ 
ái dục thì dù đầu tròn áo vuông cũng không phải là sa 
môn Thích tử. Thiền sư Từ Thọ ở Đông Kinh, Thời 
nhà Tống có dạy rằng: 

“Các ông nhất thiết phải xa danh và lợi lấy khổ 
nhọc làm vui, tâm danh lợi thế gian giảm xuống thì 
miệm đạo thanh tịnh tự nhiên tăng trưởng. Như Hòa 
Thượng Biển Đảm Sơn suốt đời ăn trái lịch để sống 
(trái rừng). Còn Đại sư Huyền Giác không ăn rau 
trông, bởi trồng thì phải cuốc đất sợ tổn thương tiểu 
trùng, đồng thời kính trọng giọt mô hôi khổ nhọc của 
người nông phu. Pháp sư Huệ Hưu ba mươi năm chỉ 
một đôi giày, gặp đất bằng thì đi chân đất. Các ông 
hiện tại y phục đây đủ, thọ hưởng đủ thứ chưa đói đã 
ăn, chưa lạnh đã mặc thêm áo, chưa dơ đã tắm, chưa 
buôn đã ngủ. Như vậy thì đường sinh tử chưa thấu rõ, 
cấu nhiễm chưa trừ tận, hoặc chướng không đoạn lấy 
gì để tiêu của đàn na tín thí. ”* 

Sống trên đời này có mấy ai mà không tham, 
không tham kiểu này thì tham kiểu khác, vì vậy 
người tu chúng ta cần phải tinh tấn tu học, đừng để 
lòng tham dục sai khiến dẫn đến xa lìa chánh pháp, 
rơi vào biển lửa sinh tử. 

Để đối trị với bệnh tham dục, chúng ta cần phải 
nỗ lực công phu hành trì với nhiều phương pháp mà 


4. Thiền sư Thích Thanh Từ dịch 


CHƯƠNG 3 - Cắt Đút Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 59 


Đức Phật đã khai thị sẵn chứ không nhờ hay ỷ lại vào 
bất cứ một đấng nào đó có thể tu thế cho mình để 
mình chấm dứt tham dục. Đức Phật dạy: “nếu tâm 
dục mà còn thì không thể vào đạo được,” đạo ở đây 
chính là sự thanh tịnh, giải thoát, niết bàn. 

Phương pháp tiêu biểu để chữa trị những căn bệnh 
của tâm mà chúng ta có thể dễ dàng thực tập đó là 
Ngũ Đình Tâm Quán: 

1- Quán sổ tức. để đối trị bệnh tán loạn của tâm 
trí. 

2- Quán bất tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục. 

3- Quán từ bi, để đối trị lòng sân hận. 

4- Quán nhân duyên, để đối trị lòng sĩ mê. 

5- Quán giới phân biệt. để đối trị chấp ngã. 

Phải quán xét thân tâm một cách rốt ráo không 
nên chếnh mảng xem thường, người xuất gia là phải 
ra khỏi nhà tam giới - dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới. Đây mới chính là mục đích cứu cánh của người 
câu đạo giải thoát. Chư tổ có câu: “Xuất gia giả, phi 
ttóng tướng chỉ sở năng vi,`` có nghĩa là việc làm của 
người xuất gia không phải tướng võ, tướng văn có thể 
làm được, mà đó là chuyện phi thường. 

Chúng ta phải luôn nhớ niệm về đại nguyện của 
mình, dẹp bỏ những vọng tưởng không thật, xoay về 
với chơn tâm thì mới kiến tánh thành Phật được. 


Chương 4 


THIỆN ÁC TINH MINH 
Thiện, Ác Phân Minh 
=jn:- =. +®xv B HR 
Hún văn: 
th + TRE LI-SUWE + /RĐL†-SURE - fR 
ST ° g3—=° LIEH s P= ° đ= ° 
_› f › LUN# › Nữm ° BELT › #ã - f8 
ñH ° AT ° ĐÃ ° A ° Bế ° NUE-E3 5 SN] 
SH ° #4 TAãSÍT ° #ãtZïIE ° 4 †#fÍTH 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: “Chúng sanh dĩ thập sự VI thiện, 
điệc dĩ thập sự vì ác. Hà đẳng Vĩ thập? Thân 
tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam giá: Sát, đạo, 
dâm. Khẩu tứ ° giá: Lưỡng thiệt, ác khẩu, VỌHg 
ngôn, ỷ ngữ. Ý tam giú: Tật, nhuễ (khu), sỉ. Như 
thị thập sự, bắt thuận Thánh Đạo, danh Thập 
Ac Hạnh. Thị ác nhược chỉ, danh Thập Thiện 
Hạnh nhĩ. ” 





Việt dịch: 
Đức Phật dạy: “Chúng sanh lấy mười việc làm 
thiện, cũng lấy mười việc làm ác. Những øì là 
mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Thân 
có ba: Sát, đạo, dâm. Miệng có bốn: Nói lưỡi 
hai chiều, nói lời ác độc, nói sai sự thật, nói lời 
thêu dệt. Ý có ba: Đố ky, sân hận và ngu sỉ. 
Mười việc này không thuận Thánh Đạo, gọi là 


CHƯƠNG 4 - Thiện Ác Phân Minh 61 


Mười Ác Hạnh. Nếu chấm dứt những việc ấy 
thì gọi là Thập Thiện Hạnh!” 


Anh ngữ: 


Chapter 4: The Ten Evils and Ten Virtues 


The Buddha said: “There are ten things considered 
good by all beings, and ten things evil. What are 
they? Three of them depend upon the body, four 
upon the mouth and three upon thought. 

“[hree evil deeds depending upon the body are: 
kiling, stealing and committing adultery. The four 
depending upon the mouth are: slandering cursing, 
lying and flattery. The three depending upon thought 
are: envy, anger and infatuation. All these things are 
against the Holy Way and therefore they are evIl. 
When these evils are not done, there are ten good 
deeds.” 


Lược giảng: 

Chương 4 của Tứ Thập Nhị Chương Kinh nhấn 
mạnh đến việc bỏ mười điều ác, thực hiện mười điều 
lành. Mười điều ác phát sinh từ Thân-Khẩu và Y. 

Thân có ba nghiệp ác: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 

Khẩu có bốn nghiệp ác: Vọng ngôn, ỷ ngũ, lưỡng 
thiệt, ác khẩu. Có nghĩa là nói những lời không thành 
thật, nói những lời nịnh bợ, nói những lời ác độc, cái 
lưỡi hai chiều nói lời đòn xóc, gây hiểm họa, gieo 
tiếng ác cho người khác, tạo ra ly gián... 


Y có ba nghiệp ác: Tham, sân và sĩ. 


62 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Ba nghiệp ác của thân, bốn điều ác của khẩu, 
ba điều ác của ý, tổng cộng 10 ác nghiệp, cần phải 
đoạn trừ. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Đúc Phật 
đã dạy về nguyên nhân khiến vật bên ngoài bị suy 
giảm: 

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Do gốc mười điều ác, ngoại vật còn suy giảm 
huống gì nội pháp. Thế nào là mười? Là sát sanh, 
trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, 
nói hai lưỡi đâm thọc gây rối đôi bên, tật đố, sân 
hận, tà kiến. 

Do quả báo của sát sanh nên thọ mạng của chúng 
sanh rất ngắn. Do quả báo trộm cắp nên chúng sanh 
sanh ra liền bị nghèo đói. Do quả báo của dâm dục 
nên gia đình chúng sanh không trinh bạch. Do quả 
báo nói dối nên miệng chúng sanh có mùi hôi thối, 
không được sạch thơm. Do quả báo nói thêu dệt, nên 
đất đai không bằng phẳng. Do quả báo của nói hai 
lưỡi đâm thọc nên đất đai sanh gai góc. Do quả báo 
nói lời ác nên có nhiều ngôn ngữ. Do quả báo tật đố 
nên lúa thóc không dôi dào. Do quả báo của sân hận 
nên có nhiều vật uế ác. Do quả báo của tà kiến nên 
tự nhiên sanh trong tắm địa ngục lớn. 

Do quả báo của mười điều ác này nên khiến vật 
bên ngoài bị suy giảm, huống chỉ vật bên trong. Thế 
nên, các Tỳ-kheo, nên nhó nghĩ xả bỏ xa lìa mHHỜI 
pháp ác, tu hành mười pháp lành. Như thế, này các 
1ỳ-kheo, hãy học điều này! 


CHƯƠNG 4 - Thiện Ác Phân Minh 63 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ 
vâng làm. ”! 

Như lời Đức Thế Tôn dạy, mỗi chúng ta cần phải 
tự thức tỉnh, tin sâu lý nhân quả, nhằm chuyển hóa 
mười ác nghiệp của chính mình. Đây chính là chìa 
khóa quan trọng để chuyển hóa tất cả ác nghiệp của 
thân, miệng, ý giúp kiến lập hạnh phúc cho tự thân 
cũng như thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 

Những gì đã được đoạn trừ từ ba nghiệp ác của 
Thân-Khẩu-Ý, chính là thiện nghiệp. 

Không cần phải diễn giải thiện như thế nào. Chỉ 
cần đoạn trừ mười điều ác, tất nhiên đời sống của 
chúng ta trở nên thánh thiện. 


Trong mười điều ác của thân-khẩu-ý, 
Ý là quan trọng nhất. 

Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: “Ý đẫn đâu 
các pháp.” (Tâm như công họa sử, năng họa nhất 
thiết pháp). Ý giống như một họa sĩ tài ba có khả 
năng vẽ thành những bức họa. Ý hướng dẫn tất cả 
những sự khác đi theo, giống như cái cày đi theo 
đằng sau con trâu. 

Ý là một trong 8 món tâm vương, có oai quyên rất 
lón. Được mất, bại thành trên thế gian này đều do Ý 
quyết định. Nếu suy nghĩ ác thì Ý sẽ sai khiến thân và 
khẩu làm điều xấu ác, hại mình, hại người, Đức Phật 
dạy, nó giống như cái cày theo sau con trâu. 


1. Kinh Tăng nhất A-hàm, tập III, phẩm 7”iện ác, VNCPHVN ấn 
hành, 1998, tr.307. 


64 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Mọi điểu tai hại tàn khốc, chiến tranh, khủng bố 
triỀn miên xảy ra khắp nơi trên thế giới từ xưa đến nay 
đều do tâm tạo tác. Cũng vậy, ngược lại nếu tâm nghĩ 
những điều thiện lành, thì sẽ hướng dẫn thân và khẩu 
làm và nói những chuyện ích lợi cho chính mình và 
cho hết thảy chúng sanh. Cho nên chúng ta cần phải 
thật cẩn trọng, phải giữ 3 nghiệp thân, khẩu và ý luôn 
thanh tịnh. Nhất là Ý, người xuất gia hay tại gia nếu lơ 
là, buông lung để tâm chạy nhảy thì sẽ dẫn đến nhiều 
tác hại khôn lường cho chính mình và tha nhân. 

S¡ Là Gốc Của Ba Điều Ác. 

Điều nào trong ba điều ác của ý cũng quan trọng 
cả. Nhưng sĩ được xem là quan trọng nhất, vì khi si 
mê, chúng ta không thấy được thực tướng, tự tánh 
của các pháp. 

Vì si nên tưởng điều gì cũng thật, không hiểu 
được đó chỉ là huyễn hóa, đó chỉ là giả tạo, đó chỉ là 
vô thường, luôn luôn đổi thay. 

Vì sĩ người ta trở nên tham lam. Vì tham lam 
người ta trở nên sân hận. Như thời gian vừa qua tại 
Ai Cập, nếu Tổng Thống Hosni Mubarak từ chức 
sớm, để cuộc cách mạng dân chủ diễn tiến tốt, cải tổ 
được đất nước, thì ông không cần phải lo lắng, không 
cần phải trốn tránh. Với khối tài sản trị giá từ 50 tỷ 
đến 70 tỷ Mỹ kim, Tổng Thống Mubarak giàu hơn 
ông Bill Gate, nếu so sánh theo thời điểm hiện nay. 
Thế nhưng bây giờ, phải chăng khối tài sản này đã bị 
chính phủ Ai Cập tịch biên. Ông Hosni Mubarak mất 
tất cả tiền tài, danh vọng, quyền lực. 


CHƯƠNG 4 - Thiện Ác Phân Minh 65 


Không chỉ riêng Tổng Thống Mubarak, rất nhiều 
người, từ địa vị lãnh đạo cao nhất có đầy đủ mọi thứ, 
cuối cùng cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. 

Tất cả mọi người, từ người nắm giữ quyển cao 
chức trọng cho đến người bình thường, đều có lòng 
tham. Người nhận chức vị cao có sự tham lam lớn. 
Người ở ở chức vị thấp có sự ham muốn nhỏ. Người 
xưa nói rằng “Lòng tham không có đáy” chính vì thế 
si là điều đầu tiên dẫn đến tham lam và sân hận. 

Phật dạy thì rất nhiều, pháp môn vô lượng vô số 
không thể tính đếm, nhưng chỉ với một bài kệ ngắn 4 
câu đã thu tóm tất cả lời Phật dạy: 

“Chư ác mạc tác, 

Chúng thiện phụng hành. 

Tự tịnh kỳ ý, 

Thị chư Phật giáo. ”? 

ñã An S TP. 

AC 

EM „R14 m 

E8 Dh TA, 

Nghĩa là: 

“Chớ làm các điều ác 

Hãy thực hiện các việc lành 

Tự thanh tịnh tâm ý 

Đó là lời Phật dạy. ” 

Người đời do vô minh, không phân biệt được 


2. Kinh Pháp Cú 183 


66 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thiện ác nên không phát huy điều thiện, không đoạn 
trừ điều ác, chính đó là lý do tại sao xã hội bất ổn, thế 
giới luôn ở trong tình trạng chiến tranh khủng hoảng. 

Các Triết gia từ Đông sang Tây như Adi 
Shankara, Khổng Tử, Aristotle, Platon, Pythagoras, 
Socrates, v.v.. đều đưa ra những lý thuyết về thiện 
ác, tốt xấu...; tuy nhiên, một triết gia Hoa Kỳ, ông 
Thomas Nagel (1937- ?), đã phân chia các lý thuyết 
đạo đức thành 2 loại là những lý thuyết “suy luận” 
(déductive), hay “độc đoán” (autorifariste) dựa trên 
những tiền để (axiomes a priori) hoặc những sự kiện 
tự nó hiển nhiên (évidents an soi) về thiện và ác, mà 
điển hình nhất là triết lý của Triết gia Đức, Immanuel 
Kant (1724-1804) hay triết lý “v lợi” (utilitaire) của 
Triết gia Anh, Jeremy Bentham (1748-1832). 

Đã không phải ít người cho rằng hành động Bọ 
ngựa cái giết Bọ ngựa đực và ăn thịt ngay sau khi giao 
hoan là một hành động cần thiết vì mục đích để nuôi 
trứng bằng chất đạm. Theo nghiên cứu được công 
bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B 
thì, bọ ngựa đực bị bọ ngựa cái ăn thịt trong khoảng 
13-28% số lần giao phối... Khác với các quan niệm 
thế gian, khi dạy về thiện hay ác, Đức Phật đã không 
dựa trên nền tảng của suy luận hay độc đoán mà hoàn 
toàn dựa vào tuệ giác siêu việt. Với tuệ giác siêu việt 
của một bậc đại giác, Đức Phật thấy rõ mọi hiện 
tượng như chính hiện tượng đang là. 

Dù có một số kinh dạy rằng cần siêu việt thiện 
ác như Lục Tổ Huệ Năng: “Không nghĩ thiện không 


CHƯƠNG 4 » Thiện Ác Phân Minh 67 


nghĩ ác, v.v.” Nhưng đó là lời dạy đừng chấp vào 
nhị nguyên phân biệt mà phải thể nhập vô phân biệt, 
nhưng không phải vì vậy mà bất phân thiện ác, tạo 
những ác nghiệp, Kinh Pháp Cú, Thi kệ 12 dạy rằng: 

Chân thật biết chân thật 

Phi chân biết phi chân 

Do tư duy chân chánh 

Chân thật tự nhiên thành 


Từ những điễểu nói sơ lược ở trên, cho chúng ta 
cái nhìn đúng đắn hơn về thiện hay bất thiện. Thiện 
không chỉ là một quy tắc đạo đức mà còn là một 
phương pháp tu tập giúp chuyển hóa tâm thức nhằm 
đưa các hành giả mau chóng đến bờ giải thoát. Do 
đó cần phải tuệ tri về thiện và bất thiện là điểu vô 
cùng quan trọng trong quá trình tu tập của người xuất 
gia, cũng như cho tất cả nhân loại chúng sanh muốn 
thoát khỏi mọi ràng buộc khổ đau trong tam giới. 
Như trong Trung Bộ Kinh Phật có dạy: 

“Chư hiền, khi Thánh đệ tử tuệ trì được bất thiện 
và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ trì được thiện 
và tuệ tri được căn bổn thiện, chư hiền, khi ấy Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. ”* 


3. HT Thích Thiện Siêu dịch, Kinh Thí Dụ, kệ 12. 
4. Trung bộ kinh, kinh Chánh trị kiên / Sammadhitthi sutfa, sô 9 


Chương Š 
CHUYỂN TRỌNG LINH KHINH 
Chuyển Nặng Thành Nhẹ 
52h. 5S 
Hún văn: 
5 °  ÄHB ° Ij + BÍR › ñRÄ RE ° SẼ 
2t - 4I7KBfiR ° ấỸWfhkW£lÃã ° #7 À Hì 


HfWFZ[I3E ° r2 ã{T?? ° JE HIẾM + 
IJNÍf#ïÌT › WWJE1NHH ° 

Phiên Âm: 
Phật ngôn: “Nhân hữu chúng quá, nhủ bắt tự 
hôi, đôn tức kỳ tâm, tội lai phó thân, như thủy 
quy hải, tiệm thành thâm quảng. Nhược nhân 
hữu quả, tự giải trì Dhú, cải ác hành thiện, tội 
tự tiêu diệt, nhự bịnh đặc hãn, tiệm hữu thuyên 
quyên nh. ” 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: “Người có nhiều lỗi lầm mà 
không tự sám hồi, khiên sớm dứt tâm tạo tác 
ấy, thì tội lỗi càng chồng chất vào mình, như 
nước đổ về biên cả, lâu dẫn trở thành sâu rộng. 
Nếu người có lỗi tự biết nhận lôi, đổi ác làm 
lành, thì tội sẽ tự tiêu diệt, như bệnh mà được 
ra mồ hôi, dân dân sẽ thuyên giảm.” 


CHƯƠNG 5 + Chuyển Nặng Thành Nhẹ 69 


Anh ngữ: 


Chapter 5: 
Reducing the Severity of Offenses 


The Buddha said, “Ifa man who has committed many 
a misdemeanor does not repent and cleanse his heart 
of the evil, retribution wI1ll come upon his person as 
sure as the streams run 1nfo the ocean which becomes 
ever deeper and wIder 

“Ifa man who has commifted a misdemeanor come 
to the knowledge of 1t, reform himself and practice 
goodness, the force of retribution will gradually 
exhaust 1fself as a disease gradually loses 1ts baneful 
infiuence when the patient perspIres. ” 

Lược giảng: 

Trong chương này, Đức Phật dạy, là người ai 
cũng đều có những sai lầm dù ít hay nhiều. Có những 
lỗi lầm bắt nguồn từ sự suy nghĩ. Có những lỗi lầm 
bắt nguồn từ lời nói. Có những lỗi lầm bắt nguồn từ 
hành động. Nếu người có lỗi lầm nhưng không biết 
sám hối, tội lỗi mỗi ngày sẽ gia tăng. Khi tội lỗi gia 
tăng, phước đức sẽ bị tiêu biến. Một khi phước đức 
trong đời sống của chúng ta giảm dân, đến lúc phải 
thọ quả báo xấu ác thì bao nhiêu tật bệnh, hiểm họa, 
tai nạn, sẽ đổ ập đến. 

Vì vậy chúng ta cần phải sửa đổi những lỗi lầm mà 
mình đã phạm, nhất là đối với người xuất gia, cần phải 
nghiêm trì giới luật, giữ thân tâm thanh tịnh, nếu đã lỡ 
để thân tâm nhiễm ô thì phải phát lồ sám hối (hành 


70 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tâm sám hối) làm cho nó thanh tịnh trở lại. Việc phát 
lồ sám hối là một nét văn hóa cơ bản và rất nhân văn 
ở trong bất cứ một đoàn thể tổ chức nào trong xã hội. 
Khi phạm sai lầm, mỗi người đều biết nhận lỗi và hối 
lỗi bằng cách sửa sai, như Đức Phật đã dạy: “Trên đời 
có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không 
mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai 
và sửa chữa. ” Đầy là một bài học đạo đức vô cùng giá 
trị và rất lợi ích đối với chúng ta. 

Vào thời Phật còn tại thế, vua A Xà Thế đã mang 
tội ngũ nghịch vì giết cha. Nhưng nhờ vào oai lực từ 
bi của Đức Phật hóa độ, ông đã tự hóa giải được tâm 
sân hận và ăn năn sám hối trước Đức Phật. Sau đó 
ông phát tâm quy y theo Phật và trở thành người Phật 
tử thuần thành, hết lòng phụng sự chánh pháp. 

Trong kinh Trưng Bộ, số 86 và Trưởng lão Tăng 
kệ (Thera. 80-câu 866 đến 891). Có ghi lại câu 
chuyện Đức Phật độ một tướng cướp khét tiếng tên 
là Angulimala (Vô Não), Vô Não là một tên sát nhân 
ghê rợn, mỗi lần giết người, Vô Não cắt ngón tay trỏ 
xỏ xâu làm vòng hoa mang vào người, chờ đủ 1.000 
ngón tay sẽ dùng để trả học phí cho ông thầy dạy. 

Đức Phật quán chiếu thấy nhân duyên đã đủ để độ 
người này nên vào một buổi sáng như thường lệ, Đức 
Phật đắp y mang bát, vào thành Savatthi khất thực. 
Sau khi khất thực và dùng bữa xong, Ngài quay trở 
về và đi trên con đường tên cướp Angulimäla đi mỗi 
ngày. Dù nhiều người hết lòng can ngăn, nhưng Đức 
Phật vẫn giữ im lặng, tiếp tục đi, không hề lo sợ. 


CHƯƠNG 5 + Chuyển Nặng Thành Nhẹ 7l 


Thấy Đức Phật đang đi một mình, tên cướp 
Angulimäla liền xuất hiện. Hắn vui mừng và khởi 
tâm muốn giết Ngài vì chỉ còn thiếu một ngón tay 
nữa thôi là đủ số cho vòng hoa 1.000 ngón tay. Hắn 
lăm lăm vũ khí đi sau lưng Đức Phật, nhưng dù đi 
nhanh cách øì cũng không đuổi kịp Đức Phật đang 
đi với tốc độ bình thường, hắn bèn la lớn: “Hãy 
dừng lại, Sa-môn! Hãy dừng lại, Sa-môn!” Đúc Phật 
khoan thai đáp: “Ta đã dừng rồi, này Angulimala! 
Và ngươi hãy dừng lại" Tên cướp nghĩ Sa-môn Cô 
Đàm không bao giờ nói dối, vậy lời nói này có ý 
nghĩa gì? Thế là Angulimäla hỏi: “Ông đang đi mà 
lại nói “Ta đã dừng rồi, còn tôi dừng thì ông nói 
sao tôi không dừng" nghĩa là sao?” Đúc Phật giải 
thích: “Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiếm; còn 
ngươi, không tự kiềm chế, gieo rắc giết chóc và hận 
thù, đó là nghĩa ta đã dừng mà ngươi chưa dừng.” 
Sau khi nghe những lời chỉ dạy này của Thế Tôn, tên 
cướp bạo tàn liền buông đao tỉnh ngộ, theo Phật xuất 
gia, gia nhập Tăng Đoàn, gột rửa mọi tâm ý xấu ác, 
tinh tấn thực hành theo giáo pháp của Đức Phật và 
mau chóng chứng vào hàng thánh quả. 

Khi gây ra nhiều tội lỗi, thường thì tâm của 
chúng ta luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, áy 
náy, không biết mình có bị báo ứng hay không?, có 
gặp những rắc rối gì trong cuộc sống tương lai của 
mình hay không? Vì vậy sám hối chính là phương 
pháp giúp cho tâm hỗn chúng ta được thanh thản 
hơn. Đem lại hạnh phúc an vui cho cuộc sống hiện 


72 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tại và là điều kiện căn bản để đi đến chỗ giải thoát 
rốt ráo. 

Một người vun bồi phước đức luôn an trú trong 
chánh niệm, dù sống trong khu rừng vắng vẻ họ vẫn 
cảm thấy thoải mái an lạc và cảm nhận họ là người 
giàu có nhất. Sự giàu có của họ chính là trạng thái an 
lạc thanh thản trong tâm hồn. Đây là hạnh phúc đích 
thực chứ không phải là thứ hạnh phúc có được bởi tiền 
tài danh vọng hay nhà lầu biệt thự nguy nga. Vật chất 
chỉ là những hiện hữu tạm bợ, và giới hạn. 

Rất nhiều người sống trong lâu đài sang trọng, 
chung quanh có hằng hà sa số bảo vật, nhưng họ vẫn 
cảm thấy thiếu thốn, vẫn cảm thấy thèm khát, vẫn cảm 
thấy sợ hãi, vẫn cảm thấy lo âu, bất an và đau khổ. 

Yếu tố giúp cho đời sống của chúng ta thật sự an 
lạc, giải thoát, đó là rũ bỏ tất cả những ham muốn. 
Không tạo các nghiệp dữ, nếu lỡ tạo thì phải thành 
khẩn sám hối và sửa lỗi đừng bao giờ tái phạm. Phải 
làm được những điều này thì đời sống của chúng ta 
mới thật sự có giá trị. 


Cách Bày Tỏ Sự Hối Lỗi. 

Tất cả những lỗi lầm do bản thân chúng ta tạo ra, 
thì chính chúng ta phải sám hối. Sám hối có nghĩa là 
ăn năn những lỗi trước, chừa bỏ những lỗi sau, quyết 
tâm thay đổi điều sai lầm “Sám tiền kỳ khiên, Hối 
hậu kỳ quá.” Sám hối không có nghĩa là van xin, cầu 
khẩn; bởi vì chỉ van xin hay cầu khẩn, lỗi lầm không 
thể tan biến. Trong kinh Giáo giới Rahula, Đức Phật 
đã dạy Tôn Giả La Hầu La như sau: 


CHƯƠNG 5 + Chuyển Nặng Thành Nhẹ 73 


“Khi thân nghiệp đã phạm sai lầm thì phải: 

Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết 
như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp 
này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như 
vậy, này Rãhula, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ 
lộ, cần phải trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước 
các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, 
tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. 

Khi ý nghiệp đã sai lầm thì phải: 

Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết 
như sau: 'Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; 
ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp như vậy, này Rãhula, 
ông cân phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm 
chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải 
phòng hộ trong tương lai. ”! 

Theo lời Phật dạy trong hai đoạn kinh trên thì 
việc kiểm điểm lại ba nghiệp thân khẩu và ý là việc 
làm vô cùng quan trọng. Dù cho chúng ta làm bất cứ 
việc gì thì cũng phải giữ ba nghiệp thanh tịnh. Nếu 
lỡ có phạm sai lầm từ hành động cho đến ý nghĩ thì 
phải nên dừng lại sám hối, xem xét thử mình đã sai 
chỗ nào liên lập tức sửa sai hoặc nếu không biết mình 
đã phạm sai lầm gì thì phải tìm bậc các bậc thiện tri 
thức chỉ dẫn cho mình. Đừng vì ngã ái mà sinh ngã 


1. Trung bộ kinh, kinh Giáo Giới Rãhula ở Ambalaffhika (M.1.419) 


74 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


mạn, cố chấp không chịu sám hối lỗi lầm, chính đó 
là lý do tạo nên vô số tội lỗi. 

Ngày xưa vua Philippos II của Macedonia (tiếng 
Hy Lạp: ®fưưnoc B› ö Mdkeöd@v — øí2oc, (382-336 
trước Tây lịch) là vua của Vương quốc Macedonia 
(một quốc gia của người Hy Lạp cổ đại), ông là cha 
của Alexandros Đại Đế, Philipos III, khai quốc của 
Vương triều Ptolemaios. Vua Phillippos II là một nhà 
cải cách và sáng tạo quân sự có công lớn trong việc 
xây dựng Vương quốc Macedonia, thế nhưng vua đã 
quan niệm rằng, nhiễu vị vua rất kiêu ngạo do chiến 
thắng được quân thù. Vì vậy ông ra lệnh cho người 
hầu cận của ông vào mỗi buổi sáng sau khi ông vừa 
thức dậy, nói lớn lên rằng: “Này Philippos nhà ngươi 
chỉ là một con người tầm thường!” Sở đĩ vua Philippos 
quyết định như thế vì muốn nhắc nhở ông không nên 
tự phụ kiêu ngạo, vì ông biết, kiêu ngạo sẽ dẫn đến 
hậu quả thất bại nặng nề trên nhiều phương diện. 


Phương Pháp Sám Hối. 

Trong Kinh Sám Hối Tội Lỗi do Ngài An Thế Cao 
dịch từ Phạn văn sang Hán Văn, có đoạn ghi rằng: 

Tôn giả Thu Lộ Tử bạch với Đúc Phật rằng: 

“Bạch Đúc Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử hoặc 
thiện nữ nhân nào phát tâm cầu Phật Đạo, nhưng 
trong đời quá khứ đã tạo các nghiệp ác thì phải sắm 
hối như thế nào ?” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nào muốn 
câu Đạo Ứng Chân, Đạo Độc Giác, hay Phật Đạo, 


CHƯƠNG 5 + Chuyển Nặng Thành Nhẹ 75 


hoặc muốn biết rõ những việc trong quá khứ và vị 
lai, thì hãy ngày đêm sáu thời, thường xuyên tắm rửa, 
súc miệng sạch sẽ, y phục trang nghiêm, thành tâm 
chấp tay đảnh lễ mười phương chư Phật và thành 
tâm sám hối như sau: 

“Từ vô số kiến) đến nay, bởi do tham sân sỉ, chẳng 
biết Phật Pháp Tăng, chẳng biết thiện ác, nên con đã 
trót tạo bao ác nghiệp... 

... Con nay xin thành tâm sám hối tất cả ác nghiệp 
mà con đã tạo, ngưỡng mong mười phương chư Phật 
từ b¡ thương xót, khiến con đời này và nhiều đời sau 
sẽ không tái phạm các nghiệp ác như thế:” 

Đã là người thì không ai không có lỗi lầm, nhưng 
có lỗi lầm mà không chịu sám hối thì tội lỗi ngày 
một gia tăng. Tội nhiều thì phước ít, do vậy đời sống 
không thể hạnh phúc, an lạc, nhất là người xuất gia, 
cần phải ai cầu sám hối nghiệp chướng. Nhờ sám hối 
mà thân tâm thanh tịnh, khi ba nghiệp thanh tịnh thì 
sự tu tập sẽ thăng hoa. 


Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối của Vua Trần Thái 
Tông là một Nghi thức Sám Hối cần được quan tâm 
thực hiện. Dĩ nhiên có nhiều Sám pháp khác như 
Hồng Danh Sám Hối, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám 
Pháp v.v... Sám Pháp nào cũng có thể giúp chúng ta 
như pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng 
Sám hối đúng nghĩa nhất, đó là: ăn năn lỗi trước, 
chừa bỏ lỗi sau. 

“Sám giả sám kỳ tiền khiên, 

Hối giả hối kỳ hậu quá. ” 


Chương 6 
NHẪN ÁC VÔ SÂN 
Nhịn Kẻ Ác Và 3402 Oán Hận 
5B /\ S - ẤN A6 Ấh HH 


Hóán văn: 
ỦbE=ï ° đt All? ° 2KJflLZ › xHZ#ÁÑ ° 
bị TINH ° ZKTZS ° II HZẩE/ ° 
Phiên Âm: 


Phật ngôn: “Ác nhân văn thiện, cỗ lai nhiễu 
loạn giủ, nhữ tự câm tức, đương vô sân trách, 
bỉ lai ác giả, nh tự ác chi. ” 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: ““Kẻ ác nghe ai làm việc thiện 
và cô ý đến nhiều loạn, các ông hãy tự ngăn 
dứt, không nên giận trách. Kẻ mang điều ác 
đến sẽ phải tự chuốc lấy điều ác.” 


Anh ngữ: 


Chapter 6: 
Tolerance without Resentment 


The Buddha said, “When an evil-doer, seeing you 
practice øoodness, comes and maliclously 1nsults 
you, you should patlently endure 1t and not feel 
angry with him, for the evil-doer 1s Insulting himself 
by trying to 1nsult you.” 


CHƯƠNG 6 + Nhịn Kẻ Ác Và Không 0án Hận 77 


Lược giảng: 

Người có tâm ác nhìn thấy ai làm điều thiện thường 
tìm cách phá hoại. Chỉ những người ác mới suy nghĩ 
và hành động như vậy. Họ viết lách, chửi bới, tuyên 
truyền, bôi nhọ, v.v... Nhưng bất cứ điều gì họ làm, 
cuối cùng, chỉ tự hại họ mà thôi. Theo lời dạy của Đức 
Phật, khi phải đương đầu với sự chống phá, chúng ta 
đừng phản ứng. Bởi vì những phản ứng của chúng ta, 
nhất là những phản ứng được khởi đi từ sự bực tức, 
nóng nảy, và thù hận, chỉ mang lại sự bất lợi cho bản 
thân và kéo theo vô số hệ quả tai hại cho tha nhân. 

Chúng ta từng nghe câu chuyện về ngài Bạch Ấn. 
Ngài là tấm gương tiêu biểu về hạnh nhẫn nhục. 

Ngài Bạch Ấn thuộc dòng Lâm tế, ở nước Nhật. 
Ngài khán công án. Một hôm, không hiểu vì lý do 
gì, ngài bị Thầy đánh một cái rơi từ trên thŠm xuống. 
Vì chùa ở trên dốc núi nên Ngài bị rơi xuống rất sâu 
và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Ngài đã ngộ Đạo. Ngài đến 
trình Thầy và được Thầy chấp nhận. Sau đó, Ngài về 
làng quê chăn bò thuê. Việc làm này không rõ nhằm 
mục đích øì, có thể Ngài muốn rèn luyện hay hàm 
dưỡng điều gì đó. Khi sống ở làng, Ngài ăn chay, 
tụng kinh lễ Phật, tỏ ra hiển lành, nên mọi người gọi 
là ông sư, và aI cũng thương quý Ngài. 

Ngài cất chòi ở và chăn bò thuê được một thời gian 
thì trong làng xảy ra chuyện. Một cô gái chưa chồng 
bỗng dưng bụng ngày một to. Khi cha mẹ tra hỏi, lúc 
đầu cô chối quanh co, sau đó cảm thấy không ổn nên 


78 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cô đã đổ tội cho ông sư. Có lẽ cô cho rằng như vậy là 
đỡ rắc rối nhất. Cha mẹ cô nghe vậy, đến mắng chửi 
Ngài thậm tệ. Ngài chỉ hỏi: “Vậy à” rồi im lặng. 

Từ đó, người làng coI Ngài không ra gì nữa. Giá 
trị quan trọng nhất của một người tu là phạm hạnh 
trong sạch. Ngài phạm tội nặng như vậy còn gì giá 
trị nữa. Khi đứa bé được sinh ra, người ta mang đến 
giao cho Ngài nuôi. Ngài nhận em bé nhưng không 
biết nuôi như thế nào. Hằng ngày, Ngài phải ẫm em 
bé đi xin sữa hàng xóm. Thời gian trôi qua chừng vài 
năm, cô gái cảm thấy ray rứt bèn thú thật, bố đứa bé 
không phải là vị sư tội nghiệp kia mà là anh chàng 
bán cá ngoài chợ. Biết sự thật, cha mẹ cô gái đến xin 
lỗi Ngài. Lúc này, Ngài cũng chỉ nói: “Vậy à,” rồi 
trả đứa bé lại cho mẹ nó, coi như không có chuyện 
øì xảy ra. 

Đó là một tấm gương nhẫn nhục tuyệt vời. Ngài 
đã chịu đựng sự vu khống, nhục nhã, mất thể diện, 
mất danh dự, một cách bình an, không hề oán ghét 
giận hờn. Quả là một sự nhẫn nhục rất tiêu biểu, rất 
đúng nghĩa. 

Đó là thái độ rất đúng của người tu theo đạo Phật. 
Bởi vậy, trong cuộc sống, có lúc bị người ta chỉ trích, 
nói xấu, chúng ta giữ không phản ứng, không trả 
đũa, không cải chính, không biện minh, và đặc biệt 
là lòng không hề oán hận. 

Những ai chống phá chúng ta chỉ vì chúng ta nỗ 
lực làm việc thiện, thì những điều xấu do họ tạo ra sẽ 
trở về với chính bản thân họ. Chúng ta không cần sợ 


CHƯƠNG 6 + Nhịn Kẻ Ác Và Không 0án Hận 70 


hãi, không cần lo lắng, cũng không cần phải có bất 
cứ phản ứng nào. 

Trong truyện cổ Phật Giáo kể về tiền thân của 
Đức Phật trong vô lượng kiếp có câu chuyện về hạnh 
nhãn của Đức Thế Tôn như sau: 


Câu chuyện xảy ra trong mùa an cư thứ 9 của Đức 
Phật. Khi ấy Đức Phật mới 44 tuổi, trung niên, cường 
tráng, với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, lại càng thêm 
uy nghi đẹp đẽ hấp dẫn. Đức Phật an cư ba tháng tại 
Kosambi, Ngài quán sát thế gian biết được một người 
Bà La Môn đã đủ cơ duyên nên Ngài đến nơi ông ta 
đang tế thần Lửa. VỊ Bà La Môn thấy dung mạo tuyệt 
vời của đức Phật, ông nghĩ ngay đến người con gái 
rượu của ông, vì mấy năm liên tiếp ông có ý tìm kiếm 
một chàng rể xứng đáng nhưng chưa có người nào 
vừa ý cả; bởi vậy sau khi thăm hỏi chuyện trò thích 
ý, ông yêu cầu đức Phật ở lại, chờ không lâu ông trở 
về nhà lấy tặng một món quà đặc biệt. Đức Phật biết 
ý ông nên đi đến một chỗ gần đấy nhưng cố ý để lại 
dấu chân. Ông Bà La Môn trở lại không thấy đức 
Phật nhưng nhận ra vết chân trên đất, nên dẫn vợ, dắt 
con gái trẻ đẹp với trang phục lộng lẫy, trang điểm 
mỹ lệ, đi dò theo vết chân. 

Khi gặp mặt, ông giới thiệu vợ con và tỏ ý muốn 
gả con gái cho đức Phật. Đức Phật từ chối và muốn 
độ cho Bà La Môn nên nói: 

“Tôi đã thấy ái dục, bất mãn, tham vọng là con 
của Ma Vương, tôi không ham muốn thích thú trong 


80 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nhục dục của ái tình trần tục, thể xác đầy dục lạc là 
gì? Nó là khổ, là ràng buộc của sinh tử luân hồi, tôi 
không bao giờ muốn rờ đến nó, dù chỉ sờ bằng chân.” 

Nghe những lời ấy, cả hai ông bà Bà La Môn đều 
chứng ngộ A Na Hàm là bậc chứng thứ ba trong Tứ 
Thiền. Nhưng cô con gái Magandhiya thì trái lại tức 
giận trong lòng, cho rằng “Như thế là nhục mạ cô, 
chửi mắng cô.” Đó là lòng tự ái của một cô gái trẻ 
đẹp trong gia đình giàu có quyển thế địa vị. 

Chỉ mấy năm sau, nàng giai nhân này trở thành 
thứ hậu của vua Udena. Dựa trên thế lực đã có, cô 
sai thuộc cấp đi mua chuộc và sai bảo người đến 
chửi mắng nhục mạ đủ điều, xua đuổi đức Phật ra 
khỏi thành ấy. Mỗi ngày đi khất thực đều bị hết toán 
người này đến toán người khác ra rói chửi rủa, họ 
nói: “Ông là tên ăn trộm, Ông là tên khờ dại, Ông 
là người ngu si, Ông là tên điên cuồng, Ông là con 
bò, là con lừa, là con lạc đà, Ông là con thú vật khờ 
dại v.v... Khi chết ông sẽ đọa địa ngục, khi chết ông 
sẽ đọa chỗ nghèo khổ v.v... Ông hãy cút khỏi nơi 
đây, ở đây mọi người không muốn nhìn mặt ông, mọi 
người đều ghét không ưa ông v.v...” 

Các Tỳ Kheo đệ tử của đức Phật thấy nhiều người 
dữ dằn dùng lời thô tục chửi rủa Ngài như vậy, chịu 
không nổi nên thưa: 

- Người ta chửi rủa và nhục mạ chúng ta quá thậm 
tệ, xin Thế Tôn dời đi nơi khác.” 

Đức Phật nói: 

- Bây giờ chúng ta đi đầu? 


CHƯƠNG 6 = Nhịn Kẻ Ác Và Không 0án Hận S1 


- Thưa Thế Tôn, nên đi đến thành khác. 

- Nếu ở thành đó người ta cũng chửi mắng và nhục 
mạ thì ta đi đâu? 

- Thưa Thế Tôn, lại đi đến thành khác. 

- Các Thầy: không nên nói vậy, nơi nào gặp 
chuyện khó khăn chính nơi ấy ta phải giải quyết cho 
ổn thỏa; chỉ khi nào chuyển hóa những người cần 
chuyển hóa xong ta mới có quyển đi nơi khác, nhưng 
aI chửi rủa nhục mạ ta? 

- Thưa Thế Tôn, rất nhiều người chửi mắng nhục 
mạ. 

Đức Phật dạy: “Như voi ra trận phải bị làn tên 
từ bốn phía bắn tới, cũng như thế, ta phải chịu đựng 
những lời nguyễn rủa chửi mắng từ mọi phía, vì phần 
đông sống không có đạo đức, sống không giới đức. 
Nhiều voi ngựa được dẫn tới chỗ vua để lựa con thuần 
thục tốt nhất để cưỡi; giữa đám đông đảo người tụ hội, 
người xứng đáng nhất là người chịu đựng được những 
lời chửi mắng nguyễn rủa; dù những con ngựa con voi 
trang trọng quý báu, nhưng người thuần thục giới đức 
trang nghiêm là hơn hết tất cả.” 

Và đức Phật bảo: 

- Các Thầy không nên lo ngại, vì họ chỉ chửi 
mắng trong bảy ngày, ngày thứ tám họ sẽ ngừng, vì 
mọi chuyện khó khăn đến với Như Lai không bao giờ 
quá bảy ngày. 

Đúng như lời đức Phật đã nói, đến ngày thứ tám, 
khi đức Phật đi khất thực, không còn thấy một người 
nào có hành động lỗ mãng với Ngài nữa. 


82 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Chúng ta thấy sự nhẫn nhục chịu đựng của đức 
Phật thật là có một không hai, đây mới thật là nhẫn 
nhục kiên cố; bảy ngày vào thành khất thực, bảy 
ngày đều bị hết toán người này đến toán người khác 
chửi bới nhục mạ xua đuổi thậm tệ suốt từ lúc bắt đầu 
vào thành cho đến lúc khất thực xong trở về nơi ngự. 


Vì vậy, Chương 6 trong Tứ Thập Nhị Chương 
Kinh Đức Phật dạy: Chúng ta đừng trách mắng hay 
giận hờn kẻ đã phá hoại những điều tốt mà chúng ta 
hết lòng thực hiện, để tạo cho phúc lợi lâu dài của 
tha nhân. Bản chất của người ác lúc nào cũng như 
vậy, chúng ta không nên mất thì giờ để ý đến thái 
độ, hành động của họ. Nếu có thể chúng ta tìm cách 
chuyển hóa, giúp họ tỉnh thức, trở thành người tốt 
trong xã hội. Đây mới là điễu chúng ta cần quan tâm. 

Nếu là người thật sự có tâm thiện, chúng ta không 
nên giận hờn hay trả đũa người ác. Nhưng nếu cứ 
sống như vậy, phải chăng những người hiển và hiếu 
hòa như chúng ta phải chịu thiệt thòi, bởi vì kẻ ác 
luôn luôn tìm đủ mọi cách hãm hại chúng ta. 

Kinh Hiền Ngư dạy rằng: 

“Thường làm theo tâm từ, 

Từ bỏ tưởng giận hại 

Đại bĩ thương chúng sanh 

Quặn lòng rơi nước mắt 

Tu làm thân đại hỷ 

Với mình cùng đắc pháp 

Cứu giúp bằng đạo lý 

Đó là hạnh Bồ tát” 


CHƯƠNG 6 = Nhịn Kẻ Ác Và Không 0án Hận 83 


Có một câu chuyện vui về chữ Nhẫn như sau: 


Có một tăng sĩ chọn tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật, 
sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập, vị ấy thành tựu 
được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương 
khi bình an trước mọi nghịch cảnh; dù có bị người 
khác ganh ghét, lăng nhục, mưu hại, thầy vẫn luôn 
nở nụ cười trên môi, thản nhiên như không. 

Rất nhiễu người tán thán thầy và thường xuyên 
đến chỗ thầy để đàm đạo và thực tập hạnh tu này, 
thầy luôn vui vẻ tiếp đón và chia sẻ những kinh 
nghiệm thực tập được của mình cho họ. 

Một hôm có một thanh niên đến tham quan chùa, 
anh ngưỡng mộ hạnh tu của thầy nhưng vì mới tìm 
hiểu đạo nên không biết chuyện gì để tham vấn, nhìn 
quanh thấy trên tường treo tấm bảng gỗ có một chữ 
thầy viết rất bay bướm, anh liên hỏi: 

- Thưa Thây, đây là chữ gì ạ? 

Thầy trả lời đầy vẻ tự hào: 

- Chữ Nhẫn viết theo lối thư pháp, ta phải tập viết 
hàng trăm lần mới được như ý đấy con à! 

Anh gật gù vẻ tán thưởng, sau khi đi lòng vòng 
ngó nghiêng đây đó, anh lại đứng trước tấm bảng gỗ 
gãi đầu gãi tai: 

- Thưa Thầy chữ gì đây ạ? 

VỊ Tăng sĩ tươi cười trả lời: 

- Ta tu hạnh nhẫn nhục nên viết chữ Nhẫn đó mà. 

Một lúc sau, anh lại ngắm nghía tấm bảng và hỏi: 

- Thưa Thầy, Thây viết chữ gì đây ạ? 


84 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


- Chữ “NHẪN” 

Trước khi ra về, anh lại tần ngần trước tấm bảng: 

- Thưa Thây, chữ gì đây ạ? 

Vị Tăng sĩ không chịu nổi nữa, nộ khí xung thiên: 

- Chữ nhẫn! nhẫn! nhẫn! Đồ ngu, ngu gia truyền! 
Có một chữ mà nãy giờ hỏi hoài, hỏi hoài! Cút ngay! 

Qua câu chuyện mang tính hài hước trên, cho 
chúng ta thấy có rất nhiều người không tự chế được 
cơn nóng giận của mình, mất tự chủ và gây ra nhiều 
hậu quả nghiêm trọng cho chính tự thân và đối 
phương. Đôi khi không thể kiểm chế được cơn thịnh 
nộ còn gây ra án mạng mà phải ân hận suốt đời. 

Cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chịu đựng thì 
mới có thể vượt qua được những nghịch cảnh ngang 
trái của cuộc đời, đừng vội vàng, nôn nóng, dẫn tới 
hành động thiếu suy nghĩ. Có như vậy mới có thể 
thành công trong mọi công việc, và g1úp cho g1a đình 
ấm êm, hạnh phúc bển vững được. 

Người học đạo cũng vậy, khi gặp nghịch cảnh, 
không nhẫn nhục sẽ làm cho tâm luôn luôn dao động. 
Chẳng những không có lòng hận thù, giận dữ; không 
có tâm hãm hại dù là hại người hay hại vật mà còn 
đem hết lòng từ bi để cứu giúp, sống với tâm hỷ xả 
và mong cho mọi loài cùng với bản thân mình chứng 
đắc giác ngộ giải thoát, đó là những gì mà chư Phật 
thường dạy bảo. 

Nhẫn nhục, từ bi hỷ xả, sẵn sàng tha thứ, giúp đỡ, 
đã không chỉ không bị thiệt thòi mà còn tạo ra vô 


CHƯƠNG 6 = Nhịn Kẻ Ác Và Không 0án Hận 85 


số lợi ích cho mình và cho người. Thật ra không có 
chi gọi là thiệt thòi, vì Đức Phật đã dạy: Nhân nào 
quả đó. Là người Phật tử, chúng ta phải tuyệt đối tin 
tưởng vào luật nhân quả do Đức Phật khai thị. 

Phải ý thức thật rõ, nóng giận rất nguy hiểm, nóng 
giận còn nguy hiểm hơn hỏa hoạn; khi đã ý thức rõ 
sự nguy hiểm của tâm nóng giận, chúng ta sẽ tìm 
cách dập tắt cơn nóng giận như tìm cách dập tắt ngọn 
lửa dữ. Nếu không dập tắt cơn giận dữ, bao nhiêu 
công đức sẽ bị thiêu rụi; tai họa, đổ vỡ, thất bại... sẽ 
xảy ra; hạnh phúc, an lạc sẽ tiêu tan, và khổ đau là 
điều không thể tránh! 


Chương 7 
ÁC HOÀN BẢN THÂN 
ỞÁc Gặp Ác 
5 tŠ5-=6&^48B 
Hán văn: 
b5 °  A Bi ^fil ° Íƒ K{ #4 ° ñLV Rố 
f§ ° 5A ©š] s RŠIL ° [HH ° fPMS À ° 
An + IBBET 7 ‹ #ỊH ° B82 - Đhm ° 
it ° 12 ÁN ° ƒ HT ° mm ƒ ĐỊ 
2 ° TRÍ HD ° BZX NỀ/ / ° KẾ AE THÂN ° 
l2M8 + 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: “Hữu nhân văn ngô thủ Đụo, hành 
đại nhân từ, cô trí mạ Phật. Phật mặc bất đôi. 
Mạ chỉ vẫn viêt: Tử dĩ lê tòng nhân, kỳ nhân 
bất nạp, lê quy tứ hô ?” 
Đôi việt: “Quy hỷ. ” , 
Phật ngôn: “Kim tử mạ ngã, ngã kim bắt nạp; 
tứ tự trì họa quy tứ thân hỷ. Du hưởng ứng 
thanh, ảnh chỉ tùy hình, chung vô miên ly, thận 
vật vì ác†?” 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Có người nghe ta (Phật) giữ đạo, 
làm việc rất nhân từ, nên cố ý đến nhục mạ 
Phật. Phật im lặng, không trả lời. Khi người 
kia ngưng mắng, Phật hỏi: Ông đem lễ vật 


CHƯƠNG 7 + Ủ Ác Gặp Ác 87 


tặng người, người ấy không nhận; ông mang 
lễ vật về chứ?” 

Đáp rằng: Tôi mang về! 

Phật bảo: “Nay ông mắng nhiếc ta nhưng ta 
không nhận, ông tự mang họa về thân. Giống 
như vang ứng theo tiếng, như bóng theo hình, 
hoàn toàn chẳng thể tránh được. Hãy thận 
trọng, chớ làm điều ác!.” 


Anh ngữ: 


Chapter 7: Evil Deeds Return to the Doer 


The Buddha said, “Once a man came unto me and 
denounced me on account of my observing the way 
and practicing great loving-kindness. But I kept 
silent and did not answer him. The denunciatlon 
ceased. I then asked him “If you bring a present to 
your neighbor and he accepts 1t not, does the presentf 
come back to you?” The man replied, “lt will.” I said, 
“you denounce me now, but as Ï accept 1t not, you 
must take the wrong deed back on your own person. 
I 1s like echo succeeding sound, 1t 1s like shadow 
following obJect; you never escape the effect of your 
own evil deeds. Be therefore mindful, and cease 
from doing evil°.” 


Lược giảng: 

Nếu người ác mắng chửi chúng ta, chúng ta 
không cần phản ứng gì cả. Như Đức Phật đã dạy: 
Họ mắng chửi chúng ta, chúng ta không nhận. Lời 
lẽ đó lại trở về với họ. Phàm những ai làm điều ác 


88 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


điều xấu, đều phải chuốc lấy những quả xấu ác do 
chính họ tạo ra. 


Sau khi Phật thành đạo, Phật thuyết pháp làm cho 
vua quan, các nhà giàu có và dân chúng đều theo quy 
y Phật. Các ngoại đạo lép vế, nên họ tìm cách hạ uy 
tín Phật. 

Các người Bà La Môn đến nói với cô gái Chiến 
Già (Cinca Manavika) là tín đồ của họ. Hàng ngày 
cô trang điểm xinh đẹp, ôm bó hoa đi về hướng tịnh 
xá Kỳ Hoàn. Lúc Phật tử nghe pháp xong, trở về thấy 
cô xinh đẹp, có người hỏi cô đi đâu thì cô lặng thinh, 
mỉm cười, trông có vẻ bí mật. 

Một tháng sau nữa thì cô trả lời thắng thừng rằng, 
“Tôi đến tịnh xá Kỳ Hoàn. Đức Thế Tôn là người yêu 
của tôi. ” Khi cô đến trước cổng tịnh xá Kỳ Hoàn thì 
cô sẽ qua trụ xứ của ngoại đạo để nghỉ đêm. 

Rồi một hôm, Phật đang thuyết pháp. Cô với 500 
ông Bà La Môn đến. Cô đứng lên cắt ngang lời Phật. 
Cô nói, “Lời đúc Thế Tôn nói thì hay lắm, nhưng 
việc làm của Ngài không tốt chút nào. Hôm nay em 
đã bụng mang dạ chửa mà đức Thế Tôn không ngó 
nghĩ gì hết. Nếu Ngài không làm gì thì giao em cho 
ông Cấp Cô Độc hay bà Tỳ Xá Khư lo liệu. Ngài thật 
là người bạc tình bạc nghĩa. ” 

Năm trăm ông Bà La Môn liền mắng chửi Phật 
thậm tệ. 

Đức Phật hỏi, “Này, Chiến Già (Cineca Manavika), 
ngươi nói thật hay là vu khống ? Chuyện này chỉ có ta 
và ngươi biết mà thôi. ” 


CHƯƠNG 7 + Ủ Ác Gặp Ác 89 


Cô Chiến Già trả lời, “Việc này chỉ có em và Thế 
Tôn biết mà thôi. ” 

Đế Thích thấy việc dối trá tráo trở của ngoại đạo 
liền hóa ra bốn con chuột, leo lên mình cô, cắn các 
dây chằng phía trong. Một khúc gỗ tròn và một cái 
gối rớt xuống trước mặt mọi người. 

Cô Chiến Già quá hổ thẹn, liền chạy, chạy mãi 
và rơi xuống hố mà chết. Năm trăm ông Bà La Môn 
cũng liền chuồn mất. 


Qua câu chuyện vô cùng cảm phục về hạnh nhẫn 
nhục của Đức Phật trên cho chúng ta thấy, nhẫn 
chính là hạnh tu căn bản của chư hành giả. Khi nói 
đến nhẫn là phải nói đến sự chịu đựng mọi ô nhục, 
khổ hại bức bách và đây ngang trái của thế gian mà 
không bao giờ khởi tâm hờn trách hay oán thù. Phải 
luôn giữ tâm bình tĩnh, an nhiên thì mới có thể thực 
hành được thực hành nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Thực hành pháp nhẫn. 

Nói thì dễ nhưng để thực hành được hạnh nhẫn thì 
là một điều vô cùng khó, phải thấu rõ được lý vô ngã, 
nếu tu tập mà cái tôi quá lớn, ai nói gì cũng chấp vào 
cái ngã đó thì có tu vô lượng kiếp cũng uống công 
mà thôi, khó đạt được an lạc và giải thoát tối hậu. 
Có hai điều mà chúng ta cần phát huy khi thực hành 
hạnh nhẫn. Đó là tâm từ bi và trí tuệ. Nhờ trí tuệ, 
chúng ta thấy rõ bản chất hư huyển, vô thường của sự 
chống phá, của sự quấy rối. Nhờ tâm từ bi, chúng ta 
có đủ độ lượng và bao dung. Thay vì thù ghét người 


90 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


ác tâm, chúng ta cảm thương họ do vô minh, đã làm 
những việc đây tội lỗi. Họ phải nhận chịu quả báo, vì 
những tội lỗi đã gây ra. Họ sẽ bị đọa vào địa ngục, trở 
thành ngạ quỷ, hay súc sinh, vô cùng thống khổ. Vì 
thương họ, chúng ta tìm cách giáo huấn, cảm hóa để 
họ trở thành người thiện. Giúp họ hoàn thiện những 
gì cần hoàn thiện là trách nhiệm và sứ mệnh thiêng 
liêng của những người con Phật. 
Có câu chuyện tiền thân của Đức Phật như sau: 


Thuở xưa, ở thành Ba-la-nạal, có vị vua tên Ca- 
lam-phù (Kalabu) trị vì vương quốc Ca-thi (Kãsi). 
Bấy giờ, Bồ-tát sanh vào một gia đình Bà-la-môn có 
tài sản tám mươi triệu đồng tiền vàng. Lúc thiếu thời, 
Bồ-tát có tên là Khôn-đạt-già-khố-mã-lạp (Kundaka 
kumära). Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đến Xoa- 
thi-la (Takkasilãa) để học các kiến thức về khoa học 
và sau đó trở thành một vị gia chủ. 

Khi cha mẹ Ngài qua đời, nhìn vào số tài sản để 
lại, Ngài nghĩ: “Người thân của ta tích lũy số tài sản 
này nay đã ra đi mà không mang theo được một thứ 
9ì, bây giờ ta sở hữu số tài sản này và một ngày nào 
đó rồi cũng đến lượt ra đi.” Thế rồi Ngài cẩn trọng 
chọn những người có hạnh bố thí — xứng đáng được 
nhận số tài sản của mình và bố thí tất cả cho họ, sau đó 
vào Tuyết Sơn xuất gia làm ẩn sĩ. Ngài trú ở đấy một 
thời gian dài, sống nhờ vào trái cây rừng. Sau đó, để 
kiếm muối và giấm, Ngài đi xuống những vùng có dân 
chúng sống và dần dân đi đến Ba-la-nai. Ở đấy, Ngài 
trú trong ngự viên của nhà vua. Ngày kế tiếp, Ngài đi 


CHƯƠNG 7 + Ủ Ác Gặp Ác 9] 


quanh kinh thành khất thực, cho đến khi đến trước nhà 
một vị tướng quân. Hoan hỷ trước oai nghi của ẩn sĩ, 
VỊ tướng quân đưa Ngài vào nhà, mời Ngài dùng thức 
ăn được chuẩn bị sẵn cho mình, sau đó đưa Ngài trở 
lại ngự viên. 

Một hôm, trong cơn phấn khích do thấm rượu 
nồng, vua Ca-lam-phù bằng một nghi thức long 
trọng, cùng với một đám vũ công đi đến ngự viên. 
Rồi vua cho đặt long sàng trên một chỗ bằng đá và 
nằm kê đầu lên người cung phi mà ông yêu thích 
nhất, trong khi các vũ nữ điêu luyện đàn hát ca múa 
trình diễn mua vui. Vẻ nguy nga tráng lệ của vua 
tuyệt diệu như Thiên chủ Đế thích (Sakka). Và nhà 
vua ngủ thiếp đi. Thấy thế các tỳ nữ nói: 

- Chúng ta biểu diễn âm nhạc vì đức vua, nay đức 
vua đã ngủ, cần gì phải trình diễn nữa. 

Thế là họ vứt đàn sáo đây đó và bắt đầu đi dạo 
vườn. Ở đấy, bị quyến rũ bởi cây cối đang ra hoa trổ 
trái nên họ cứ mải miết vui chơi. 

Bấy giờ, Bồ-tát như một con voi chúa hùng dũng, 
đang ngôi dưới gốc cây sa-la trổ hoa trong khu vườn 
hưởng thọ phước lạc của người từ bỏ thế tục. Họ khi 
dạo chơi trông thấy Ngài, các nữ tỳ này nói: 

- Này các chị, hãy đến đây và ngồi xuống nghe vị 
ẩn sĩ đang ngôi tại gốc cây này thuyết giảng, đợi khi 
nào đức vua thức dậy thì trở lại. 

Thế là họ đến chỗ Bồ-tát, ngồi xuống xung quanh 
Ngài và nói: 


92 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


- Thưa Tôn giả, xin giảng cho chúng tôi những 
điễu đáng nghe. 

Bồ-tát thuyết pháp cho họ. Trong khi đó vị cung 
phi được sủng ái kia cử động thân thể đã đánh thức 
nhà vua dậy. Không nhìn thấy các nữ tỳ đâu cả, nhà 
vua hỏi nàng cung phi: 

- Bọn nữ tỳ đâu cả rồi? 

Cô này đáp: 

- Thưa hoàng thượng, họ bỏ đi dạo và đang ngôi 
hầu hạ vị ẩn sĩ ở đằng kia. 

Nhà vua tức giận, nắm lấy thanh gươm đi vội đến 
hướng ấy và nói: 

- Ta sẽ cho vị ẩn sĩ dối trá này một bài học. 

Khi thấy nhà vua tức giận đi đến như vậy, những 
tỳ nữ được yêu mến nhất bèn đến nắm lấy thân gươm 
nơi tay nhà vua và làm cho vua nguôi giận. Nhà vua 
đến đứng bên Bồ-tát và hỏi: 

- Này Sa-môn, ông đang thuyết giảng gì vậy? 

- Thưa đại vương, tôi đang thuyết giảng về hạnh 
nhẫn nhục. 

- Hạnh nhãn nhục là gì? Nhà vua hỏi. 

- Là không tức giận khi bị người khác phỉ báng, 
lăng mạ hay đánh đập. 

- Bây giờ ta muốn thấy hạnh nhẫn nhục của ông 
thực sự thế nào. 

Nhà vua nói xong cho gọi đao phủ thủ tới. Người 
đao phủ theo nhiệm vụ mình, cầm một cây rìu, một 
sợi dây gai, mặc y phục màu vàng, đeo tràng hoa 
màu đỏ, đến khấu bái nhà vua và hỏi: 


CHƯƠNG 7 + Ủ Ác Gặp Ác 93 


- Thưa đại vương, ngài muốn con làm gì? 

Nhà vua bảo: 

- Hãy túm và kéo gã ẩn sĩ dối trá đê mạt này ném 
y xuống đất, dùng dây gai của ngươi đánh vào phía 
trước, phía sau và hai bên người y; đánh cho y một 
ngàn cái. 

Khi gã đao phủ ra tay xong, lớp da của Bồ-tát bị 
tuốt khỏi thịt, máu chảy ướt đẫm khắp thân. Nhà vua 
lại hỏi: 

- Này Sa-môn, ông thuyết giảng điều gì? 

Bồ-tát trả lời: 

- Thưa đại vương, tôi giảng về hạnh nhẫn nhục. 
Nhưng ngài chớ tưởng hạnh nhân nhục của tôi chỉ 
nằm ở nơi da. Nó không chỉ nằm nơi da mà nằm tận 
ở nơi tim tôi, chỗ ngài không thể nhìn thấy. 

Tên đao phủ lại hỏi: 

- Thưa đại vương, đại vương muốn con làm gì? 

Nhà vua nói: 

- Hãy chặt lìa hai bàn tay tên ẩn sĩ dối trá này ra. 

Thế là gã đao phủ xách rìu, đặt nạn nhân vào 
trong vòng tử tội và chặt hai bàn tay của Ngài. Rồi 
nhà vua lại bảo: 

- Chặt hai chân của ông ta ra. 

Hai bàn chân của Bồ-tát lại bị chặt. Máu từ chân 
và tay chảy giống như sữa chảy ra từ chiếc bình bị 
thủng. Nhà vua lại hỏi Ngài thuyết giảng điều gì, và 
Bồ-tát đáp: 

- Thưa đại vương, tôi giảng hạnh nhân nhục. 


94 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nhưng ngài chớ tưởng hạnh nhẫn nhục của tôi nằm ở 
nơi hai bàn tay và hai bàn chân. Nó không phải ở đó, 
nó nằm sâu ở nơi khác. 

Nhà vua nói: 

- Hãy xẻo mũi và tai của ông ta. 

Tên đao phủ đã làm như vậy. Toàn thân của Ngài 
bây giờ nhuốm đây máu. Nhà vua lại hỏi Ngài thuyết 
giảng điều gì, và Bồ-tát lại nói: 

- Ngài chớ nghĩ hạnh nhẫn nhục của tôi nằm nơi 
chóp mũi và vành tai tôi. Hạnh nhẫn nhục của tôi 
nằm tận trong tim tôi. 

Nhà vua nói: 

- Này Sa-môn dối trá kia, hãy nằm xuống đó mà 
ca tụng hạnh nhẫn nhục của ngươi. 

Nói xong, ông giẫm chân lên ngực Bồ-tát và bỏ 
đi. Khi nhà vua đi rồi, vị đại tướng quân đến lau máu 
me nơi thân Bồ-tát, băng bó tay chân, tai mũi cho 
Ngài, sau đó nhẹ nhàng đặt Ngài lên một chỗ ngôi, 
đảnh lễ Ngài rồi ngồi một bên và nói: 

- Thưa Tôn giả, nếu Ngài căm giận kẻ gây tội ác 
cho Ngài thì hãy căm giận nhà vua chứ đừng căm 
giận aI khác. 

Còn nhà vua vừa rời khỏi ngự viên, mới ra khỏi 
tầm mắt của Bồ-tát thì mặt đất rắn chắc dài hai trăm 
bốn mươi dặm liền nứt ra làm hai. Lửa từ dưới đất 
phun lên giống như một chiếc hoàng bào bằng len đỏ 
trùm lên túm chặt lấy người ông. Như vậy, nhà vua bị 
nhấn chìm vào trong lòng đất ngay tại nơi cổng ngự 


CHƯƠNG 7 + Ủ Ác Gặp Ác 95 


viên và bị giam hãm dưới đại ngục A-tỳ. Bồ-tát ngày 
hôm đó cũng qua đời. Những người hầu của nhà vua 
và dân chúng mang nước hoa, vòng hoa và nhang 
trầm đến làm tang lễ cho Bồ-tát. 

Qua câu chuyện tiền thân vô cùng ý nghĩa trên 
cho chúng ta một bài học giá trị về hạnh nhẫn nhục 
của Đức Phật từ vô lượng kiếp Ngài đã tu tập. 

Trí tuệ và từ bi là hai yếu tố hết sức quan trọng, là 
sức mạnh vô địch giúp chúng ta có được sự bình thản 
cần thiết để đương đầu với sự chống phá của những 
người ác. 

Cổ nhân bảo: 

“Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. 

Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tê tiêu 

Mặc mặc mặc, vô hạn thân tiên tùng thử đắc 

Hưu hưu hưu, cái thể công danh bất tự do. ” 

(Nhẫn, nhẫn, nhẫn (Thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý 

nhẫn) thì những trái chủ oan gia từ đây chấm dứt. 

Nhịn, nhịn, nhịn (Thân nhịn, khẩu nhịn, ý nhịn) 

thì ngàn tai vạn họa cùng lúc tiêu tan. 

Nñn, nín, nín cảnh giới thần tiên không giới hạn 

từ đây mà được. 

Dừng, dừng, dừng công danh trùm thiên hạ cũng 

chẳng tự do. 

Nhẫn nhục là vì lòng từ bi chứ không phải vì ẩn 
nhẫn để phục thù như Việt Câu Tiễn nếm phân của 
Ngô Phù Sai nhằm tạo lòng tin tưởng của vua, sau đó 
đã sử dụng nhiều mưu chước để báo thù. 


96 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Lạn Tương Như là nhân tài của nước Triệu, nhờ 
tài ngoại giao thương thuyết, ông đã thuyết phục 
được vua Tần và tạo hòa khí giữa hai nước Tần và 
nước Triệu. Lạn Tương Như được vua phong làm 
Thừa Tướng, khiến cho Đại tướng Liêm Pha ganh 
ty vì nghĩ rằng mình là người có công xông pha trận 
mạc, nên tìm cách làm nhục Thừa tướng Lạn Tương 
Như. Thế nhưng, vì việc lớn, Lạn Tượng Như đã 
nhẫn nhục nhường nhịn Đại tướng Liêm Pha. Người 
tầm thường không hiểu được ý lớn của Thừa tướng 
Lạn Tương Như nên sinh tâm chê cười, nhưng cuối 
cùng Đại tướng Liêm Pha đã hiểu và rất kính phục 
Thừa tướng Lạn Tương Như. 

Nhờ nhẫn nhục mà chúng ta có được sức mạnh 
nội tại đủ khả năng vượt qua mọi chướng thách đố. 
Nếu phân loại, thì nhẫn nhục có nhiều loại khác 
nhau, tuy nhiên, một cách tổng quan thì nhẫn nhục 
gồm có 3 loại chính: 

1- Sinh nhẫn: Nhẫn nhục đối với chúng sinh như 
kiến, muỗi v.v... dù bị chúng cắn chích cũng 
không giận thù tìm cách sát hại. 

Kinh Tạp A Hàm dạy: 


TR Số Ẩv TẾ Hg 
Z2 lR HỊ]){1 
##+)K)8 
2k7 ® & lí 
= L3 


Tế {Á TH ẤN 


CHƯƠNG 7 + Ủ Ác Gặp Ác 97 


Nghĩa là: 

Nhẫn, vô trước: giáp sắt, 

An ổn, hành đúng pháp. 

Thống tiến không lùi bước 

Mãi không gì lo sợ; 

Người trí cưới chiến xa, 

Trừ kẻ thù vô trí 

2- Pháp nhẫn: Nhẫn chịu trước mọi áp lực từ 
thiên nhiên bao gồm mọi vô tình chúng sanh. 
3- Vô sinh pháp nhẫn (Anuipattikadhamma 

Ksanmri): Nhẫn nhục ở trình độ cao tột mà Kinh 
Thập Địa gọi là “Vô công dụng hạnh.” 'Trình 
độ tu chứng cao của hàng Bồ Tát Bát Địa, tức 
Bất Động Địa. 

Kinh Đại Bảo Tích cuốn thứ VỊ, Đức Phật dạy: 

“Nhẫn nhục gốc thập lực 

Chư Phật thần thông nguyện 

Trí vô ngại đại bị 

Đầu lấy nhẫn làm gốc 

Tú đế, niệm, chánh cần 

Căn, lực, giác đạo phần 

Đầu lấy nhẫn làm gốc 

Người trí nên tu nhẫn 

Phật tại ba la mật 

Chuyển pháp luân vô thượng 

Cũng lấy nhẫn làm gốc. ” 

Nhẫn Nhục là đức tính cần thiết trong cách hành 

xử hằng ngày. Người biết Nhẫn Nhục sẽ tự nâng cao 
phẩm hạnh đạo đức của mình. Nhẫn Nhục là một 


%8 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hạnh trong Lục Độ Ba La Mật, giúp chúng ta tự đem 
lại hạnh phúc an vui cho tự thân và mọi người xung 
quanh. Tu hạnh Nhẫn Nhục tức thực hiện tĩnh thần 
vô ngã, là phát huy tâm Từ Bi Hy Xả. 

Trong Kính Pháp Hoa Đúc Phật đã khai thị: 
“Tam giới bất an du như hỏa trạch, ” thế giới quanh 
ta biến đổi không ngừng, vô thường sẽ ập tới bất cứ 
lúc nào, chúng sanh thì cứ tranh chấp hơn thua, sân s1 
tật đố, khởi tham sân si, gieo rắt biết bao đau khổ cho 
nhân sinh. Chính vì vậy mà chúng ta luôn sống trong 
sự bất an nơm nớp, lo sợ như đang ở trong nhà lửa. 


Là một Phật tử khi đã nhận thức được điều này 
cần phát khởi tín tâm nghe theo lời Phật, ngừng than 
oán trời đất, trách móc tha nhân mà phải nhận diện 
được chân tâm để không còn tạo tác ác nghiệp nữa, 
lúc ấy chúng ta cũng như tất cả chúng sanh sẽ sống 
trong cảnh thanh bình, kiến lập cõi Tịnh Độ ngay tại 
nhân gian. Vậy ngay từ bây giờ trong cuộc sống hiện 
tại chúng ta hãy phát tâm tu tập một trong những 
phương pháp thù thắng mà Đức Phật đã dạy đó là 
hạnh Nhẫn Nhục. 

Nguyện cầu chúng ta luôn vững vàng nhẫn nhục 
trước sự chống phá của những kẻ xấu ác. 


Chương 8 
TRẤN THÓA TỰ Ô 
Gieo Gió Gặt Bão 
5J\S-KEIREH% 
Hán văn: 

§EB ° T4 ^A Sim ° XâH VIIHỆ ° HỆ ƒ*SÊ 
% - XEÍ€Lff - ilJRIERE - EET-ZEff › I2 
E8 › MZTRỊ# › #8ÙÙÊC + 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: “Ác nhân hại hiền giả, HU ngưỡng 
thiên nhủ thóa, thóa bất chí thiên hoàn tòng kỷ 
đọa; nghịch phong dương trần, trần Đất chí bỉ 
hoàn bộn kỷ thân; hím bát khả hủy, họa tất diệt 

kỷ. 3% 

Việt dịch: 

Đức Phật dạy: “Kẻ ác hại người biển, như 
người ngửa mặt lên trời phun nước miếng, 
nước miếng không tới trời mà trở lại rơi vào 
mình; ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người 
kia, mà trở lại tấp vào mình - người hiển không 
thể hại được, mà tai họa chắc chắn sẽ hủy diệt 
mình.” 


100 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Anh ngữ: 


Chapter 8: To Fling Dust into the Wind 


The Buddha said, “Evil-doers who denounce the 
wIse resemble a person who spIts against the sky; the 
sptttle will never reach the sky, but comes down on 
himself. Evildoers again resemble a man who stirs the 
dust agaInst the wind; the dust 1s never raised without 
doïng him InJury. Thus the wise wIlÏ never be hurt, but 
the curse 1s sure to destroy the evil-doers themselves.” 
Lược giảng: 

Một kẻ xấu nết và ác độc muốn tìm cách hãm hại 
người hiển lương nhưng không thể được, bởi vì người 
hiển lương không hề bị hại. Ngược lại những kẻ m 
cách hại họ, lại bị tổn hại rất lớn. Đây là luật Nhân- 
Quả, dù ở bất cứ hoàn cảnh hay thời điểm nào cũng 
không thể tránh. 

Cái đáng lo sợ đó là mình đã và đang làm những gì 
không đúng với chánh pháp, ngược lại đừng sợ hãi đối 
với những gì mà người ác tìm cách vu hãm, xuyên tạc, 
bôi nhọ, sỉ nhục mình... Một khi biết rõ những điễu 
mà chúng ta thực hiện hoàn toàn phù hợp với chân lý, 
thì sự chỉ trích, bôi nhọ, lăng nhục của những kẻ xấu 
ác, không thể nào có thể làm mất đi sự thanh thản, an 
tịnh trong đời sống của chúng ta. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi các con sóc. Bà- 
lamôn Akkosaka Bhàradvàja được nghe Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thế Tôn, 


CHƯƠNG 8 » Gieo Gió Gặt Bão 101 


từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông phẫn nộ, 
không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói 
những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phi báng và 
nhiếc mắng Thế Tôn. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Akkosaka BhàradvàJa: 

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân 
hữu bà con huyết thống, các khách có đến viếng 
thăm Ông không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân 
hữu, bà con huyết thống, các khách có đến thăm tôi. 

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa 
soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các 
loại đỗ nếm không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn 
cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ 
nếm. 

- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn ấy về ai? 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn ấy về lại chúng tôi. 

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng 
chúng tôi là người không phỉ báng; nhiếc mắng 
chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với 
chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không 
thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-môn, sự 
việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về 
lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ 
báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại 
khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người 


102 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn 
chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, 
không cùng san SẺ sự _VIỆC ấy với Ông, thời này Bà- 
la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự 
việc ấy về lại Ông! 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn liên nói bài kệ: 

“Với vị không phẫn nộ, 

Phẫn nộ từ đâu đến 2 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Giải thoát, nhờ chánh trí. 

Vị ấy sống như vậy, 

Đời sống được tịch tịnh. 

Những ai bị phỉ báng, 

Trở lại phỉ báng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 

Những ai bị phỉ báng, 

Không phỉ báng chống lại, 

Người ấy đủ thẳng trận, 

Thắng cho mình, cho người. 

Vị ấy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người. 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguôi dân. 

Bậc Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 

Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp ”! 
1. Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya, Hòa thượng Thích Minh 


Châu dịch, Việt Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII Tương Ưng 
Bà La Môn, phân Phỉ Báng 


CHƯƠNG 8 » Gieo Gió Gặt Bão 103 


Qua đoạn kinh trên, Đức Phật dạy chúng ta, bản 
chất của con người nếu không được tôi luyện, nếu 
không được tu sửa, thì sẽ luôn có mưu đồ bất chính do 
tính vị kỷ mà ra, họ tìm cách để hãm hại người lương 
thiện. Vì thế, nếu chứng kiến hay phải chịu đựng sự 
hãm hại này, chúng ta đừng quá ngạc nhiên hay lưu 
tâm. Như trong chương 8 này, Phật ví dụ người ác 
mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời 
mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt 
lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi 
xuống ngay mặt người phun. Vì vậy nếu chúng ta cứ 
thọ nhận hay dính mắc vào cái lưỡi của thiên hạ thì tự 
mình chuốc lấy phiền não, khổ đau mà thôi. 


Đức Phật dạy, “đời là bể khổ” chính vì chúng ta 
đang sống trong bể khổ nên thỉnh thoảng gặp chướng 
duyên là lẽ thường tình. Tuy nhiên, cách chúng ta xử 
lý, hòa giải chướng duyên đó như thế nào đó mới là 
tu. Chúng ta hãy cứ xem nghịch cảnh như là những 
thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua trên bước 
đường tiến tới giải thoát giác ngộ. Đừng để dư luận 
dẫn dắt, rồi thọ nhận những lời cay độc đó, sau cùng 
chúng ta cũng chỉ là những kẻ khờ mà thôi. Chúng ta 
không sống bằng cái lưỡi bất thiện của một ai đó mà 
sống bằng chính cái tâm thánh thiện của mình. 

Thiền sư Bạch Ấn vì lòng từ bi nên dù bị vu oan 
vẫn hết lòng nhẫn nhục “Con ai đem bỏ chùa này, A 
Di Đà Phật con thây thây nuôi.” 

Đức Phật bị Hoàng hậu vợ vua U Điền mắng 
nhiếc, tìm đủ cách làm nhục Ngài vì trước kia ba 


104 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


mẹ của bà thỉnh cầu Đức Phật cưới bà nhưng Đức 
Phật đã từ chối. Trước bao hủy nhục nhưng Đức Phật 
vẫn từ bi hỷ xả, và cuối cùng Ngài đã cảm hóa được 
Hoàng hậu cũng như những người có ác tâm. 

Một vị Thiền sư nọ khi đến hóa duyên tại nhà một 
thí chủ, viên ngọc quý của vị thí chủ bị một con ngỗng 
nuốt vào bụng, vị Thiển sư thấy ngỗng nuốt viên ngọc 
nhưng vì lòng từ bi không muốn con ngỗng bị giết. 
Do vậy, đù bị chủ nhà hiểu lâm Ngài là người đã lấy 
trộm viên ngọc quý, nhưng Ngài vẫn hoan hỷ nhẫn 
nhục chấp nhận tất cả sự khinh bỉ, mắng nhiếc. Khi 
tức giận, người thí chủ đó chẳng những đánh Ngài còn 
đánh chết con ngỗng vì con ngỗng đến rỉa uống máu 
của Ngài khi thấy Ngài bị đánh đổ máu. Sau khi ngỗng 
chết, vị Thiền sư mới cho biết viên ngọc quý đang ở 
trong bụng con ngỗng. Khi mổ bụng ngỗng quả nhiên 
viên ngọc nằm trong đó. Nhờ lòng từ bi, Thiền sư đã 
cảm hóa vị thí chủ kia bằng sự không chút buôn phiền 
giận dữ. 

Kinh Tăng Chi III, Chương 15 dạy về 8§ Pháp, 
Đức Phật đã khẳng định: “Nhẫn nhục là sức mạnh 
của Sa môn. ” Điều này đủ thấy nhẫn nhục đóng nhân 
tố quan trọng như thế nào. Trong „ậr Tứ Phần, phần 
khuyến giới, Đức Phật Tỳ Bà Thi đã dạy rằng: “Nhẫn 
nhục đệ nhất đạo.” Nghĩa là: “Nhẫn nhục là pháp 
môn cao !ỘI. ” 

Tôn giả Xá Lợi tử vì muốn giáo hóa độ sanh mà 
luôn thực hành hạnh nhẫn nhục, lúc nào Ngài cũng 
ôn hòa, từ ái, dù là đối với người thất lễ với ngài. Vì 


CHƯƠNG 8 » Gieo Gió Gặt Bão 105 


không tin rằng Tôn giả Xá Lợi tử là người có lòng 
nhẫn nhục lớn nên đã có một vị Bà-la-môn tìm cách 
thử ngài. Một ngày nọ, khi Tôn giả đang đi khất thực, 
người Bà-la-môn đó đi theo phía sau ngài và chửi 
nhiếc thậm tệ, tuy nhiên Tôn giả Xá Lợi Tử nhẫn 
nhục vẫn im lặng. Người Bà-la-môn lại đấm vào lưng 
ngài thật mạnh, nhưng ngài vẫn nhẫn nhục không 
phản ứng, không giận ghét. VỊ Bà-la-môn này đã ăn 
năn sám hối và thỉnh ngài về nhà để cúng dường. 

Một ngày khác, trong lúc đang ôm bình bát đi 
khất thực, Tôn giả Xá Lợi Tử bị một vị Trưởng giả 
keo kiệt khạc nhổ vào bình bát của ngài nhưng ngài 
vẫn an nhiên nhẫn nhục, không một chút phiền giận, 
trách móc, cuối cùng ngài đã cảm hóa được vị Trưởng 
giả keo kiệt và bạo ngược ấy. 

Đức Phật dạy, có năm điều nguy hại cho những 
người không kham nhẫn: 

“1, Quân chúng không ái mộ, không ưa thích. 

2. Có nhiều người hận thù. 

3. Nhiều người tránh né không muốn gặp. 

4. Lúc sắp chết tâm bị mê loạn 

5%. Sau khi chết rơi vào Địa ngục. ”2 

Bài học nhẫn nhục vì lòng từ bi là bài học lớn mà 
chúng ta cần phải học và áp dụng vào đời sống hàng 
ngày. 


2. Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ, Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch, phâm Không Kham Nhân. 


Chương 9 





PHẢN BỒN HỘI ĐẠO 
Về Nguồn Gặp Đạo 
55huŠ - S283 
Hán văn: 
bi ° HE ZZ“ìl › i/Ù#§f#fi ° “TjZEÌÊ ° 
Hi Hs 
Phiên Âm: 


Phật ngôn: “Bác văn, ái Đạo, Đạo tất nan hội. 
Thủ chí phụng Đạo, kỳ Đạo thậm đại. ” 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: ““Mến đạo bằng cách học rộng 
nghe nhiều, thì đạo ắt khó gặp. Giữ chí phụng 
sự đạo, thì đạo ấy rất lớn.” 


Anh ngữ: 


Chapter 9: 
Knowledge and Practice 


The Buddha said, “If you endeavor to embrace the 
Way through much learning, the Way will not be 
understood. If you observe the Way with simplicity 
Of heart, great indeed 1s this Way.” 


CHƯƠNG 9 + Về Nguồn Gặp Đạo 107 
Lược giảng: 
Giá trị của Tri và Hành. 

Chương 9 của Tứ Thập Nhị Chương Kinh được 
mệnh danh là “G¡á Trị Trí Và Hành. ” Đúc Phật dạy: 
“Những người học rộng nghiên cứu nhiều, đắm say 
đạo lý, thì đạo khó lãnh hội. Những người kiên trì 
tâm trí thực hành thì đạo đó vĩ đại, rất cao trọng và 
to lớn. ” 

Ngài muốn dạy rằng, học đạo không đặt nặng lý 
thuyết thuần túy. Mục đích của việc học đạo chẳng 
phải để thu thập kiến thức, hay tích lũy thật nhiều 
thông tin, mà là để hiểu đạo, hành đạo, và đạt đến 
mục đích cuối cùng là chứng đạo. 

Người Phật Tử hay bất cứ ai muốn học hỏi Phật 
Pháp, sau khi hiểu rõ giáo lý phải đem áp dụng sự 
hiểu biết của giáo pháp vào đời sống thực tế. 

Nếu chỉ tụng kinh suông, thì lợi ích sẽ không được 
nhiều nếu không muốn nói là chẳng có ích lợi gì. Thí 
dụ như Đức Phật dạy, hãy từ bị, hãy hỷ xả. Nhưng 
chúng ta luôn luôn cố chấp, sân si, tật đố, không từ 
bi, không hỷ xả, thì chúng ta chẳng bao giờ có được 
đời sống thật sự an lạc. 

Theo vua Trần Thái Tông trong lời bạc của Khóa 
Hự Lục thì: 

“Lễ Phật giả kính Phật chỉ đúc 

Niệm Phật giả cảm Phật chỉ ân 

Trì giới giả hành Phật chỉ hành 


108 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Khán kinh giả mình Phật chỉ lý 
Tọa thiên giả đạt Phật chỉ cảnh 
Tham thiền giả hiệp Phật chỉ tâm 
Thuyết Pháp giả mãn Phật chỉ ý. ” 
Tạm dịch: 


“Lễ Phật là tôn kính đúc hạnh của Phật 

Niệm Phật là cảm niệm ân đức của Phật 

Giữ giới là hành trì giới hạnh của Phật 

Xem kinh là để thấu rõ giáo lý của Phật 

Tọa thiên là để chứng đạt cảnh giới của Phật 

Tham thiên là để hợp nhất với tâm của Phật 

Thuyết pháp là để viên mãn tâm nguyện của 

Phật. ” 

Do vậy mục đích của sự tụng kinh là để “Minh 
Phật Ch¡ Lý, ” thấu hiểu giáo lý được Đức Phật chỉ 
dạy để áp dụng, chứ không phải để thỏa mãn nhu 
cầu trí thức. Có nhiều điều lý giải về lời dạy cô đọng 
ngắn gọn của Đức Phật trong Chương 9 này: Đó là 
phải thể hiện chân lý, phải đồng nhất bản thể với 
chân thân thực tại, sống bằng chân lý chứ không phải 
chỉ nói về chân lý. Thường thì chúng ta thích nói về 
chân lý, mà không sống bằng chân lý. Đây là một sai 
lầm rất lớn. Đức Phật dạy phải buông bỏ, phải từ bị, 
phải hỷ xả. Nếu chúng ta đang cầm cục than hồng rất 
nóng, muốn hết nóng cần phải nhanh chóng bỏ cục 
than hồng xuống, nếu không cục than này sẽ khiến 
tay chúng ta bị phỏng. Cũng giống như vậy, chỉ có 
thể dập tắt ngọn lửa tham sân si trong tâm của mỗi 
một người bằng cách thực nghiệm chánh pháp, chứ 
không phải chỉ học theo những ngôn ngữ tùy tiện. 


CHƯƠNG 9 s Về Nguồn Gặp Đạo 109 


Chúng tôi xin nhấn mạnh thêm một lần nữa: Tứ 
Thập Nhị Chương Kinh được tuyển chọn từ rất nhiều 
bộ kinh lón trong kho tàng Kinh Tạng của Phật Giáo. 
Bộ kinh bao hàm và tàng trữ những giáo lý trọng 
yếu của Phật Pháp. Những người sơ học có thể dùng 
Tứ Thập Nhị Chương Kinh, như hành trang cần thiết 
trên lộ trình hướng đến giác ngộ, giải thoát. 

Có một vấn đề hết sức nóng hổi, có thể gọi là 
“thời thượng ” hiện nay, đó là “phẫu thuật thẩm mỹ.” 
Chúng ta thường thích đến các viện thẩm mỹ để giải 
phẫu nhằm muốn có một dung mạo, một nhân dáng, 
một thân hình sang đẹp như ý; nhưng chúng ta lại 
bỏ quên việc giải phẫu đời sống tâm linh. Diện mạo, 
ngoại hình chỉ có thể đẹp khi nào nội tâm của chúng 
ta thật sự thanh tịnh, an lạc, cao thượng. 

Muốn bảo vệ đạo pháp phải hành trì chánh pháp, 
chỉ tìm cách thỏa mãn nhu cầu tri thức bằng cách học 
rộng nghe nhiều nhưng không tu tập thì sẽ không 
khác gì Tôn giả A Nan như đã được Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm ghì lại. Tôn giả A Nan vì Ÿ lại mình là em 
của Phật, sẽ được Đức Phật thương tưởng nên không 
chịu tỉnh tấn hành trì, do vậy khi bị ma nữ Ma Lăng 
Già tìm cách làm hại, ngài đã không thể tự mình vượt 
thoát mà phải cầu cứu Đức Như Lai. Bài học của 
Tôn giả A Nan trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bài 
học vô cùng quan yếu cho những ai chỉ lo tích lũy 
kiến thức mà không chịu hành trì. Muốn bảo vệ Phật 
pháp, chúng ta phải phát tâm sống đời sống Phật. Đại 
sư Ấn Quang nhắc nhở rằng: “Người học Phật cần 
phải đích thân thực hành. ” 


110 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Kinh Đại Bảo Tích quyển 3, Pháp hội Bồ Tát 
Tạng, Đức Phật dạy rằng: “Đại Bồ Tát tỉnh tấn hướng 
đến Đạo quả dù phải băng qua biển lửa mênh mông 
vô cùng nguy hiểm nhưng không chút sợ hãi, không 
thốt thất đạo tâm... ” 

Trong Chứng Đạo Ca của Thiển sư Vĩnh Gia 
-Huyễn Giác có câu: 

đc DJ 
HH Ƒ#MZ 2l 
HEIXHffJäK 
ñEE RÉ In] 72 MA XE 
“Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu 
Trung hạ đa văn đa bất tín. 

Đản tự hoài trung giải cấu y, 
Thùy năng hướng ngoại khoa tỉnh tiến ?” 

















Dịch nghĩa: 

“Bậc cao một quyết là xong hẳn, 
Kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ. 
Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, 
Sá gì tỉnh tiến hướng ngoài khoe?” 
(Trúc Thiên dịch) 


Chương 10 
HỶ THÍ HOẠCH PHÚC 
Hoan H Bố Thí Tất Được Phước 
55 †5S-=W#S& 
Hán văn: 

J5 › lẽ AiìB › ĐZIUE - 1E 5 0Ð 
[liH ° H/@Mãš TT ° Bm ° SSñH—-JHxX ° 
5Ú HA ° ?PRHZ&2} NV ° ZARZ + 
JI[fEMMjf s f7R8H~Z ° 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: “Đỗ nhân thí dạo, trợ chỉ hoan hỷ, 

đặc phúc thậm đạt. ` Ộ 

sa-môn vẫn viết: “Thủ phúc tận hô?” — 
Phật ngôn: “Thí nhự nhất cự chỉ hóa, sô thiên 
bách nhân, các dĩ cự lai phân thủ, thục thực, 
trữ mình; thứ cự như cô. Phúc diệc như chỉ. ” 








Việt dịch: 
Đức Phật dạy: ““Thấy người tu đạo bố thí mà 
hoan hỷ hỗ trợ thì được phúc rất lớn.” 
Có vị Sa-môn hỏi Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, 
Phước ấy có hết chăng?” 
Đức Phật dạy: “*Ví như lửa của một cây đuốc, 
dù có vài trăm ngàn người mang đuốc đến lấy 
lửa ấy để về nấu ăn và xua tan bóng tối, nhưng 
ngọn đuốc kia vẫn y như cũ. Phúc báo cũng 
như thế!” 


112 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Anh ngữ: 


Chapter 10: 
Joyfully Aid Others in Giving 


The Buddha said, “Those who reJolce In seeing 
others observe the way will obtain great blessing.” 
A Cramana asked the Buddha, “Would this blessing 
ever be destroyed?” The Buddha said, “It 1s like a 
lighted torch whose flame can be distributed to ever 
so many other torches which people may bring along; 
and therewith they w1ll cook food and dispel darkness 
while the original torch 1tself remains burning ever 
the same. It 1s even so with the bliss ofthe Way.” 


Lược giảng: 

Trong chương này Đức Phật dạy, chúng ta nên hỗ 
trợ, ủng hộ những người phát tâm Bồ Tát thực hành 
hạnh bố thí. Không nên vì ghen ghét, ganh tức, hay 
đố ky, mà tìm cách phá hỏng hạnh nguyện bố thí của 
người khác. Bởi vì đây là một tội rất lớn và phải lãnh 
lấy quả báo vô cùng khổ đau. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Tỳ Kheo 
thường xuyên bị đói khát, khất thực chẳng ai cho. Vị 
Tỳ Kheo này xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, 
ngay cả khi mẹ Thây mang thai Thây thì gia cảnh sa 
sút. Xóm làng xung quanh cũng gặp cảnh tai ương, 
làm ăn thất thoát. Vì không chịu nổi cảnh nghèo đói 
và sự kỳ thị hất hủi của dân làng nên mẹ Thầy đã bỏ 
Thầy rồi trốn đi nơi khác. Từ đó Thầy không còn 
người thân, hàng ngày đi xin ăn nhưng luôn bị xua 
đuổi, đói khát quanh năm, rất đáng thương. 


CHƯƠNG 10 + Hoan Hỷ Bồ Thí Tất Được Phước 113 


Cho đến khi được Tôn giả Xá Lợi Phất độ cho 
xuất gia, nhờ tinh tấn tu trì nên sớm chứng được quả 
vị A La Hán. Nhưng do ác nghiệp đã tạo từ trước nên 
đi khất thực cũng chỉ có ba muỗng cơm, vì thế thân 
hình ốm gầy. 

Phật từ bi, thương thầy nên cho quét phòng hương 
của Phật. Nhờ phước đức này, thầy được tạm no đủ. 
Nhưng sau đổi người khác, thây tiếp tục nhịn đói. 

Đến khi thây sắp bỏ báo thân, thầy đi phó trai đến 
thí chủ thì hai vợ chồng cãi lộn. Thầy đành nhịn đói, 
đi về. Và sau đó thầy không đi khất thực nữa. 

Ngài Mục Kiển Liên thương xót, khi thọ trai xong 
liền khất thực cho thầy một bình bát cơm, nhưng khi 
đi giữa đường, trâu báng lộn, bể bát cơm. Ngày hôm 
sau ngài Mục Kiển Liên cũng khất thực bát cơm cho 
thầy, sợ trâu báng lộn nên ngài bay lên hư không lại 
bị bầy quạ giành cơm, bình bát rơi xuống bể nát. Thế 
là Thây nhịn đói đã ba ngày. 

Ngày thứ tư, ngài Xá Lợi Phất thương xót, ăn 
xong lại xin cho thầy một bát bánh đem về, hai tay 
nắm bát bảo thầy ăn. Nhưng thây sợ, vì ngài Xá Lợi 
Phất là thầy lớn mà cầm bát cho thầy ăn, sợ có lỗi. 
Ngài Xá Lợi Phất nói, “Đại đức cứ ăn. Nếu thây thả 
tay ra thì bánh sẽ không còn. ” 

Thầy tỳ kheo bất đắc dĩ ăn vài ba cái rỗi thôi. Khi 
ngài Xá Lợi Phất thả tay ra thì bình bát liên biến mất. 
Sau đó, thầy uống một bát nước no và nhập diệt. 

Thấy thế, ngài A Nan bạch Phật, “7nây Tỳ Kheo 


114 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


này do tội gì mà phải chịu đói khát, cho đến chứng 
quả A La Hán còn phải nhịn đói, uống nước no mà 
nhập diệt? Và cũng do phước gì mà được xuất gia 
chứng quả giải thoát?” 

Phật dạy: Đây cũng do ác nghiệp gây ra. Vào thời 
quá khứ, thời Phật Tỳ Bà Thị có một thí chủ giàu có, 
cất một tịnh thất trong vườn cây trái, mời một thầy 
Tỳ Kheo đến ở và tứ sự cúng dường. 

Một hôm, có một vị Bích Chi Phật từ núi tuyết 
xuống nhà thí chủ khất thực. Thí chủ thỉnh vào tịnh 
thất nghỉ đêm cùng với thầy Tỳ Kheo kia. Nhưng vị 
Tỳ Kheo này lại sanh ý nghĩ xấu là nếu vị Trưởng 
lão ở đây, thí chủ sẽ cung kính ông mà quên mình 
đi. Sáng ra, thầy đến gõ cửa phòng trưởng lão nhưng 
không nghe trả lời, tưởng ngài do đi xa mỏi mệt nên 
ngủ quên. Thầy ôm bát xuống nhà thí chủ. Thí chủ 
hỏi, “Ngài trưởng lão có lên tịnh thất không? Sao 
sáng nay không đi xuống với thầy?” Thầy Tỳ kheo 
nói, “Chắc ngài đi xa mỏi mệt nên ngủ quên. ” 

Khi thầy tỳ kheo ăn xong, thí chủ bới một bình 
bát cơm với thức ăn thượng vị, nhờ thầy mang về cho 
trưởng lão. Thầy mang đi được nửa đường, suy nghĩ 
nếu Trưởng lão được thức ăn ngon sẽ ở lại luôn, vậy 
mình nên đổ bát cơm này là xong! Nhưng đổ trên đất, 
chim ăn còn dư, thí chủ biết. Đổ dưới nước, cá ăn còn 
dư, thí chủ cũng biết. Chi bằng chôn dưới đất là tốt. 
Thầy làm theo ý đã nghĩ rồi rửa bát ra về. Khi đến 
tịnh thất, đẩy cửa phòng trưởng lão vào thì không 
thấy đâu. Bấy giờ thầy mới ăn năn, sợ sệt, khóc lóc, 


CHƯƠNG 10 + Hoan Hỷ Bồ Thí Tất Được Phước 115 


cầu xin sám hối, chỉ vì miếng ăn mà ta đã đổ bát cơm 
của vị thánh. 

Vị Tỳ kheo này là tiền thân của vị Tỳ Kheo đã 
chứng quả A La Hán nhưng vẫn bị đói. Nhưng sau 
nhiều kiếp giữ tịnh giới nên có đủ phước duyên gặp 
Phật và chứng quả. 

Vì vậy, hoan hỷ, cổ súy, đón nhận việc làm đầy 
thiện ích của người khác, là một điều hết sức quan 
trọng mà Đức Phật chỉ dạy trong chương này. 

Thấy người khác thực hiện hạnh nguyện bố thí, 
hoan hỷ làm theo, chúng ta sẽ được công đức rất lớn. 
Công đức này mang lại cho chúng ta đời sống giàu 
sang, hạnh phúc, tránh được những tai họa, những 
chướng ngại, những hiểm họa trong đời. Bản chất 
của đời sống là vô thường, dẫy đây tai nạn. Không 
thể biết cũng không thể ngăn chặn bất hạnh, chỉ có 
thể chuyển hóa bằng cách thực hiện những pháp hạnh 
như bố thí, cúng dường, làm việc thiện. 

Nói rằng bố thí là một đại hạnh nguyện, vậy phải 
hiểu câu “của một đồng công một nén ” như thế nào? 
Tại sao lại có sự so sánh giữa việc bố thí này với việc 
bố thí khác? Tại sao việc thiện này lại kém hơn, nhỏ 
hơn, hay không bằng việc thiện kia? 

Đời sống của con người là một phạm trù tương 
đối, triết học gọi là khái niệm nhị nguyên, chưa thể đi 
đến sự hợp nhất hay thuần nhất. Vì thế có sự so sánh. 
Sự so sánh ở bước đầu này mục đích để tác động, 
để khích lệ chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa trong sứ 


116 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


mệnh làm việc thiện, làm điều tốt. Thật ra, khi đi đến 
chỗ không còn phân biệt thì tất cả mọi hành động 
mọi nghĩa cử đều giống nhau, không hễ có một mảy 
may sai biệt. Điều này vượt ra khỏi mọi hư ngôn, mọi 
danh tướng. Không có một danh từ nào có thể diễn tả 
trọn vẹn về điều được gọi là “vô phân biệt” mà Đức 
Phật đã khai thị. 


Có câu chuyện về bố thí trong cuốn Hoa Sen Trên 
Tuyết của dịch giả Nguyên Phong, kể về chuyến 
đi của bác sĩ Alan Havey cùng một người bạn tên 
Dennis đến Lamayuru, một thị trấn nhỏ vùng bắc xứ 
Ấn Độ, giáp giới Tây Tạng: 

“Chúng tôi đi dọc theo con đường chính duy nhất 
của thành phố, con đường vắng tanh không một bóng 
người. Mọi nhà đóng cửa Im im, thỉnh thoảng có vài 
con chó hoang gây ốm chạy rong. Chúng tôi nhìn 
thấy một bà lão hành khất thân hình còm cõi chỉ 
còn da bọc xương đang lê lết trên vỉa hè, tôi bèn dúi 
cho bà 5 rupee, nhưng bà vẫn giơ tay ra trước mặt 
như muốn xin thêm một cái gì. Dennis rút ổ bánh 
mì trong chiếc túi đeo trên vai đưa ra, bà lão mừng 
rõ chụp lấy ăn ngay, thì ra bà quá đói. Trong lúc bà 
đang ăn ngấu nghiến chợt một con chó hoang ở đâu 
chạy đến. Trước cặp mắt kinh ngạc của chúng tôi, bà 
lão bẻ đôi ổ bánh mì chia cho con chó. 

Cảnh tượng một bà lão không có một thứ gì ngoài 
bộ quần áo rách tơi tả, đang lả đi vì đói lại thản nhiên 
chia nửa phần ăn của mình cho một con chó hoang, đã 
làm chúng tôi xúc động. Bà lão hành động một cách 


CHƯƠNG 10 + Hoan Hỷ Bồ Thí Tất Được Phước 117 


tự nhiên, không ngại ngần hay suy nghĩ, mà hình như 
bà không hề phân biệt giữa bà và con chó... 

Trong lúc tôi đang ngơ ngác trước cảnh tượng này 
thì Dennis bất chợt run rẩy cả người rồi thốt lên: “Đó 
mới thật là tình thương tuyệt đối.” Hắn quỳ xuống, 
trút tất cả mọi thứ trong chiếc túi ra cho bà lão hành 
khất. Hành động bất ngờ của Dennis làm tôi rất ngạc 
nhiên, nên trên đường về tôi hỏi, “Tại sao bạn cho 
rằng đó là một thứ tình thương tuyệt đối?” Hắn trả 
lời ngay không do dự, “Khi cho mà không suy nghĩ, 
không đòi hỏi gì đổi lại, không hối tiếc hay phân 
biệt một cái gì, đó mới thật là tuyệt đối. Tôi đã suy 
nghĩ về vấn đề này rất lâu, thắc mắc không biết có 
người nào thực sự bố thí một cách tuyệt đối như vậy 
không? Tôi đã đi khắp nơi và chỉ thấy bất cứ cái gì 
cho ra cũng đều hy vọng một điều gì trả lại, đôi lúc 
điều muốn đạt được lại nhiều hơn điều người ta cho 
ra là đàng khác... Sự ích kỷ được che đậy khéo léo và 
ngụy tạo dưới nhiều danh nghĩa tốt đẹp, nhưng tựu 
chung vẫn là một hình thúc ích kỷ. ” 

Một câu chuyện nghe thoáng qua thấy hết sức 
bình thường, nhưng nghiệm lại thì nó ẩn chứa một 
bài học vô cùng giá trị. Khi thực hành hạnh bố thí, 
chúng ta không mong cầu đền đáp, dù đó chỉ là hai 
tiếng cảm ơn; vì cầu đền đáp nghĩa là thi ân mà có 
mưu đồ, như trong Luận Bảo Vương Tam Muội, điều 
thứ 8 đã dạy: 


“Thi ân đừng câu đền đáp, vì cầu đền đáp là có 
ý mưu đỗ. ” 


118 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đức Phật dạy: 

Ai bố thí sẽ có 5 công đức luôn theo sát bên mình. 

Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

“Tâm thường vui bố thí 

Công đúc đây đủ thành 
Tại chúng không nghỉ nan 

Cũng lại không sợ hãi 

Người trí nên bố thí 

Không có tâm luyến hối 

Ở cõi trời Ba (mươi) ba 

Ngọc nữ vây chung quanh. 

Như thế, Sư Tử! Ông nên biết, đàn-việt, thí chủ 
sanh hai chỗ lành, thân hiện đời hết lậu hoặc, đến chỗ 
VÔ VI. 

Thế Tôn liền nói kệ: 

Thí là lương đời sau 

Muốn đến chỗ cứu cánh 

Thiện thần thường ng hộ 

Cũng lại đến hoan hỷ. 

Như thế, này Sư Tử! Ông nên biết, lúc bố thí 
thường ôm lòng vui vẻ, thân ý vững chắc, các công 
đức lành thay đều đầy đủ, đắc tam-muội, ý cũng 
không lầm lẫn. Như thật mà biết. Thế nào là như thực 
mà biết? Khổ tập, khổ tận, khổ xuất yếu; như thực 
mà biết. Thế nên, này Sư Tử! Hãy tìm phương tiện 
tùy thời bố thí. Nếu muốn được đạo Thanh văn, đạo 
Phật Bích-chi thì đều được như ý. Như thế, Sư Tử, 
hãy học điều này. 


CHƯƠNG 10 + Hoan Hỷ Bồ Thí Tất Được Phước 119 


Bấy giờ Sư Tử nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng 
làm. 

Trong Kinh dạy về Bố Thí, Đức phật đã phân loại 
thành 37 thứ và Bố thí một trong 37 thứ cũng đều có 
được phước báo lớn lao. Bố thí và tùy hỷ công đức bố 
thí không chỉ giúp tăng trưởng tâm từ bi mà còn đạt 
được vô lượng phước báo thù thắng. 


Chương II 
THÍ PHẠN CHUYỂN THẮNG 
Bố Thí Thức Ăn Gia Tăng Công Đức 
55 L—š - it 
Hán văn: 

BE ° Bl AH ° TiMIf #QÁ ° ti 
F ° #4 —=FEih#WðZ › kh fÁđ ° 
jMIIÑh——ZÑãH ° 8H RZÑBÈÌH › T‹jMIỆ——Ef 
l£2: - f£filf£2â › fðlêN —lÏÖŠÊ › Êh 

—f[lljŠ s TF/IlÊiW—šfïã ° Bh-†-fãH#ế 
lỗ ° TMIÊ —RŸfB ° xHIERfx ff ° 


4MB —=ŒšZ s §k-TlR — lHẩế HD ° 
4lÊR— tê: 8t E#EIE E8 ñ~ lñ ° 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: Phạn ác nhân bách, bất như phạn 
nhất thiện nhân. Phạn thiện nhân thiên, bất 
như phạn trì Ngũ-giới giả. Phạn Ngữ-giới giả, 
vạn bất như phạn nhất Tu-đà-hoàn. Phạn bách 
vạn TH-đà-hoàn, bất như phạn nhất Tu-đà- 
hàm. Phạn thiên vạn Tư-đà-hàm, bắt như phạn 
nhất A-na-hàm. Phạn nhất ức A-na-hàm, bất 
nhự phạn nhất A-la-hún. Phạn thập ức -la- 
hán, bất như phạn nhất Bich-chi-Phật. Phạn 
bách ức Bích-chi-Phật, bất như phạn nhất tam 
thế chư Phật. Phạn thiên ức tam thế chư Phật, 
bắt như phạn nhất Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô 
Chứng chỉ giả. 


CHƯƠNG 11 = Bộ Thí Thức Ăn Gia Tăng ông Đức 121 


Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Cho cơm một trăm người ác, 
không bằng đãi cơm một người thiện. Đãi một 
ngàn người thiện ăn, không bằng đãi một người 
trì Ngũ-giới ăn. Đãi một vạn người trì Ngũ-giới 
ăn, không bằng cúng dường cơm (nước) cho 
một vị Tu-đà-hoàn. Cúng dường một trăm vạn 
vị Tu-đà-hoàn, không bằng cúng dường cho 
một vị Tư-đà-hàm. Cúng dường một ngàn van 
vị Tư-đà hàm, không bằng cúng dường cho 
một vị A-na-hàm ăn. Cúng dường một ức vị 
A-na-hàm, không bằng cúng dường cho một 
vị A-la-hán ăn. 

Cúng dường ức vị A-la-hán, không bằng cúng 
dường cơm (nước) cho một bậc Bích-Chi-Phật. 
Cúng dường một trăm ức bậc Bích-Chi-Phật, 
không bằng cúng dường cơm cho một đức Phật 
trong Tam Thế Chư Phật. Cúng dường một 
ngàn ức đức Phật trong Tam Thế Chư Phật, 
không bằng cúng dường cơm cho một bậc Vô 
Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng. 


Anh ngữ: 


Chapter 11: Eields of Blessings 


The Buddha said: “lt 1s better to feed one good man 
that to feed one hundred bad men. It 1s better to feed 
one who observes the five precepts of Buddha than 
to feed one thousand good men. It 1s better to feed 
one Srotaâpana than to feed ten thousands of those 


122 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


who observe the five precepts of Buddha. It 1s better 
to feed one Skridâgâmmn than to feed one million of 
Srotaâpanmnas. It 1s better to feed one Anâsgâmnn than 
to feed ten millions of Skridâgâmnns. It 1s better to 
feed one Arhat than to feed one hundred millions of 
Anâgâminns. It 1s better to feed one Pratyekabuddha 
than to feed one billion of Arhats. It 1s better to 
feed one of the Buddhas, either of the present or of 
the past, or of the future, than to feed ten billions 
Of Pratyekabuddhas. It 1s better to feed one who 1s 
above knowledge, one-sided-ness, discIipline and 
enlightenment than to feed one hundred billions of 
Buddhas of the past, present, or future.” 


Lược giảng: 

Trong chương này Đức Phật dạy về “Đối Tượng 
Và Phước Đúc Của Bố Thí, Cúng Dường” có thể tạo 
ra những vấn nạn về khái niệm nhị nguyên, về sự 
phân ly không thể thu hẹp được giữa hai loại sự việc 
hay hai sự vật. Tuy nhiên điễu quan trọng mà chúng 
ta phải hiểu đó là, khi dạy về bất cứ điều gì, Đức Phật 
đã không những chỉ giảng về Đệ Nhất Nghĩa Đế mà 
ngài còn từ bi giảng rõ về Tục đế. Công đức vô lậu và 
phước báo hữu lậu đều được Đức Phật phân giải một 
cách rõ ràng, nhờ vậy mà chúng hiểu được những gì 
cần thực hiện và những gì không nên thực hiện. Điều 
quan trọng mà chúng ta lưu ý ở đây là, nếu không 
quan tâm thực hiện tâm từ bi hữu hạn của mình để 
có được những phước báo hữu lậu thì khó lòng thực 
hiện lòng từ bi vô lượng của các vị Bồ Tát để có được 
công đức bất khả tư nghì. 


CHƯƠNG 11 = Bộ Thí Thức Ăn Gia Tăng ông Đức 123 


Đức Phật đưa ra 9 đối tượng để phân tích, giúp 
chúng ta thấy rõ: Khi chúng ta cúng dường hay bố 
thí cho đối tượng nào thì phước của chúng ta sẽ nhiều 
hơn. 

Ví dụ: Chúng ta giúp đố một người ác, cho kẻ này 
cơm ăn, áo mặc nước uống, thuốc men v.v... thì cho 
dẫu có giúp đỡ 100 người ác đi nữa, cũng không bằng 
giúp đỡ một người thiện, vì giúp đỡ người ác nhưng 
nếu tâm họ không cải thiện thì khả năng thực hiện 
những điều ác của họ sẽ nhiều hơn và trở thành mối 
bất ổn cho xã hội. 

Cũng giống như vậy, cho dẫu chúng ta cúng 
dường 100 vị Bích Chi Phật, cũng không bằng cúng 
dường một vị Phật. Cuối cùng cúng dường hằng hà 
sa số tam thế chư Phật, cũng không bằng cúng dường 
cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. 

Không có một ký hiệu nào, không có một con 
số nào, cũng không có một tên gọi nào, có thể chỉ 
đích danh về thực tại vô tướng — một điều chỉ có 
thể thính lặng cảm nghiệm, bởi vì vượt quá khỏi sự 
thông minh của con người. Nói cách khác, trí nắng 
của con người không thể với tới được. Ngôn ngữ của 
con người rất giới hạn và mang tính ước lệ, chỉ có thể 
mô tả một số khái niệm đơn giản ở bễ mặt; nhưng ở 
đáy tầng sâu thắm của một vấn đề nào đó, ngôn ngữ 
không thể diễn tả nổi. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy: “Bố thí cho các 
vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, thì công đúc vô 
lượng. ” 


124 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đem điểu này áp dụng vào đời thường, bằng một 
thí dụ về cuộc bầu cử vừa qua. Nếu chúng ta chọn bỏ 
phiếu cho những vị có tài đức, có khả năng, có tấm 
lòng muốn cải tổ xã hội để giúp xã hội này trở thành 
một xã hội tốt đẹp, việc đó phải chăng tốt hơn là bỏ 
phiếu cho những người không có tài đức, chỉ cậy dựa 
vào dân nhưng làm hại dân, hại nước? Từ thí dụ này, 
nếu diễn dịch đến kỳ cùng, chúng ta sẽ thấy lời dạy 
của Đức Phật rất sâu sắc, không đơn giản như một 
số ngôn từ mà chúng tôi vừa trình bày quá tổng quát. 


Cúng dường cho ai công đức nhiều hơn. 


Trong kinh Trung bộ HI, phẩm Phân Biệt 
Cúng Dường, Phật có phân ra I4 loại như sau: 
Này Ananda, có 14 loại cúng dường được phân loại 
theo hạng người: 

I- Bố thí cho các đức Như Lai. 
2- Bố thí cho các vị Độc Giác Phật. 
3- Bố thí cho các vị A La Hán. 
4- Bố thí cho các vị trên đường chứng quả A La 
Hán. 
5- Bố thí cho các vị chứng quả Bất lai. 
6- Bố thí cho các vị trên đường chứng quả Bất lai. 
7-_ Bố thí cho các vị chứng quả Nhất lai. 
8- Bố thí cho các vị trên đường chứng quả Nhất lai. 
9- Bố thí cho các vị chứng quả Dự lưu. 
10- Bố thí cho các vị trên đường chứng quả Dự lưu. 
11- Bố thí cho các vị ngoại học đã ly tham trong các 
dục vọng. 
12- Bố thí cho những phàm phu giữ gìn giới luật. 


CHƯƠNG 11 = Bộ Thí Thức Ăn Gia Tăng ông Đức 125 


13- Bố thí cho những phàm phu theo ác giới. 
14- Bố thí cho các loài bàng sinh. 

Tuy nhiên, với tâm vô phân biệt, thì khi thực hành 
hạnh bố thí, cúng dường, chúng ta phải thực hành với 
tâm vô phân biệt. Đẳng tam luân không tịch: Người 
cúng dường, phương tiện dùng để cúng dường và đối 
tượng được cúng dường đều hoàn toàn bình đắng, rỗng 
lặng, vô ngã. Trên căn bản của tinh thần vô ngã, Trong 
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đã ghi rõ lời dạy của Đức 
Phật đối với Bồ tát Địa Tạng Vương như sau: 

“Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc 
vương, hàng tể phụ quan chúc lớn, hàng đại trưởng 
giả v.v... nếu gặp kẻ nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật 
nguyên câm, ngọng, điếc, mù v.v... mà có thể đủ tâm 
từ bi, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem 
của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người 
khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa địu dàng an ủi, thì 
các vị đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi công đức 
cúng dường cho trăm hằng hà sa chư Phật. Vì sao? 

Vì các vị đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ nghèo 
cùng và tàn tật. Phước lành được hưởng quả báo như 
thế này: Trong trăm nghìn đời thường được đây đủ 
những đô thất bảo, huống là những thứ để thọ dụng 
như y phục, đỗ uống ăn v.v... ” 

Ước mong tất cả chúng ta, tùy theo cách riêng 
của mỗi người, có thể phát tâm cúng dường với cả 
lòng thành kính và thanh tịnh. 


Chương 12 
CỬ NAN KHUYỂN TU 
Khó Nhọc Nên Gắng Tu 
55 † — S-& ät ñJ) lễ 
Hán văn: 
bEi ° ẢH— Ti ° S551 JhŠẾ ° 2c 2g 
St ° ZEfNi/Ù^Z2LESt s Ellế BS s “E[EB|H-SE c 
X1-AMfNf © RIT T3RRH - HE TTHỊNE © f5 
“TS ° Hai SEANE/LOE ° JA£ [MEZUU ° DRUM TK ÍE 
Mị › TRUESHf ° L{TT SE - TĐRJEHE = 
ÊI Eê AI ° hú[ ESTHUAE ° DU | TẾ ° HH 
TR§Ế ° St J2 RE ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Nhân hítu nhị thập nan: 
1- Bắn cùng bố thí nan. 
2- Hào quý học đạo nan. 
3- Khí mạng tất tử nan. 
4- Đắc đồ Phật kinh nan. 
3- Sanh trị Phật thê nan. 
6- Nhân sắc nhân dục nan. 
7- Kiên hảo bất cầu nan. 
ổ- Bị nhục bắt sân nan. 
09- Hữu thê bất lâm nan. 
10- Xúc sự vô tâm nan. 
11- Quảng học bác cứu nan. 
12- Trừ diệt ngã mạn nan. 
13- Bất khinh vị học nan. 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 127 


14- Tâm hành bình đẳng nan. 
15- Bất thuyết thị phi nan. 
16- Hội thiện trì thức nan. 
17- Kiến tánh học đạo nan. 
18- Tùy hóa độ nhân nan. 
19- Đổ cảnh bất động nan. 
20- Thiện giải phương tiện nan. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Làm người có hai mươi điều 
khó: 
1- Bần cùng mà bố thí là khó; 
2- Hào quý mà học đạo là khó; 
3- Bỏ thân mạng quyết chết là khó; 
4- Được thấy kinh Phật là khó; 
5- Sanh vào thời có Phật là khó; 
6- Nhịn sắc, nhin dục là khó; 
7- Thấy tốt nhưng chẳng mong câu là khó; 
8- Bị sỉ nhục nhưng chẳng tức giận là khó; 
9- Có thế lực nhưng không lạm dụng là khó; 
10- Gặp việc mà vô tâm là khó; 
11- Học rộng, nghiên cứu sâu là khó; 
12- Diệt trừ ngã mạn là khó; 
13- Không khinh người chưa học là khó; 
14- Thực thi tâm bình đẳng là khó; 
15- Chẳng nói thị phi là khó; 
16- Gặp được bậc Thiện-tri-thức là khó; 
17- Học Đạo, thấy được tánh là khó; 
18- Tùy căn cơ hóa độ người là khó; 
19- Thấy cảnh mà không động là khó; 
20- Khéo hiểu phương tiện là khó. 


128 


THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 
Anh ngữ: 


Chapter 12: 
Twenty Difficulties in Cultivation 


There are twenty difficult things to attamn [or to 
accomplish] In this world: 


I- 
5š 


3- 


S- 


Q- 
10- 


II- 


12- 


13- 


It 1s difficult for the poor to practice charIty; 
It 1s difficult for the strong and rich to observe 
the Way; 
It 1s difficult to disregard life and øo to certain 
death; 
It is only a favored few that get acquainted 
with a Buddhist sutra; 
It 1s by rare opportumty that a person 1s born 1n 
the age of Buddha; 
It 1s difficult to conquer the passions, to 
suppress selfish desires; 
It 1s difficult not to hanker after that which 1s 
agreeable; 
It 1s difficult not to øget Iinto a passion when 
sliphted; 
It 1s difficult not to abuse one”s authorIty; 
It1s difficult to be even-minded and simple- 
hearted In all one”s dealings with others; 
It1s difficult to be thorouph In learning and 
exhaustive In InvestIgation; 
It1s difficult not to feel contempt toward the 
unlearned; 
It1s difficult not to belittle those who are 
unlearned; 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 129 


14- It1s difficult to be one in knowledge and practice; 

15- 15. It1s difficult not to express an opimion about 
Others; 

16- 16. It 1s by rare opportumty that one 1s 
Iintroduced to a true spiritual teacher; 

17- 17. It1s dificult to gain an 1nsight 1nfo the nature 
Of being and to practice the Way; 

18- 18. It 1s difficult to follow the steps Of a savIOr; 

19- 19. It 1s difficult to be always the master of 
oneself; 

20- 20. It 1s difficult to understand thoroughly the 
Ways of Buddha. 


Lược giảng: 
Trong chương này, Đức Phật dạy rằng: “Làm người 
có 20 điều khó. ” 

Đức Phật đưa ra 20 điều rất khó thực hiện, và muốn 
chúng ta vượt qua sự thách đố này. Ngài không muốn 
chúng ta thối thất bồ đề tâm, chán nản, hay nhụt chí; 
ngài chỉ muốn chúng ta thấy được một cách cụ thể 
bản chất những khó khăn trong đời sống thường nhật. 
Có nhận diện toàn diện, thấy rõ khó khăn, ý thức rõ 
khó khăn là một thực tế trong đời sống, chúng ta mới 
tinh tấn tu học để vượt qua mọi khó khăn, giải thoát 
mọi đau khổ. 

Điều khó khăn đầu tiên Đức Phật đưa ra, đó là 
“Nghèo khổ phải bố thí là điều rất khó khăn.” Chữ 
“nghèo” ö đây không có nghĩa là trong trương mục 
ngân hàng của chúng ta không có đồng nào. Nghĩa của 
chữ “nghèo” không tùy thuộc vào số tiền nhiều hay 


130 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


ít mà chúng ta đang có. Chúng ta có thể nghèo tâm từ 
bi, nghèo khả năng kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ. 
Hiểu theo một nghĩa khác chúng ta có thể nghèo đủ 
cách, nghèo vì tâm đạo không phong phú, nghèo vì 
lòng thiện không đầy đủ. Nhiều người thích biến họ 
trở thành luật sư, tự biện hộ biện minh cho bản thân. 
Họ hay nói: Tôi như thế này, tôi như thế kia..., nên tôi 
có thể không bố thí, không thể cúng dường. Chứ lễ ra 
tôi nếu tôi được như thế này, hoặc như thế khác, chắc 
chấn tôi sẽ bố thí, sẽ cúng dường, v.v... 

Có hàng trăm ngàn lý do viện dẫn, biện hộ cho 
những điều chúng ta nghĩ là chúng ta đúng. Suy nghĩ 
như vậy rất nguy hiểm. Bởi vì càng tìm cách biện hộ, 
chúng ta càng đi xa chánh pháp, càng lún sâu vào ích 
kỷ, tiêu cực. 

Điều 1:“Nghèo nàn bố thí là khó” chính là tiếng 
chuông đầu tiên Đức Phật muốn cảnh tỉnh chúng ta. 
Chính đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp trước khi Ngài 
thị hiện Thành Phật ở cõi ta bà, Ngài đã thực hành 
hạnh bố thí một cách rốt ráo. Có một kiếp Ngài sinh 
ra trong một gia đình người Bà La Môn nổi tiếng mộ 
đạo, Ngài là một học giả uyên thâm và là một thầy 
giáo giỏi. Nhưng Ngài không tìm cầu danh vọng cao 
sang, ngài vào rừng tu khổ hạnh. Trong rừng nây, 
ngài gặp một con hổ cái gầy yếu sau khi sinh con, 
đang sắp chết vì đói ăn, nó đang nghĩ đến cách phải 
ăn thịt những con hổ con là những đứa con của nó, 
để sống còn. Bồ Tát nhìn chung quanh nhưng không 
thấy thức ăn gì cho hổ ăn, ngài vì lòng từ bi với tâm 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Gắng Tu 131 


vô hạn nên ngài đã hiến tặng thân thể của mình cho 
hổ ăn. Đây chính là lòng vị tha của Bồ Tát, vì để cứu 
sống hổ con mà ngài đã quên mình, hy sinh mạng 
sống của chính mình. 

Vì vậy, trước khi trở thành người từ bị, chúng ta 
phải có tâm từ bị. Có tâm từ bị TÔI, chúng ta mới dàn 
trải sự từ tâm của bản thể cho mọi loài. Không có điều 
gì khó khăn cả, ngoại trừ chính tâm hỗn của chúng ta 
đang bị mất đi sự khoan dung, lòng độ lượng, chỉ vì 
bản ngã quá lớn. Nên nhớ rằng, bố thí không phải chỉ 
bằng của cải, vật chất, vì vật chất của cải chỉ là một 
phân trong ba loại bố thí: Tài thí, Pháp thí và Vô úy 
thí. Với ba loại bố thí này, ai trong chúng ta cũng đều 
có khả nămg để bố thí cả. 

Để giới hạn phạm vi sâu rộng, Đức Phật chỉ nêu 
lên một thực tế về sự nghèo khó. Thực tế này hàm 
ngụ một ý nghĩa sâu xa đó là, muốn bố thí vật chất 
chúng ta phải có tiền của hoặc điều kiện sức khỏe tốt 
(nội tài), mà muốn có tiền của và sức khỏe tốt chúng 
ta phải gieo trồng những hạt giống tốt, cũng thế, 
muốn thực hiện hạnh Pháp thí và Vô úy thí, chúng ta 
phải tỉnh cần tu học, vì chỉ có tu học, chúng ta mới 
có được trí tuệ và từ b1. 

Điều 2:“Giàu sang học đạo là khó.” Những 
người giàu có thường kiêu hãnh, không chịu khó học 
đạo. Người giàu có thích bận rộn với tiệc tùng, thích 
giao du với những người có quyền lực trong xã hội 
nên không quan tâm nhiều đến việc học đạo nhằm 
giải thoát sanh tử luân hồi. 


132 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong lịch sử Phật Giáo, Trưởng giả Cấp Cô Độc 
là tấm gương sáng của người giàu mà còn thiết tha 
tham cầu học đạo giải thoát. Từ sau khi gặp Đức 
Phật, được đức Phật khai thị, ông chứng quả Tu Đà 
Hoàn và quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới. Ông phát 
tâm cúng dường Tam Bảo không biết mệt mỏi, nhàm 
chán, còn giúp đỡ cho những người nghèo khó, cô 
độc, cơ nhố, không nơi nương tựa. Đó là lý do tại sao 
Ông có danh hiệu là Cấp Cô Độc. Ngoài việc bố thí 
cúng dường, ông còn là người rất tinh tấn trong việc 
tu học, hành trì theo lời Phật dạy và còn hướng dẫn 
toàn thể gia tộc tin sâu nhân quả và tín tâm Tam bảo. 
Nhờ phước báo vô lượng đó mà sau khi mất ông được 
sinh lên cõi trời. 

Thời đại ngày nay cũng có nhiều những tài năng 
xuất chúng vừa giàu, vừa có tâm hướng thiện và tu 
trì theo lời dạy của Phật như, Marc Russell Benioff 
- Ông chủ của Công ty Saleforce. Ông là một nhà 
công nghệ xuất chúng, nhà tiên phong trong lãnh vực 
điện toán đám mây. Giàu sang và quyển lực khó ai 
bì nhưng đặc biệt hơn nữa là Ông tìm đến Phật giáo, 
thực hành thiển định và đã thiết lập nhiều phòng 
thiển trong toàn bộ các cơ sở của Salesforce. Xây 
dựng hình ảnh công ty hướng tới phục vụ xã hội, tôn 
trọng lẫn nhau. Công ty thường xuyên tổ chức thăm 
viếng giúp đỡ cho những người vô gia cư. Ông cố 
gắng giải quyết tình trạng vô gia cư trên đường phố 
bằng một kế hoạch trong 5 năm, đưa hàng trăm gia 
đình vào nhà, với kinh phí hàng trăm triệu Mỹ kim. 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 133 


Từ đó góp phần mang lại sự ổn định cho cộng đồng 
và thế giới nhân loại. 

Đúng như lời Phật dạy, “giàu sang mà biết học 
đạo là khó.” Có chăng thì đó là những tấm gương của 
chư vị Bồ Tát. Vì thế chúng ta cần phải tôn kính, trân 
trọng họ. 

Điều 3: “Bỏ thân mạng quyết chết là khó. ” 
Những điều khác có thể xảy ra, hay không xảy ra. 
Nhưng cái chết là điều chắc chắn ai trên thế gian này 
chắc chắn phải đối mặt. Dù chúng ta có là tỷ phú, 
là tổng thống, hay có học vị, bằng cấp cao đến đâu 
chăng nữa, chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái 
chết. Thế nhưng hầu như ai cũng sợ hãi, tránh né cái 
chết, mặc dù cuối cùng ai rồi cũng đều phải bước vào 
cõi chết. Sợ chết là điều dễ hiểu, bởi vì không ai hiểu 
biết rõ về sự chết. Giống như ban đêm bỗng dưng bị 
lạc vào sa mạc, bị lạc trong rừng sâu, chúng ta không 
thấy gì hết. Thấy dây thừng tưởng là con rắn, khiến 
chúng ta càng thêm hoảng hốt. Nhưng nếu có ánh 
sáng đầy đủ, nhìn thấy mọi sự rõ ràng thì, không có 
lý do gì chúng ta lại bị rơi vào trạng thái tâm lý sợ 
hãi. 

Ít ai trong chúng ta sẵn sàng cho cái chết bằng 
những hành trang Giới, Định và Huệ. Khi hiểu rõ cái 
chết như là chính nó, chúng ta sẽ đón nhận cái chết 
như đón chào người bạn thân yêu. Chết không phải 
là hết mà chết chỉ là một sự bắt đầu, bắt đầu cho một 
đời sống mới. Chết chỉ là một đổi thay, đổi thay từ 
cảnh giới này cảnh giới khác, từ thân này sang một 


134 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thân khác, đẹp hay xấu, cao hay thấp hoàn toàn tùy 
thuộc và nghiệp nhân mà chính mỗi chúng ta tạo tác, 
do vậy cái đáng sợ không phải là cái chết mà chính 
là hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng. 

“Bỏ thân mạng quyết chết” không phải là điều 
dễ dàng. Khi đối diện với cái chết, chớ khởi tâm sợ 
hãi mà hãy để tâm thức của chúng ta an trú trong hải 
đảo của chánh niệm. Sống và chết luôn đi đôi, luôn 
đồng hành với nhau chẳng khác nào hai mặt của một 
đồng xu. Khi chúng ta vừa mới chào đời, cái chết đã 
hiện hữu. Nếu không hiểu rõ thực tế này, chúng ta sẽ 
tiếp tục sợ hãi về sự chết. Càng tìm cách tránh né cái 
chết, sự sợ hãi càng trở nên lớn lao hơn. Bởi vì mỗi 
một ngày kết thúc cũng là lúc chúng ta cận kể, tiến 
gần hơn đến cái chết. 

Tết vừa qua nhưng vẫn đang Tháng Giêng, chúng 
ta chỉ mới “/hêm một tuổi, già hơn mấy ngày thôi, ” 
mà chúng ta đã nhận ra nhiều khiếm khuyết trong đời 
sống. Đây là một thực tế không ai có thể phủ quyết. 

Điêu 4: “Hiểu được kinh Phật là khó. ” 

Xin hãy tự hỏi, bao nhiêu người trong số chúng 
ta thật sự thấu triệt những lời Phật dạy? Trả lời câu 
hỏi này cũng có nghĩa là chúng ta ý thức rõ thế nào 
là “Hiểu được kinh Phật là khó. ” 

Điều 5: “Sinh nhằm thời Phật, thấy được Phật là 
khó. ” 

Bao nhiêu người trong số chúng ta có phước báo 
sanh nhằm thời Đức Phật thị hiện? 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 135 


Bao nhiêu người trong số chúng ta đã thật sự thấy 
được Phật? 

Trả lời được hai câu hỏi này cũng có nghĩa là 
chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật: “Sinh nhằm 
thời Phật, thấy được Phật là khó. ” 


Điêu 6: “Nhẫn sắc nhẫn dục là khó. ” 


Nhẫn ở đây không chỉ hạn chế ở sự chịu đựng, mà 
bao quát hơn là khống chế được mọi sự đam mê, đắm 
nhiễm vào sắc dục, tiền tài, danh vọng của thế gian. 
Bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng nhẫn nhịn 
được trước sắc đẹp, nhãn nhịn được trước dục tình. 
Con người được sinh ra bởi dục tình, khi chết đi họ 
cũng bị cám dỗ bởi dục tình. Vì dục tình họ sinh vào 
những cảnh giới rất xấu và ác. Đức Phật dạy: “Dực 
tình là căn bản, là đầu mối của vấn đề sống chết.” 
Hiểu được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng tránh xa dục 
tình. Nhưng hầu như không ai trong chúng ta có thể dễ 
dàng vượt thắng sự cám dỗ của sắc và dục. Chính vì 
thế Đức Phật đã nhấn mạnh: Trong số hai mươi điều 
khó có trong cõi người ta, điều 6 “nhẫn sắc nhẫn dục 
là khó, ” là điều khó thực hành nhất. 

Điều 7: “Thấy tốt không ham câu là khó. ” 

Mọi sự, mọi vật trên thế này đều là vô thường 
huyễn hóa. Bản chất của nó là không trường tổn, chính 
những cái tốt đẹp cũng chỉ tạm bợ, chợt đến chợt đi. 
Quán chiếu được rõ điều này thì mới có thể làm chủ 
được tâm mong cầu của mình. Tuy nhiên, có được mấy 
ai có đủ tri kiến và tuệ giác để thấy được điều này, ai 


136 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thấy tốt cũng ham, ai thấy tốt cũng thích, ngoại trừ chư 
Phật và những Bồ tát lớn. Do vậy nên Đức Phật mới 
dạy: “Thấy tốt không ham câu là khó. ” 

Điều 8: “Bị nhục không tức là khó. ” 


Trong nhà Thiền có một câu chuyện rất hay. Ngày 
xưa, có một bậc cao Tăng đức độ thu phục được đông 
đảo đồ chúng, nhưng cho đến tuổi xế chiều mà vẫn 
không tìm ra được người truyền thừa. Đến lúc cấp 
bách do bệnh hoạn suy yếu, Ngài mới bày ra kế điệu 
hổ ly sơn, nhằm tìm ra bậc chân truyền. Ngài tung 
tin đồn là có người lấy trộm tiền của Tam bảo, làm 
cho mọi người trong chùa ai nấy đều hoang mang, 
nghi ngờ lẫn nhau. Một hôm, khi mọi người đang say 
giấc, Ngài la lớn lên: “Có trộm, có trộm,” thầy đệ tử 
lớn nghe tiếng thầy mình la lên, liền vội vàng chạy 
vào phụ thây bắt trộm, nhưng lập tức bị Ngài túm cổ 
và nói lớn: “Đây chính là tên trộm. ” Người đệ tử có 
phân trần cách gì cũng không ai tin, vì bằng chứng 
trước mắt là đang bị thầy mình túm cổ. 

Sau đó thầy bị đuổi khỏi chùa mà không có một 
cơ hội nào để minh oan cho mình. Trước đây thầy là 
người có chức sắc trong chùa, lại thêm tướng mạo 
đoan nghiêm, nên rất được mọi người tôn trọng và tín 
nhiệm, nhưng nay đã trở thành tội đồ trộm của Tam 
Bảo, bị chính Thầy mình sỉ nhục trước đại chúng, 
mọi người khinh chê. Tiếng xấu đồn khắp nơi, không 
chùa nào chấp thuận thu nhận thầy nữa. Tiền đồ rạng 
ngời trước mắt bỗng chốc tan thành mây khói, ngậm 
ngùi chịu oan ức và đáng thương. Nhưng đáng kinh 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Gắng Tu 137 


ngạc hơn, là Thầy vẫn một lòng kính trọng Thây 
mình, không một chút tỏ ra hờn oán hay ghét Thầy 
mình. Chỉ mong được Thây từ bi cho ở tạm ngoài 
cổng tam quan để ngày ngày có thể theo chúng tu 
học và làm công quả phụ giúp việc chùa. Nhưng Bậc 
Cao Tăng trụ trì vẫn làm khó dễ, bắt phải trả tiền 
mới cho ngủ nhờ ở cổng tam quan. Cay đắng, tủi 
nhục đến thế, nhưng thầy đệ tử vẫn an nhiên, không 
một lời than vẫn hay tìm cách minh oan. Ngày ngày 
siêng năng, tinh tấn theo chúng tu học. Trải qua một 
thời gian, vị Cao Tăng thấy được hạnh nguyện rộng 
lớn của người đệ tử, đã vượt qua được mọi sóng gIó, 
chướng duyên, thử thách của cuộc đời; cũng chính 
lúc này sức khỏe của Ngài đã đến hồi suy sụp, Ngài 
cho gọi các đệ tử lại, tuyên bố Thây đệ tử bị oan này 
chính là truyễển nhân của Ngài, mong mọi người sau 
khi Ngài viên tịch hãy tin tưởng và nương tựa vào 
thầy mà học hỏi. Nói xong, Ngài an nhiên thị tịch. 

Đức Phật dạy: “B/ sỉ nhục không sân là khó. ” AI 
chịu đựng được những hoàn cảnh trái ngang như vậy 
mà không sân giận hay tỏ ra oán ghét thì coi như đã 
thành tựu đạo pháp. Có ai trong chúng ta bị sỉ nhục 
mà không giận tức? nếu chúng ta là vị thầy đệ tử ở 
câu chuyện trên, có lẽ ta đã bỏ vị Thầy Cao Tăng ấy 
mà đi rồi. Như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị: Đừng 
bao giờ tự biến mình thành nạn nhân của sự sỉ nhục. 
Nếu chúng ta thánh thiện, bao nhiêu lời sỉ nhục cũng 
thành vô nghĩa. 

Người ta không thể tự biến thành những điều kẻ 
khác diễn dịch. Vì thế đừng sợ hãi khi phải đối diện 


138 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


với sự lăng nhục, sự phỉ báng, hay sự ganh ty. Hãy 
như con tê giác đơn độc lên đường, như kinh nghiệm 
sống một mình mà Đức Phật đã chỉ dạy. 


Điều 9: “Có thế lực không dựa vào là khó. ” 


Ai cũng muốn cậy vào quyền thế để mong được 
điễu này hay việc khác, tâm lý phổ quát này của con 
người là một thực tế không thể phủ bác, ngoại trừ 
những bậc siêu nhân hay những đấng đại giác. Chính 
vì thế mà xã hội thường phát sinh những bất công, 
oan trái... Do vậy, thấy được thực tế này sẽ giúp ta 
tránh được những điều cần nên tránh. 

Điều 10: “Gặp việc vô tâm là khó. ” 

“Việc” là những ngoại cảnh bên ngoài. Cảnh và 
tâm là hai pháp đối đãi và luôn chi phối, tương tác 
với nhau. Trong cuộc sống, tâm luôn đối diện với 
những ngoại cảnh thuận nghịch, tốt xấu... rồi sanh 
ra phân biệt thương ghét, tham sân... Như vậy tâm 
bị ngoại cảnh trói buộc rồi khởi lên phiền não, khổ 
đau, nếu chúng ta sống với vọng tâm chứ không phải 
chân tâm. 

Vua Trần Nhân Tông, tức Ngài Điều Ngự Giác 
Hoàng, vị Sơ Tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, 
trong bài phú Cư Trần Lạc Đạo đã dạy rằng: “Đối 
cảnh vô tâm mạc vấn thiền” có nghĩa là đối với mọi 
trần cảnh, nếu tâm vẫn an nhiên tự tại, không bị chi 
phối, vướng mắc thì không cần phải hỏi về thiển. 
Tuy nhiên bao nhiêu người trong chúng ta có khả 
năng an nhiên tự tại trong mọi cảnh huống? Chính 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhọc Nên Bắng Tu 139 


vì vậy, Đức phật đã dạy rằng: “Gặp việc vô tâm là 
khó. ” 

Điều 11: “Học rộng nghiên cứu sâu là khó. ” 

Bao nhiêu người trong chúng ta có được kiến văn 
quảng bác như Tôn giả Ananda? 

Bao nhiêu người trong chúng ta là những học giả 
lớn có sự hiểu biết uyên bác thượng đẳng, nhất là có 
trình độ bác lãm, xuất chúng về Phật pháp? Hỏi như 
thế để chúng ta thấy rằng “Học rộng nghiên cứu sâu 
là khó. ” Nhà thiền có câu chuyện rất hay về vị Cư Sĩ 
và Phượng Hoàng: 

Có một vị cư sĩ nọ đi ngang qua khu rừng thiêng, 
ông bắt gặp một con phượng hoàng đang bị mắc bẫy. 
Ông nghĩ: “Con chim đẹp quá, hay ta bắt nó đem về 
nuôi, khách đến thăm tệ xá trông thấy sẽ thích lắm. ” 

Bỗng ông nghe có tiếng nói vọng lại: 

- Ông không nên nghĩ như vậy! 

VỊ cư sĩ lấy làm lạ, nhìn chung quanh không thấy 
ai, quanh đi quấn lại chỉ có mình và con chim đang 
bị mắc bẫy kia. Ông bèn hỏi: 

- Có phải là mi vừa nói đó không? 

Phượng hoàng đáp: 

- Vâng đúng là tôi đây! Tôi không phải là con 
chim bình thường, tôi có thể nói tiếng người và tôi là 
một nhà thông thái... Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ tặng 
ông ba lời khuyên tốt nhất. 


VỊ cư sĩ nói: 


140 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


- Được, ta sẽ thả tự do cho mi. Nhưng hãy nói cho 

ta biết ba lời khuyên đó là gì? 
Phượng hoàng nói: 

- Lời khuyên thứ nhất: Đừng bao giồ tin theo 
những lời nói sai trái bất kể người đó là ai, cho dù có 
danh tiếng hay địa vị cao đến mấy đi chăng nữa. 

- Lời khuyên thứ hai: Đừng cố làm những việc quá 
sức mình, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Vì thế, 
trước khi làm øì hãy liệu sức mình mà làm. “Người 
biết được sức mình là người thông thái - Người muốn 
vượt quá sức mình là một kẻ ngu ngốc.” 

- Lời khuyên thứ ba: Nếu làm việc thiện thì không 
nên hối tiếc, nếu làm việc xấu thì phải biết hối cải. 

VỊ cư sĩ nghe xong, thấy phượng hoàng khuyên 
phải lắm, những lời khuyên thật sâu sắc và rất có ý 
nghĩa, có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con 
người. Ông bèn gỡ bỏ cạm bẫy cho phượng hoàng. 
Vừa thoát ra khỏi cạm bẫy, phượng hoàng liền vỗ 
cánh bay lên đậu tít trên cành cao mà cười nhạo vị 
Cư Sĩ nọ: 

- Ha ha ha... Cư sĩ kia, ông thật là ngốc nghếch..! 

VỊ cư sĩ đáp lại: 

- Này phượng hoàng! Sao mi lại cười ta ngốc? 

Phượng hoàng đáp: 

- Trong bụng ta có một viên tiên đơn, nếu ông bắt 
ta và mổ bụng ta thì ông sẽ có được nó. Ông sẽ sớm 
tu luyện thành chính quả. 


Vị cư sĩ lấy làm hối tiếc vì đã thả cho phượng 
hoàng đi... Ông bèn leo lên cây toan bắt phượng 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 141 


hoàng lại, nhưng ông càng trèo lên cành cao thì 
phượng hoàng lại nhảy lên một cành cao hơn, cho 
tới khi ông trèo lên đến ngọn cây thì phượng hoàng 
liền vỗ cánh bay vút lên không trung. Vị cư sĩ thất 
vọng đành phải tụt xuống, nhưng chẳng may ngã từ 
trên cây xuống khiến ông bị gãy một chân, chảy cả 
máu đầu... 

Phượng hoàng lượn một vòng trên cao rồi lại đậu 
xuống một cành cây gần đó, nói vọng tới: 

- Ông đúng thực là ngốc, trong bụng ta làm gì có 
tiên đơn kia chứ! Ông đã tin vào một lời sai trái rồi. 
Ông lại còn liều lĩnh leo lên ngọn cây cao mà bắt ta, 
làm sao mà ông bắt được ta? Ông hối hận vì đã thả cho 
ta đi. Tại sao ông lại phải hối tiếc vì đã làm một việc 
tốt và thiện lương như thế? Ông hãy đi về, tĩnh tâm lại 
mà suy nghĩ cho kỹ về những lời khuyên của ta! 

Nói rồi phượng hoàng vỗ cánh bay đi... Vị cư sĩ 
tỉnh ngộ! 


Ở đời có nhiều người nói đạo lý rất hay nhưng đến 
khi thực hành thì chả ra gì cả. phải học rộng, nghiên 
cứu nhiều, hiểu sâu cặn kẽ chánh pháp, rồi đem ứng 
dụng thực hành, có vậy mới có thể lãnh hội được giáo 
lý của Thế Tôn một cách đúng đắn. Vậy nên Phật 
mới dạy “học rộng nghiên cứu sâu là khó. ” 

Điều 12: “Diệt trừ tâm ngã mạn là khó. ” 

Mỗi một người trong chúng ta là một ông trời 
con. Cái ngã của chúng ta rất lớn, chúng ta không 
chịu khuất phục; chính người tu hành như chúng tôi 


142 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cũng vậy, rất nhiều khi cũng tự biến bản thân thành 
nạn nhân của những điều thị phi. 


Điều 13: “Không khinh người chưa học là khó. ” 


Thấy ai học thấp hơn mình hay chưa đạt được sở 
học ngang mình thì sanh tâm khinh bỉ, rẻ rúng. Tôn 
trọng mọi người quả thật là một điều không phải dễ 
dàng nếu chúng ta chưa hiểu và hành trì lời Phật dạy. 
Đức Phật dạy: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh 
“Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh,” tất cả 
chúng sanh đều có khả năng thành Phật và sẽ là một 
vị Phật tương lai, do vậy cần phải tôn trọng lẫn nhau 
chứ không nên khinh thường, khi dễ nhau. 

Điều 14: “Thực hành tâm bình đẳng là khó.” 

Kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, phân biệt gia1 
cấp, địa vị, giàu nghèo, phái tính v.v... đã và đang là 
một nan đề lớn của xã hội, đây chính là lý do tại sao 
Đức Phật dạy: “Thực hành tâm bình đẳng là khó. ” 

Điều 15: “Không nói chuyện phải trái là khó. ” 

Thị phi, bỉ thử là căn bịnh trầm kha của con người, 
chính vì thế mà cổ nhân thường dạy: “Các nhân tự 
tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngoã thượng 
sương” Có nghĩa là, mỗi người hãy nên tự quét dọn 
đống tuyết trước cửa của mình, chứ đừng quan tâm 
đến hạt sương trên mái ngói của người. 

Ở đời khi gặp nhau người ta thường đem chuyện 
của người này hay người khác để bàn tán, xoi mói, 
thêu đệt, xuyên tạc đủ điểu, trong khi đó tội lỗi của 
mình thì tày trời nhưng lại không tự ăn năn sám hối mà 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 143 


cứ dương dương tự đắc, chính đó là lý do tại sao Đức 
Phật đã dạy: “Không nói chuyện phải trái là khó. ” 


Điều 16: “Gặp được thiện tri thức là khó. ” 

Thân cận những bậc thiện hữu tri thức để học hỏi 
không phải là điều dễ dàng nếu chúng ta không có 
những duyên lành đã tạo ra từ nhiều kiếp trong quá 
khứ. 

Điêu 17: “Kiến tánh, học đạo là khó. ” 

Thấy tánh và quyết tâm học đạo là việc rất khó 
khăn, đây là điều Đức Phật muốn nhắc nhở để chúng 
ta thấy rõ nhằm tinh tấn không ngừng trên lộ trình 
hướng đến bảo sở. 

Điều 18: “Tùy duyên hóa độ người là khó. ” 

Phương tiện thiện xảo, khế cơ, khế thời để hóa độ 
quần sanh không phải là điểu mà ai cũng có khả năng 
ứng xử, do vậy Đức Phật đã dạy: “Tùy duyên hóa độ 
người là khó. ” 

Điều 19: “Thấy cảnh sinh tâm bất động là khó. ” 


Câu chuyện “Phướng động hay gió động” là cầu 
chuyện rất đáng ghi nhớ. “Không phải phướng động, 
cũng không phải gió động mà chính là tâm của nhân 
giả đang động.” Không bị chi phối trước mọi hoàn 
cảnh. Không bị vướng mắc bởi mọi sắc trần, không 
bị phân tâm bởi mọi đối tượng cho dù đó là đối tượng 
của tai hay của mắt... mỗi khi có địp tiếp xúc rõ ràng 
không phải là việc dễ dàng. Hiểu được thực tế này là 
hiểu được điều Phật dạy. 


144 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Có câu nói: “Học bất học” (Học mà không học — 
không học mà học). Có học thì phải có hành, học mà 
không hành được thì chẳng phải học cũng như không 
ư? Ở đời, có nhiều người khi nghe những điều có đạo 
lý thì thấy hay lắm, phải lắm, ấy vậy mà lại không 
thể theo đó mà làm cho được. Mới hay, nói thì dễ mà 
làm được thực là khó. Ví như vị cư sĩ nọ, mới nghe 
được lời khuyên của phượng hoàng thì khen là phải 
lắm, ấy thế mà quay đi trong tích tắc đã té ngã rồi. 

Điều 20: “Khéo biết phương tiện là khó. ” 

Nếu dựa vào ngôn ngữ, hai mươi điều Đức Phật 
đưa ra rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, chân lý 
không nằm trong một mớ ngôn ngữ suông như vậy. 
Bởi vì tự bản thân của tên gọi, của ký hiệu, của con 
số không thể nào chỉ đích danh về thực tại vô tướng 
siêu việt, không thể biểu đạt chân lý tuyệt đối. Hơn 
nữa khả năng hiểu biết của con người rất giới hạn. 

Nhận biết và thấy được sự giới hạn của bản thân, 
giúp chúng ta cố gắng lướt thắng những trở ngại, 
những chướng duyên trước mắt để thành tựu đạo 
nghiệp thiêng liêng cao cả — một điều vô cùng quan 
trọng mà Đức Phật đã chỉ dạy trong chương 12. 

Những ai muốn thành tựu mọi ước vọng tốt đẹp 
thì chớ ngại chướng duyên nghịch cảnh. Muốn thành 
công mà ngại khó khăn là một mơ ước thiếu thực tế. 
Muốn hiện thực hóa ước vọng tốt đẹp của mình phải 
can đảm đối diện với nghịch cảnh. Nhiều người đã bỏ 
lỡ cơ hội bằng vàng vì e ngại trước một vài thử thách! 
Nên ý thức rằng mỗi thử thách là một cơ hội tiềm ẩn. 


CHƯƠNG 12 + Khó Nhạc Nên Bắng Tu 145 


Cavett Robert quan niệm rằng: “Cuộc đời giống 
như một hòn đá, bạn là người chính quyết định để 
hòn đá ấy trở thành viên ngọc tỏa sáng hay bị phủ 
bởi rong rêu. ” 

Hãy xem khó khăn như một trợ duyên cần thiết. 
Mỗi một khó khăn chính là tăng thượng duyên giúp 
ta tăng trưởng hạnh nguyện Bồ tát, phát huy dụng lực 
Bồ đề tâm. 


Mười Điêu Tâm Niệm trong Luận Bảo Vương 
Tam Muội đã dạy: 

I- Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, 
vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. 

2- Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì 
không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. 

3- Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì 
không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 

4- Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma 
chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện 
không kiên cường. 

5- Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì 
lòng khinh thường kiêu ngạo. 

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì 
mất đạo nghĩa. 

7- Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý 
mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất 
kiêu căng. 

8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có 
ý mưu đề. 


146 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


9- Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì sĩ 
mê phải động. 
10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là 
nhân ngã chưa xả. 


Bởi vậy, Đức Phật dạy: 


“Lấy bịnh khổ làm thuốc thần 

Lấy hoạn nạn làm giải thoát 

Lấy khúc mắc làm thú vị 

Lấy ma quân làm bạn đạo 

Lấy khó khăn làm thích thú 

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ 

Lấy người chống đối làm nơi giao du 

Coi thi ân như đôi dép bỏ 

Lấy sự xả lợi làm vinh hoa 

Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh 

Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà 
mong câu thông suốt thì sẽ bị trở ngại, Đúc Thế Tôn 
thực hiện huệ giác Bồ Đề ngay trong sự trở ngại, như 
Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài 
giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải 
chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá 
hoại làm sự tác thành tác thành cho ta?” 

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không 
dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại 
áp đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng 
vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào! 


Chương 13 
VẤN ĐẠO TÚC MẠNG 
nh Về Đạo & Túc Mạng 
55L —Š - ñijmấn 
Hán văn: 
`P1NNR © LIEIIfR  EHSHfBđ + #Jt® 
lš ° 08B - IV - BỊ #8 ‹ #IIE 
đi ° ĐH2SHH Tƒ ° ĐI AE K ° ĐH TÍNH ° 

Phiên Âm: 
$a-môn vấn Phật: Dĩ hà nhân duyên đắc Tri- 
túc-mạng, hội kỳ chí Đạo? 
Phật ngôn: Tịnh tâm, thủ chí, khả hội chí Đạo. 
Thí như ma cảnh, câu khứ mình tôn; đoạn dục, 
võ câu, đương đặc Túc-mạng. 

Việt dịch: 
Có vị Sa-môn hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, 
do nhân duyên gì mà biết được thân mạng của 
kiếp trước và hiểu thấu đạo cao tột? 
Đức Phật dạy: Tâm thanh tịnh, chí bền vững, 
thì có thể hiểu thấu đạo cao tột. Ví như lau 
gương, lau hết bụi nhơ thì còn lại ánh sáng; 
đoạn trừ tham dục, không tìm câu, tất sẽ biết 
được thân mạng kiếp trước. 


148 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Anh ngữ: 


Chapter 13: 
Quesfions about the Way and Past Lives 


A monk asked the Buddha: “Under what conditions 
1S 1t possible to come to the knowledge of the past 
and to understand the most supreme Way?” 

The Buddha said: “Those who are pure in heart and 
single 1n purpose are able to understand the most 
supreme Way. It 1s like polishing a mirror, which 
becomes bright when the dust 1s removed. Remove 
your passions and have no hankering, and the past 
wWIll be revealed unto you.” 


Lược giảng: 

Chương 13 nói về Túc mạng mỉnh là một trong 
Tam minh rất quan trọng. Muốn thấy được bản tánh 
chơn thật của mọi vật trên cuộc đời trước phải cắt 
đứt ái dục, sống đời sống thiểu dục, nghĩa là thực 
hành hạnh thiểu dục, tức là ít ham muốn. Không có 
nhiễu tham vọng hay nhiều ham muốn, phải đoạn trừ 
tận gốc những ái dục có trong tâm thức. Trong kinh 
Tăng Chi Bộ, Đúc Phật có dạy: 

“Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nưóc uế nhớp, 
bị khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, 
đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, các con 
Sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, 
đứng yên. Ví có sao? Vì nước bị khuấy đục. Này các 
Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với tâm bị khuấy đục 
biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của 
người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ 


CHƯƠNG 13 + Hỏi Về Đạo & Túc Mạng 149 


các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng 
các bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ 
sao? Vì rằng tâm bị khuấy đục, này các TỶ-kheo. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một hô nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy có người có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục, này các 
Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với 
tâm không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, 
hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích 
cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri 
kiến thà thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện 
như vậy có xảy ra. Vì sao? Vì rằng tâm không bị 
khuấy đục, này các Tỷ-kheo. ”! 

Như lời Phật dạy, nếu chúng ta không đoạn dục, 
cứ mãi ôm lòng ái dục, chạy theo vọng tưởng điên 
đảo thì sẽ không bao giờ thấy được đạo, cũng như 
hồ nước bị khuấy động, mãi mãi không bao giờ thấy 
được đáy hỗ hay những thứ quý giá trong hồ ấy. Vì 
vậy, nếu muốn thấy biết được thân mạng của kiếp 
trước và hiểu thấu đạo cao tột, thì phải diệt ái dục, 
gột sạch phiền não trong tâm. 


Giới định Tuệ là con đường tối thượng 
để diệt trừ ái dục. 

Chỉ có Giới, Định và Tuệ mới có đủ khả năng 
1. Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Ä/ộ: pháp, phâm Đặt hướng 


và trong sáng, kinh Tám đặt sai hướng, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1996, tr.23-24 


150 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cắt đứt mọi gốc rễ của ái dục. Ngoài Giới-Định-Tuệ, 
không có con đường nào khác để đoạn trừ tham dục. 
Một khi tham dục chưa đoạn trừ, chúng ta vẫn trầm 
luân trong sự khổ đau của ba đường sáu nẻo. Giới- 
Định-Tuệ như kiểng ba chân, sẽ không thể đứng 
vững nếu bị mất đi một chân, người tu hành cũng 
vậy, nếu không giữ giới vĩnh viễn hạt giống định và 
tuệ không thể nẩy mầm. Trong kinh Lăng Nghiêm 
có dạy: “Dẫu có người tu hành được đắc định, đắc 
tuệ mà không có giới, thì cũng như ma đạo mà thôi. ” 
Tóm lại, nếu muốn diệt trừ mọi vô minh, phiển não, 
tham ái thì cần phải thực hành giới định và tuệ có 
như vậy mới có thể đạt được an lạc đích thực. 

Lại nói về Túc Mạng Minh, biết được tiền kiếp là 
một trong những vấn đề ngày nay được con người quan 
tâm tìm hiểu. Gần đây có nhiều phát hiện rất đáng kinh 
ngạc bởi sự nghiên cứu và khám phá của các nhà khoa 
học. Các hiện tượng tương tợ như luân hôi thuộc về 
khoa học phi vật chất được giới khoa học nghiên cứu 
kỹ, như Nikola Tesla đã khẳng định: “Ngày mà khoa 
học bắt đầu nghiên cứu về các hiện tượng phi vật chất 
thì sự tiến bộ trong vòng một thập kỷ nghiên cứu còn 
hơn cả một thế kỷ nghiên cứu trước đây.” 

Theo Collective-evolution, vào năm 2008, J]im 
Tucker, Nhà tâm thần học của Đại học Virginia, phổ 
biến một bài nghiên cứu chứng minh về sự luân hồi, 
điển hình qua việc cậu bé Sam Taylor nhớ lại tiền 
kiếp của mình. 

Sam Taylor chào đời sau khi ông nội của Sam 
Taylor qua đời 18 tháng trước đó. Cháu Sam Taylor 


CHƯƠNG 13 + Hỏi Về Đạo & Túc Mạng 151 


đã nói về kiếp quá khứ một cách chi li khi cháu chỉ 
mới hơn một tuổi. 

“Khi cậu bé vừa được 1 tuổi rưỡi, cậu nhìn người 
cha mình đang thay tã và nói: Lúc ta ở tuổi của con, 
ta cũng đã thay tã cho con như thế. Và, cậu bé bắt 
đầu nói nhiều, rằng cậu ta chính là ông nội của cậu 
đã qua đời. 

Cậu bé còn kể một cách chỉ tiết về cuộc đời của 
ông nội, cậu nói rằng cha mẹ của ông nội đã không 
quan tâm khi ông không thể học cách băng qua 
đường, hay sự việc chị gái của ông bị sát hại, và 
vợ của ông chăm sóc cho ông vào những ngày cuối 
712/15/0 

Còn một số trường hợp nhớ lại tiền kiếp mà nhà 
phân tâm học Jim Tucker đã nghiên cứu và viết rõ, 
như trường hợp cậu bé Ryan đến từ MidWest đã nói 
về đời quá khứ lúc cậu về nhà ở Hollywood gặp gỡ 
ngôi sao điện ảnh Rita Hayworth trong công ty sản 
xuất Broadway v.v... 

Thực tế này cho thấy, với Túc Mạnh Minh, Đức 
Phật đã thấy rõ vô số tiền kiếp của mình và đã đi trước 
các nhà tâm thần học rất nhiều thế kỷ. Và kết luận 
mà chúng ta có thể rút ra ở đây là, nếu chúng ta dụng 
công hành trì chánh pháp, một ngày nào đó chúng ta 
sẽ đạt đại giác ngộ, và khi đã trở thành bậc Đại giác, 
chúng ta không chỉ có khả năng biết được một tiền 
kiếp mà còn biết được vô số kiếp của quá khứ. 


Chương 14 
THỈNH VẤN THIỆN ĐẠI 
Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 
S5+,mS-ãPBIS2^ 
Hán văn: 
Khi tãấ 5# bà UI= 
{ri f ãš ° ÄEHiH 1# ° 
Phiên Âm: 
$a-môn vấn Phật: Hà giả vi thiện? Hà giả tôi 
đại? 


Phật ngôn: Hành Đạo, thủ chân giả thiện. Chí 
dĩ Đạo hợp giả đạt. 





Việt dịch: 
Có vị Sa-môn hỏi Phật: Điều gì là thiện? Điều 
gì là tối đại? 
Đức Phật dạy: Thực hành đạo, giữ sự chân thật 
là thiện. Chí nguyện và đạo hợp nhau là đại. 


Anh ngữ: 


Chapter 14: Virtue and Greafness 


Amonk asked the Buddha, “What 1s good, and what 
1S ereat?” 

The Buddha answered: “Good 1s to practice the Way 
and to follow the truth. Great 1s the heart that 1s 1n 
accord with the Way.” 


CHƯƠNG 14 + Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 153 


Lược giảng: 

Thiện có nghĩa là sống đúng với chân lý, sống 
đúng với sự thật. Sự vĩ đại nhất chính là chí nguyện. 
Một khi đánh mất chí nguyện, cho dẫu có bao nhiêu 
ước vọng tốt đẹp đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng 
không thể nào hoàn thành đạo nghiệp tối thượng của 
bản thân. 

Chúng ta cố gắng làm sao có thể thực hành những 
điều thiện; bởi vì điều thiện chính là chánh đạo. 
Chánh đạo có rất nhiều, chúng ta tạm đơn cử như 
“Bát Chánh Đạo”; sự hiểu biết và tư duy đúng đắn, 
v.v..., đều là điều rất quan trọng. Cuộc đời chúng ta 
được thiết lập trên nền tảng chánh đạo. Nếu thiếu đi 
nên tảng này, ngày-tháng-năm sống còn của chúng 
ta sẽ biến thành vô nghĩa. Chúng ta cần nỗ lực để 
thực hiện chân lý một cách liên lỉ và thường xuyên. 

Ngày nay khi nói về sự vĩ đại, người ta không 
nói về cái Thiện như Đức Phật đã dạy mà người ta 
thường nói về những nhân vật này hay những hành 
tỉnh khác, ví dụ một số sách báo đã ghi nhận: NASA 
đã tìm thấy hành tính DENIS-P J082303.1-491201 
b, là hành tinh có khối lượng lớn gấp 28,5 lần sao 
Mộc và là hành tinh lớn nhất, vĩ đại nhất từ trước đến 
nay. 

Với Đức Phật thì, “Thực hành chánh đạo, giữ sự 
chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với đạo đó là sự 
vĩ đại nhất. ” 


Chương 15 
THỈNH VÂN LỰC MINH 
Hỏi Về Sức Mạnh & Sáng 

55 † hŠS-iRÍni 2) RR 
Hán văn: 

#[filllf - hị  Z 7) ° IHRZHH ° ñim s Ẩ 
B27) ° Ã/mU s 38JJIZZBŠ + A1 TRẤN ° 
J5 SP ‹ (0EÙIP ©  MUMRE ‹ RE 
HH - EZXh › ?`3H ° †JHTR › #“E 
+ › #4 TÃI ° ##ï TẾ › f5—UJ# - 
HJãNH] 2 s 
Phiên Âm: 

Sa-môn vấn Phật: Hà giả đa lực? Hà giả tôi 

mình? : 

Phật ngôn: Nhân nhục đa lực, bất hoài ác cô, 
kiêm gia an kiện. Nhân giả vô ác, tất vì nhân tôn. 
Tâm câu điệt tận, tịnh vô hà uê, thị vì tôi mình. 

VỊ hữu thiên địa, đãi w kửn nhật, thập phương sở 
hữu, vô hữu bất kiến, vô hữu bất tri vô hữu bắt 
văn. Đắc Nhắt-thiết Trí, khả vị mình hỷ. 





Việt dịch: 
Sa-môn hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, điều gì 
mạnh nhất? Điều gì sáng nhất? 
Đức Phật dạy: Nhẫn nhục mạnh nhất, vì 
chẳng dung chứa ác tâm, nên tăng trưởng sự 
an lạc khỏe mạnh. Người nhẫn nhục không 


CHƯƠNG 15 + Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 155 


làm việc ác, tất được mọi người tôn kính. Tâm 
ô nhiễm diệt sạch, thanh tịnh không còn vết 
dơ, đó là sáng nhất. Bao nhiêu sự vật trong 
mười phương từ khi chưa có trời đất cho đến 
ngày nay, không có gì chẳng thấy, không có gì 
chẳng biết, không có gì chẳng nghe. Đạt được 
Nhất-thiết Trí, đáng gọi là sáng nhất. 


Anh ngữ: 


Chapter 15: Tolerance and Purification 


A mornk asked the Buddha: “What 1s most powerful, 
and what 1s most 1lluminating?” 

The Buddha said: “Meekness 1s most powerful, for 1t 
harbors no evil thoughts, and moreover, 1t 1s restful 
and full of strength. As 1t 1s free from evIiÏs, 1† 1S Sure 
to be honored by all. 

'“The most 1lluminating 1s a mind which 1s thoroughly 
cleansed of dirt, and which, remaining pure, retains 
no blemishes. From the time when there was yef no 
heaven and earth till the present day, there 1s nothing 
In the ten quarters which 1s not seen, or known, or 
heard by such amind, for 1t has gained all-knowledge, 


399 


and for that reason 1t 1s called “illuminating`. 
Lược giảng: 


Sức mạnh của nhẫn nhục. 


Nhẫn nhục chính là Dũng và Tuệ, tiêu biểu cho 
nhất thiết trí, tiêu biểu cho sức mạnh và ánh sáng tối 
thượng nhất. 


156 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nhiều người bảo: Thiên hạ nói thế này thế kia... 
nếu không phản ứng té ra ta là người ươn hèn, thiếu 
liêm sỉ, thiếu tự trọng, v.v... Nhưng dựa trên những 
lời Đức Phật dạy, không ai có thể nói Ngài đã dạy 
sai, nhất là những người Phật Tử. Cách thức chúng 
ta biện hộ cho hành động sai lầm của bản thân đi 
ngược lại với những điều do Đức Phật thuyết giảng, 
đi ngược lại với chân lý. Như thế chỉ làm tổn hại 
chính chúng ta. 


Trong Lưu Hầu Luận của Tô Thức có đoạn như 
sau: “Cổ chỉ sở vị hào kiệt chỉ sĩ, tất hữu quá nhân 
chỉ tiết. Nhân tình hữu sở bất năng nhẫn giả, thất 
phu kiến nhục, bạt kiếm nhỉ khởi, đĩnh thân nhỉ đấu, 
thử bất túc vi dũng dã. Thiên hạ hữu đại dũng giả, 
tốt nhiên lâm chỉ nhỉ bất kinh, vô cố gia chỉ nhỉ bất 
nộ. Thử kì sở hiệp trì giả thậm đại, nhỉ kì chí thậm 
viễn dã. ” 

Tạm dịch, người được gọi là hào kiệt, ắt phải có 
chí khí hơn người, do vậy, kẻ thất thế chịu nhục phải 
vung kiếm đấu lại, việc này chưa hẳn là anh dũng. 
Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình 
gặp những việc “kinh thiên động địa” cũng không 
kinh sợ, vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không 
oán giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và 
chí của họ ở rất xa. 

Trong trang sử hào hùng của dân tộc ta còn ghi lại 
nhiều điển tích về hạnh “Nhấn, ” điển hình là Trần 
Quốc Tuấn. 


CHƯƠNG 15 + Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 157 


Năm 1281, Vua Trần Nhân Tông lên ngôi giữa 
lúc nhà Trần đang có nhiều biến động. Nhà Nguyên 
sai LỄ Bộ Thượng Thư Sài Thung cùng ngàn quân hộ 
tống sang Sứ nước ta. Hắn trách Vua Trần Nhân Tông 
lên ngôi nhưng không sang nhà Nguyên để chầu. Vừa 
đến kinh thành hắn đã kiêu ngạo hống hách bắt Vua 
phải sang châu và triều cống cho nhà Nguyên. 

Vua sai Trần Quang Khải đến tiếp Sứ thần Sài 
Thung, nhưng hắn không thèm đứng dậy chào đón. 
Nghe tin như vậy, Trần Quốc Tuấn xin vua cho đi 
tiếp Sứ. Ông dùng kế cạo tóc, giả làm nhà sư khiến 
Sài Thung khi gặp liền đứng dậy vái chào và mời 
dùng trà. Sau đó biết người đối diện là Trần Quốc 
Tuấn nên ông ra hiệu cho lính làm trò bất kính, lấy 
mũi giáo đâm vào đầu Trần Quốc Tuấn chảy máu, dù 
đau nhưng vì nước Việt đang ở thế yếu, vận nước rối 
ren, nên Ông nhẫn nhịn, thản nhiên tiếp chuyện để trì 
hoãn cuộc chiến, giúp Đại Việt có thời gian để chuẩn 
bị lực lượng mới, đủ sức chống trả. 

Khi quân Nguyên kéo 50 vạn quân tàn bạo đánh 
chiếm nước ta, cha của ông là An Sinh Vương Trần 
Liễu nhắc lại thù xưa: “Con không vì cha mà lấy 
được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không 
nhắm mắt được. ” Nhưng ngược lại, ông không muốn 
vì trả thù riêng mà làm hỏng đại sự của đất nước, vận 
mệnh của dân tộc đang nặng trĩu trên vai, buộc ông 
phải hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Nhẫn đến mức, 
trên đường hành quân ông cắm thanh kiếm xuống 
đất, mạnh đến mức gẫy cả mũi kiếm. 


158 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nhờ vào sự Đại Nhẫn của ông mà đánh thắng 2 
lần quân Mông Nguyên, khiến toàn quân tâm phục 
khẩu phục, quân thù bỏ chạy. Từ đó không dám có ý 
định xâm chiếm thêm lần nào nữa. 

Như Chương 8 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
mà chúng tôi đã chia sẻ, nói về kẻ ác tìm cách hãm 
hại người hiển thiện, đó là một việc bất khả. “Kẻ ác 
mưu hại người hiền chẳng khác nào ngước mặt lên 
trời phun nước miếng, nước miếng chẳng thể đến trời 
mà trở lại rơi vào mặt mình. Hắt bụi ngược gió, bụi 
không đến người, trái lại bám vào mình. Hãm hại 
người hiền là một việc làm bất khả, nếu tùn cách hãm 
hại người hiền thì tai họa sẽ đến với người đó và sẽ 
tự tiêu diệt bản thân. ` 

Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom mang tên 
Little Boy được thả xuống Hiroshima ở Nhật Bản 
với sức công phá 15 kiloton, tương đương 15.000 tấn 
thuốc nổ TNT và, hiệu suất của nó chỉ đạt 1,5%, tức 
là chỉ có 1,5% nguyên liệu hạt nhân tham gia phản 
ứng, nhưng đã tạo ra một vụ nổ hủy diệt kinh khiếp. 

Vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom mang tên 
Fat Man lại được thả xuống Nagasaki ở Nhật Bản 
với sức công phá 23 kiloton và đạt hiệu suất 17%, 
đã khiến cho xứ sở mặt trời kinh hoàng và tuyên bố 
đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên, sức mạnh của bom 
nguyên tử vẫn còn thua xa nếu so với sức mạnh của 
nhẫn nhục, vì chính sự nhẫn nhục mà thế giới này và 
vô lượng quốc độ khác không bị hủy diệt, và có khả 
năng phát triển vững mạnh giúp muôn loài chúng 


CHƯƠNG 15 + Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 159 


sanh hạnh phúc an vui chứ không làm cho con người 
bị bất an, sợ hãi và khổ đau. 


Đoạn trừ tham ái là ánh sáng tối thượng 

Cái gì được cho là sáng nhất? Mới đây nhất, các 
khoa học gia tại Đại học Nebraska-Lincoln (UNL), 
ở Hoa Kỳ đã chiếu máy phát laser có cường độ cực 
mạnh có tên là Diocles vào electron lơ lửng trong 
khí Heli. Kết quả của thí nghiệm cho thấy rằng, ánh 
sáng thu được mạnh hơn một tỷ lần so với ánh sáng 
của Mặt Trời. Cũng theo các nhà khoa học, thì chùm 
laser có tên Diocles bắn vào electron tạo ra những tia 
X cực mạnh, tuy nhiên chúng chỉ có khả năng tôn tại 
trong thời gian rất ngắn và được lưu giữ bên trong dải 
năng lượng hẹp. 

Qua những khám phá này thì dù ánh sáng cực 
mạnh hơn một tỷ lần so với mặt trời đi nữa cũng 
không thể tôn tại lâu dài và có khả năng soi thấu mọi 
hiện tượng như trí tuệ siêu việt của một bậc Đại giác. 
Chính đó là lý do tại sao Đức Phật đã khẳng định: 
Đoạn trừ tham ái chính là ánh sáng tối thượng. 

Một người đàn ông tìm đến nơi thâm sơn cùng 
cốc gặp một vị Thiền Sư ở ẩn, hy vọng sẽ tìm được 
lời giải cho những nghi hoặc trong lòng. “Con người 
thường thất bại vì chính dục vọng của bản thân, vậy 
xin thiền sư cho biết, thế nào là dục vọng?” Người 
đàn ông hỏi. 

Thiền sư nhìn anh ta, nói: “Anh hãy quay về đã, 
trưa mai lại tới đây, nhưng nhớ là không được ăn 
uống bất cú thứ gì.” 


160 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Dù không hiểu dụng ý của thiền sư, nhưng người 
đàn ông vẫn làm theo. Ngày hôm sau, anh ta quay 
lại. “Anh hiện giờ chắc đang đói ngấu, khát cháy cổ 
đứng không?” Thiền sư hỏi. “Vâng, giờ nếu được thì 
con có thể ăn cả nửa con bò, uống hết bảy vại nước. ” 
Thiền sư bật cười, “vậy hấy theo ta.” 

Hai người đi một quãng đường xa, khá lâu mới 
đến một vườn cây trái sum suê. Thiền sư đưa cho 
người đàn ông một chiếc bao tải, nói: “Bây giờ anh 
hãy hái những quả táo tươi ngon nhất ở đây, chúng 
là của anh, nhưng nhớ là phải mang về tới thiền viện 
mới được phép ăn. ” 

Thiền sư quay về trước. Mãi đến khi trời tối hẳn 
mới thấy người đàn ông vác một bao tải nặng đầy táo 
mang về. Bước đi nặng nhọc, mồ hôi ướt đầm toàn 
thân, anh ta mệt mỏi đặt bao táo xuống trước mặt 
thiển sư. “Giờ anh có thể ăn rồi, ” thiền sư nói. 

Người đàn ông dường như không đợi được thêm, 
lập tức vô lấy hai quả táo, cắn từng miếng to nhồm 
nhoàm nhai. Trong phút chốc, hai quả táo đã bị anh 
ăn sạch. Ăn xong, người đàn ông đứng vuốt bụng 
nhìn thiển sư nghi hoặc. “Giờ anh còn đói khát 
không, ” thiền sư hỏi. “Không, giờ có cho ăn tiế? con 
cũng không ăn được nữa. ” 

“Vậy anh bỏ công vất vả vác cả bao tải táo mà 
mình không thể nào ăn hết về đây để làm gì?” Thiền 
sư chỉ vào chiếc bao tải đầy táo, hỏi. Người đàn ông 
ngay lập tức ngộ ra. 


CHƯƠNG 15 > Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 1ó1 


Chúng sinh là vậy, nhu cầu thực ra chỉ có “hai 
trái táo,” nhưng vì dục vọng chất chứa nên cứ bất 
chấp, giành lấy mọi thứ về mình. Do vậy mà đắm 
nhiễm trong bóng tối vô minh. Phật dạy: 

Nếu muốn được an lạc 

Phải đoạn trừ tham ái 

Tham ái đoạn tận rồi 

Hỷ lạc vô biên đến 

Chạy đuổi theo tham ái 

Chỉ thấy lòng bất mãn 

Ai ngược dòng tham ái 

Trí tuệ đạt an ổn. 


Chương l6 
XẢ ÁI ĐẮC ĐẠO 
Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 
S51, 7xS i56 
Hún văn: 


Đ?m ° ABÄZZÃX ° Thi ° SA 17K ° Đt 
FHR„ ° 2k À JkhÚ ° RE fiRế cá va À_)' 


ÑX2Z?8 ° JÙLHIdJER s p Hi s ÿÄ5#}Dƒ'] s 
1" sa. 
Phiên Âm: 


Phật ngôn: Nhân hoài ái dục, bất kiến Đạo giả; 
thí như trừng thủy trí thủ giao chỉ, chúng nhân 
cộng lâm, võ hữu đỗ kỳ ảnh giả. Nhân dĩ ái dục 
giao thổ, tâm trung trọc hưng, cô bất kiến Đạo. 
Nhữ đẳng Sq-môn đương xả di dục; ái dục cấu 
tận, Đạo khả kiến hỷ. 
Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Người ôm ấp ái dục, chẳng thể 
thấy được đạo, ví như nước trong lắng, lại thò 
tay khuấy lên, khiến mọi người đến xem đều 
không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị 
ái dục khuấy động, làm cho tâm vấn đục nổi 
dậy, nên chẳng thấy được đạo. Các thầy Sa- 
môn phải xả bỏ ái dục, cấu nhiễm ái dục hết 
sạch mới có thể thấy đạo! 


CHƯƠNG 16 + Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 163 
Anh ngữ: 


Chapter 16: 
Renounce Desire to Atfain the Way 


The Buddha said, “Those who have passlons are 
never able to perceIve the Way; for 1t 1s like stirring 
up clear water with hands; people may come there 
wishing to fnd a reflection of their faces, which, 
however, they will never see. A mind troubled and 
vexed with the passlons 1s Impure, and on that 
account 1t never sees the Way. O monks, do away 
with passions. When the dirt of passion 1s removed 
the Way wIll manifest 1tself.” 


Lược giảng: 


Trong những chương trước đây của Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, chúng ta đã nghe Đức Phật dạy rất rõ về 
sự thiện và sự bất thiện. Ngài cũng giảng giải thế nào 
là nhẫn nhục và sức mạnh phi thường của đức tính 
này. Đặc biệt trong Chương này Đức Phật dạy rõ về sự 
nguy hiểm của người ôm ấp tâm ái dục. 

Giáo pháp do Đức Phật thuyết giảng cho thế giới 
nhân loại được đặt căn bản trên Tứ Tất Đàn. trong đó 
Vị Nhân Tất Đàn là Tất đàn vô cùng quan trọng với tất 
cả chúng ta. Ngoài ra còn có Thế Giới Tất Đàn, Đối 
Trị Tất Đàn. và Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn; dĩ nhiên Tất 
Đàn nào cũng mang một dụng lực vô cùng thù ứng. 
Nếu chúng ta chỉ khai thác những từ ngữ suông nhằm 
đáp ứng nhu cầu tri thức, thì đây là một sai lầm rất lớn. 


164 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đại ý chính của chương này, Đức Phật dạy chúng 
ta phải từ bỏ ái dục. Ái đục là nguôn gốc, cội rễ 
của sinh tử, của khổ đau. “Sinh tử căn bản dục vi 
đệ nhất.” Căn bản của sinh tử là gì? Căn bản của 
sinh tử là ái dục. Sở đĩ có sinh tử là do ái dục mà ra. 
Giống như một khúc cây còn tươi ngâm dưới nước, 
không thể đốt cháy. Phải là thân cây khô mới dễ dàng 
bắt lửa. Trong tích Kinh Pháp Cú có câu chuyện về 
“Ông trưởng giả keo kiệt: 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, gần thành Xá Vệ, 
có gia đình một ông trưởng giả rất giàu có nhưng lại 
tham lam, bỏn sẻn, keo kiết, không bao giờ biết chia 
sẻ, giúp đỡ hay cúng dường cho bất cứ ai. 

Một bữa nọ, ông thèm ăn thịt gà liền bảo gia nhân 
bắt con gà nào to mập nhất làm thịt cho ông, sau đó 
đóng kín cửa lại để thưởng thức với vợ con. Đức Phật 
nhập định thấy nhân duyên hóa độ cho ông trưởng 
giả này đã đến, nên Ngài vận thần thông vào thẳng 
nơi bàn tiệc của gia đình ông trưởng giả keo kiệt này 
để khất thực. Ông trưởng giả thấy thế liền quát lớn: 
“$a môn tu hành mà chẳng biết xấu hổ, nhà của 
người ta mà tự nhiên đi vào chẳng thèm hỏi ai hết. ” 

Đức Phật ôn tồn đáp, “Tôi đi khất thực có gì phải 
xấu hổ. Ông mới thật là người đáng xấu hổ, ăn thịt cha 
mình, lấy mẹ làm vợ mà không hay, không biết. ” 

Ông trưởng giả tức tối đáp lại: “Cha mẹ tôi chết 
đã lâu, tại sao Ngài lại ăn nói xằng bậy như thế?” 

Đức Thế Tôn vận thần thông cho ông thấy kiếp 
quá khứ, rồi giải bày rõ cho ông nghe: “Con gà ông 


CHƯƠNG 16 + Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 165 


đang ăn là cha ruột của ông đó, vì sỉ mê tham ái, 
luyến tiếc quá độ, mà sinh lại làm gà để cho ông và 
vợ con cùng làm thịt để ăn. Đến như vợ của ông bây 
giờ là mẹ của ông đời trước, vì yêu thương, ham thích 
ái ân, nên mới sinh lại làm vợ ông đó. Ông ngu sỉ, 
mê muội, lấy cha làm oán thù, lấy mẹ làm ân ái vui 
vây, mà không biết tu nhân tích đức, nên phải chịu 
nhiều hệ lụy khổ đau trong ba cõi sáu đường không 
có ngày thôi dúi. ” 

Nghe Phật nói, ông liền tỉnh ngộ, lòng ăn năn hối 
hận, liền quỳ xuống xin sám hối và phát tâm quy y 
Tam Bảo. Phật dạy: “Nhân quả nghiệp báo luôn theo 
ta nh bóng với hình, dù trăm kiếp, ngàn đời vẫn 
không mất; khi hội đủ nhân duyên, quả báo hoàn tự 
hiện. Tham ái, yêu thương, luyến chấp, nên vợ chông, 
cha mẹ, người thân cứ như thế mà tái sinh trở lại; khi 
thì làm cha mẹ, khi thì làm vợ con, rôi cú thế mà ăn 
nuối, giết hại lẫn nhau từ đời này sang kiếp khác. ” 

Vì vậy, muốn thấy đạo, muốn đạt đạo, điều căn 
bản trước tiên đó là phải đoạn trừ ái dục. 

Ái dục là nói về tình cảm giữa nam nữ, nói về tình 
cảm thể xác, hay là một loại tình cảm nào khác? 

Con người có ba phần khác nhau: 

I- Thể xác 
2- Ý thức 
3- Bản thể 

Chúng ta vẫn nghe nói con người có hai phần: tinh 
thần và thể xác. Đây chỉ là một cách nói, trên thực tế 
không hẳn vậy. Chúng ta bị đóng khung trong những 


166 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


khái niệm được lập đi lập lại nhiều lần, vì thế yên trí 
rằng con người chỉ có hai phần thể xác và tinh thần. 

Đạo Phật đưa nhân loại đi xa hơn. Ngoài hai phần 
bình thường gọi là thể xác và ý thức, còn có một phần 
khác vô cùng quan trọng, đó chính là bản thể, đó 
chính là tính thể, Phật Tánh. Trong khi chúng ta chỉ 
quen sống với hai phần thể xác và ý thức. Đức Phật 
nói đến phần thứ ba là bản thể. 

Nhục dục không thể giúp con người tìm được 
điều họ muốn thấy: Đó là hạnh phúc. Bởi vì hạnh 
phúc không nằm trong tình dục đầy dẫy nhiễm ô. 
Càng đuổi theo dục tình, con người càng khổ đau. 
Đức Phật minh chứng và giảng dạy rất rõ bằng thí 
dụ về một người khát nước. Đang khát nước, không 
uống nước lọc lại múc nước biển uống, thì cơn khát 
của người này càng lúc càng nghiêm trọng hơn. 

Chúng ta không thể làm thỏa mãn nhục dục, 
bằng cách chạy đua theo cơn ham muốn của thể xác. 
Ngược lại phải đoạn trừ sự ham muốn này. Chúng ta 
phải tự chủ, không để dục tình sai khiến, thống trị, 
lôi cuốn đời sống. Đi xa hơn khái niệm tình dục còn 
liên quan đến những ham muốn về địa vị, danh vọng, 
tiền tài, và sắc đẹp, v.v... 

Từ những việc nói trên, chúng ta ý thức rất rõ ràng 
rằng là, hạnh phúc không tùy thuộc vào của cải mà 
chúng ta sở hữu, không tùy thuộc vào số tiền chúng 
ta ký gửi trong nhà bank. Hạnh phúc cũng không tùy 
thuộc vào địa vị, mà chúng ta đang nắm giữ. Tất cả 
những điều này đều hư huyển. Đến một lúc nào đó 


CHƯƠNG 16 + Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 167 


nếu chúng ta không từ bỏ tiền tài, danh vọng, sắc 
dục, chúng cũng sẽ từ bỏ chúng ta. Đây là định luật 
vô thường mà Đức Phật đã dạy là sự biến dịch có mặt 
trong mỗi từng một sát na. 

“Sinh tử căn bản dục vì đệ nhất” được ghi trong 
giới luật thứ ba “Tam viết bất dâm” của “Bản Yếu 
Lược Về Giới Luật Và Oai Nghỉ Của Sa Di.” Một vị 
Sa Môn còn bị ái dục khuấy động tâm tư thì không 
thấy được Đạo. Thấy Đạo ở đây là thấy điều gì? 

Thấy Đạo có nghĩa là thấy được chân lý, thấy 
được chánh pháp. Chúng tôi đơn cử một thí dụ: Khi 
nhìn một bình hoa, chúng ta đã nhìn bằng ý thức, 
không nhìn bằng trí tuệ. Hằng hà sa số ý thức dẫn đưa 
chúng ta đến sự phân biệt nguồn gốc, đánh giá loại 
hoa đang có trước mặt là xấu hay đẹp. Ý thức phân 
biệt như vậy, không thể giúp chúng ta thấy được sự 
thật mà kinh này dạy là thấy Đạo. 

Đức Phật dạy rất chi tiết trong chương 16 của Tứ 
Thập Nhị Chương Kinh. Ngài dạy rằng: Nước ở ao hồ 
rất trong, nếu dùng tay khuấy động bùn cát nổi lên, 
chúng ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình 
dưới dòng nước lấn cấn bùn đất ấy. Bởi vì khuôn mặt 
này đã bị võ vụn thành hàng muôn ngàn mảnh. Một 
khi làm méo mó thực tại, chúng ta không thể nào tiếp 
xúc được với những thực tại mầu nhiệm. Chỉ thấy 
được chân lý, chỉ thấy được đạo, khi tâm hoàn toàn 
tỉnh thức, hoàn toàn thanh tịnh. Nếu để dục vọng làm 
ô nhiễm tâm thức, chúng ta vĩnh viễn không thể thấy 
được đạo, không thể thấy chân lý. 


168 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Một người trải qua nhiều giai đoạn đau khổ trong 
đời như mặt hỗ nước trong phẳng lặng bị khuấy động 
nổi đầy bùn đất, sau đó tâm hồn tĩnh lặng, bình thản 
suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Sự bình tâm suy nghĩ 
này có thể gọi là “một phân giác ngộ” hay không? 

Nhiều người không hiểu được “Lực ứưzớng” của 
ngài Hiển Thủ trong Hoa Nghiêm Tông', nhất là 
không hiểu được Thập Huyền Môn”, Thập Như Thỷ!. 
Vì vậy họ đã bỏ nước đi tìm sóng, bỏ sóng đi tìm 
nước; hay bỏ vàng đi tìm sư tử, bỏ sư tử đi tìm vàng. 
Vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm thấy những điều 
nói trên. Từ sự ô nhiễm, chúng ta tìm thấy sự thanh 
tịnh. Từ dòng nước vẩn đục, chúng ta tìm thấy nguồn 
nước trong sạch. Từ cái tâm đầy phiền não, thị phi, 
đố ky, chúng ta sẽ có được cái tâm vô cùng thanh 
tịnh, khi đã diệt trừ ái dục. 

Chúng ta cần ý thức rằng, nếu con người phải đối 
diện với quá nhiễu đau khổ, thì chính trong sự khổ đau 
này đã có sẵn niễm an lạc. An lạc và khổ đau chỉ là 
hai mặt của một thực thể. Vì thế Đức Phật dạy: Trong 
cái vô thường luôn luôn có sự thường hằng. Trong sự 


¬ 


. Ngài Hiền Thủ - Pháp Tạng (643-712), Lục tướng: Tông tướng, 
Biệt tướng, Đồng tướng, Dị tướng, Thành tướng, Hoại tướng. 
2. Thập Huyền Môn: 1. Đồng thời cụ túc tương ưng môn. 2. Nhân 

Đà La Võng cảnh giới môn. 3. Bí mật ân hiển câu thành môn. 4. 
Vi tế tương tục an vị môn. 5. Thập thế cách pháp dị thành môn. 6. 
Chư tạng thuần tạp cụ đức môn. 7. Nhất đa tương dung bất đồng 
môn. 8. Chư pháp tương tức tự tại môn. 9. Duy tâm hồi chuyển 
thiện thành môn. 10. Thác sự hiển pháp sanh giải môn. 
3. Thập Như Thị: 1. Như thị tướng, 2. Như thị tính, 3. Như thị thể, 4. 
Như thị lực, 5. Như thị tác, 6. Như thị nhân, 7. Như thị duyên, 8. 
Như thị quả, 9. Như thị báo, 10. Như thị bổn mạt cứu cánh đẳng. 


CHƯƠNG 16 + Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 169 


khổ đau luôn luôn có yếu tố thường lạc, ngã, tịnh, đi 
ngược lại với vô thường, an lạc, vô ngã và bất tịnh. 
Những ai thường phải trăn trở với sự đau khổ trong 
đời sống, là những người dễ ngộ đạo nhất. Nếu họ tìm 
hiểu giáo pháp, đem những điều Đức Phật giảng dạy 
áp dụng vào đời sống, họ giác ngộ nhanh hơn những 
người sống trong nhung lụa, không có kinh nghiệm về 
sự đau khổ của chính bản thân. 


Ái dục bao gôm cả ngũ dục. 

Phần đầu khi nói về chương 16, chúng tôi đã nói 
đến ái dục, ngoài ham muốn tình dục thể xác, còn có 
ham muốn về tiền tài, danh vọng, địa vị, v.v... Có 
nghĩa là không phải chỉ có tình dục, mà ái dục còn 
bao gồm nhiều ham muốn khác. 

Một bậc thầy không có phẩm hạnh, sống không 
trong sạch, không đúng giáo pháp, không hết lòng 
vì tha nhân, vị đó không thể gọi là Thầy đúng nghĩa. 

Chúng ta phải xem lại định nghĩa: Thế nào là một 
vị Sa Môn. Để được gọi là Sa Môn, vị đó phải: xuất 
thế tục gia, xuất phiển não gia, xuất tam giới gia. 
Sa Môn phải sống đời thanh tịnh, sống vì tha nhân, 
không vì bản ngã. Người Sa Môn đi tu để phục vụ 
tha nhân, không phải để được kính trọng, hay được 
người khác cúng dường. ĐI tu mà còn mong sự khen 
tặng của người khác, thì rõ ràng không phải là bậc 
chân tu. “Giả rang thiền tướng câu bỉ cung kính” là 
điều mà chư Tổ dạy là tuyệt đối không được. Sống 
trong sạch cũng gọi là phạm hạnh thanh tịnh. 


170 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Đức Phật dạy 
rất kỹ về tiêu chuẩn của một vị Sa Môn. Chư Tổ cũng 
dạy rằng: “Nếu một vị thầy không phải là bậc minh 
sư, chúng ta phải cầu học vị thây tốt. ” 

Tuy nhiên bất cứ sự kiện nào cũng có hai mặt, như 
tấm gương trong sáng thì bất cứ ai đứng trước tấm 
gương, đều cũng thấy hình ảnh của mình phản chiếu rõ 
ràng. Người xấu nhìn vào gương, thấy rất xấu. Người 
đẹp nhìn vào gương, thấy rất đẹp. Đôi khi tâm ta xấu 
nên thấy Thầy mình xấu là trường hợp chúng ta vẫn 
thường chứng kiến. Có rất nhiều góc cạnh để lý giải về 
thực tại mầu nhiệm. Những lý giải này sẽ đưa chúng ta 
đi xa hơn những øì chúng ta muốn đạt đến. Chỉ có thể 
nghiệm, thực nghiệm, sống trong chân lý, mới thấy rõ 
chân lý. Đây là điều rất quan trọng. 


Tấm gương ngụ ý phản ánh tâm hồn 
hay phản ánh thể xác? 

Khi nói đến sự vật là nói đến một số yếu tố thể 
hiện một sự thật nào đó, chứ không hẳn là hoàn toàn 
sự thật. Sáu tướng Đức Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm gọi là “Lục Tướng” gồm có: “Tổng Tướng, 
Biệt Tướng, Đồng Tướng. Dị Tướng, Thành Tướng, 
Hoại Tướng.” Nhìn vào bất cứ sự vật nào đó, không 
thể nhìn phiến diện, cũng không thể nhìn vào một 
khía cạnh nhỏ, để rồi đi đến kết luận rằng, sự vật này 
là như vậy. 

Nói về Tánh, không thể không đề cập đến Tướng. 
Nói về Tướng, trong đó hàm tàng cả Tánh bao gồm 


CHƯƠNG 16 + Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 171 


những thể trạng như sóng và nước, ngày và đêm, 
trắng và đen, v.v... 


Cách để tiết chế ái dục. 

Trong pháp quán “Ngự Đình Tâm Quán, ” người 
muốn diệt trừ ái dục, muốn diệt sự ham muốn, v.v... 
phải “quán bất tịnh” để thấy rõ sự nhơ nhớp, không 
trong sạch, khi đã thấy rõ bản chất nhơ nhớp của nó 
thì chắc chắn sẽ không còn có sự ham muốn về thể 
xác nữa. 

Phải quán về bản ngã để thấy rõ duyên sinh của 
các pháp. Đã là duyên sinh thì vô ngã. Đã là vô ngã, 
chúng ta không thể nắm bắt. Hiểu được điều này, 
chúng ta dễ dàng buông bỏ, không còn ham muốn, 
không còn thèm khát, không còn cố chấp. 

Chúng ta phải hiểu: Vì duyên hợp nên vô ngã; vì 
vô ngã nên một là tất cả, tất cả là một. Không hiểu rõ 
điều này sẽ không thể hiểu được nghĩa Thường Hằng 
và Vô Thường của các pháp. 

Đức Phật dạy rằng: “Chư hành vô thường, thị sinh 
diệt pháp. Sinh diệt diệt đĩ, tịch diệt vì lạc. ” Có nghĩa 
là: Sự vật vô thường, vì đó là những hiện tượng sinh 
diệt. Sinh diệt đã chấm dứt. Tịch diệt chính là an lạc. 

Chúng ta phải hiểu vấn đề qua nhiều khía cạnh 
khác nhau. Nhưng nếu hiểu qua nhiều lăng kính màu 
thì không đúng. Chúng ta phải nhận biết bằng cái 
nhìn trực thị, nghĩa là thấy vấn đề như là chính vấn 
đề đang là, không phải thấy qua trí năng, không phải 
thấy qua sự suy đoán, không phải thấy qua khuôn 


172 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


mẫu do thế hệ trước đặt ra, kể cả sách vở đã sẵn có 
một định nghĩa về một điều gì đó. Nói ngắn gọn, 
chúng ta phải thấy bằng trí tuệ của bản thể. 


Những phương pháp giúp thực hiện 
song song với phép “quán bất tịnh” 
trong “Ngũ Đình Tâm Quán. ” 

Điều chúng ta cần thực hiện hàng ngày đó là đời 
sống thiểu dục, nghĩa là phải ít ham muốn. Con người 
luôn luôn có nhiều nhu cầu, nhiều tham vọng, nhiều 
thèm khát. Chúng ta phải thấy được sự ham muốn 
này là bất thiện, chỉ đưa chúng ta đến khổ đau không 
thể diễn tả được. Khi thấy được sự nghiêm trọng, sự 
nguy hiểm của ái dục, chúng ta mới có thể từ bỏ. Nếu 
không yếm thì không ly, nghĩa nếu không nhàm chán 
thì không thoát ly. Một khi nhìn thấy thật rõ bản chất 
hư huyễn, đau khổ của ái dục, tự nhiên ái dục rời xa 
chúng ta, không còn khả năng cám dỗ. Giống như 
chúng ta bật công-tắc điện, ánh sáng xuất hiện tất 
nhiên xua tan bóng tối. 

Hãy thường xuyên thắp sáng ngọn lửa của bản 
thể, của tuệ giác trong đời sống. Lúc đó vô minh, 
vọng động, hệ lụy trần tục, lập tức tan biến. 

Không thể thấy được Đạo, khi tâm của chúng ta 
bị thèm khát, bị dục vọng bao phủ. Muốn nhận biết 
Đạo, mỗi một người phải cắt đứt ái dục, không để 
lòng ham muốn, dục vọng thống trị tâm trí. 

Trong Kinh 7rung bộ, Đức Phật đã đặc biệt nhấn 
mạnh: “Chính tham, sân và sỉ là cội nguôn của mọi 


CHƯƠNG 16 + Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 173 


ý tưởng và hành vì bất chánh, khiến con người trở 
thành mù lòa, gây khổ đau cho mình, cho người, 
không đưa đến an lạc hòa bình.” 

Kinh Bái Bát Đại Nhân Giác dạy rằng: 

“Đệ nhị giác tri: Đa dục vì khổ, sinh tử bì lao, 
tùng tham dục khởi; thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. ” 

Nghĩa là: 

Điều giác ngộ thú hai: Tham muốn nhiều là khổ, 
sinh tử nhọc nhăn, đều khởi sanh từ tham dục; ít 
muốn an nhiên, thân tâm tự tại. 


Nếu sống mà ít muốn biết đủ, tri nhận rõ vì nhiều 
ham muốn mà phải nhọc nhằn khổ đau và sở dĩ có 
sanh tử luân hồi là do tham dục thì sẽ thực hành hạnh 
thiểu dục tri túc một cách dễ dàng. 

Trong kinh D¿ giáo, Đức Phật dạy rằng: “7r¡ fúc 
giả tuy ngọa địa thượng do vì lạc, bất tri túc giả tuy 
xử thiên đường diệc bất xứng ý.” Nghĩa là: 

“Người biết đủ dù nằm ở trên đất cũng an lạc; 
người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không 
vừa ý. ” 

Nguyên nhân của chiến tranh, loạn lạc, nghèo 
đói, đau khổ chính là tham dục, ý thức được điều này 
chúng ta sẽ quyết tâm tu tập để đoạn trù mầm móng 
của chiến tranh và kiến tạo hoà bình cho thế giới 
nhân loại cũng như mang lại sự giải thoát an lạc cho 
muôn loại chúng sanh. 


Chương l7 
MINH LAI ÁM TẠ 
Ánh Sáng Đến, Bóng Tối Tan 
?52++š - HE ®lBãi 
Hán văn: 

BhE s kRliE# › EEUIEHE s AJ4LR ‹ 
ZRlHW ° IIBH7ãf7 › SHïẾ hố › TRE R[IĐ# s 
IIH? #ñ s 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: Phù kiến Đạo giả, thí như trì cự 
nhập mình thất trung; kỳ mình tức diệt, nhỉ 
mình độc tôn. Học Đạo kiên để, vô mình tức 

diệt, nhĩ mình thường tôn hỷ. 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người thấy được đạo ví như 
người cầm đuốc đi vào nhà tối, bóng tối tức 
khắc tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Học đạo 
mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt 
nhưng trí tuệ thường còn. 

Anh ngữ: 


Chapter 17: Light Dispels Darkness 


The Buddha said: “Seeing the Way 1s like going 
Iinto a dark room with a torch; the darkness 1nstantly 
departs, while the light alone remaIns. When the Way 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 175 


1S affained and the truth 1s seen, Igenorance vanIshes 
and enlightenment abides forever.” 
Lược giảng: 

“Minh Lai Ấm Tạ” mang ý nghĩa “Ánh Sáng Đến 
Bóng Tối Tan,” hay “Ánh Sáng Người Đạt Đạo.” 
Nội dung câu Phật Ngôn nêu trên tuy ngắn ngủi, 
nhưng hàm chứa ý nghĩa vô cùng cao siêu và hết sức 
quan trọng, chỉ rõ sự ngộ đạo, nhận biết chân lý của 
các vị hành giả đang tu tập, dù họ đang tu tập bất cứ 
pháp môn nào. 

Khi chúng ta cầm bó đuốc đi vào căn nhà đầy 
bóng tối, tất nhiên bóng tối bị đẩy lui. Điều này cho 
thấy vô minh cũng như bóng tối vốn không có thật 
tánh. Bởi vì thật tánh của vô minh chính là Phật Tánh. 
Nếu bóng tối có một ngả rẽ, cho dẫu có hàng ngàn 
lượt ánh sáng, hay hàng ngàn ngọn đuốc cũng không 
thể xóa tan bóng tối. 

Ngày xưa có một người cha có ba đứa con tra. 
Ông vốn sinh ra nghèo khổ, nhưng nhờ chuyên cần 
làm việc và cần kiệm, ông trở nên một điền chủ giàu 
có. Lúc về già gần đất xa trời, ông nghĩ tới chuyện 
chia gia tài cho các con. Nhưng ông muốn xem đứa 
con nào thông minh nhất để phó thác phần lớn gia 
sản cho nó. Ông gọi ba đứa con đến bên giường bệnh, 
trao cho mỗi đứa năm đồng bạc, bảo chúng hãy mua 
cái gì có thể lắp đầy căn phòng trơ trọi ông đang ở. 

Ba đứa con vâng lời cha cầm tiền ra phố. Người 
anh cả nghĩ đây chỉ là một công việc dễ dàng. Anh ra 


176 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tới chợ mua ngay một bó rơm rất lớn mang ngay về 
nhà. Người con thứ hai suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, sau 
khi rảo quanh chợ một vòng, anh ta quyết định mua 
những bao lông vịt rất đẹp mắt. 

Còn người con trai thứ ba suy đi nghĩ lại: làm sao 
mua được cái gì với năm đồng bạc này mà có thể lấp 
đây căn phòng lớn của cha mình? Sau nhiều giờ đắn 
đo, bỗng mắt chàng thanh niên sáng lên hớn hở, anh 
đi đến căn tiệm nhỏ nằm hút trong con đường hẹp 
sau chợ, anh mua cây đèn cây và một hộp diêm. Trở 
về nhà, anh hồi hộp không biết hai anh mình đã mua 
được món đồ gì. 


Ngày hôm sau, ba người con trai họp lại trong 
phòng của cha già. Mỗi người mang theo quà tặng 
của mình cho cha. 

Người con cả mang rơm trải trên nền của căn 
phòng, nhưng phòng quá lón, rơm chỉ phủ được một 
góc nền nhà. 

Người con thứ hai mang lông vịt ra, những cũng 
chỉ phủ được hai góc của căn phòng. Người cha có 
vẻ thất vọng. 

Đến phiên người con trai út đứng ra giữa phòng, 
chẳng thấy trong tay mang øì, hai người anh tò mò 
chăm chú nhìn em mình và hỏi: “Mày không mua cái 
gì sao?” Bấy giờ đứa em mới từ từ rút trong túi quần 
ra một cây nến và hộp que diêm. Thoáng một cái, 
căn phòng đây ánh sáng. 


Mọi người đều mỉm cười. Người cha già rất sung 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 177 


sướng về quà tặng của đứa con út. Ông quyết định 
giao phần lớn ruộng đất và gia sản của mình cho con 
trai út vì ông thấy anh đủ thông minh để quản trị gia 
sản của mình, và nhờ đó cũng có thể giúp đỡ các anh 
của nó nữa. 

Ánh sáng của bó đuốc tượng trưng cho ngọn lửa 
của bản thể, tượng trưng cho trí giác vô thường. Bóng 
tối tượng trưng cho sự vô minh. Nếu trong lòng chúng 
ta thắp sáng ngọn lửa của bản thể, bóng tối vô minh 
sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là lý do tại sao mỗi một 
người phải nỗ lực hành trì, tu tập, để xóa tan sự vô 
minh trong chính tâm thức của chúng ta. 

Ánh sáng của bó đuốc trí tuệ xóa tan vô minh. 
Nếu vô minh quá nhiễu, quá lớn, một người kiến đạo 
phải thực hiện điều gì đầu tiên để có thể soi rọi tâm 
thức, xóa tan bóng tối? 

Muốn xóa tan bóng tối, muốn triệt tiêu vô minh, 
bước đầu tiên cần thiết đó là phải học hỏi giáo pháp. 
Nếu chỉ học tập những kỹ thuật hay những điều thuộc 
về thế tục, không thể nào nhìn thấy chân lý. Bởi vì 
muốn thấy chân lý phải hành trì và thể nhập chân lý. 

Một khi đã hiểu chân lý, chúng ta mang sự hiểu 
biết này áp dụng vào đời sống thực tế. Chỉ bằng sự 
tu tập mới có thể chứng được đạo. Đây là bước tiếp 
theo cần thực hiện. 

Trí tuệ được ví như ngọn đuốc xóa tan vô minh, 
nhưng đến một lúc nào đó ngọn đuốc cũng tàn lụi 
thành tro, cũng như cây đèn cạn dầu không còn chiếu 
sáng nữa. Như vậy nếu đã chứng đạo, đạo này có tôn 


178 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tại mãi mãi hay không? Và ánh sáng đó, trí tuệ đó, sự 
giác ngộ đó, có vĩnh hằng hay không? 

Ngọn đuốc người đời thường dùng được chế biến 
bằng những vật dụng bình thường. Khi vật liệu bình 
thường này bị đốt hết, tất nhiên lửa không còn. Nhưng 
chúng ta phải hiểu: Bó đuốc dù tắt nhưng lửa vẫn tồn 
tại, giống như khi chúng ta tắt công-tắc, bóng đèn 
không còn sáng, nhưng năng lượng của điện không 
hề mất. 

Nếu điện mất, bật công tắc lên bóng đèn sẽ không 
sáng. 

Nếu lửa mất, chúng ta khó có thể khơi lò nhúm 
lại. 

Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán 
nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng 
ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với 
mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự 
giam mình trong nhà và than thở thầm về số phận. 

Dân dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, 
ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, 
ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có 
tiếng nói: 

- Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một 
ngọn nến... 

Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ: 

- AI đó... 


- Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 179 


thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy 
có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó. 

Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông đồng ý. 

Ông cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông chỉ 
chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy 
nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu. 
Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông 
lụi dần, cho đến một ngày ông hoàn toàn cảm thấy 
chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông 
lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị 
thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói: 

- Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng 
ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong 
ngươi. Đó là lỗi của ngươi. 


Ngọn đuốc được chế tạo bằng vật liệu bình thường 
có thể tắt. Nhưng ngọn đuốc của trí tuệ, ngọn lửa của 
trí giác, ngọn lửa của bản thể không bao giờ bị tắt. 
Đây chính là sự thật. Chỉ khi nào thể nghiệm được, 
chúng ta mới có thể nhận biết một cách rõ ràng. 

Những điều chúng tôi diễn giải chỉ là những khái 
niệm, chỉ là những hư ngôn, không thể giúp chúng ta 
hiểu được bản thân của thực tại, của sự thật như sự 
thật một cách rốt ráo. 


Mức độ quan trọng 
của người chứng quả Tu Đà Hoàn. 

Sơ quả Tu-Đà-Hoàn là quả vị thấp nhất trong 
bốn quả vị thánh của bậc Thanh Văn. Người đạt quả 
Tu-Đà-Hoàn còn có danh xưng là “7hất Lai,” nghĩa 


180 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


là “sẽ sinh lại trên thế gian này bảy lần. ” Sơ quả Tu- 
Đà-Hoàn còn gọi là nhập lưu, được tham dự vào dòng 
chảy uyên nguyên của bậc thánh, từ đó đi đến quả vị 
giải thoát, giác ngộ cao nhất, đó là tứ quả A-La-Hán. 
Đi xa hơn nữa sẽ là Phật Quả. 

Tu-Đà-Hoàn cũng được gọi là nghịch lưu, có 
nghĩa là đi ngược lại dòng sinh tử luân hỗi, dù phải 
đi một mình, và chấp nhận sự cô độc. Chắng hạn như 
Đức Phật ở trong hoàng cung có hằng hà sa số thị vệ, 
cung nữ; nhưng ngài đã đi vào rừng sâu, sống rất cô 
độc nhưng không cô đơn. Bởi vì có sự cô độc, tịch 
lặng như vậy mới có thể tạo ra niềm an lạc trong tâm 
hồn. 


Nếu so sánh với Thập Địa, từ “Hoan Hỷ Địa, Ly 
Cấu Địa, ” đến “Phát Quang Địa, ” thì Tu Đà Hoàn 
là giai đoạn kiến đạo có thể ngang hàng với giai đoạn 
thứ tư là “ Diệm Huệ Địa, ” được coI là người có giác 
tánh, thực hành viên mãn hạnh tinh tấn. 

Cái nhìn, sự hiểu biết về giáo pháp, về chân lý của 
người đạt sơ quả Tu-Đà-Hoàn, hoàn toàn khác với 
người bình thường. Có thể so sánh người đạt quả vị 
Tu-Đà-Hoàn, với một người trưởng thành được giáo 
dục hoàn hảo. Sự nhận biết của họ khác xa một người 
chưa học tập giáo pháp chân lý, chỉ hiểu biết như trí 
khôn của một em bé hai tuổi. 

Thí dụ: Cắm một chiếc đũa vào ly nước đây, nhìn 
thấy hình ảnh chiếc đũa bị gãy, người trưởng thành 
biết rằng đó là ảnh ảo. Nhưng em bé hai tuổi tin rằng 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 181 


đã nhìn thấy chiếc đũa bị gãy. Thời niên thiếu khi đi 
xe lửa hay đi thuyền trên sông, chúng ta thấy cảnh 
vật ở hai bên đường hay hai bên bờ sông cũng đang 
chạy, và chúng ta tin như vậy. Khi trưởng thành và 
đã có nhận thức rõ ràng, cho dẫu vẫn nhìn thấy cảnh 
vật ở hai bên đường râầy, ở hai bên bờ sông vẫn như 
đang chạy, nhưng chúng ta hiểu và khẳng định rằng, 
chỉ có đoàn tàu đang vận hành trên thiết lộ, chỉ có 
thuyền đang trôi trên sông, cảnh vật thì vẫn đứng yên 
tại chỗ, không trôi chảy theo con thuyển, không mải 
miết đi theo đoàn tàu. 

Nhận thức của người lón, khác với sự hiểu biết 
của một em bé. 

Nhận thức của vị kiến đạo đạt sơ quả Tu-Đà- 
Hoàn, hoàn toàn khác với người phàm phu tục tử. 


Mức độ chứng quả của người phàm phu 
tục tử nếu tu tập giáo pháp, tìm hiểu chân lý 
để kiến đạo. 

Người phàm trần ở thứ bậc rất thấp, chưa thể đạt 
đến sơ quả Tu-Đà-Hoàn. Chúng ta vẫn nhìn sự vật 
theo khái niệm, làm méo mó thực tại. Do trí năng, 
do sự nhận biết bởi ý thức phân biệt, chúng ta không 
nhìn sự vật đúng như bản tánh của sự vật đang là. 

Đức Phật dạy về những cảnh giới đã vượt xa lục 
đạo luân hồi, đó là “Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu 
Giác. ” 


182 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Thập Địa dưới lăng kính Phật Pháp. 

Thập Địa [sa. dasabhumr] là mười quả vị tu chứng 
của các vị Bồ Tát. Có nhiều hệ thống khác nhau, nhưng 
theo Bồ Tát Địa [sa. bodhisattva-bhumi] và Thập Địa 
Kinh [sa. dasabhumika-sutra] thì Thập Địa gồm có: 

1- Hoan H Địa: tâm hoan hỷ. 
2- Ly Cấu Địa: sạch hết mọi cấu nhiễm phiền 
não. 
3- Phát Quang Đa: tầm phát sáng. 
4- Diệm Huệ Địa: tầm bừng sáng như núi lửa. 
5- Nan Thắng Địa: hàng phục tà ma ngoại đạo. 
6- Hiện Tiên Địa: tâm Phật hiển hiện. 
7- Viễn Hành Địa: tâm như người đi xa gần đến 
đích. 
8- Bất Động Địa: tâm bất biến, không bị ngoại 
cảnh làm lay động. 
9- Thiện Huệ Địa: trí tuệ bừng sáng muôn nơi. 
10- Pháp Vân Địa: mọi giáo pháp đều thông suốt tự 
tại như mây. 

Kinh Hoa Nghiêm nói về phẩm hạnh của Thập 
Địa rất rõ ràng. Danh từ “Ð/¿” ở đây dùng để chỉ 
giai đoạn tu chứng. Khi một người tu tập đã an trú 
hay đạt đến một cảnh giới nào đó, tất nhiên sự hiểu 
biết của họ hoàn toàn khác với người không hề tu tập, 
không hề tìm hiểu giáo pháp. 

Đối với Bồ Tát Đạo, người kiến đạo đã đạt được 
Diệm Huệ Địa trong Thập Địa. Diệm Huệ Địa còn 
gọi là Phát Diệm Địa, Huy Diệm Địa, nói đến việc 
phát huy ngọn lửa của trí tuệ, của trí giác. 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 183 


Xuất gia là thực hành hạnh giải thoát, vậy 
làm cách nào để tránh và diệt trừ vô minh? 

Nếu một vị Sa Môn mà vẫn có hành động vô 
minh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của đạo 
pháp. Chỉ nói riêng trong phạm vi Phật Giáo, nếu 
người lãnh đạo tinh thần chạy theo danh vọng, dục 
vọng..., chỉ biết hơn thua, chỉ biết thị phi bỉ thử, 
không nhìn thấy sự khổ đau của muôn loài, không 
nhìn thấy sứ mệnh thiêng liêng cao cả của một tu sĩ, 
chắc chắn vị Sa Môn này sẽ tạo ra sự hủy hoại khốc 
liệt, khủng khiếp, đối với đức tin của người Phật Tử 
nói riêng, đối với quần chúng mọi giới nói chung. 
Trong tích chuyện Pháp Cú có câu chuyện về “7hây 
Tỳ Kheo Lạc Bây.” 

Khi đức Phật ở tại Trúc Lâm, có một thây Tỳ- 
kheo kết bạn thân với một thầy Tỳ-kheo ly khai 
Tăng đoàn, thuộc nhóm Đề-bà-đạt-đa. Một ngày kia, 
đi khất thực về, gặp thầy Tỳ-kheo bạn, thầy nọ hỏi 
thăm: 

- Huynh đi đâu thế? 

- Tôi đi khất thực về. 

- Có được aI cúng dường không? 

- Có. 

- Nơi chỗ tôi ở, có nhiều vật thực và tặng phẩm 
giá trị, Hãy đến chỗ tôi vài hôm. 

Thầy Tỳ-kheo nhận lời, lưu lại nhóm của Đề-bà- 
đạt-đa vài ngày, và sau đó trở về với Tăng đoàn. Các 
vị Tỳ-kheo trong Tăng đoàn đến mách Phật: 

- Bạch Thế Tôn, thầy Tỳ-kheo kia đã thọ lãnh vật 


184 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thực, tặng phẩm của nhóm Đề-bà-đạt-đa, thầy ấy đã 
theo Đề-bà-đạt-đa rồi. 

Đức Phật cho gọi ông thầy nọ đến và hỏi: 

- Có phải họ mách thầy như vậy là đúng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con ở trong nhóm Tỳ- 
kheo của Đề-bà-đạt-đa vài ngày, nhưng con không 
hợp với quan điểm của Đề-bà-đạt-đa. 

- Ta thừa nhận rằng ông không theo tà kiến, nhưng 
ông không có lập trường nhất định nên hay bị lung 
lạc bởi ý kiến người khác. Trong thuở quá khứ ông 
cũng đã làm như vậy. 

Theo lời các vị Tỳ-kheo yêu cầu, Phật bèn kể 
chuyện con Voi Damsel-face: 

Voi Damsel-face rất ngoan, nhưng khi đi đường 
nghe một nhóm trộm cướp du đãng nói chuyện thô lỗ 
với nhau, nó cũng đâm ra hung hăng, bất trị và chạy 
bậy, giết người. Rồi sau đó, nghe các vị Bà-la-môn 
luận đạo, nó trở lại ngoan ngoãn. Voi Damsel-face 
thuở ấy là thầy Tỳ-kheo dễ tin hôm nay. 

Đức Phật kết luận: 

- Là một Tỳ-kheo, nên hài lòng với những øì mình 
nhận được, và không ham muốn những gì người khác 
có. Nếu ham muốn như vậy chẳng bao giờ đắc Thiền 
định, Trí tuệ, hoặc Thánh quả. Nếu hài lòng với 
những gì đang có, ông sẽ có tất cả. 

Vì ham mê danh lợi, người tu sĩ có thể bị những 
thế lực vô minh sai khiến, họ có thể chạy theo những 
ác đảng tà kiến rất nguy hiểm. Người tu sĩ phải luôn 
luôn quên mình, hết lòng phục vụ sự an lạc lâu dài 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 185 


của tha nhân. Cho dẫu vì sự phục vụ này có làm cho 
họ bị tù đày, bị chỉ trích, bị phản đối, người tu sĩ Phật 
Giáo vẫn quyết tâm đi tới, không để cho những thế 
lực đen tối nghiễn nát sứ mệnh thiêng liêng mà họ đã 
phát tâm thực hành. 

Người tu sĩ Phật Giáo phải thắp sáng ngọn đuốc 
tuệ giác của bản thân, để soi sáng cho mọi người. 
Họ không thể bị khuất phục vì danh vọng hay vì dục 
vọng. Họ cũng không vì quyền lợi của một cá nhân, 
cũng không vì bản ngã của người A hay người B, 
buộc phải làm theo chỉ thị của những người sai trái, 
bởi vì điều này gây hiểm họa khôn lường, làm đổ võ 
mối đạo ngay bây giờ và cả trong tương lai. 

Nhiều người quan niệm, nếu không có tham dục, 
không mong cầu một cuộc sống giàu sang sung sướng 
hơn, thì cuộc sống vô vị, chẳng có mục đích, chắng 
còn lý tưởng. Quan niệm này được hiểu như thế nào? 

Tham dục hoàn toàn khác biệt với ước vọng, với 
hoài bão tốt đẹp. Ác dục khác với thiện dục. Đức 
Phật không ngăn cấm người ta làm giàu. Ngài chỉ 
khuyên chúng ta: Đừng vì lòng ham muốn giàu sang 
của bản thân mà giẫm đạp lên sự đau khổ, sự sống 
còn hay xương máu của người khác. Ngài khuyên 
chúng ta nên theo đuổi lý tưởng cao đẹp, nên có thiện 
nguyện. Đừng để ác dục sai khiến hay thống trị mà 
hãy dũng mãnh hưng phát Bồ đề tâm. 

Đức Phật khuyên chúng ta tăng triển tâm từ bị, 
phát huy tuệ giác, nỗ lực trau giỗi hạnh tinh tấn, 
nhẫn nhục trước những điều khó khăn, Nhưng ngài 


186 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cũng dạy chúng ta phải kiên trì theo đuổi những điều 
cần thực hiện: Đó là sống đúng với chân lý, cho dẫu 
chúng ta phải chấp nhận thử thách, phải chấp nhận 
sự chỉ trích, phải chấp nhận những cái nhìn đây ác 
kiến của những người mà chúng ta không thể đáp 
ứng đúng theo bản ngã của họ. 

Đứng trên căn bản của Phật Pháp, bóng tối tượng 
trưng cho vô minh. Nếu trong lòng chúng ta thắp 
sáng ngọn lửa của bản thể, bóng tối vô minh hoàn 
toàn bị tiêu diệt. Đây là lý do tại sao mỗi một người 
phải nỗ lực hành trì, tu tập, để xóa tan sự vô minh 
trong tâm thức. 


Một vấn nạn được đặt ra là, đem trí huệ nhận 
biết từ ánh sáng của Phật Pháp, nhìn vào thời đại 
hiện nay, phải chăng ngoài vấn để tu tập giáo pháp 
chúng ta cần nên nghĩ đến quốc gia dân tộc. Những 
thế lực vô minh ở ngoài đời đang tạo ra vô số khổ 
đau cho đất nước, cho dân tộc. Nhiều vị lãnh đạo 
tinh thần nói rằng “Chúng tôi chỉ biết tu hành, không 
làm chính trị.” Hai chữ “chính trị” ö đầy nên được 
hiểu như thế nào? Phải chăng dù chúng ta không làm 
chính trị nhưng chúng ta cần có một lập trường, một 
quan điểm chính trị rõ ràng đối với những thế lực vô 
minh nào đó? 

Nên hiểu tu hành theo nghĩa đơn giản, đó là tạo 
ra những thay đổi cần thiết đối với bản thân. Thí dụ: 
Trước đây chúng ta có nhiễu sự ham muốn bất thiện, 
hay nóng giận, nhiều ngã mạn. Chúng ta phải thấy 
được những khuyết điểm này, để thay đổi, để đời 


CHƯƠNG 17 + Ánh Sáng Đên, Bóng Tôi Tan 187 


sống của chính chúng ta có sự quân bình, không hỷ- 
nộ-buôn-vui bất chợt, không còn nóng giận, không 
còn những ham muốn phi pháp. 

Chỉ tu tập để thay đổi bản thân không thôi vẫn 
chưa đủ. Chúng ta phải nỗ lực để thay đổi hoàn cảnh 
xã hội, hoàn cảnh đất nước, như đất nước Việt Nam 
đang đắm chìm trong khổ đau vì mất tự do, mất dân 
chủ, không có nhân quyền. Thế giới nhân loại đang 
chìm ngập trong bất an bởi nạn khủng bố, nghèo đói, 
thiên tai, nhân họa, kỳ thị, phân biệt, ô nhiễm môi 
sinh v.v... Chúng ta phải làm thế nào để giúp cho 
mọi người đều được sống một đời sống thật sự đời an 
lạc. Bởi vì sứ mệnh của người hành giả là phục vụ tha 
nhân, mang lại hạnh phúc, sự giải thoát, sự an nhiên 
tự tại cho muôn loài. Nếu chỉ bình thân ngồi trên bồ 
đoàn lần tràng chuỗi, thiền quán, mà không quan tâm 
gì để nỗi thống khổ của muôn loài thì rõ ràng chưa 
thể hiện được lòng từ bi mà ba đời mười phương chư 
Phật đã khai thị. Đức Phật dạy những ai mang tâm vị 
kỷ, xoay lưng lại với nỗi khổ đau của tha nhân, người 
đó là hàng “điêu nha bại chúng. ” 

Khi người tu sĩ thực hiện một hành động gì đó 
mang lại an lạc, hạnh phúc cho toàn thể xã hội vì tâm 
từ bi, vì lòng hướng thiện, vì lẽ phải, nhiều người hiểu 
lầm cho rằng vị tu sĩ đó làm chính trị. Hiểu như vậy 
là đã hiểu không đúng giáo pháp của Đức Phật. Vì 
không hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, vì không hiểu 
sự lợi hành của một bậc Sa Môn nên một ít người 
đã bị họ chỉ trích, lên án những người đã hy hiến 


188 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cuộc đời cho tha nhân là đang làm chính trị, trong khi 
những vị chân tu này chỉ vận động tranh đấu cho tự 
đo, dân chủ, cho sự an lạc đích thực của con người. 

Nói đến bóng tối và ánh sáng, ai cũng thích chọn 
ánh sáng, không ai muốn bị sống trong bóng tối, đầy 
đau khổ. Cầu nguyện mỗi một người trong chúng ta 
thành tâm nỗ lực nghiên cứu, áp dụng giáo pháp của 
Đức Phật vào đời sống thực tế để chúng ta không 
những chỉ thắp sáng đời sống của bản thân, mà còn 
giúp thắp sáng tuệ giác cho nhân loại. Ngọn lửa được 
thắp lên từ bản thể thanh tịnh của mỗi một chúng ta 
sẽ chiếu phá vô minh và chấm dứt đau khổ cho vô 
lượng sinh thể. 


Chương 18 
NIỆM ĐĂNG BỒN KHÔNG 
Ý Niệm Và Mọi Thứ Vốn Là Không 
25+J\E › 4E£# 
Hán văn: 
đệm ° bjj0 G0ng ° fƒ®#ÍT{T ° HE 
m ° ÉÊ#IÉÊ › Ñ ã)TIÍfff ° X34 ° Bẩn 
YEBlH ° JE1HTfH › 5 Sl › 2X Zñf8 ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Ngộ Pháp, niệm vô niệm niệm, 
hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, fH võ 
tu fH. Hội gia cận nhĩ, mê giả viên hô. Ngôn 
ngữ đạo đoạn, phi vật sở câu, sai chỉ hảo ly, 
thất chỉ tu ủu. 


kh Đà, II 


à 


Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Pháp của ta niệm, nhưng không 
có người và đối tượng niệm; làm, nhưng không 
chấp làm hay việc làm; nói, nhưng không chấp 
nói hay ngôn ngữ; tu, mà không chấp tu hay 
pháp môn tu. Người hiểu được thì gần đạo, 
người mê thì cách xa; dứt đường ngôn ngữ, 
chẳng bị vật gì ràng buộc; sai chỉ một hào ly, 
mất trong khoảnh khắc. 


190 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Anh ngữ: 


Chapter 18: The No-mind Doctrine 


The Buddha said, “My doctrine 1s to think the 
thought that 1s unthinkable, to practice the deed that 
1s nof-doing, to speak the speech that 1s InexpressIble, 
and to be trained In the discipline that 1s beyond 
discipline. Those who understand this are near, those 
who are confused are far. The way 1s beyond words 
and expressions, 1s bound by nothing earthly. Lose 
sipght OÝ 1t to an inch, or miss 1t for a moment, and we 
are away from 1t forevermore.” 


Lược giảng: 

Chương 18 “Niệm Đẳng Bổn Không” của Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương là giáo pháp uyên áo chứa đựng 
toàn bộ tư tưởng cốt lõi của Giáo Pháp Đại Thừa. 
Đây là cao điểm của giáo nghĩa thậm thâm vi diệu 
của bộ kinh, vì thế được cho là Chương khó hiểu 
nhất, nếu so với các chương trước đây. Ý nghĩa trong 
chương 18 lên đến cực điểm của sự uyên áo, của sự 
huyền diệu, rất sâu thẳm. 

Ngài muốn nói đến giáo pháp cực đại siêu việt 
vượt trên tất cả mọi khái niệm, mọi ký hiệu, mọi ngôn 
ngữ, mọi tên gọi, mọi hình tướng, kể cả trên mặt hiện 
tượng luận hay bản thể luận cũng vậy. Chương 18, vì 
vậy, không còn nằm trong phạm trù khái niệm, hay 
sự lý giải theo trình độ kiến thức thế tục. 


Có lẽ chúng ta ai cũng đều biết câu truyện người 
mù sờ voi. Một hôm có một vị vua ra lệnh cho người 


CHƯƠNG 18 - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 191 


hầu mang một số những người bị mù từ thuở bé tụ 
họp lại ở một nơi. Sau đó vua cho sai đem một con 
voi đến để cho các người mù nhận diện. 

Người mù thứ nhất được sờ đầu của con voi, người 
mù thứ hai được sờ lỗ tai con voi, và rồi những người 
mù khác tuần tự được sờ vòi của voi, thân, ngà, chân 
và đuôi của nó. Sau đó vì vua hỏi, “Này các ông, 
các ông hãy nói cho ta nghe, con voi giống như thế 
nào?” Và mỗi người mù trả lời theo kinh nghiệm của 
chính mình: con voi giống như là một bình tưới nước, 
một cái đòn xóc, như một cây quạt, một cái thúng 
sàng thóc to, một cây cột, một cây chối. 


Thể tính của mọi hiện tượng là không tánh. Vì là 
không tánh nên trống lặng, không hình tướng, không 
thể trạng, không tên gọi, không có bất cứ điều gì để 
gán ghép vào. Nếu tìm mọi cách gán cho sự không 
tánh này theo cái tâm “chấp-rrước, ” chúng ta sẽ cách 
Đạo rất xa. Đây là sự phá chấp triệt để, toàn điện. Chỉ 
bằng tâm vô ngã, chúng ta mới tiếp xúc được thực tại 
mầu nhiệm. 


é 


Thế nào là “nghĩ mà không nghĩ?” 

Đức Phật muốn giảng dạy: Đừng chấp-trước vào 
bất cứ một khái niệm, một tư duy, một ý niệm nào. 
Nếu chấp vào những điều này, chúng ta sẽ bị vướng 
mắc. Thí dụ: Hình ảnh sư tử vàng trong Kim Sư Tử 
Chương. Sư tử và vàng là một. Tuy nhiên khi nhìn 
vào, đôi khi chúng ta thấy có vàng, đôi khi thấy có 
sư tử, nhưng không thấy được sự đồng nhất vô ngại, 


192 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


viên dung ngay trong hình thức của sư tử và kim 
loại vàng. Vàng tượng trưng cho không tính, cho 
bản thể. Sư tử tượng trưng cho hiện thực, có nghĩa 
là thế giới hiện thực tương đối còn có sự so sánh, 
còn có sự đấu đá. 


Có một chuyện kể rằng, có lần Ma vương và Phật 
hóa thân ra hai người thường và cùng đi dạo với nhau 
trên đường. Cả hai thấy có một người đang đi phía 
trước. Anh ta đang đi bỗng dừng lại và nhìn thấy 
một vật gì đó sáng lóng lánh dưới đất, anh cúi xuống 
nhặt vật ấy lên xem, lộ vẻ vui mừng và cất vào túi áo 
của mình. Phật quay sang hỏi Ma Vương, “Ông biết 
người ấy nhặt được cái gì đó không?” Ma Vương 
đáp, “Biết chứ, anh ta nhặt được một mảnh của chân 
lý.” Phật hỏi tiếp, “Thế ông không sợ là anh ta sẽ 
biết được chân lý sao?” “Tôi không sợ đâu Ngài, vì 
tôi biết rằng anh ta sẽ giữ gìn mảnh chân lý nhỏ bé 
ấy và cho đó là toàn thể chân lý!” 

Chúng ta thường quan sát bằng cái nhìn của ý 
thức, không quan sát bằng cái nhìn của trí tuệ. Một 
khi dùng trí tuệ để nhìn, chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp 
với thực thể mầu nhiệm của thực tại như thật. Chúng 
ta cũng sẽ không còn thấy sự phân biệt, không còn 
thấy sự phê phán, tất nhiên là ở bình diện thấp. 

Cũng giống như vậy, khi nhìn bình hoa giả trước 
mắt, chúng ta thường suy nghĩ xem: Trong tự điển, 
trong văn chương đã từng định nghĩa, từng ví von 
cành hoa này như thế nào v.v... Nhưng là người 
ngộ đạo, một khi nhìn bình hoa giả, hay nhìn bất cứ 
vật thể, bất cứ hình dạng nào, chúng ta không hề bị 


CHƯƠNG 18 - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 193 


vướng mắt bởi sự chấp-trước, cũng không bị lệ thuộc 
vào những định kiến. Chúng ta thấy rất rõ ràng thực 
tướng, thấy rõ ràng tự tánh của sự vật là như vậy. 
Điều này rất quan trọng, vượt lên tất cả những khái 
niệm, những ngôn ngữ, những suy ngh1. 


Thế nào là “làm mà không làm?” 

Điểm này thể hiện điều chúng tôi từng trình bày, 
đó là “Vô duyên đại từ, vô công dụng hành. ” Làm 
mà không chấp, làm chỉ vì đại bi tâm, không làm 
vì bị vướng mắc vào hành động này hay hành động 
khác. Tất nhiên chỉ có thể thực hành điểu này khi đã 
tu tập thành tựu những phẩm hạnh thanh tịnh, khi đã 
làm những điều cần làm. Không phải làm biếng rồi 
cho rằng “!vz mà không làm.” Hiểu như vậy thật 
quá nguy, không đúng với ý nghĩa “hành vô hành” 
mà Đức Phật dạy. 

“Làm mà không làm” là tỉnh thần phá chấp triệt 
để, không còn bị ràng buộc vào bất cứ điều gì. Đây 
là lẽ huyển siêu trong “Niệm Đẳng Bổng Không” 
của chương 18. Vì thời gian của chương trình “Sống 
Đúng Chánh Pháp” không dài, chúng tôi chỉ có thể 
nói giản lược, ngắn gọn về ý niệm này. 

Trong Kinh Kứn Cang, Đức Phật dạy: “Phàm sở 
hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng 
phi tướng, túc kiến Như Lai.” Nghĩa là cái gì có 
tướng đều là hư vọng. Thấy các tướng chẳng phải 
là tướng thì mới thấy Như Lai. Nếu chúng ta còn 
thấy hình tướng nào đó, còn thấy thể chất nào đó, 


194 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thì không thể thấy Như Lai. Trong Trung Luận, 
hồi Chánh Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ 
Luận; đặc biệt trong Kinh Kứm Cang, trong Bộ Đại 
Bát Nha, đây là tư tưởng siêu việt vượt lên trên mọi 
biện chứng pháp. Có thể nói đây là tư tưởng siêu 
biện chứng pháp. 

Làm một việc gì đó thật vô tư, không vụ lợi, có 
thể được xem là đã “làm không làm, ” theo tinh thần 
Đức Phật dạy về “Niệm Đẳng Bổng Không” hay 
không? 

Nói cho đúng những gì chúng ta làm đều vụ lợi, 
nhưng không chấp-trước vào việc làm. Tuy nhiên phải 
biết điều đúng, điều sai; không nhắm mắt làm tùy tiện. 

“Tướng” tượng trưng cho điều gì? 

“Tướng” tượng trưng cho thể trạng, hình tướng 
thuộc về sắc. Thí dụ: Tướng của cây viết gồm có đầu 
bút, màu xanh, nắp và vỏ...Tướng của tràng chuỗi 
bổ để gồm có nhiều hạt, màu nâu, v.v... Nhưng 
“Tánh” của cây bút, của tràng chuỗi chúng ta không 
thể thấy. Cũng giống như vậy, trong mầm của một 
hạt cây nào đó, cho dẫu nghiền nát hạt này ra, chúng 
ta cũng không thể nào thấy mầm của hạt. Bởi vì mầm 
không nằm trong hạt; nhưng nếu không có những 
yếu tố hay nhân duyên tạo thành hạt, cũng không thể 
nào có mâm. Đây là sự kết hợp, tương duyên, tương 
sinh, trùng trùng duyên hợp. Phải thấy được cái lý 
của trùng trùng duyên khởi, mới không chấp, mới 
thấy được thể tánh của các pháp là không tánh. 


CHƯƠNG 18 - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 195 


Thế nào là “nói mà không nói?” 

Giáo pháp của Đức Phật siêu việt, vượt qua mọi 
ngôn ngữ mà con người thường sử dụng. Thí dụ: 
Chúng ta nói “Đây là chân lý. ” Nhưng chân lý không 
nằm trong bốn chữ “Đây !à chân lý.” Không ai có 
thể nắm bắt được chân lý trong bốn chữ nói trên. 

Một thí dụ dễ hiểu hơn. Chúng ta nói “Đây là 
đóa hoa. ” Đóa hoa không nằm trong bốn chữ “Đây 
là đóa hoa. ” 


4 1 


Nếu chúng ta chấp vào bốn chữ “Đây là chân lý, 
hay bốn chữ “Đây là đóa hoa,” ngay lập tức chúng 
ta bị vướng mắc. 

Những thí dụ nói trên không diễn tả đủ chiều cao 
và độ sâu của giáo pháp. 

Cũng giống như vậy, bản thân của kinh điển 
không phải là chân lý. Kinh điển là những loại chữ 
được sắp xếp, ¡n ấn thành quyển sách. Kinh điển chỉ 
là phương tiện, giúp chúng ta hiểu về chân lý. Chân 
lý và thực tại không nằm trong những điều đơn giản, 
như chúng ta vẫn hiểu. Nếu không tu tập, không áp 
dụng giáo pháp, chắc chắn chúng ta không thể nào 
thể nhập vào chân lý. 

Có vị Tăng hỏi Tuệ Trung Thượng Sỹ, một Thiền 
sư lớn của Việt Nam vào cuối thế kỷ 13: 

“Thế nào là Đạo?” 

Thượng Sỹ đáp: “Đạo không dính dấp gì đến câu 
hỏi, câu hỏi không dính dấp gì đến Đạo!” 


196 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Lại hỏi: “Các hàng Thạc đúc ngày xưa nói: “Vô 
tâm túc là Đạo," có phải vậy không ?” 

Thượng Sỹ đáp: “Vô âm chẳng phải là Đạo, 
không Đạo cũng không tâm. Nếu họ bảo vô tâm là 
Đạo, thì tất cả có cây đều là Đạo hay sao? Còn nếu 
bảo vô tâm không phải Đạo, thì cần gì phải nói Là 
với Không là?” 

Sau đó Ngài nói kệ: 

“Vốn không tâm không Đạo, 

Có Đạo chẳng vô tâm. 

Tâm-Đạo vốn hư tịch, 

Nó ở đâu mà tìm?” 

Chúng ta luôn sai lầm và chấp chặt vào ngôn ngữ 
văn tự, chúng ta lệ thuộc vào nó, và cho đó là chân 
lý. Đức Phật dạy: “T1 thập cửu niên lai, ngã vị tằng 
thuyết nhất tự.” Nghĩa là trong suốt 49 năm, ngài 
chưa từng nói, chưa từng giảng một lời nào. Thật ra 
Đức Phật nói rất nhiều, Ngài nói Tam Tạng Kinh 
Điển, không phải làm thinh không nói gì. Đây là tỉnh 
thần phá chấp triệt để. Ngài muốn chúng ta phải trực 
diện tiếp xúc với chân lý, đừng bị vướng mắc bởi 
ngôn ngữ, hay văn từ chương. 

Thí dụ: Khi Đức Phật đưa tay chỉ mặt trăng. 
Chúng ta không nên nhìn ngón tay, mà phải chú ý 
đến mặt trăng. Nếu chỉ chú mục vào ngón tay, không 
bao giờ có thể thấy mặt trăng. 


CHƯƠNG 18 - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 197 


Thế nào là “Tu mà không tu?” 

Cũng giống như sự diễn giảng các phần ở trên, “71 
mà không tu ” nhấn mạnh đến tinh thần phá chấp triệt 
để. Chúng ta tu tập tất cả mọi pháp môn một cách 
nghiêm túc, một cách tinh tấn, không bị chấp-trước 
hay vướng mắc vào các pháp. Có nhiều người càng 
tu bản ngã càng lớn. Họ thường nói: “7ôi f điều này, 
tôi tu điều kia..,” nghe rất vĩ đại; nhưng họ càng tu 
càng bị mắc kẹt trong giáo điều, trong kinh sách. Tu 
mà không chấp mình tu. Kinh Kửn Cang dạy rất rõ 
về tinh thần vô ngã. 

Hòa thượng Châu Hoằng soạn quyển Truy Môn 
Sùng Hạnh Lục nêu bày mười hạnh lành của người 
xuất gia. Có vị tăng đến nói với Sư: 

- Trong pháp của tôi, một mảy bụi cũng chẳng 
lập, mười hạnh lành sẽ dùng vào đâu? 

Sư bảo: 

- Năm uẩn lăng xăng, bốn đại đầy dẫy, sao bảo là 
không mảy bụi? 

VỊ tăng nói: 

- Nhưng bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải 
có. 

Sư liễn tát cho ông một tát bảo: 

- Kẻ học nói như mè, như thóc, chưa đúng, hãy 
nói lại! 

Ông tăng lộ vẻ bực tức, đứng dậy. Sư cười bảo: 

- Bụi bặm phủ đầy mặt rồi, sao ông chẳng phủi 
đi? 


Qua câu chuyện ngắn ngủi, cho ta thấy, người học 


198 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


đạo trước nhất phải soi lại chính mình, để thấy rõ ngã 
tướng, chấp thủ của mình mà giải trừ, chớ kiêu căng 
ngã mạn. 

Phá chấp hiểu đơn giản là vượt lên trên mọi phạm 
trù tư tưởng, mọi sự suy nghĩ, mọi thể loại ngôn ngữ. 
Dứt bỏ mọi ý niệm chấp-trước về pháp môn, về đạo 
đế, dứt bỏ thái độ bảo thủ về đối tượng diệt độ. Đây 
chính là sự tu tập, hành pháp giải thoát cứu cánh, giải 
thoát đúng nghĩa. Trong kinh Bá Đại Nhân Giác, 
hay nhiều bộ kinh khác có viết: “Ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt.” Nếu con đường ngôn ngữ 
vẫn còn tôn tại, sự vận hành tâm thức vẫn hiện hữu, 
không thể đoạn trừ chướng ngại, thì cũng không thể 
đạt đạo. Đây là điều rất quan trọng. 

Đạo có phải là Pháp hay không? 

Hoa Nghiêm Kim Sự Tử Chương phần 9 “Thành 
Bô Đề” định nghĩa về Đạo rất rõ: “Bồ đề, thử vân 
đạo dã, giác đã. ” Đạo là con đường, là sự giác ngộ, 
là lý tánh tuyệt đối, bản thể siêu việt. Đạo ở đây được 
hiểu là giác ngộ, vì dịch từ hai chữ Bồ-Đề [BodhI] 

Nếu là con đường giác ngộ, thì bản thân của con 
đường chính là chân lý, không phải đi đến chặng cuối 
của con đường mới thấy chân lý. Chân lý là đương 
thể, là hiện thể, đang có mặt ngay trong cuộc hành 
trình của mỗi người. 

Ngài Huyền Trang dịch “đường” là Đạo. Ngài 
La Thập dịch “đường” là Vô Thượng Trí Giác, tức 
là Tuệ Giác Siêu Việt. Vì thế Đạo ở đây được hiểu là 
giác ngộ. 


CHƯƠNG 18 = Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 199 


Con đường nào tiến gần đến với đạo? 

Phương cách có thể đạt đạo là áp dụng Tam Quán. 

Thiên Thai Tông của ngài Trí Giả Đại Sư quán về 
Không Giả và Trung Quán. 

Hoa Nghiêm Tông quán về Chân Không, về Lý 
Sự Vô Ngại, về Trung Dung, bao gồm tất cả những 
cách chuyển biến hàng dục, nói về sắc và không, nói 
về tương tức, tương tại, tương dung, v.v... Nói “fc” 
nhưng là “p”i.” Đây là những điều rất cao siêu, nếu 
không nghiên cứu chúng ta sẽ không hiểu được. Có 
nhiều thời gian, chúng tôi sẽ đưa ra những thí dụ, để 
giúp quý vị nắm bắt được một phần rất nhỏ của Tam 
Quán. Tuy nhiên chỉ thực hành tu tập, chúng ta mới 
có thể hiểu được về các phép Quán. 


Thế nào là “Con đường ngôn ngữ bị cắt đứt, 
chẳng bị bất cứ vật gì ràng buộc. Chỉ sai một hào ly, 
sẽ mất tất cả.” Sai điều gì? Nếu đi sai, chúng ta sẽ 
mất điểu gì? 

Có một câu chúng ta thường nghe nói: “Y kinh giải 
nghĩa, tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự, tức đồng 
ma thuyết. ” Nghĩa là: Cứ khư khư bám vào ngôn ngữ 
để giải nghĩa kinh sách, thì oan cho ba đời Đức Phật. 
Chỉ cần xa rời một chữ trong kinh tức khắc sẽ rơi vào 
con đường tà đạo của ma, chứ không phải của Đức 
Phật. Nếu không cẩn trọng, chỉ trong tích tắc chúng 
ta sẽ bị mất tất cả. Sự mất ở đây là mất tuệ giác, mất 
trí giác, mất an lạc, mất giải thoát, mất giác ngộ. 


Chương 18 chuyển tải nội dung bất tận về sự uyên 


200 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


áo, sự mầu nhiệm, sự sâu thẳm trong giáo pháp của 
Như Lai. Một Phật Tử tại gia làm sao có thể áp dụng 
những điều này trong đời sống? 

Muốn áp dụng theo lời Đức Phật dạy trong chương 
18, chúng ta phải đầu tư thời giờ nhiều hơn để quán 
chiếu. Đứng trước bất kỳ một sự vật nào đó, chúng ta 
cố gắng tuân theo lời giảng dạy của Đức Phật, để có 
thể nhìn thấy thực tại như thật của sự vật, không nhìn 
qua hình tướng, hay nhìn bằng những phương cách 
mà nhiều thế hệ đã diễn tả. Bởi vì tất cả mọi sự diễn 
tả về thực tại, không thể nào lột tả trọn vẹn những 
điễu giúp chúng ta hiểu về thực tại. 

Sự tu tập hàng ngày sẽ giúp từng người hiểu được 
sự vô thường, sự huyễn hóa, thế nào là không tánh, 
thế nào là thực tại mầu nhiệm. 

Một tu sĩ giác ngộ và thực tập được những lẽ 
huyền siêu trong chương 18, có thể được gọi là bậc 
chân tu đã đắc đạo hay không? 

Nếu thực tập đúng, hiểu đúng, thấy được mọi hiện 
tượng như là chính nó, thì vị tu sĩ đó được gọi là bậc 
chân tu đắc đạo. 

Đức Phật thường dạy: “Như Lai kiến tam giới, bất 
như tam giới soi kiến.” Đúc Phật thấy ba cõi, cõi 
dục, cõi sắc, và cõi vô sắc, không giống như thế giới 
chúng ta đang thấy. 

Tiếng Anh có câu: “We see the world, not qs it is, 
buf as we are.” Chúng ta nhìn thấy thế giới, không 
như chính thế giới đang là, mà nhìn thấy thế giới như 


CHƯƠNG 18 - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 201 


chúng ta muốn. Dựa trên ý niệm này, chúng ta cần 
phải nhìn thấy ba cõi như ba cõi đang là. 

Chương 18 là chương cao vời, siêu việt. Chúng 
ta cố gắng nghiền ngẫm, cố gắng quán chiếu, để có 
thể nhận biết chân lý đang hiện hữu thật mầu nhiệm 
trước mắt chúng ta. Có như vậy mới rũ bỏ được 
mọi lo âu, sợ hãi, căng thẳng — những điều chúng ta 
không muốn xuất hiện trong đời sống. Chúng tôi cầu 
nguyện cho quý vị luôn luôn có tinh thần minh mẫn, 
kiên định, trong lúc đi trên lộ trình hướng đến giải 
thoát, giác ngộ. 

Trong Luận Đại thừa Khởi Tín, TỔ Mã Minh đã 
dạy: 


“Thể của tâm xa lìa tất cả niệm, vì vốn vô niệm. 
Giống như hư không, bao trùm khắp các chỗ. Pháp 
giới một tướng chính là Pháp thân bình đẳng của các 
Đúc Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng sanh vốn 
có, do vậy mà gọi là Bản giác... Vì thế chúng sanh 
nào quán chiếu Vô niệm, chúng sanh ấy đã hướng về 
Trí Phật. ” 

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, muốn trao truyền y bát cho 
người kế thừa, ngài đã chọn Tổ Huệ Năng qua bài 
kệ mà ngài Huệ Năng đã viết để đối lại với Thượng 
tọa Thần Tú. Đọc bài kệ của người học trò mà sử 
truyện cho là không có trình độ như Thượng tọa 
Thần Tú, hơn ai hết Ngũ tổ Hoằng Nhẫn biết rằng 
ngài Huệ Năng mới là người đạt ngộ trong khi ấy 
Thượng tọa Thần Tú còn phải tiếp tục tu tập thêm. 


202 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Sau đây là bài kệ của Thượng tọa Thần Tú: 


= # le ĐH 


/Ò 1 HH ñã = 


(Thân thị bồ- đề thọ 

Tâm như mình kính đài 
Thời thời cần phất thức 
Vật sử nhạ trần ai. ) 
Nghĩa là: 

Thân là cây bô-đề 

Tâm như đài gương sáng 
Thường lau chùi sạch sẻ 
Chớ để bụi trần bám. 
Bài kệ của Lục tổ Huệ Năng; 
kí tế 4 8 đổ 

H ? 7N 3F S 

2 4 #4 — 1 

{n] ƒš  RỆ 1S 

Bô-đề bổn vô thọ 

Minh kính diệc phi đài 
Bốn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai? 
Nghĩa là: 

Bồ-đề vốn không cây 
Gương sáng cũng chẳng đài 


CHƯƠNG 18 - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vôn Là Không 203 


Xưa nay không một vật 

Bụi trần bám vào đâu? 

Bài kệ của Tổ Huệ Năng là bài kệ kiến tánh, vượt 
trên sự tướng bình thường, không còn có năng và 
sở, cũng chẳng vướng mắc bởi khái niệm ngữ ngôn, 
đó tâm vô quái ngại và đó cũng là lý do tại Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn đã trao truyền y bát cho Lục tổ Huệ 
Năng. 

Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

“Thế nào gọi là vô niệm? 

Nếu thấy tất cả các pháp mà tâm không bám 
nhiễm, đó chính là vô niệm... 

Ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. 

Ngộ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới chư Phật. 
Ngộ pháp vô niệm thì đến cảnh giới của Phật” 

Chương “Tự Tánh Thanh Tịnh” của Kinh Thắng 
Man dạy rằng: “Như Lai tạng không sanh không tử. 
Như Lai tạng không có tướng hữu vị. Như Lai tạng 
thường trụ bất biến... ” 

Phẩm “7w Di Đảnh Kệ Tán” của Kinh Hoa 
Nghiêm, đã xưng tán chư Phật rằng: 

“Nơi pháp không chấp thủ 

Không niệm cũng chẳng nhiễm 

Không trụ không xứ sở 

Trong pháp tánh chẳng hoại. 

Trong Không, không có hai 

Không hai cũng không có 

Ba cõi thảy đều Không 


204 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Là chỗ thấy chư Phật... 
Chẳng thân mà nói thân 
Chẳng khởi mà hiện khởi 
Không thân cũng không thấy 
Là Phật thân vô lượng. ” 


Khi nghiên cứu kỹ Kinh Đại Bát Nhã, chúng ta 
thấy rằng chương 18 này không khác øì giáo nghĩa 
tánh không của văn hệ tư tưởng Bát Nhã mà Phật 
Giáo Đại Thừa xem là chủ yếu. 


Chương 19 
CHÂN GIÁ TINH QUÁN 
Quán Xét Cả Thật Lẫn Giả 
5S †7L5 › gRH1Uñ0ẩn 
Hán văn: 
Đồi ° HH CHỦ ° 22m ° lm|Lhớt ° 2n/Pmx ° 
BH S8 ° HH? ° /J[RÈÃllãfW ° 3E JZZS ° 


Phiên Âm: 
Phật ngôn: Quán thiên địa, niệm phí thường; 
quán thế giới, niệm phi thường; quán liềnh 
giác, tức Bầ-đề; như thị tri thức, đắc Đạo tật hỷ. 


Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Quán trời đất, nghĩ là chẳng 
phải thường hãng: quán thể giới, nghĩ là chẳng 
phải thường hằng; quán linh-giác tức là Bốồ- 
đề; hiểu biết như thế thì đắc đạo rất nhanh. 
Anh ngữ: 


Chapter 19: 
Mecditate on the Illusive and the Real 


The Buddha said: “Look up to heaven and down on 
earth, and they wIll remind you oftheIr Impermanency. 
Look about the world, and 1t will remind you of 
IS Impermanency. But when you gam spirtual 
enlightenment, you shall then find wisdom. The 
knowledge thus attained leads you anon to the Way.” 


206 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Lược giảng: 

Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng đạo lý 
“nhất thiết duy tâm tạo - tất cả đều do tâm, ” đồng 
thời cần phải gạt bỏ mọi sự giả dối, chỉ giữ gìn chân 
thật. Trời ở trên che chở, đất ở dưới nâng đỡ chúng ta. 
Đối với kẻ phàm phu trời và đất đều “?hường trụ, bất 
hoại.” Thật ra, trời và đất cũng có sự “thay cũ đổi 
mới, ” không phải hằng thường, bất biến. Ngài dạy 
chúng ta những đối tượng để quán chiếu, để nhanh 
chóng hiểu biết và đắc Đạo. 

Trong kinh 7ðng Chỉ đúc Phật dạy: “Này các Tỳ 
kheo, những ai sống tùy quán vô thường liên tục trong 
tất cả thời, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 
với tuệ thể nhập, vị ấy với sự diệt tận lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng đạt giải thoát. Hạng người như 
vậy đáng được cung kính, là phước điền vô lượng. ”! 


Quán trời đất, quán vũ trụ vô thường. 

Vũ trụ là khái niệm mô tả thời gian, không gian. 
Trong giáo pháp của Phật Giáo, thời gian có ba thì 
Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai. Nói rộng ra thì có 
Tiểu Kiếp, Trung Kiếp, và Đại Kiếp. Một tiểu kiết 
được tính là 16 triệu năm, thời gian rất dài. Từng kiếp 
lại có một chu kỳ thành kiếp, trụ kiếp, hoại kiếp và 
không kiếp, tức là thành-trụ-hoại-không. 

Đức Phật dạy không gian có ba cõi, đó là cối Dục, 
cõi Sắc, và cõi Vô Sắc. Trong cõi dục có nhiều hành 


1. Kinh Tăng Chi IL, trang 563. 


CHƯƠNG 19 > Quán Xét 0ä Thật Lẫn Giả 207 


tinh, nhiều thế giới, nhiều thiên thể; đây là dãy ngân 
hà bất tận. 

Nói về vũ trụ là nói đến những điểu bao gồm cả 
thời gian và không gian. 

Nhìn dưới lăng kính vũ trụ quan, Đức Phật dạy 
vô thường là chu trình luôn luôn biến dịch, luôn luôn 
vận hành, theo chu trình thành-trụ-hoại-không. 

Nhưng trên bình diện nhân sinh quan, ngài lại 
dạy vô thường theo chu kỳ sinh-trụ-d¡-diệt. Mỗi một 
sự vật, mỗi một sự kiện thay đổi nhanh chóng, liên 
lỉ, theo dòng chảy bất tận. Bản thân của sự vật là vô 
thường, không ở trong thể tịnh, không thường hằng, 
luôn luôn biến động, v.v... Trong Tương Ưng Kinh 
Phật nói: “Này các Tỳ kheo, cho đến một vật thể nhỏ 
cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, 
không chịu sự biến hoại. ”? 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, tại thành Xá Vệ có 
một thiếu nữ tên là Kisa thuộc giai cấp hạ liệt, thấp 
kém, ở đợ, làm mướn. Vì thế khi lấy chồng cô bị nhà 
chồng khinh khi, hành hạ đủ điều. Tuy nhiên, sau 
khi sinh cho nhà chồng một đứa con trai, cuộc sống 
cô bắt đầu thay đổi, được yêu mến và đối xử tốt hơn. 

Nhưng chẳng bao lâu, điều bất hạnh lại ập đến với 
cô, đứa con cô qua đời vì cơn bạo bệnh. Cô trở nên 
điên loạn, đau khổ tột cùng, ôm xác con chạy khắp nơi 
với hy vọng sẽ được cứu chữa. 

Có người vì quá xót thương nên hướng dẫn cô đến 


2. Kinh Tương Ưng II, tr 172. 


208 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


gặp Như Lai Thế Tôn, mong nhờ đức Phật tế độ. Khi 
đến, cô tha thiết cầu xin Như Lai Thế Tôn cứu sống 
con mình. Biết được nhân duyên sâu xa, đức Phật 
liền hứa sẽ giúp cô cứu sống đứa trẻ. Phật nói: “Này 
thiếu nữ, con hãy đến nhà nào chưa từng có người 
chết xin về đây cho ta vài hạt cải, ta sẽ cứu sống đúa 
bé cho cơn. ” 


Tin chắc rằng con mình sẽ được cứu sống nếu có 
được vài hạt cải trong một gia đình không có người 
chết, cô liên phấn khởi ra đi, trong lòng mừng thầm 
vô hạn. “Hạt cải nhà nào cũng có,” cô nghĩ như thế, 
nên vô cùng sung sướng, lòng tràn đầy hy vọng, 
vì trong chốc lát đây con cô sẽ được cứu sống nhờ 
những hạt cải nhiệm mầu. 

Hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm nó trong 
một gia đình không có người chết thì quả thật là 
không thể được. Cô dốc hết sức, lê la khắp nơi, gõ 
cửa mọi nhà nhưng nhà nào cũng có người chết. Thất 
vọng và mệt mỏi, cô ngã quy xuống, nhìn thể xác 
đã cứng đờ của đứa con yêu quý mà thương tâm bao 
trùm. Bỗng trong tâm cô lóe lên một tia sáng, cô ngộ 
ra lẽ vô thường của kiếp nhân sinh. Ai rỗi cũng phải 
chết, yêu thương mà phải xa lìa là một nỗi khổ tột 
cùng của cuộc đời. 

Sau đó cô đem xác con vào rừng an táng rồi về 
bạch với Đức Phật: 


“Kính bạch Thế Tôn, con đã tìm ra hạt cải của sự 
vô thường rồi, con đã đưa xác đứa bé bỏ vào rừng. 


CHƯƠNG 19 > Quán Xét 0ä Thật Lẫn Giả 209 


Bây giờ con cảm thấy trong lòng thoải mái và nhẹ 
nhõm hơn. ” 

Nhân đó, đức Phật khai thị cho cô nghe, “Trên 
đời này, có sinh là có tử, yêu thương xa lìa khổ, 
không có cái gì là cố định cả, tùy theo nhân duyên, 
tùy theo điều kiện mà nó đổi thay sớm hay muộn mà 
thôi. ” 

Sau khi nghe đức Phật dạy, cô chứng được quả 
Dự Lưu, tức đã vào dòng Thánh, từ nay về sau không 
còn đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
Sau đó, cô phát tâm xin đức Phật cho xuất gia làm Tỳ 
kheo ni; nhờ luôn siêng năng, tinh tấn tu hành, cuối 
cùng cô đã chứng quả A-La-Hán. 

Sự hiểu biết cũng như suy nghĩ của chúng ta về 
hai chữ vô thường rất giới hạn. Rất nhiều người trong 
chúng ta không thể nghĩ đến được, cũng không thể 
nghĩ đến những điều chẳng thể nghĩ bàn. Đó là lý 
do tại sao trong chương 18 Đức Phật dạy rằng “Nghĩ 
mà không nghĩ. ” Có nghĩa là không có đối tượng để 
nghĩ, cũng không có chủ thể nghĩ. Điều này vượt 
lên khỏi khái niệm chủ thể và khách thể. 

Khi nhìn thấy vô thường một cách toàn diện là 
lúc chúng ta đến gần sự giải thoát, khi vượt lên trên 
những đối cực “?hường, đoạn,” v.v... Tất cả chỉ là 
tên gọi, là giả danh, là sự phân biệt của trí não đây 
vô minh. Khi nhìn thấy bản chất của đời sống là vô 
thường, là huyễn hóa, là vô ngã, chúng ta thực sự 
bước vào cánh cửa giải thoát, giác ngộ. 


210 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Cách để nhận biết sự vô thường một cách 
toàn diện, để có thể bước vào cánh cửa 
giải thoát, giác ngộ. 


Muốn nhận biết rõ bản chất vô thường của vũ 
trụ, muốn bước vào cánh cửa giải thoát, giác ngộ, 
con đường duy nhất đó là thường xuyên quán chiếu. 
Nhiều người có sự suy nghĩ rất lạ lùng, đó là khi đến 
chùa nghe các vị Sa Môn thuyết pháp, hay khi ở nhà 
nghe băng giảng, thường nghĩ: Hai chữ vô thường 
rất bình thường, có thể hiểu được, có thể ngộ được. 
Trên thực tế hoàn toàn không giống như vậy. Thí dụ: 
Đối diện với sự đổi thay hay cảm nhận sự đau buồn 
vì bị mất người thân, vì bị mất của cải, vì bản thân 
mắc bệnh hiểm nghèo... Nếu hiểu được lẽ vô thường, 
chúng ta không có gì phải lo, không có gì phải sợ hãi. 
Nhưng bởi vì chưa giác ngộ, chưa hiểu rõ ý nghĩa của 
hai chữ “yô hường” một các triệt để, nên chúng ta 
còn có nhiều buôn phiền, đau khổ. 


Muốn chấm dứt khổ đau sợ hãi, nên thường xuyên 
tiếp tục thực hiện phép quán chiếu vô thường, để 
thấy được sự thay đổi không hề ngưng nghỉ trong đời 
sống, trong bản thân, cả trong trong dòng cảm nghĩ. 
Chỉ cần nhận ra sự thay đổi, chúng ta đã tỉnh ngộ, đã 
có thể rũ bỏ hệ lụy hỉ-nộ-á¡-ố của cuộc đời. 

Điều này đòi hỏi công phu tu tập lâu dài. Không 
thể chỉ nói hay nghe nói giáo pháp, mà có thể đạt 
đạo. Không thể chỉ đọc nhiều hay nghiên cứu nhiễu, 
mà có thể đạt đạo. Tất cả những điều này chỉ là cách 
tích lũy kiến thức. Nếu không áp dụng sự hiểu biết 
vào đời sống, chúng ta không thể thành đạo. 


CHƯƠNG 19 > Quán Xét 0ä Thật Lẫn Giả 211 


Phương pháp quán chiếu. 

Đức Phật dạy, mọi người nhìn thế giới vũ trụ, 
nhìn trời đất nhận biết sự đổi thay. Trong thời đại 
hiện nay, khám phá của các nhà khoa học về vũ trụ, 
về thiên văn, giúp nhân loại biết rõ hơn về sự vô 
thường. Có những ngôi sao đã tắt từ nhiều triệu năm 
ánh sáng. Nhưng với con mắt phàm nhân, chúng ta 
không thấy được sự kiện này. 

Thí dụ đơn giản nhất mà chúng tôi thường nhắc 
đến, đó là màu sắc của cành hoa. Màu xanh của lá 
trên cành hoa đang dần phai. Nhưng dù cành hoa 
đang ở trước mắt, chúng ta vẫn không thể nào nhận 
ra sự thay đổi này. Không phải mười năm sau, màu 
xanh trên bức tường mới biến thành màu trắng, mà 
màu sắc của bức tường đã đang thay đổi trong thời 
điểm hiện tại. 

Từng bộ phận trong cơ thể của chúng ta mỗi ngày 
đều thay đổi, mỗi ngày đều bắt đầu lão hóa, nhưng 
chúng ta không thấy cũng không nhận biết. Như tóc 
trên đầu của chúng ta đang dài, đang bắt đầu bạc; trí 
nhớ bắt đầu suy giảm theo thời gian, theo tuổi đời. 
Phải thấy được thực tế này, mới có thể thoát khỏi 
những khổ vọng mà mỗi một người phải đối diện 
trong cuộc sống. 

Quán linh giác tức bồ bề. 
Là quán về giác tánh, về Phật tánh của bản thân. 


Linh giác này luôn luôn ngời sáng, thường hằng, bất 
sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm... 


212 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Quán linh giác cũng có nghĩa là quán bôổ-để, nói về 
sự giác ngộ. 

Quán linh giác để thấy Phật Tánh luôn luôn hiện 
hữu, luôn luôn rực sáng, tổn tại vĩnh hằng trong con 
người của chúng ta, không bao giờ bị mất đi. Mạng 
lưới vô minh che mờ tất cả, khiến chúng ta không 
thấy được linh giác của bản thể. Cũng giống như một 
người đứng trước tấm gương phủ bụi, không thấy rõ 
hình dung, nét mặt của bản thân. Nhưng khi lau sạch 
bụi, ánh sáng của mặt gương lại hiển lộ rõ ràng hình 
dung tướng mạo của họ. 

Thiển sư Khuông Việt, sống vào đời Lý, khi sắp 
tịch, Ngài nói bài kệ: 

Mộc trung nguyên hữu hóa, 

Hữu hóa, hỏa hoàn sanh. 

Nhược vị mộc vô hỏa, 

Toản toại hà do mạnh? 

Dịch: 

Trong cây vốn có lửa, 

Có lửa, lửa lại sanh. 

Nếu bảo cây không lửa, 

Co xát làm sao sinh? 

Tất cả mọi người, dù hiển hay dữ, dù khôn hay 
dại, đều có Phật Tánh. Con sư tử, con CỌPp, cũng có 
Phật Tánh. Nhưng bởi lòng tham ái vô minh đã che 
mờ linh giác. Thí dụ: Trong ly nước đục cũng có 
nước trong; nếu chúng ta chịu gạn lọc, chúng ta sẽ có 
nước trong. Nhưng nếu hắt đổ ly nước xuống đất, hay 


CHƯƠNG 19 > Quán Xét 0ä Thật Lẫn Giả 213 


xuống sàn nhà trải thảm, không ai có thể tìm thấy 
giọt nước trong từ ly nước đã bị hắt đổ. 

Có vị tăng tên Huệ Lãng đến hỏi ngài Thạch Đầu: 

- Thế nào là Phật? 

Ngài Thạch Đầu bảo: 

- Ong không có Phật tánh. 

Ngài Huệ Lãng học Phật lâu thông hiểu kinh tạng 
mới đáp: 

- Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tại sao con 
lại không có, còn các loài xuẩn động hàm linh thì thế 
nào? 

Ngài Thạch Đầu bảo: 

- Những loài đó có Phật tánh. 

Vị tăng thắc mắc: 

- Vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có? 

Ngài Thạch Đầu bảo: 

- Là tại vì ông chẳng chịu nhận. 

Ngay sau đó vị Tăng liễn tỉnh ngộ. 

Nếu không có sẵn Phật Tánh, cho dẫu tu bằng 
bất cứ phương cách nào, chúng ta cũng không thể trở 
thành người hiển, không thể trở thành người thánh 
thiện, và cũng không thể trở thành Phật. Hạt giống 
thiện ác cùng hiện hữu trong kho tàng thức. Khi nhổ 
sạch hạt giống bất thiện hay chủng tử bất thiện, sẽ chỉ 
còn lại hạt giống lương thiện và chủng tử lương thiện. 

Có thể hiểu quán linh giác thật đơn giản, theo thí 
dụ sau đây: Ngôi nhà lâu ngày không bật công-tắc 


214 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


điện, bóng tối mãi mãi ngự trị. Khi bật điện, bóng 
tối sẽ tan biến. Tâm hồn của một người luôn luôn có 
Phật Tánh, có nghĩa là Đức Phật luôn luôn ở cùng 
chúng ta. Nhưng vì mê mải chạy theo danh vọng, 
mê mải chạy theo sự cám dỗ của vật chất, chúng ta 
không thể thấy Phật Tánh của bản thể hiển lộ. 

Cố gắng tu trì Giới, Định, Huệ, nghĩa là Tam Vô 
Lậu Học, chúng ta giúp cho ánh sáng mầu nhiệm 
trong Phật Tánh của bản thể xuất hiện rõ ràng, trọn 
vẹn. 

Muốn giúp cho ánh sáng mâu nhiệm trong Phật 
tánh tức bản thể bất biến xuất hiện rõ ràng, trọn vẹn, 
chúng ta phải tu tập Tam Vô Lậu Học đó là Giới, 
Định và Huệ, trong đó bao gồm Bát Chánh Đạo: 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh 
định. 

Nhìn thấy linh giác, nhận biết Phật tánh là ngay 
tức khắc giác ngộ. 

Bát Chánh Đạo là phương pháp tu tập cụ thể, 
tương đối dễ áp dụng. Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần 
v.v... 37 phẩm trợ đạo, hay bất cứ pháp môn nào đó 
thích hợp, chúng ta đều có thể áp dụng để tu tập. 
Bởi vì tất cả những pháp môn do Đức Phật giảng 
dạy, đều có khả năng giống như nhau. Khả năng 
này giúp chúng ta tiêu trừ được sự vô minh, chấm 
dứt khổ đau, sống một đời thật sự giải thoát, thật sự 
an nhiên tự tại. 


CHƯƠNG 19 > Quán Xét 0ä Thật Lẫn Giả 215 


Tất cả đều do nhân duyên, nhưng nhân duyên 

theo 7rung Luận của Bồ-tát Long Thọ thì: 
“Nhân duyên sở sanh pháp 

Ngã thuyết tức thị không 

Diệc danh vì giả danh 

Diệc danh trung đạo nghĩa. ” 

Nghĩa là: 

“Nhân duyên sanh các pháp 

Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 

Cũng gọi nghĩa Trung đạo. ” 

Hiểu được giáo nghĩa Trung Đạo, chúng ta sẽ 
không bị đóng khung bởi ngôn ngữ nhờ vậy mà không 
bị “Văn tự chướng” làm trở ngại lộ trình hướng đến 
giải thoát, an lạc. Quán linh giác chính là Đại ngộ, 
đó chỗ tuyệt diệu bất khả tư nghì của Chương 19 này. 


Chương 20 
SUY NGÃ BỒN KHÔNG 
Suy Ra Cái “Ta” Vốn Là Không 
5_- †5S-£#+= 
Hún văn: 
šã5 ° ` HHIHX ° £HHÃi ° 
ñb 1i ° HUY ND HE ° CI|J2JR ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Đương niệm thân trung tứ đại, các 
tự hữu danh, đô vô ngã giả; ngã ký đồ vô, kỳ 
như huyện nÌứ. 
Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Nên nghĩ đến bốn đại trong 
thân, môi đại tự có tên riêng, nhưng đều là vô 
giả. Cái ta đã không thì chúng đều chỉ như 
huyền hóa. 

Anh ngữ: 
Chapter 20: The Self Is Empty 


The Buddha said, “You should think of the four 
elements of which the body 1s composed. Each of 
them has 1ts own name, and there 1s no such thing 
there known as ego. As there 1s really no ego, 1f 1s 
like unto a mirage.” 


CHƯƠNG 20 + Suy Ra Gái “Ta” Vốn Là Không 217 


Lược giảng: 

Ngài muốn giúp đại chúng nhận biết rõ tính chất 
vô ngã, vô thường của thân tứ đại. Một khi nắm vững 
nội dung quan trọng của chương 20, sự hào hãnh hay 
sự tự đắc về cái tôi hoàn toàn bị triệt tiêu. Thực hiện 
được điều này, chúng ta sẽ sống đúng với phẩm giá 
cao quý của con người. 


Định nghĩa thân tứ đại. 

Tứ đại là bốn tố chất vô cùng to lớn, không có bất 
cứ điều gì có thể nằm ở ngoài bốn tố chất này. 

Tứ đại gồm có Địa Đại thuộc về đất. Phong Đại 
thuộc về gió. Thủy Đại thuộc về nước. Hỏa Đại thuộc 
về lửa. Nói tóm tắt là Đất-Gió-Nước-Lửa. 

Những chất cứng như tóc, răng, xương, được gọi 
là đất. 

Những sự viêm nhiệt để bão hòa năng lượng trong 
cơ thể của con người, thuộc về hơi ấm, nhiệt độ, gọi 
là lửa. 

Những chất lưu động, biến đổi, từng tế bào chết 
đi, và những tế bào mới khai sinh, chẳng hạn như hơi 
thở, gọi là gió. 

Những chất lỏng trong cơ thể gọi là nước. 

Bốn tố chất Đất-Nước-Gió-Lửa tạo thành cái thân 
mà Đức Phật gọi là Thân Tứ Đại. 

Tất cả bốn yếu tố nói trên đều rất quan trọng 
chúng nương tựa vào nhau, tương tác để hình thành. 


218 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Thiếu một trong bốn yếu tố này, thân thể của con 
người không còn hoạt động, có nghĩa là chúng ta sẽ 
bị hủy diệt. 

Tứ đại có mặt trong khắp các Pháp Giới, với đủ 
hình thức và số lượng, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
sức khỏe của một người. 

Tứ đại tính này nương tựa vào nhau, bổ sung cho 
nhau để duy trì thân mạng, nhưng cũng có lúc chúng 
kình chống lại nhau. (“7T đại phò trì, thường tương 
vi bội- Quy Sơn Cảnh Sách”) 

Phật Giáo muốn cho thấy tính nhân duyên của tứ 
đại trong cơ thể con người, đó là tất cả những điều 
thuộc về tứ đại không phải là một ngã thể độc lập, 
cố định. 

Đức Phật dạy: “Đương niệm thân trung tứ đại, các 
tự hữu danh.” Phải quán niệm để thấy được trong 
thân thể, gồm có tứ đại là đất-nước-gió-lửa. Mỗi một 
yếu tố này đều có tên gọi riêng. Nhưng không có yếu 
tố nào là ngã thể, là thực thể, hay là chủ thể, có thể 
giúp các yếu tố khác tổn tại. Tất cả bốn yếu tố đều 
phải tài bồi hỗ tương cho nhau. Chính vì vậy, thân 
thể của chúng ta tuy có, nhưng chỉ là giả hữu không 
thật hữu. 


Nhận thức về Tứ Đại Vô Thường. 
Ngài muốn chúng ta nhận thức tường tận về sự vô 


ngã, sự vô thường, sự huyễn hóa, không có thật của 
thân thể. Thí dụ như khi chúng ta lột từng bẹ chuối, 


CHƯƠNG 20 > Suy Ra Cái “Ta” Vốn Là Không 219 


cuối cùng đã không thấy có phần lõi. Một thân thể 
khi bị tách rời từng bộ phận trong lục phủ ngũ tạng, 
sẽ không còn nguyên vẹn là một thân thể. 

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đúc Phật dạy: “Thân 
này không bền chắc, khác nào như bọt nước, như cây 
chuối, như cọng lau. Thân này vô thường niệm niệm 
không dừng, như làn chớp, nước dốc, ảo thuật, ngọn 
lửa, lằn vẽ trên nước. Thân này dễ hư rã như cây mọc 
bên bờ sông lở. Có ai là người trí mà lại ưa thích thân 
này. Đem hết nước biển đựng trong dấu chân trâu 
còn không khó bằng kể cho đủ sự vô thường, nhơ 
nhớp của thân này... ”" 

Thí dụ: Cắt một sợi tóc trên đầu, sẽ có một vật 
được gọi là sợi tóc. Chặt một cánh tay, sẽ có một 
vật được gọi là cánh tay. Lấy một con mắt ra, sẽ có 
một vật được gọi là con mắt. Sợi tóc-cánh tay-con 
mắt nếu là một hợp thể, mới được gọi là thân thể 
của con người. Tách riêng ra, tự nhiên chúng có tên 
gọi khác. Đức Phật muốn chúng ta thấy được thực tế 
này, để buông bỏ tất cả mọi thụ chất. Nhờ buông bỏ 
chúng ta mới đoạn trừ được những đau khổ, thường 
có trong đời. 

Bản chất hữu thể con người. 

Bốn yếu tố đất-nước-gió-lửa, gọi chung là tứ đại, 

chỉ hình thành thân thể mà thôi. Nói đến sự sống của 


một đời người, phải nói đến Ngũ Uẩn, gồm Sắc-Thọ- 
Tưởng-Hành- Thức. 


1. Đại Bát Niết Bàn I, tr 24,25. 


220 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong Sắc có bao gồm yếu tố tứ đại. Trong Thọ 
(Feeling) bao gồm ba cảm nhận là Khổ Thọ, Lạc 
Thọ, và Xả Thọ. Nếu diễn giảng sâu xa và chi tiết, 
còn có nhiều cảm nhận khác, chứ không chỉ có ba 
cảm nhận nói trên. 

Ngoài Tứ Đại, trong giáo pháp của Đức Phật còn 
có Lục Đại, gồm: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, 
Thức. 

Ngoài Lục Đại, còn có Thất Đại, gồm: Địa, Thủy, 
Hỏa, Phong, Không, Kiến, Thức. 

Nói tóm lại, có vô số tế bào, hàng triệu nguyên tử 
dẫy đầy trong đời sống của một người. 

Vì ngũ uẩn tạo nên toàn bộ con người nên tính 
chất của nó là giả huyễn, là không thật. Nên trong 
Tương Ưng kinh, Phật dạy những ai “Mong rằng có 
sắc trong tương lai, có thọ trong tương lai, có tưởng, 
có hành trong tương lai, có thúc trong tương lai. Này 
các Tỳ kheo, đó là những hư vọng hão huyền. ”? 

Đức Thế Tôn dạy “Sốc ức là không; không tức 
là sắc, ” là muốn nói đến lý duyên hợp, có nhưng rồi 
sẽ mất, được ghi lại trong nhiều bộ phái Phật Giáo, 
sau khi ngài thị tịch tại Song Long Thọ Mallas gần 
thành Câu Thị Na (Kusinàrà), vào khoảng năm 140. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử của 
ngài tùy vào kiến giải cá nhân thành lập các bộ phái, 
như Nhất Thiết Hữu Bộ, Độc Tử Bộ. Họ đưa ra quan 
điểm: Tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng đều có. 


2. Kinh Tương Ưng III, tr 13. 


CHƯƠNG 20 + Suy Ra Gái “Ta” Vốn Là Không 221 


Nhưng sự hiện hữu này ở trong trạng thái biến dịch, 
vô thường, luôn luôn sinh diệt. 


Đây là nhận thức của Nhất Thiết Hữu Bộ, còn 
gọi là Độc Tử Bộ. Trong kinh gọi đây là nhận thức 
của hàng Thanh Văn, chưa phải là sự tri nhận rốt ráo 
về bản chất của mọi sự vật. Bởi vì khi thấy được tự 
tánh không mpfiness oƒ selƒ-nafure, một trong bảy 
loại không [| “Thất Chúng Không ”], lúc bấy giồ mới 
thấy được thực tại như thực mầu nhiệm của tất cả các 
pháp, mới thấy được thực tại của muôn hồn muôn vật 
trong vũ trụ. Có nghĩa là ngay trong lúc ngắm nhìn 
sự hiện hữu của cành hoa, ngay trong lúc nhìn thấy 
thân thể của chúng ta tổn tại, thì sự hiện hữu và sự 
tổn tại này cũng luôn biến động, liên lỉ thay đổi. 

Mỗi ngày qua đi, chúng ta già thêm một chút. Trái 
đất mải miết vận hành rất nhanh, không hễ ngừng lại. 
Vạn vật trên thế gian chẳng ở thể tĩnh, tất cả đều di 
động, biến dịch. Tất cả đều do nhân duyên đồng hợp, 
không có thực ngã. Nếu không nhờ những yếu tố 
khác, vạn vật không thể tổn tại độc lập. Đây là lý do 
tại sao lại nói “sốc fức là không; không túc là sắc. ” 

Sắc là Form. Không là Empfiness. 

Không có “sắc” sẽ chẳng có “không. ” 

Không có “không” sẽ chẳng có “sắc. ” 

Trong kinh 7ương Ưng Đúc Phật dạy: “Đây là 
sắc. Đây là sắc tập khởi. Đây là sắc đoạn diệt. Đây 
là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. Như vậy do cái này có, 
cát kia có. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái này 


222 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, 
cái kia diệt. ”3 

Đức Phật nêu lên lý duyên khởi để giúp chúng ta 
hiểu được: Một là tất cả, tất cả là một, không thể tách 
rời. Cái này có thì cái kia có. Cái này bị tiêu diệt thì 
cái kia cũng bị tiêu diệt. 

Giáo pháp về lý duyên khởi rất cao siêu. Kinh 
Hoa Nghiêm chìa thành ngũ giáo, gồm có: Tiểu Thừa 
Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Chung Giáo, 
Đốn Giáo, và Viên Giáo. 

Đốn Giáo chưa cao, phải đạt đến trình độ Viên 
Giáo, lúc đó chúng ta mới có thể hiểu: Ngoài Ngũ 
Giáo, còn có Thập Giáo, Bát Giáo v.v... Vì thế mới 
gọi là sự mâu nhiệm của Phật Pháp. 

“Cái ngã đã không có, thì cái có chỉ như là hư ảo 
mà thôi. ” Đức Phật muốn giảng dạy điều gì, khi nói 
câu này? 

Có thể đưa ra thí dụ cụ thể như sau: Thân xác 
hiện tại của chúng ta là giả hữu, không phải là thực 
hữu, được hình thành nhờ nhiều yếu tố, nhiễu nhân 
duyên tương tác. Ngay cái chúng ta gọi là có, mà còn 
hư huyến, huống chi là những điều không có. Chẳng 
khác nào mặt trăng hiện ra dưới đáy nước. Chúng ta 
nhìn thấy, nhưng không thể nắm bắt. 

Ngày xưa đại thi hào Lý Bạch là người yêu trăng. 
Ông đã nhảy xuống sông, với hy vọng có thể vớt 
được mặt trăng. Kết quả: Không những không vớt 


3. Kinh Tương Ưng II, tr 33. 


CHƯƠNG 20 > Suy Ra Cái “Ta” Vốn Là Không 223 


được mặt trăng, nhà thơ tài hoa còn bị chết đuối giữa 
dòng sóng nước mênh mông. 

Hình bóng của chúng ta trong gương cũng như 
vậy. Chúng ta nhìn thấy, nhưng không thể nắm bắt, 
cũng không thể đụng chạm. Hiểu theo một nghĩa 
khác, chúng ta vĩnh viễn không thể tìm thấy thực 
ngã. Bởi vì thể tính của một hiện tượng vốn là rỗng 
lặng, vốn là thực tĩnh. 

Mỗi người vừa chào đời được cha mẹ đặt cho một 
cái tên. Tên này ghi trong giấy khai sanh, kèm theo 
ngày-tháng-năm-sinh. Chúng ta lớn lên, gắn chặt cuộc 
đời vào cái tên ghi trong sổ hộ tịch. Trước đám đông, 
hay chỉ giữa hai người bạn thân, nếu chúng ta gọi lầm 
tên của nhau, sẽ rất phiền. Người bị gọi sai tên có thể 
nghĩ chúng ta coi thường, không quan tâm đến họ. 

Chúng tôi muốn lấy bản thân làm thí dụ. Mọi 
người thường gọi chúng tôi là Thầy Thích Viên Lý, 
nhưng nếu bất ngờ có ai đó vì lầm lẫn gọi chúng 
tôi là Chú Viên Lý, nếu không hiểu Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức, Sa DI, v.v... chỉ là giả danh, 
cứ chấp-trước vào cái giả danh, chúng tôi sẽ nổi giận, 
hoặc tự làm tổn hại bản thân bằng sự than oán. Sự 
than oán rất nghiệt ngã này, sẽ nghiễn nát đời sống 
an lạc của chúng tôi, sẽ khiến chúng tôi trở nên hằn 
học, có những phản ứng mạnh mẽ, làm cho những 
người chung quanh cảm thấy khó chịu, thương tổn. 

Chính vì thế Đức Phật dạy: Phải thường xuyên 
quán chiếu, để thấy tất cả mọi sự vật trên đời đều 


224 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


huyễn hóa. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ bình an 
buông bỏ tất cả một cách hỷ xả, đúng với nghĩa của 
hai chữ hỷ xả. 


Chủ trương vô ngã của Đạo Phật. 

Sự đặc biệt của vô ngã dưới lăng kính Phật Giáo 
nói lên lý duyên khởi. Vì duyên khởi nên là giả danh. 
Vì giả danh nên là trung đạo. Vì trung đạo nên là 
không tánh. Trung đạo tức là không tánh. Không 
tánh tức là giả danh. Giả danh tức là duyên khởi. 
Hiểu được yếu-lý này có nghĩa là chúng ta đã hiểu 
được tất cả những nguyên lý, những giáo pháp căn 
bản nhất của Phật Giáo. 

Rất nhiều người trong chúng ta chỉ hiểu được một 
phần giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta giống như 
người đứng ở bên ngoài, nhìn vào bên trong ngôi 
nhà. Tùy theo cánh cửa lớn hay nhỏ, chúng ta chỉ 
thấy được một số vật dụng nào đó của ngôi nhà. Khi 
nào thật sự bước vào bên trong, chúng ta mới biết rõ 
ngôi nhà có những øì. 

Kinh Bách Dụ có câu chuyện như sau: 


“Xưa nước Càn-đà-vệ (Gandhara) có bọn con 
hát, nhân thời đói kém họ rủ nhau đi sang nước khác 
kiếm ăn. Đi qua núi Bà-la-tân là núi có rất nhiều qui 
dữ La-sát ăn thịt người. Bọn con hát tới đây phải ngủ 
đêm dưới chân núi, gió rét đốt lửa sưởi. Trong bọn 
có một người rét quá ngủ không được mới dậy lục 
rương áo vội lấy cái áo mặc vào, ngồi bên cạnh đống 
lửa sưởi ấm. Không ngờ chiếc áo ấy mang hình quỉ 


CHƯƠNG 20 + Suy Ra Cái “Ta” Vốn Là Không 225 


La-sát — Có một người ngủ tỉnh dậy trông ra đóng 
lửa thấy quỉ La-sát ngồi sưởi. Sợ quá, anh vùng trỗi 
dậy chạy làm kinh động cả những người đang ngủ. 
Những người đang ngủ trỗi dậy trông thấy đua nhau 
chạy. Người mặc áo qui La-sát không hiểu sao cũng 
chạy theo. Những người trong bọn thấy quỉ La-sát 
đuổi theo sau cho là nó muốn ăn thịt mình, càng kinh 
hoảng chạy bất kể hầm hố gai gốc. Họ chạy toát cả 
chân, trầy cả trán, có người ngã xuống hố, té trong 
hầm, khổ sở đau đón không thể tả. Đến sáng ra nhìn 
kỹ con quỉ La-sát mới ngỡ ngàng chỉ là anh đồng 
bọn. Tất cả sợ sệt đau khổ liền dứt sạch.”* 

Nói đến tinh thần vô ngã Đức Phật muốn chúng 
ta sống một đời an nhiên, tự tại, giải thoát, thong 
dong, không bị ràng buộc bởi bản ngã, kể cả sở quán 
và năng quán để thấy người đang quán chiếu và, đối 
tượng được quán chiếu, cả hai đều vô ngã, cả hai 
đều trống không, vắng lặng. Đạt được mức độ này có 
nghĩa là đã đạt đến bậc thượng thừa. 

Nói thì dễ nhưng thực hành tất nhiên không dễ. 
Chúng tôi ước mong chúng ta cố gắng quán chiếu, 
cố gắng nhìn mọi vấn đề như vấn đề đang là, để có 
thể giải quyết những điều nan giải đang có trong đời 
sống của chúng ta. 

Để hiểu thêm về giáo pháp Vô ngã, Kinh Vô Ngã 
Tước có dạy, TH Thích Minh Châu dịch sau đây: 

I- Một thời Thế Tôn ở BãrãnasI (Ba-la-nai), tại 
Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. 


4 Kinh Bách Dụ, bài số 63 


226 


2- 


THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: 
“Này các Tỷ-kheo.” — “Thưa vâng bạch Thế 
Tôn.” Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 

Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các 
Tỷ-kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi 
đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: 
“Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong 
rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!” 

Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy, 
sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các 
sắc: “Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong 
rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!” 

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các 
Tỷ-kheo, nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi 
đến bệnh hoạn, và có thể được các thọ như sau: 
“Mong rằng thọ của tôi như thế này! Mong 
rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!” 

Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, 
thọ đi đến bệnh hoạn, và không thể có được 
các thọ: “Mong rằng thọ của tôi như thế này! 
Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế 
này?” 

Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các 
Tỷ-kheo, nếu tưởng là ngã, thời tưởng không 
thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các tưởng 
như sau: “Mong rằng tưởng của tôi là như thế 
này! Mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như 
thế này!” 

Và này các Ty-kheo, vì tưởng là vô ngã. Do 
vậy, tưởng đi đến bệnh hoạn, và không thể có 


CHƯƠNG 20 + Suy Ra Gái “Ta” Vốn Là Không 227 


được các tưởng: “Mong rằng tưởng của tôi như 
thế này! Mong rằng tưởng của tôi chẳng phải 
như thế này!” 

9- Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các 
Tỷ-kheo, nếu các hành là ngã, thời các hành 
không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các 
các hành như sau: “Mong rằng các hành của 
tôi là như thế này! Mong rằng các hành của tôi 
chẳng phải như thế này!” 

10- Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do 
vậy, các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có 
được các các hành: “Mong rằng các hành của tôi 
như thế này! Mong rằng các hành của tôi chẳng 
phải như thế này!” 

I11- Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ- 
kheo, nếu thức là ngã, thời thức không thể đi 
đến bệnh hoạn và có thể được các thức như sau: 
“Mong rằng thức của tôi là như thế này! Mong 
rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!” 

12- Và này các Ty-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, 
thức đi đến bệnh hoạn, và không thể có được 
các thức: “Mong rằng thức của tôi như thế này! 
Mong rằng thúc của tôi chẳng phải như thế 
này!” 

13- 17. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? 
Sắc...:; thọ...: tưởng...; các hành...; thức là 
thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 


228 


1§- 


19 


20 


2I1- 


22- 


THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?” 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm sắc gì, quá khứ, 
vị lai, hiện tại, thuộc nội hay TigOạI, thô hay tế, 
liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cải này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. ” 

Phàm thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; 
tất cả thọ cần phải như thật quán với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
lôi. ” 

Phàm tưởng øì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; 
tất cả tưởng cần phải như thật quán với chánh trí 
tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi. ” 

Phàm các hành gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gần; tất cả các hành cần phải như thật quán với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi. ” 

Phàm thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; 
tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí 


CHƯƠNG 20 > Suy Ra Cái “Ta” Vốn Là Không 229 


tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái 

này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 

của tôi. ” 

23- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh 
đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm 
ly đối với tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm 
ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “7a đã được giải thoát. ” VỊ ấy biết rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. ” 

24- Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời 
dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ- 
kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ.” 

Chúng ta học Phật không gì ngoài mục đích đạt 
được cứu cánh, niết bàn. Chủ thuyết giáo lý vô ngã 
của Phật Giáo là nền tảng trọng yếu để chúng ta hành 
trì tu tập, trên lộ trình tiến đến đạo quả giác ngộ giải 
thoát. Phá cái chấp sai lầm truyền kiếp của chúng 
sanh. Khổ đau cũng đều do sự mê lầm chấp trước ấy 
mà ra. Cho nên phải sáng suốt dùng trí tuệ quán sát 
kỹ để vén bức màn vô minh đen tối từ vô thỉ nhằm 
chấm dứt mọi khổ đau. 


5. Tương Ưng Bộ Kinh (22. 2. 1. 7) Kinh Vô Ngã Tướng, HT Thích 
Minh Châu dịch. 


Chương 2l 
DANH THANH TÁNG BỒN 
Danh Vọng Hại Người 
—+—E : SH 
Hán văn: 
lổm ° ABNIHẨX ° $K]\ Ti ° l2 8at ° Sỉ 
E(S s |7: ° 5ì ° H157 + 
Hô? ° MỆ ABÌØ ° f«⁄ lhốt ° 
f#~Z/K ° I[Iffftf£ ° 

Phiên Âm: 
Phật ngôn: Nhân tuy tình dục, cẩu thanh 
danh; thanh danh liên trước, thân dĩ cô hỷ. 
Tham thê thường danh, nhỉ bát học Đụo, uông 
công lao hình. Thí như thiêu hương, tuy nhân 
văn hương, hương chỉ tân hỷ, nguy thân chỉ 
hóa, nhỉ tại kỳ hậu. 

Việt dịch: 
The Đức Phật dạy: Người theo tình dục để truy 
cầu danh tiếng, khi thanh danh rực rõ thì thân 
đã tàn rồi! Tham lam danh vọng đời thường 
mà chẳng học đạo, thì chỉ uống công mệt xác. 
Ví như đốt hương, dù người ta ngửi được mùi 
hương nhưng hương thì tàn lụi, lửa ham danh 
tàn hại thân sau đó. 


CHƯƠNG 21 + Danh Vạng Hại Người 231 


Anh ngữ: 


Chapter 21: 
Seeking Fame Consumes the Person 


Buddha said: “Moved by their selfish desires, people 
seek after fame and glory. But when they have 
acqurred 1t, they are already stricken 1n years. Ifyou 
hanker after worldly fame and practice not the Way, 
your labors are wrongfully applied and your energy 
1s Wasfed. It 1s like unto burning an Incense stick. 
However much 1s pleasing odor be admrired, the fire 
that consumes 1s steadily burning up the stick.” 


Lược giảng: 

Chương 2l “Danh Thanh Táng Bổn,” có nghĩa 
là “Danh Vọng Hại Người,” Đúc Phật khuyến cáo 
chúng ta đừng chạy theo danh vọng. Bởi vì điều này 
chỉ làm tổn hại cho việc học đạo, không mang lại bất 
cứ lợi ích nào cho bản thân của chúng ta. Đây là chân 
lý vĩnh cửu. Hiểu được chân lý của chương 21, chúng 
ta sẽ sống đời an nhiên, tự tại. 

Tuy không chủ trương chạy theo danh vọng, nhưng 
sống trong xã hội hiện nay, mỗi một cá nhân đều có 
mầm móng ham danh, háo lợi. Ví dụ điển hình là, khi 
đang làm việc tại cơ quan, hãng xưởng, ai cũng muốn 
được thăng chức tăng lương, nếu đem điều này so sánh 
với lời dạy của Đức Phật: “Khi danh tiếng vừa nổi, thì 
người đã mất rồi, ” phải chăng rất mâu thuẫn? 

Ở đời ai cũng muốn được thăng quan tiến chức. 
Chính vì sự ham muốn này, con người trở nên tàn 


232 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nhãn, tìm mọi kế sách hãm hại lẫn nhau, muốn giãm 
đạp người khác xuống để đạt được tham vọng nào đó 
trong tương lai. 


Trên thực tế thì, tương lai chưa đến, quá khứ đã qua, 
chúng ta chỉ sống với thời điểm hiện tại. Nếu không 
sống thật với phút giây đang có, mải miết rượt đuổi 
theo ảo ảnh, chúng ta chẳng khác người mò trăng dưới 
đáy nước, đập gương để tìm bóng. Điều này không 
mang lại bất cứ lợi ích nào. Từ một tổ chức nhỏ cho 
đến một tổ chức lớn, ít nhiều đều có sự tranh chấp, 
ganh ghét, đố ky. Sở dĩ có chiến tranh, chỉ vì con người 
có những tham vọng bất chánh. Trong kinh Tăng Chỉ 
Phật dạy: “Có hai hy vọng, này các Tỳ kheo, khó được 
từ bỏ. Hy vọng danh xưng và hy vọng lợi dưỡng. ”! 

Chính vì thế Đức Phật dạy, không nên để dục tình, 
tham vọng chi phối tâm thức. Chúng ta nên dành thì 
giờ đầu tư năng lực vào việc học đạo. Đây mới là con 
đường giải quyết mọi vấn nạn đang hiện hữu trong 
đời sống của mỗi cá nhân và, của cả nhân loại. 

Nếu hám danh, tham lợi, chỉ mải miết chạy theo 
danh vọng, chúng ta không còn thời gian tìm hiểu, 
nghiền ngẫm, thực tập chân lý. Đức Phật muốn cảnh 
tỉnh nhân loại: Hãy dừng lại, đừng mê mải chạy theo 
tiền tài danh vọng. Bởi vì điều này không mang lại 
lợi ích lâu dài, cũng không đáp ứng được nhu cầu 
cần thiết trước mắt trong đời sống. Ngài đưa ra thí dụ 
về cây hương đang cháy, hàm ý nói rằng: Khi người 


1.Kih Tăng Chi I, tr 100. 


CHƯƠNG 21 s Danh Vạng Hại Người 233 


đứng bên kia đường có thể ngửi được mùi thơm, cây 
hương đã tàn lụi. 

Trong lúc nỗ lực, gắng sức, miệt mài củng cố 
uy tín, tạo những huyễn danh, không biết bao nhiêu 
thương tích, bao nhiêu hiểm họa tiểm ẩn bộc phát, 
khiến chúng ta phải sống trong sợ hãi, lo âu, phiển 
não. 

Một câu hỏi được đặt ra: Sống trong thời đại hiện 
nay nếu không ham danh vọng, ắt hẳn phải có một 
mục tiêu nào đó để khích lệ bản thân. Nhược bằng 
chẳng có ước muốn hay chắng có mong câu điều gì, 
phải chăng chúng ta đã dậm chân tại chỗ? 

Nên thay thế những tham vọng thấp hèn bằng 
những hạnh nguyện, những lý tưởng cao vời của Bồ 
Tát Đạo. Khi tìm đủ mọi cách thỏa mãn lòng ham 
muốn danh vọng, tất nhiên chúng ta sẽ tạo ra vô số 
tội lỗi. Chúng ta có thể giết hàng trăm, hàng ngàn 
thậm chí hàng triệu người, để bảo vệ địa vị, quyền 
lực, danh vọng. Như trường hợp đã xảy ra tại Bắc Phi, 
tại Trung Đông. Bất chấp khổ đau của người khác, 
miễn là có thể đạt được mục đích, duy trì được quyền 
lợi của bản thân. Điễu này rất nguy hiểm. Sở dĩ thế 
giới hiện nay luôn luôn xảy ra những cuộc chiến đẫm 
máu, là vì lòng tham lam vô đáy của con người. 

Do vậy, cần phải thay thế lòng tham lam vị kỷ 
bằng hạnh nguyện Bồ Tát, chỉ biết hy sinh, chỉ biết 
dâng hiến, hoan hỷ chấp nhận những thiệt thòi, kể 
cả sự chết, để thế giới được bình an, nhân loại được 
hạnh phúc. 


234 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Mỗi một người hãy cố gắng nung nấu hạnh nguyện 
Từ Bi vô lượng, mà rất nhiều vị Bồ tát cũng như chư 
vị Phật đã thể hiện. Đây là điều rất quan trọng, vì 
hạnh nguyện khác hắn tham vọng thấp hèn. 


Chức vụ hay địa vị nhắc nhở mỗi người ý thức được 
trách nhiệm và bổn phận của mình, chứ không phải là 
nấc thang để giẫm đạp lên xương máu hay sự đau khổ 
của người khác. Đây cũng là điều quan trọng cần ghi 
nhận, để tránh đau khổ cho chính ta và tha nhân. 

Xưa nay chưa từng có ai nói rằng: “Tôi đã có đủ 
tiền, đã có đủ danh vọng. ” Vậy làm sao biết bản thân 
đã có đủ? 

Đúng như vậy. Chẳng có ai trên đời nói rằng họ đã 
có đủ tiền, đã có đủ danh vọng nếu có nói thì đó chỉ 
là cách đánh lừa ảo tưởng. Đây là bản chất của những 
người bình thường, không phải là bản chất của thánh 
nhân. Đã là người bình thường, không ai thoát khỏi 
lưỡi hái của tử thần, cũng không thể tránh khỏi đau 
khổ dù ở mức độ thấp nhất. Như Tổng Thống Ai Cập 
Hosni Mubarak chẳng hạn. Với khối tài sản trị giá từ 
$50 đến $70 tỷ mỹ kim, Tổng Thống Mubarak giàu 
hơn ông Bill Gate ở thời điểm lúc ấy. Thế nhưng, 
phải chăng khối tài sản này đã bị chính phủ Ai Cập 
tịch biên. Là người lãnh đạo đầy quyễn lực, trong tay 
có dư đây tiền tài danh vọng, nhưng cuối cùng ông 
Hosni Mubarak đã trắng tay, bị mất tất cả, bị vương 
vào vòng lao lý! Có câu chuyện hết sức lý thú về 
lòng tham cầu và không biết đủ của chúng sanh như 
sau: 


CHƯƠNG 21 s Danh Vạng Hại Người 235 


Sau một thời gian cần cù và chắt chiu, một người 
đàn ông nọ đã trở thành người giàu có nhất trong 
ngôi làng nhỏ bé của mình. 

Từ lúc mua được một con lừa, anh ta mới có ý 
nghĩ làm một chuyến đi xa cho biết đó biết đây. Anh 
đến một ngôi làng khác lớn hơn ngôi làng của anh. 
Một ngôi nhà thật đẹp và sang trọng đập vào mắt 
anh. Sau khi dò hỏi, anh biết được đó là ngôi nhà của 
người giàu có nhất trong làng. 

Anh bèn trở về ngôi làng nhỏ bé của mình và 
quyết chí làm ăn, dành dụm để có thể may ra xây 
được một ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà mà anh vừa 
trông thấy ở làng bên cạnh. Không mấy chốc, tiền 
bạc dư dã, không những anh đã xây được một ngôi 
nhà sang trọng đẹp đế hơn mà còn mua được cả đàn 
ngựa và xe nữa. 

Lần này, anh vượt qua các ngôi làng nhỏ để đến 
một đô thị lớn. Tại đây, đâu đâu anh cũng thấy những 
ngôi nhà đẹp và nhà nào cũng đẹp hơn căn nhà của 
anh. Anh nghĩ bụng: cho dẫu có lao nhọc cả quãng 
đời còn lại anh cũng không tài nào có thể xây được 
một ngôi nhà to đẹp như thế. 

Anh tiu nghỉu đánh xe quay về ngôi làng cũ của 
mình. Nhưng rủi thay, xe gặp tai nạn, anh đành phải 
bỏ khoang xe, leo lên lưng ngựa cố gắng cưỡi chạy 
về làng. Nhưng dọc đường vì mệt mỏi và đói lả, con 
ngựa cũng lăn ra chết. Người đàn ông chỉ còn biết lủi 
thủi đi bộ trên lộ trình về nhà. 


236 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đêm đến, giữa sa mạc, anh nhìn thấy ánh lửa bập 
bùng từ xa. Anh tìm đến và khám phá ra đây là túp 
lều của một vị ẩn sĩ. Vào trong lều, người đàn ông 
mới nhận ra có lẽ trong đời anh, chưa bao giờ anh 
thấy có cảnh nghèo nàn cùng cực hơn. 

Anh ái ngại nhìn nhà tu hành rồi thắc mắc: 

“Thưa ông, làm sao ông có thể sống được trong 
cảnh cùng cực như thế này?” 

Nhà ẩn sĩ mỉm cười đáp: 

“*Tôi bằng lòng với cuộc sống.. . Thế còn ông, xem 
chừng ông không được thỏa mãn về cuộc sống của 
ông cho lắm.” 

Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: 

“Sao ông biết tôi không được thỏa mãn?” 

Nhà ẩn sĩ nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi 
thong thả nói: 

“Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt ông. Đôi 
mắt của ông cứ chạy theo giàu sang, nhưng sự giàu 
sang không bao giờ đến với ông... Ông hãy nhìn 
cảnh hoàng hôn. Ông có thấy những ánh sáng yếu 
ớt đang chiếu rọi trên cánh đồng không? Chúng 
tưởng mình đang soi sáng cả vũ trụ. Nhưng không 
mấy chốc, các ngôi sao mọc lên và những tia nắng 
hoàng hôn biến mất. Những ánh sao tưởng chúng 
đang soi sáng cả bầu trời, nhưng khi mặt trăng ló 
rạng thì những ánh sao ấy cũng bắt đầu mờ nhạt. 
Vâng trăng sáng kia tưởng mình soi sáng cả trái 
đất, nhưng không mấy chốc, mặt trời mọc lên và 
mọi thứ ánh sáng của đêm đen đều biến mất. Nếu 


CHƯƠNG 21 + Danh Vạng Hại Người 237 


những thứ ánh sáng trên đây đều biết suy nghĩ về 
những điều ấy, có lẽ chúng sẽ tìm thấy nụ cười đã 
đánh mất.” 

Nghe câu chuyện ví von của nhà hiển triết, người 
đàn ông mở miệng mỉm cười, nhưng nỗi buôn vẫn 
còn thoáng trên gương mặt. 

Vị ẩn sĩ tiếp tục câu chuyện: 

“Ông có biết khi sánh với tôi, ông là vua không?” 

Người đàn ông nghe vậy thầm so sánh căn nhà 
của mình với túp lều của vị ẩn sĩ. Nhưng đó không 
phải là điều mà vị ẩn sĩ muốn nói đến... 

Ông ta cầm chiếc đèn đưa lên cao và mời người 
đàn ông đến gần bên mình. 

Dưới ánh đèn, người đàn ông nhận ra vị ẩn sĩ là 
người không còn đôi chân để có thể di chuyển một 
cách bình thường. 

Con người chúng ta ai ai cũng có sẵn lòng tham 
trong người. Lòng tham ấy ví như người nuôi rắn 
độc. Không cẩn thận từng phút sẽ bị rắn độc quay 
đầu lại cắn. Cuộc sống ngày nay chúng ta bon chen 
với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham 
muốn. Lòng tham ấy kích động tâm trí khiến chúng 
ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì 
mình đang có. 

Khi còn là Thái Tử sống trong cung điện, Đức 
Phật có tất cả những gì mà nếu có mơ ước nhiều năm, 
chúng ta cũng không thể nào đạt được. Nhưng ngài 
đã vứt bỏ sự giàu sang phú quý, như vứt bỏ đôi giày 
rách. Từ người được cung phụng, hầu hạ, ngài đã khất 


238 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thực, mỗi ngày đi vào thôn xóm, ai dâng cúng bất cứ 
điều gì, cho dẫu là cơm thừa canh cặn, gạo hẩm rau 
úng, ngài cũng hoan hỷ thọ nhận. Phải chi ngài là 
người homeless không có nhà cửa thì còn có thể hiểu 
được vì sao ngài chấp nhận của bố thí cúng dường. 
Nhưng không, là Thái tử giàu sang quyển quý, chung 
quanh có nhiều kẻ hầu hạ, vậy vì sao ngài lại muốn 
sống một đời sống đạm bạc, buông xả? Xin thưa: Vì 
Đức Phật biết thế nào là đủ. 

Vua Trần Nhân Tông, vị Sơ tổ dòng Thiển Trúc 
Lâm cũng vậy. Sống trên ngai vàng quyền uy tột 
đỉnh, nhưng ngài đã từ bỏ danh vọng tiễn tài, sống đơn 
giản đạm bạc. Ngài không ở một chỗ mà đi rất nhiều 
nơi. Đọc lịch sử nói về Sơ Tổ Thiền Tông Trúc Lâm, 
chúng ta thấy rõ hạnh nguyện tu hành của vua Trần 
Nhân Tông vô cùng khả kính như thế nào. Đây là sự 
biết đủ, ít muốn, sống để phụng sự, sống bằng trí giác, 
chứ không phải bám víu vào vật chất giả tạm. 

Đức Phật dạy: “Bảo vật của đời người là trí tuệ 
và sức khỏe.” Chú không phải sống để vơ vét, tìm 
cách tích lũy vật chất. Tiền tài của cải tích lũy nhiều 
năm có thể trở thành vũ khí nguy hiểm, như trường 
hợp của Tổng Thống Libya Muammar Abu Minyar 
al-Gaddafi, thường được gọi đơn giản là Đại Tá 
Gaddaf1. Ông đã bị chết một cách rất thê thảm, và 
khối tài sản kếch sù của ông chính ông cũng không 
thể bảo vệ được dù ông rất muốn. 

Điều này khẳng định: Không phải có quyền cao 
chức trọng, không phải có người bảo vệ hầu hạ, không 


CHƯƠNG 21 s Danh Vạng Hại Người 239 


phải có tiền nhiều trong ngân hàng là hạnh phúc. 

Người Phật Tử chân chính muốn thấy mọi người 
đều tinh tấn tu học, muốn Phật Pháp trường tổn, tất 
cả mọi người đều từ bỏ tham-sân-si và có được an lạc 
giải thoát. Người Phật tử chân chính không chỉ thuần 
túy ước muốn mà cần phải dấn thân để hiện thực hóa 
hạnh nguyện Bồ tát của mình. 

Hai chữ hạnh nguyện mang ý nghĩa vô cùng tích 
cực; vì người Phật tử không chỉ ước nguyện đơn thuần 
mà còn tích cực hành động để biến những ước vọng sâu 
thắm của bản thân trở thành một điều thực tế. Không 
thể chỉ nói suông về hạnh phúc mà có thể đạt tới hạnh 
phúc. Cũng không thể tìm thấy hạnh phúc nếu tâm ta 
chỉ biết kỳ vọng và chỉ ngồi ôm ước mơ. ĐỂ biến ước 
mơ thành hiện thực, phải hành động. Cũng giống như 
thế, chứng ngộ phải tu tập. Nếu chỉ nói về chân lý, 
chúng ta không thể thể nghiệm chân lý. 

Thay vì theo đuổi những tham vọng thấp hèn, 
chúng ta cần nên tự thắp sáng hạnh nguyện cứu khổ 
độ sanh của những vị đại Bồ Tát. Đây là một trong 
số những điều khẩn thiết, tối ư quan trọng, mà chúng 
ta cần nỗ lực thực hiện. 


Khi hương cháy tàn, 
thứ lửa hại thân sẽ theo sau. 

Vừa đạt được một chút danh vọng, liền tức khắc 
bị những hiểm họa vô chụp lấy. Cũng giống như lúc 
mọi người nghe được mùi thơm, thì cây hương đã tàn 


240 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


bởi lửa. Lửa này ám chỉ cho lửa tham dục; lòng tham 
có thể hại thân, như đốm lửa đã khiến cây hương bị 
tàn lụi. Đức Phật đưa ra ẩn dụ về cây hương, để giúp 
chúng ta hiểu được thực tế và bản chất của đời sống, 
để giúp chúng ta nhận biết tiền tài danh vọng luôn đi 
liền với hiểm họa. 

Cõi ta bà này là cõi bất toại nguyện. Nếu chúng ta 
không tìm được điều gọi là “ác lý như ý, ” hay điều 
gọi là “đương thể tiện thị,” nghĩa là sống và an trú 
tâm thức trong phút giây hiện tại, và như lý tác ý thì 
cho dẫu có đi đến bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn phải 
đối diện với những cảm nhận trống vắng, bất toại 
nguyện. 

Đức Phật thường dạy: “Người ham mê danh vọng 
tâm sẽ bị giao động. ” Vì sao ham mê danh vọng mà 
tâm bị giao động? Khi tâm bị giao động, con đường 
tu tập có được giải thoát hay không? Giải thoát ở đây 
là gì? Giải thoát theo hiện đời, hay giải thoát theo cái 
chết, hay giải thoát theo điều gì? Có bị trói buộc hay 
không? 

Một người đam mê danh vọng, trong mỗi một 
phút giây, họ tìm đủ mọi mưu kế để có thể thỏa mãn 
những tham vọng thấp hèn. Chính trong những giây 
phút cố kiếm tìm mưu kế như vậy, tâm của họ không 
bao giờ an trú trong thiển định. Sự lo âu, sự sợ hãi 
luôn bao vây đời họ. Thắng họ cũng bất an, bại họ 
cũng sợ hãi. Đây là tâm lý phức tạp của đời sống, mà 
Đức Phật dạy rõ trong Khổ Đế. 


Chúng ta không cần phải đi bước thứ hai cũng 


CHƯƠNG 21 + Danh Vạng Hại Người 241 


đã nhận ra vấn đề. Nhìn thẳng vào vấn đề để quán 
chiếu, chúng ta lại nhận biết: Đúng vào lúc tìm kiếm 
mưu mô, tìm kiếm thủ đoạn để đáp ứng lòng ham 
muốn, danh lợi... chúng ta đã đánh mất tất cả sự an 
lạc của đời sống. Còn ham mê là còn bị trói buộc, là 
còn bị vướng mắc. 

Chúng ta không thể nào có được đời sống an 
nhiên, tự tại, giải thoát nếu chúng ta mải miết chạy 
theo những ham muốn. Vì thế Đức Phật dạy, phải cắt 
bỏ mọi ham muốn, chuyên cần tu tập để đắc đạo. 


Chương 22 
TÀI SẮC CHIÊU KHỔ 
Tiên Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 
5_—-†_—š-MÉẼlm 
Hún văn: 

ÚšE ° HÀ ° AT › S'ñ17]J]E 
# ° YR— Z3 - VIÊN Z ° 
HIIR3®ml—z~ R s 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: Tài sắc w nhân, nhân chỉ bất xả, 
tỷ nhị đao nhận hữu mật, bát túc nhất san chỉ 
mỹ, tiêu nhi thỉ ch, tặc hữu cát thiệt chỉ hoạn. 
Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Tiền của và sắc dục mà con 
người không buông bỏ; thì ví như có chút mật 
trên lưỡi dao, không đủ cho một bửa ăn ngon, 

trẻ thơ liếm lấy thì bị cái họa đứt lưỡi. 
Anh ngữ: 
Chapter 22: 
Wecalth and Lust Bring Suffering 


The Buddha said: “People cleave to ther worldly 
pOSsesslons and selfish passions so blindÏy as to sacrifice 
their own lives for them. They are like a child who tries 
to cat a litfle honey smeared on the edge of a kntfe. 


CHƯƠNG 22 - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 243 


They amount 1s by no means sufficlent to appease hIs 
appetife, but he runs the risk ofwounding his tongue.” 
Lược giảng: 

Nội dung chính của chương 22 dạy rằng, sự tham 
lam mê đắm tài sắc là điều vô cùng nguy hiểm. Ngài 
muốn nhắn nhủ chúng ta: Hãy cố gắng đoạn trừ sắc 
dục và lợi dục. Một khi chấm dứt lòng ham muốn 
tiền tài sắc dục, chúng ta sẽ không vướng mắc vào 
những hiểm họa khiến đời sống phải đau khổ. Trong 
kinh Tăng Chi, Đức Phật còn dạy cho chúng ta biết 
sắc dục chính là đầu mối của mọi sự bất thiện: “Do 
duyên sắc dục nên tìm câu. Do duyên tìm cầu nên có 
tham dục. Do tham dục nên có đắm trước. Do đắm 
trước nên có xan tham. Do xan tham nên có bảo thủ, 
chấp trước đấu tranh, nói lời ly gián, vọng ngữ, rất 
nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên từ đây. ”! 


Dùng chánh kiến và chánh tư duy, để thoát 
khỏi sự mê hoặc, sự cám dỗ khôn lường của 
tiền của và sắc dục. 

Xã hội hiện nay luôn luôn bất an và xáo trộn, bởi 
vì con người chỉ quay chung quanh một cái trục: Đó 
là trục tiền bạc. Nếu nhân loại quay chung quanh trục 
đạo đức và chân lý, chắc chắn xã hội sẽ hoàn toàn 
thay đổi. Muốn thấy được chân lý và có chánh kiến, 
chúng ta phải chịu khó học hỏi, chịu khó tìm hiểu. 
Bước đầu phải học, vì học mới hiểu biết. Tuy nhiên 


1 Kinh Tăng Chi H1, tr 236. 


244 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nếu chỉ học mà không hành thì chúng ta cũng không 
thể có được chánh tri kiến đúng nghĩa. Nếu không 
được hướng dẫn chúng ta chẳng khác nào một em bé 
thơ ngây, không biết được sự nguy hại của rắn độc, 
của sư tử đữ, của những loại hóa chất. Vì không hiểu 
và thiếu ý thức, em bé dễ dàng tiếp cận với những 
sự vật nguy hiểm nói trên. Nhưng nếu được cha mẹ, 
thầy cô, anh, chị, hay những người trưởng thành có 
kinh nghiệm sống hướng dẫn, chắc chắn em bé sẽ 
tránh được rất nhiều rủi ro, rất nhiều tai nạn. 


Đức Phật dùng hình ảnh em bé liếm lưỡi dao 
có mật, để nói lên hiểm họa do tiền của và sắc 
dục đem lại. 

Mật ngọt tượng trưng cho tiền của, tượng trưng 
cho sắc dục. Lưỡi dao bén tượng trưng cho hiểm họa. 
Hình ảnh em bé thè lưỡi nếm chút mật trên dao tượng 
trưng cho sự thiếu ý thức, không có chánh kiến. 

Người đời đứng trước sự quyến rũ của tài sắc, 
giống hệt như em bé thích mật ngọt. Chúng ta biết 
rõ ràng sự ham muốn này có hại nhiều hơn có lợi, 
nhưng vẫn mê đắm, vẫn theo đuổi, vẫn mải mê tìm 
kiếm. Như vị đệ tử trong câu chuyện “Chuột Cắn 
Khố Rách. ” 

Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một 
đạo sư. Sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm 
sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại chăm 
lo tu hành. 


CHƯƠNG 22 - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 245 


Học trò nghe theo lời thầy, thiền định sớm hôm 
không hề bê trễ, Vì nếp sống tu hành thanh bân, tu sĩ 
chỉ có độc mỗi một miếng khố che thân.Nhưng chiếc 
khố cứ bị chuột cắn rách hoài nên tu sĩ cứ lâu lâu lại 
phải đi xin một mảnh vải che thân khác. 

Dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một con mèo để 
trừ lũ chuột. Tu sĩ đem con mèo về nuôi, từ đó chuột 
không dám lộng hành nữa, nhưng tu sĩ lại phải lo 
thêm một phần ăn. Ngoài thực phẩm chay tịnh, tu sĩ 
phải xin sữa để nuôi con mèo. 

Một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dâng cúng 
tu sĩ một con bò cái để có sữa nuôi mèo. Tu sĩ vui vẻ 
nhận bò, nhưng nuôi được mèo lại không có rơm cho 
bò ăn. Do đó, ngoài việc đi khất thực, tu sĩ lại phải đi 
xin rơm về nuôi bò. 

Dân làng thấy vậy biếu tu sĩ mảnh đất với nông 
cụ để canh tác nuôi bò và trồng trọt hoa mầu. Tu sĩ ra 
công cày cấy nên lúa trổ thật nhiều, bò ăn không hết, 
rau quả thặng dư phải mang bán ngoài chợ. 

Miếng đất thật mầu mỡ sinh hoa lợi quá nhiều, 
tu sĩ làm không xuể phải gọi người đến làm giúp. 
Lạ thay, miếng đất cứ thế sinh sôi nẩy nở, trồng gì 
cũng tươi tốt và chả mấy chốc trở nên một đồn điền 
trù phú. 

Tu sĩ có nhiều hoa lợi bèn xây một đến thờ to 
lớn, đẹp đế, thuê thợ khắc tượng, đúc chuông thật vĩ 
đại, nhưng thời gian tu hành không còn là bao vì tu 
sĩ phải lo trông nom đồn điển, lo sổ sách giao dịch 
buôn bán, kiểm soát nhân công trồng tỉa, rồi có tiền 


246 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


bạc phải lo đầu tư, bỏ vốn mua thêm đất đai, khai 
khẩn thêm nữa. 


Một hôm, sư phụ trở về không trông thấy túp lều 
đơn sơ nữa mà thay vào đó một ngôi đền tráng lệ, nô 
nức khách hành hương, trong đển ồn ào những tín đồ 
vừa cúng bái vừa buôn bán. 

Trông thấy sư phụ, tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào. Sư 
phụ ôn tổn hỏi tại sao lại có sự thay đổi như thế. Tu sĩ 
trả lời, “thưa thầy, thật tâm con muốn tu hành nhưng 
tại lũ chuột cứ cắn rách áo hoài. Để bảo vệ cái áo 
con nuôi mèo. Để có sữa cho mèo ăn, con phải nuôi 
bò, và để có rơm nuôi bò, con phải canh tác. Rồi thì 
trúng mùa liên tiếp, sức con làm không xuể phải gọi 
thêm người giúp việc, rồi thì buôn bán thành công, 
tiền bạc nhiều thêm, con phải đích thân trông nom 
mọi việc. Sau đó con cho xây cất đền thờ thật to, đúc 
tượng thật vĩ đại, con còn mướn người lo việc cúng 
tế, nhang đèn cẩn thận.” 

Sư phụ thở dài, “xây cất đền thờ thật to chỉ là trói 
buộc, nào phải giải thoát. Tụ tập tín đồ cho đông, ồn 
ào phúc tạp, chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu. Chỉ 
vì một cái khố rách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con 
đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát. Con 
chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lệch lúc nào không 
hay, trói buộc vào các thứ đó rỗi làm sao có thể giải 
thoát được ?” 

Khi tâm trí bị sự ham mê tài sắc điều khiển, lý 
trí không còn, chúng ta tự nhiên trở thành con nít, 
không ý thức được sự nguy hiểm của danh lợi, của 


CHƯƠNG 22 - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 247 


sắc đẹp. Chúng ta cũng sẽ gặp tai họa vong mạng, 
như hình ảnh em bé liếm mật trên lưỡi dao, mà Đức 
Phật dã dùng để khai thị về nỗi đau khổ mà tiền của 
và sắc dục mang lại cho con người. 

Đồng tiễn, ở chừng mực nào đó, là động lực thúc 
đẩy mỗi một người cố gắng nắm bắt thành công 
trong công việc mưu sinh, để có đủ tài chánh lo cho 
gia đình. Nếu dùng đồng tiền như động lực khích lệ 
bản thân thăng tiến, là đã đi ngược lại lời giáo huấn 
của Đức Phật trong chương này. 


Người Phật Tử phải làm thế nào để vừa có 
thế kiếm tiền mưu sinh, vừa không bị mê đắm 
theo tiền của, tránh hiểm họa do đồng tiền 
mang đến? 

Nếu động lực thúc đẩy chúng ta cố gắng phát 
triển tuệ giác, cố gắng khám phá điều này điều khác 
để thành công vì tâm từ bị, vì lòng vị tha vô ngã, vì 
phúc lợi lâu dài của tha nhân thì đây là điều rất tốt. 

Nhưng khi đồng tiền là động lực thúc đẩy chúng ta 
làm việc, đây là điễu vô cùng nguy hiểm. Hãy thử đặt 
câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta không được 
đáp ứng thỏa đáng về nhu cầu tiền bạc? Phải chăng 
chúng ta sẽ không còn nỗ lực làm việc, không thể hy 
sinh thời gian để nghiên cứu, để sáng chế những điều 
mới lạ giúp cho nhân loại được bình an, được thăng 
tiến, được hạnh phúc. 

Nếu chỉ vì tiền chúng ta mới khổ công tìm kiếm 
những phát minh về khoa học, những phát minh về 


248 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


công nghệ, chẳng hạn như tìm ra những thuốc đặc trị 
các chứng bệnh nan y, tìm ra những công cụ tiện ích 
hỗ trợ đời sống của con người; thì rõ ràng đây là mối 
đe dọa khủng khiếp đối với nhân loại. 

Các vị hiển triết, các nhà đạo sĩ, các nhà từ thiện 
v.V..., SỞ dĩ họ có những đóng góp to lớn trong việc 
thay đổi bộ mặt của thế giới là vì tâm từ bị, vì tâm 
vô ngã vị tha chứ không phải vì tiền của hay sắc dục. 

Một bên hành động vì tâm từ bi; một bên làm việc 
chỉ vì tiền của, chỉ vì sắc dục; hai động lực và hai thái 
độ hoàn toàn khác nhau. 

Con người sống trong một xã hội tương đối, tất 
nhiên phải có nhu cầu về tiễn bạc. Nhưng Đức Phật 
dạy rằng: Chúng ta không nên để bản thân bị tham 
đắm theo đông tiền và sắc dục. Phải có một đời sống 
tri túc, nghĩa là biết vừa đủ để có những phương tiện 
tối thiểu, chứ không phải mải mê chạy theo đời sống 
vật chất. 

Nhìn khắp thế giới, chúng ta thấy đã có một số vua 
chúa, tổng thống v.v... đã tích lũy cả hàng mấy chục 
tỷ Mỹ kim, và cũng sẵn sàng dội bom vào người dân 
vô tội chỉ vì quyển lực và sự tham mê tiền của. Hành 
động của họ nói lên tâm thức mông muội vô minh, mà 
Đức Phật đã khai thị trong Chương kinh này. 

Thời Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng 
tôn giả A Nan đi du hóa tại một vùng quê. Đức Phật 
đang đi trên đường, bỗng Ngài bước đi lên bờ cỏ. 

Này A Nan, phía trước có kẻ giặc, sau ta có ba 
Phạm Chí đang đi, họ sẽ gặp giặc đó. 


CHƯƠNG 22 - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 249 


Ba người Phạm Chí đang đi bỗng thấy bên đường 
có một gói vàng bèn dừng lại lây bỏ túi. 

Khi được của, ba anh mới bàn tính, rồi một anh đi 
chợ để mua đồ ăn về khao nhau một bữa no say. 

Anh đi chợ vừa đi vừa nghĩ: “Gói vàng ấy nếu 
chia cho hai người kia thì phần của ta sẽ ít đi, chỉ 
bằng nhân lúc này ta cho thuốc độc vào đô ăn để 
giết cả hai người kia. Vậy thì số vàng đó do ta hưởng 
trọn. ” Nghĩ thế, liền thực hành ngay ý định. 

Trong khi đó, hai người ở lại cũng cùng bàn tính: 
“Nếu chúng ta chia cho người kia thì số vàng sẽ bị 
ít đi, chỉ bằng đợi nó về rỗi cả hai cùng ra tay giết 
quách là xong.” Nghĩ vậy, hai người núp vào chỗ 
kín, chờ người kia mang đồ ăn về đến liền nhảy ra 
giết chết. 

Giết xong, hai người đem đồ ra ăn uống no say 
thỏa mãn, nhưng khi ăn xong thuốc độc thấm vào 
người, lăn đùng ra đất chết hết. 

Câu chuyện cổ trên cho chúng ta thấy lòng tham 
con người còn đáng sợ hơn cả thuốc độc, nó nhấn 
chìm tất cả mọi ý niệm tốt đẹp và biến người ta thành 
ác quỷ. Nếu không sớm rũ bỏ lòng tham thì chúng ta 
mãi mãi bị đọa lạc, không thể có được đời sống an 
vul tự tại đích thực. 


Ái dục là nguôn gốc sinh tử. 
Một cách dễ hiểu, Ái là yêu đắm, Dục là ham 


muốn. Bản chất của ái dục chính là khổ đau, đồng 
nghĩa với vô minh. Càng tham đắm càng bị ràng buộc 


250 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


bởi ái dục nhiều bao nhiêu thì cuộc đời của chúng ta 
càng bị đau khổ nhiều bấy nhiêu. Chính vì thế Đức 
Phật dạy phải đoạn trừ, phải thoát ly ra khỏi sự chìm 
đắm trước sự đổ vỡ của ái dục. 


Sự phát triển tình cảm giữa nam và nữ, dẫn đưa 
họ đến kết quả là đời sống hôn nhân. Như vậy đối 
với nhà Phật, tình yêu giữa hai người được minh họa 
qua đời sống hôn nhân, có bị xem là họ đã đang đắm 
chìm trong ái dục hay không? 


Theo quan niệm đời thường, một người con trai và 
một người con gái đến tuổi trưởng thành phải lập gia 
đình, thành gia thất, phải có vợ có chồng, phải tổ chức 
lễ thành hôn v.v... Nhưng đứng trên một bình diện 
cao hơn, đặc biệt đối với Phật Giáo với mục đích giải 
thoát, Đức Phật muốn con người ta vượt qua mọi sự 
trói buộc vô minh. Trên thực tế những điều có từ hôn 
nhân, không thật sự giúp chúng ta thỏa mãn được khát 
vọng mong muốn kiếm tìm hạnh phúc. Bởi vì hạnh 
phúc đạt được trên thế gian này, chỉ là giả tạo. Chúng 
ta đã đang và vẫn còn nhìn thấy những cuộc hôn nhân 
đây nước mắt, thù hận và khổ đau. 

Một tài liệu mà chúng tôi nghiên cứu về hôn nhân 
cho thấy: Trong tổng số các cuộc hôn nhân, có đến 
50% cặp vợ chồng ly dị. Đây là một con số rất cao. 

Vì sao người ta lại ly dị? Nếu hôn nhân thật sự 
mang lại hạnh phúc như người ta mơ ước, có lẽ sẽ 
không dẫn đến tình trạng ly dị đầy nước mắt và đau 
khổ. 


CHƯƠNG 22 - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 251 


Vì sao người ta ngoại tình? Nếu lập gia đình có 
chồng có vợ là một hạnh phúc tuyệt đối, không có 
lý do gì khiến người ta phải ngoại tình, không có lý 
do gì khiến người ta phải ly thân, không có lý do gì 
khiến người ta phải ly dị. 

Dựa trên thực tế này chúng ta thấy rõ: Cuộc sống 
lứa đôi không phải là một đời sống hạnh phúc tuyệt 
đối, không phải là một đời sống giải thoát. Chúng 
tôi không cổ động cho việc ly dị, hay bất cứ vấn đề 
gì khác liên quan đến hôn nhân. Nhưng chúng tôi 
thấy cần nhấn mạnh một vấn để căn bản do Đức Phật 
giảng dạy: Nếu muốn giải thoát vòng luân hồi sinh 
tử khổ đau, chúng ta phải đoạn trừ ái dục, phải sống 
đời thanh tịnh. Muốn có đời sống thanh tịnh, chúng 
ta phải xuất gia. Bởi vì xuất gia, tu hành chân chính 
sẽ giải thoát vòng sinh tử luân hồi. 

Ngày xưa Thái Tử Tất Đạt Đa có vợ đẹp con 
ngoan, sống trong hoàng cung đây ngọc ngà châu 
báu, diễm lệ xa hoa, nhưng ngài đã từ bỏ tất cả để 
xuất gia tìm chân lý giải thoát và, trở thành bậc Đại 
giác. Ngày nay các vị chư tôn đức cũng xuất gia, 
nuôi dưỡng hạnh nguyện giải thoát như Đức Thế 
Tôn. Vậy các đệ tử tại gia đã lập gia đình không có 
điểu kiện đi tu, họ cần phải làm gì để sau này cũng 
sẽ được giải thoát? 

Thông thường một người được sinh ra, lớn lên, 
trưởng thành, thường sống theo quan điểm của nhiều 
thế hệ phụ huynh đã đi trước. Thí dụ: Lớn lên phải 
lập gia đình, phải yên bề gia thất. Một người ở tuổi 
ba mươi bốn mươi mà vẫn chưa lấy vợ, lấy chồng, 


252 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


những người khác thường nghĩ chắc là họ bị điều gì 
đó, hay là ế ẩm nên mới phải sống độc thân. 

Một thanh niên khoảng 40 tuổi, từng đến Chùa 
Diệu Pháp chia sẻ với chúng tôi như sau: Bất cứ ai 
gặp anh cũng hỏi, chừng nào anh lập gia đình để 
họ được uống ly rượu mừng. Anh cho biết: Sinh ra 
là phải lấy vợ, nếu không bị thiên hạ cho là khùng 
điên, là kỳ quái của thời đại. Từ lời nhận xét thật 
bình dị của chàng trai ấy, chúng tôi cảm nhận trọn 
vẹn ý thức trong sáng của anh, về một thực tại đầy 
khổ đau, thù hận. Nếu chúng ta chưa thể sống đời 
xuất gia thanh tịnh như sự mong ước, hãy cố gắng 
hạn chế sự ham muốn thèm khát sắc dục. Mỗi tháng 
chúng ta cố gắng đến chùa phát tâm thọ trì Bát quan 
Trai giới, tập sống cuộc đời của người xuất gia. Khi 
quen dần, chúng ta có thể hoàn toàn từ bỏ đời sống 
thế tục. 


Trong cửa chùa thanh tịnh, chúng ta có điều kiện 
lắng đọng tâm tư, có thời gian để thực tập thiền định 
nhiều hơn là cứ sống quanh quẩn trong hoàn cảnh 
có quá nhiều cám dỗ. Ngôi trước chánh điện đối 
diện với Đức Phật, miệng tụng kinh, tai nghe lời 
tụng kinh, mắt nhìn vào những lời Đức Thế Tôn 
thuyết giảng, tâm của chúng ta sẽ chỉ suy nghĩ về 
những giáo pháp nhiệm mầu do Đức Phật khai thị. 
Đây là một thắng duyên rất lớn để giúp ta cắt bỏ 
tham ái. 

Nếu bắt đầu bằng chương trình tu học như vậy, 
chúng ta sẽ thu thập được ích lợi rất lớn về tâm 


CHƯƠNG 22 > Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 253 


linh. Đức Phật không chỉ tu một đời. Ngài đã sống 
với chân lý, đã tu nhiều đời nhiễu kiếp trong quá 
khứ. Khi thuyết pháp, Đức Phật đem sự chứng ngộ 
của ngài truyền dạy cho muôn loài, trong đó có thế 
giới nhân loại. Bản thân của Đức Phật luôn thể hiện 
chân lý, vì ngài không chỉ giảng về chân lý mà còn 
sống bằng chân lý. Bởi vì nếu không sống bằng 
chân lý, không thể nào tỉnh thức, giác ngộ. Thí dụ 
đơn giản: Nếu chúng ta chỉ nói ăn cơm, uống nước, 
mà không thực sự ăn và uống, làm sao chúng ta có 
thể no được. 

Nếu tất cả mọi người thực hiện tốt những điều 
Đức Phật giảng dạy về đoạn trừ tham ái, không chìm 
đắm trong danh vọng, tài sắc, quyền lực thì sẽ gặt hái 
ích lợi vô cùng to lớn cho nhân loại. Khắp mọi nơi 
trên thế giới sẽ không xảy ra những cuộc tàn sát đẫm 
máu; những thảm kịch vợ giết chồng, chồng giết vợ, 
thậm chí con cái giết cha mẹ sẽ chấm dứt; xã hội xáo 
trộn vì tình địch này giết tình địch kia, bạo lực xảy 
ra khắp nơi từ gia đình đến học đường và xã hội sẽ 
không còn tái hiện nữa, thế giới này sẽ hòa bình, an 
lạc. 

Nhân loại vẫn chưa quên trận động đất và sóng 
thần Sedan xảy ra tại Nhật Bản ngày 11/3/2011, 
liền tiếp theo đó là biến cố phóng xạ tại nhà máy 
điện Fukushima. Trong hoàn cảnh bị thương như 
vậy, người Nhật vẫn chứng tỏ sự lương thiện, lòng 
thanh trong như ngọc của họ. Không có người tham 
lam hôi của, không có nạn đầu cơ tích trữ, đặc biệt 


254 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


là tỉnh thần kỷ luật và sự bình thản của người lớn 
và trẻ em. 

Khi đi ngang qua ngôi nhà bị sập, mà tiền giấy 
có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ra bị ướt nằm tứ tán trên 
bãi đất, ước tính phải đến vài chục triệu yên, nhưng 
chẳng ai thèm nhặt, ông Vương Hy Văn người Trung 
Quốc, ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo, đã phải thốt 
lên: “50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn 
sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc 
không thể được gọi là cường quốc, vì 50 năm nữa 
người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí 
và ý thúc đạo đức công dân cao như người Nhật hiện 
tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử, 
nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người 
bằng họ.” 

Ông Hà Minh Thành, cảnh sát gốc Việt tại Nhật 
Bản, tham gia công việc cứu giúp nạn nhân của thảm 
họa động đất, đã kể lại bài học làm người ông được 
học từ cậu bé 9 tuổi, gần như đã mất cả gia đình trong 
trận động đất. Ông tặng cậu bé phần lương khô của 
ông, nhưng cậu lại bỏ vào thùng thực phẩm đang phân 
phát, rồi quay lại xếp hàng. Khi ông hỏi, cậu bé trả lời: 
“Bởi vì còn có nhiều người chắc chắn đói hơn con. Bỏ 
vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng. ”2 
Hành động của cậu bé 9 tuổi này đã nói lên tính thần 


2. Lá thư của cảnh sát Hà Minh Thành người Nhật gốc Việt, đăng 
trên Tuần Việt Nam ngày 18/3/2011. http://newamericamedia. 
org/2011/03/letter-from-fukushima-a-vietnamese-Japanese- 
police-officers-account.php 


CHƯƠNG 22 > Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 255 


từ bi, vị tha, vô ngã. Nền giáo dục của Nhật Bản là 
điều chúng ta cần học hỏi. 


Chương 22 cũng là một trong số 42 điều quan 
trọng của Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Sự quan trọng 
này nói đến nội dung tiền của và sắc dục mang lại sự 
đau khổ. Một khi có thể tiêu trừ lòng tham lam sắc 
dục hay tiễn của, thế giới sẽ được vui sống trong hòa 
bình. Nếu chúng ta cố gắng thực hành lời giảng dạy 
của Đức Phật trong chương 22, chúng ta sẽ đóng góp 
một phần rất lớn trong việc thay đổi thế giới và nhân 
loại. 


Chương 23 
THÊ TỬ THẬM NGỤC 
Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 
§—+=£=.#7 Hiủ 
Hún văn: 
Di ° ÀJŠãJ\ 5X ƒ f3“ ° GÌ PA ° BÀI 
HE HH ° SE Í TRE ấn ° ĐI ET 9 Bế 
BH - 8É ZđZL1Zñ8 ° bf£HÍA › xlÉH 
lỗ ° MU1JLE ° JŠÍ8IVF'I © HEERE - 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Nhân hệ w thê tử, xá trạch, thậm 
lao ngục. Lao ngục hữu tán thích chỉ kỳ, thê tứ 
vô viên ly chỉ niệm. Tình ái sắc, khởi đạn khu 
tr. Tuy hữu hô khâu chỉ hoạn, tâm tôn cam 
phục. Đâu nê tự nịch, cô viêt phàm phu. Thâu 
đặc thử môn, xuất trân La-hún. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người bị vợ con, nhà cửa ràng 
buộc còn nặng hơn cả lao ngục. Lao ngục còn 
có thời kỳ phóng thích, nhưng vợ con thì không 
một ý niệm xa la; Bị tình ái sắc dục lôi cuốn 
dầu có cái họa sa vào miệng hùm, lòng vần 
cam chịu. Tự đắm mình nơi bùn nhơ nên gọi 
là phàm phu; Thấu suốt, vượt qua cửa ải này 
là bậc xuất trần La-hán. 


CHƯƠNG 23 s Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 257 


Anh ngữ: 


Chapter 23: The Family Is Like Prison 


The Buddha said: “Men are tied up to their families 
and possessions more helplessly than In a prison. 
There 1s an occasion for the prisoner to be released, 
but householders entertain no desire to be relieved 
from the ties of family. When a man”s passlon 1s 
aroused nothing prevents him from ruining himself. 
Even mnto the maws ofa tiger wIll he Jump. Those who 
are drowned 1n the filth of passion are called Ignorant. 
Those who overcome 1t are saintly Arhats.” 


Lược giảng: 

Hết thảy mọi sinh vật trên vũ trụ đều do ái dục 
mà sinh ra. Từ động vật cấp thấp như những loài côn 
trùng cho đến động vật cấp cao là con người, kể cả 
thực vật thụ phấn rồi khai hoa nở nhụy. Tất cả đều 
biểu lộ tính dục qua nhiều cách khác nhau, ái dục là 
bản chất của muôn vật trên thế gian. Nó luôn ngủ 
ngầm và thúc dục chúng sinh quay cuồng trong bể 
ái trầm luân đau khổ. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật 
có dạy rằng: 

“Tâm ai mất buông lung 

Thấy dâm bảo là tịnh 

Ấn ái ý gia tăng 

Từ đó vào ngục lao”! 

Vì tâm bị vô minh phiền não che lấp nên hằng 
ngày đã tạo vô số nghiệp ác, đánh mất chân tâm, mà 


1. Kinh Pháp Cú, phẩm 4; Dục thứ 32, kệ 18. 


258 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cứ nghĩ đó là chân hạnh phúc, bởi vậy mới kết nối 
chuỗi dài trôi lăn sinh tử luân hồi từ kiếp này đến 
kiếp khác. 

Như đôi vợ chồng trong truyện “Con Sâu Trong 
Lỗ Mũi.” Có hai vợ chồng quy y theo một Thiển sư. 
Ngài thường nhắc nhở tu hành. Lần đó Sư có duyên 
sự đi xa. Một hôm, người chỗng bị bệnh thương hàn 
nặng, thầy thuốc xem mạch lắc đầu bảo với người 
vợ: “Bệnh này không qua khỏi ngay vì mạch đã hết. 
Vậy bà đừng nên chạy chữa làm chỉ cho tốn hao, 
hãy lo liệu những vật dưỡng già mà thôi. ” Người vợ 
tuyệt vọng, tâm thần rối loạn quên cả những lời dặn 
dò, chỉ dạy của thầy, bớt tình luyến ái, lo niệm Phật, 
niệm Pháp để giữ chánh niệm. Thấy chồng nằm mê 
man, người vợ chỉ gục mặt bên chồng khóc kể liên 
miên. Đến khi người chồng chợt mở đôi mắt thất 
thần nhìn vợ lần cuối cùng, người vợ vẫn còn ghé sát 
mặt chồng nức nở khóc than, sao bỏ lại mình cô đơn! 
Người chồng nghe lời quá bi ai của vợ, tình ân ái bất 
giác nổi lên, nhìn vợ mà hai hàng lệ tuôn chảy, nghẹn 
thở rồi trút linh hỗn ra đi. Thần thức ông xuất ra chui 
ngay vào lỗ mũi vợ, hóa thành một con sâu. 


Đám tang xong, người vợ buồn khổ vì thương nhớ 
chồng, lại thêm lỗ mũi ngày một lớn và đau nhức vô 
cùng, không biết lý do gì. Một hôm đó, Thiền sư trở 
về ghé qua nhà thăm, Người vợ hối hả chạy ra đón và 
khóc lóc kể lể. Thiển sư khuyên bảo an ủi, người vợ 
như giải tỏa bớt đau buôn, chợt khịt mũi văng ra một 
con sâu khá lớn. Thiển sư thấy vậy cười bảo: 


CHƯƠNG 23 s Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 259 


- Ở đời ít ai có nghĩa hơn con. Ai đời thương 
chồng mà khóc đến có sâu trong lỗ mũi. Người vợ 
thẹn quá, định lấy chân giậm chết con sâu. Thiển sư 
vội khoát tay bảo: 

- Đừng, con đừng làm như thế, con sâu chính là 
chồng của con đó! 

Người vợ lại thưa: 

- Bạch thầy, chồng của con suốt đời niệm Phật 
làm phước, tại sao chết lại sinh vào loài sâu bọ như 
thế? 

Thiền sư bảo: 

- Con đã quên lời thầy dặn, khi chồng chết không 
lo niệm Phật, tụng kinh, khuyên chồng phải chánh 
niệm, chỉ đem tình ân ái kể lể khóc than, nên khiến 
chồng của con mất chánh niệm, thần thức luyến ái 
không thể vượt lên, phải chui vào lỗ mũi con làm con 
sâu, uống bao công phu! 

Thiền sư liên khai thị cho con sâu, nó nằm oằn oại 
một lúc rồi chết. 

Con người thường chấp chặt, bám víu vào những 
hạnh phúc giả tạm mưu cầu danh lợi địa vị, công 
danh, nhằm thỏa mãn dục vọng đê hèn, nuôi dưỡng 
cái thân ngũ uẩn. Chính những thứ này là gông cùm, 
trói buộc tâm chúng sinh, là cái ách đè lên vai của 
nhân thế. Dưới ánh mắt của phàm phu đã bị che mờ 
bởi những thứ ngũ dục. 

Ngũ dục là năm sự ham muốn về tài, sắc, danh, 
thực và thùy. Ngũ dục còn được gọi là ngũ độc tiễn, 
năm mũi tên độc hại đến từ nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân 


260 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


khi tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị và xúc. Tham 
đắm ngũ dục, tức là để cho cuộc đời bị trói buộc bởi 
năm thứ ham muốn vô cùng nguy hiểm. Sắc và tài là 
hai sự ham muốn chính yếu của con người. 

Chúng ta thường nghe truyền thông báo chí nói 
rất nhiều, về hiểm họa do sắc đẹp gây ra. Từ ngàn 
xưa cho đến bây giờ, đã từng có những vua chúa, 
tổng thống, thống đốc, thượng nghị sĩ, nhiều quan 
chức cao cấp... bị thân bại danh liệt chỉ vì đam mê 
sắc đẹp. Đó là chưa nói đến những nguy hiểm khác 
về sức khỏe, chẳng hạn như bị bệnh tật, v.v... 

Tiền bạc cũng là một loại ham muốn khó có thể 
chống lại. Vì hám tiền tham lợi người ta bất chấp 
tất cả, sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn gian ác tàn 
nhẫn, miễn sao có thể kiếm được thật nhiều tiền. Tình 
trạng này dẫn đến sự bất an trong đời sống. 

Sự bất công, phi lý, tệ nạn xã hội mà chúng ta 
đã và đang chứng kiến trong thế giới hiện nay, đều 
bắt nguồn từ cuộc chạy đua để tranh đoạt tài và sắc. 
Chính vì vậy, Đức Phật muốn cảnh tỉnh nhân loại 
trước hai mối nguy hiểm nói trên. Nếu có thể nhận 
biết như thật về thực tế này, chúng ta sẽ dừng chân 
đúng lúc, không bị đánh đổi tất cả bằng một cái giá 
vô cùng oan uống. 

Thay vì chạy theo tài sắc, chúng ta đầu tư thời 
gian để phụng sự xã hội, hoặc làm một điều gì đó có 
ích lợi thật sự cho bản thân, không hoài công phí sức 
theo đuổi tài sắc; bởi vì đây là những điều phù du, 
không bao giờ có thể hoàn toàn thỏa mãn. 


CHƯƠNG 23 s Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 261 


Đức Phật muốn ví vợ con giống như tài 
và sắc thường đem đến hệ lụy cho con người. 

Trong Chương 23, mục đích chính của Đức Phật 
là muốn khai thị giúp chúng ta ý thức thật rõ bản chất 
đau khổ của sự tham lam, sự thèm khát, say đắm dục 
tình và của cải vật chất. Bất cứ ai cũng vậy, không 
thể tìm được hạnh phúc trong cuộc chạy đua tích lũy 
tài sản, và say đắm sắc dục. Đời sống của một người 
cũng không thể nào hạnh phúc, nếu người ấy chỉ đầu 
tư thời gian rượt đuổi những hình ảnh được cho là 
những giai nhân... 

Đức Phật dùng vợ con, hình ảnh gần gũi nhất, nói 
về sự lôi cuốn của tiền bạc và sắc đẹp, để giúp chúng 
ta dễ hình dung ra những điễu chúng ta khó thấy từ 
Xa. 

Thông thường người đời ai cũng mơ ước có người 
chồng tài giỏi, người vợ hiển thục, con cháu hiếu 
thảo, tài sản đây đủ. Nhưng Đức Phật lại dạy, nếu 
chúng ta có gia đình hay dính líu với một người phụ 
nữ nào đó, chẳng khác chi chúng ta bị giam trong 
nhà lao chung thân cấm cố, không bao giờ thoát ra 
được. Nếu đời sống gia đình quả thực là điều đáng 
e ngại theo đúng Chương 23 của Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, thì chúng ta phải làm sao để giải thoát ra 
khỏi sự “chung thân cấm cố” ấy? 

Đứng trên quan niệm thường tình, ai cũng mơ ước 
có một người chồng tài giỏi, đạo đức, một người vợ 
đảm đang, tháo vát, đoan chính; tuy nhiên thực tế 


262 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chứng minh rằng, đã không phải ít người khi những 
mơ ước nêu trên được thành tựu, cũng là lúc họ đối 
diện với vô số thất vọng và khổ đau. 

Thí dụ như vua Trụ ở Trung Quốc, Công Nương 
Diana ở Anh Quốc, Tổng Thống Pháp Nicolas 
Sarcozy của Nước Pháp và, rất nhiều nhân vật xuất 
chúng tài sắc vẹn toàn trong nhiều lãnh vực khác... 
Họ đã không thật sự hài lòng với những gì họ có vì 
có nhiều nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh những 
tên tuổi nổi tiếng được các cơ quan truyển thông nói 
đến, còn có hàng triệu-triệu người trên trái đất này, 
cũng đang phải đối diện với từng khúc quanh đau 
khổ trong đời sống, chỉ vì họ không được thỏa mãn 
lòng ham muốn của bản thân về tài sắc; trong khi sự 
ham muốn ấy chỉ vì tư lợi, vì bản thân, chứ không 
phải vì mưu cầu hạnh phúc cho bất cứ ai. 


Một câu hỏi được đặt ra: Nếu người vợ hết sức 
thương yêu chồng, nhưng người chồng không chung 
thủy, thử hỏi người vợ có thù hận hay không? Chắc 
chắn người vợ sẽ căm ghét người chồng. Ai yêu quý 
chúng ta, dĩ nhiên chúng ta cũng hết lòng yêu quý 
họ. Nhưng nếu họ có hành động nào đó khiến chúng 
ta phải hoài nghi, và chỉ mới hoài nghi thôi không 
chắc là thật, chúng ta đã cảm nhận tất cả niềm đau 
khổ. Những gì chúng ta ấp ủ trân quý dành cho họ, 
sẽ tan biến như mây khói. 

Nếu chạy theo những bóng hồng để thỏa mãn nhu 
cầu được mệnh danh là hạnh phúc, chẳng khác nào 
chúng ta đuổi theo ảo ảnh. 


CHƯƠNG 23 s Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 263 


Người Việt Nam có quan niệm: Gái lớn phải lấy 
chỗng, trai lớn phải có vợ. Như vậy chúng ta phải 
sống như thế nào, để vừa sống đúng chánh pháp vừa 
sống đúng với đời? 

Nếu tiền bạc và sắc đẹp là những điểu thật sự mang 
lại hạnh phúc như người đời nghĩ, chắc chắn không 
có những trường hợp tự tử, những trường hợp bạo 
hành nhan nhãn xảy ra trong gia đình, cũng không có 
trường hợp ly thân hay ly dị. Những siêu sao, những 
tỷ phú, là những người không chỉ có danh vọng, 
không chỉ có tài sắc, mà còn có rất nhiều của cải. 
Nhưng thống kê cho thấy, họ lại là những người luôn 
bị đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Ước tính tổng số người 
ly dị hiện nay lên đến 50%; trong khi thập niên 1980, 
chỉ có khoảng 40%. Thực tế này cho thấy đời sống 
lứa đôi không thật sự mang lại hạnh phúc, như mọi 
người nghĩ. Chúng ta cố gắng bước vào con đường 
xuất gia để tìm đạo, để sống cuộc đời phẩm hạnh, 
đóng góp vào phúc lợi lâu dài cho thế giới nhân loại 
nói riêng, cho muôn loài nói chung. 

Nếu chúng ta chỉ theo đuổi tài sắc, thật không có 
ích lợi gì. Lời giảng dạy của Đức Thế Tôn rất chí lý, 
ngài khuyên chúng ta đừng tham đắm sắc dục, đừng 
tham đắm lợi danh, hãy cố gắng đem hết khả năng và 
sức lực phụng vụ tha nhân. 

Trong Chương 23 có câu: “7 đắm mình vào đống 
bùn lây, nên chúng ta được gọi là phàm phu. Giải 
thoát ra khỏi điều này mới chính là bậc A La Hán.” 
Vậy phải giải thoát hay vượt thoát ra khỏi điều gì, để 


264 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tránh không sa chân vào đống bùn lây nói trên? Xuất 
gia phải chăng chính là con đường giải thoát? 

Điều này hoàn toàn đúng. Chúng ta phải vượt lên 
trên sự ràng buộc, sự vướng mắc của ái tình, của sắc 
dục, sống đời xuất gia phạm hạnh, thanh tịnh. 

Xuất gia là đời sống Đức Phật luôn luôn tán 
dương, nhất là trong bộ kinh “7 A-Hàm, ”gồm có 
Trường A-Hàm, Trung A-Hàm, Tăng Nhất A-Hàm 
và Tạp A-Hàm v.v... Hoặc là trong tất cả các bộ kinh 
lớn khác của Giáo Pháp Đại Thừa, Đức Phật cũng 
tuyên dương đời sống của những người xuất gia. 

Ngược lại nếu chỉ là người bình thường, chúng 
ta hãy đem hết năng lực để phụng sự xã hội, không 
phung phí thời gian để nhằm thỏa mãn những thèm 
khát dục vọng của bản thân. Điều này hết sức quan 
trọng. Bằng ý lực và tâm trí trong sáng như vậy, chắc 
chắn chúng ta sẽ giúp cho thế giới nhân loại được 
thăng hoa tốt đẹp. 

Những bước căn bản giúp 
tiêu trừ lòng tham ái dục. 

Bất cứ một sự từ bỏ nào cũng đòi hỏi nỗ lực với 
một nội lực phi thường. Khoan nói đến việc từ bỏ 
tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, chỉ từ bỏ một điếu thuốc, 
một ly rượu thôi, cũng đã là điều rất khó. Nhưng nếu 
chúng ta ý thức rõ sự nguy hiểm của thuốc lá và rượu 
qua những tài liệu đã được chứng minh một cách 
khoa học, chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ. 

Vấn đề cốt lõi ở đây chính là vì không hoàn toàn 
nhận thức triệt để được sự nguy hiểm, nên chúng ta 


CHƯƠNG 23 s Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 265 


chưa thể đưa ra một quyết định đủ mạnh để từ bỏ. Thí 
dụ khi bác sĩ cho biết lượng cholesterol trong máu 
của chúng ta quá cao, nếu không uống loại thuốc 
nào đó để tiêu trừ chất mỡ này, chúng ta sẽ bị nguy 
hiểm về tim mạch và sức khỏe. Nhưng với những 
người không có ý thức cao về sức khỏe, họ sẽ coi 
thường lời khuyến cáo của Bác sĩ; họ cứ ăn trước rồi 
tính sau, họ quan niệm sai lầm rằng là sống thì đừng 
để bị biến thành ma đói, chừng nào ngã bệnh mới lo 
chữa trị, tâm lý của con người vốn là như vậy; nhưng 
tiếc thay, khi ngã bệnh, nhất là đã đến giai đoạn cuối 
cùng thì vô phương cứu chữa. Chính vì thế Đức Phật 
dạy rằng: “Bô Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả.” Các 
vị bố tát, các vị thiện tri thức nhìn thấy trước vấn đề. 
Họ không để bất cứ chuyện đáng tiếc nào xảy ra. 
Trong khi người đời cứ đợi khi kết quả xảy ra mới lo 
sợ, mới tìm cách chữa trị lúc đó đã quá muộn màng. 
Cũng giống như bị ung thư mà coi thường lời khuyên 
của bác sĩ, đợi đến giai đoạn cuối mới đi bệnh viện 
thì không còn kịp nữa. 

Khi ý thức được hiểm họa do sắc và tài mang lại, 
chúng ta sẽ có thể đoạn trừ một cách dễ dàng. Phàm 
đã là con người nói thì dễ, nhưng vấn để này không 
dễ dàng khi thực hiện. Chúng ta từng bước tìm hiểu 
lời dạy của Đức Phật, áp dụng những điều đã hiểu 
vào đời sống thực tế, tuần tự đoạn trừ toàn bộ những 
ham muốn về sắc dục và tiền của. 


Thiên “ly Lâu Thượng” trong sách Mạnh Tử 
chép rằng: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại.” Có 


266 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nghĩa là “Trong ba điều bất hiếu, không có con là 
tội lớn nhất. ” Cha mẹ già muốn các con phải lập gia 
đình, thứ nhất để nối dõi tông đường, thứ hai để có 
người chăm sóc lúc tuổi già. Vậy nếu là người bình 
thường, lập gia đình rồi mới xuất gia có được hay 
không? 

Quan niệm của Đức Khổng Phu Tử là để dạy 
những con người trong xã hội bình thường, không 
phải dạy để giúp con người giải thoát ra khỏi thế giới 
đầy tục lụy. Mỗi tôn giáo, mỗi học thuyết có quan 
niệm khác nhau. Không nhất thiết phải lập gia đình, 
mới có thể phụng dưỡng cha mẹ. Nhiều khi độc thân 
lại có nhiều thời gian hơn để chăm sóc lo lắng cho 
cha mẹ, bởi vì không phải bận lo cho những người 
khác. 

Thành tâm nguyện cầu cho mỗi chúng ta có được 
đời sống đầy phẩm hạnh, tránh xa những cám dỗ của 
vật chất và sắc dục. 


Chương 24 
SẮC DỤC CHƯỚNG ĐẠO 
Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo 
55_— riHS-&6äxI§i 
Hán văn: 

ÚšE ° #XâXÃ:jtfH ° th. MẪN ° R KT 
#} , ñi— › #Zlf— | se #KzZ^ ° 
Phiên Âm: 

Phật ngôn: di dục mục thậm w sắc. Sắc chỉ vi 
dục, kỳ đại vô ngoạt. Lại hữu nhất hỷ, nhược sử 
nhị đông, phô thiên chỉ nhân, vô năng vì Đạo 

giả hỷ. 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Trong các thứ ái dục, không gì 
tệ hại bằng sắc dục. Ham mê sắc dục lớn lao 
không øì vượt ngoài. May thay, chỉ có một mình 
nó mà thôi. Nếu có hai thứ giống thế thì người 
khắp thiên hạ không ai có thể vì đạo được! 

Anh ngữ: 


Chapter 24: Sexual Desire Hinders the Way 


The Buddha said: “There 1s nothing like lust. Lust may 
be said to be the most powerful passion. Fortunately, 
we have but one thing, which 1s more powerful. If 


268 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


the thirst for truth were weaker than passion, how 
many ofus 1n the world would be able to follow the 
way Oofrighteousness?” 


Lược giảng: 


Sức mạnh của sắc dục: 


Mãnh lực của sắc đẹp là ý chính trong Chương 
24 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nếu không hiểu 
rõ bản chất giả huyễn của sắc đẹp, sẽ không thể nào 
tránh khỏi sự lôi cuốn của loại ma lực này. Đây là 
điều vô cùng quan trọng, mà Đức Phật muốn lưu ý 
cho chúng ta. 

Trong thực tế đời thường chúng ta chứng kiến 
không biết bao nhiêu thảm cảnh có từ gia đình, từ 
tình bạn, từ một xã hội nhỏ cho đến phạm vi rộng của 
một quốc gia, hay rộng hơn nữa là phạm vi của quốc 
tế, chỉ vì nhan sắc của một người phụ nữ. 

Vì nhận biết sức mạnh vô song của sắc dục, nhiều 
quốc gia đã sử dụng sắc đẹp như một loại vũ khí. Họ 
huấn luyện những phụ nữ có nhan sắc trở thành nhân 
viên tình báo, làm gián điệp, v.v... Rất nhiều người 
đàn ông có đảm lược, có bản lãnh, có cái nhìn xuyên 
thấu mọi vấn để, nhưng khi đối diện với mỹ nhân 
kế đều bị đánh gục, đều bị sụp đổ. Rất nhiều người 
trong xã hội hiện nay vừa có chức vị, vừa rất giỏi và 
giàu có, chẳng hạn như thống đốc, thượng nghị sĩ, 
ứng cử viên tổng thống, v.v... Họ là những người đã 
có gia đình, nhưng vì không thoát khỏi mãnh lực của 
sắc dục cuối cùng đã bị thân bại danh liệt. 


CHƯƠNG 24 + Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo 269 


Trước đây có vị thư sinh tên là Lý Sinh, vô cùng 
chăm chỉ đọc sách, giỏi viết văn. Trên đường đến 
kinh thành dự thi, anh quyết định nghỉ qua đêm ở 
một nhà trọ bên đường. 

Đêm trước, người chủ quán trọ nằm mộng thấy 
Thổ Địa nói với ông rằng: “Ngày mái sẽ có một vị 
tên là Lý Sinh đến nghỉ trọ tại quán của ông. Ông 
phải đối đãi tốt với anh ta, bởi vì anh ta có mệnh thi 
đỗ khoa bảng!” 

Sáng sớm hôm sau quả nhiên Lý Sinh đến. Ông 
chủ quán trọ ân cần chiêu đãi đồ ăn ngon và còn cung 
cấp xe ngựa cho anh ta đi. 

Lý Sinh lấy làm lạ bèn hỏi chủ quán: “Vì sao ông 
đối đãi tốt với tôi như vậy?” 

Chủ quán kể lại giấc mộng đêm qua của mình cho 
Lý Sinh nghe. Lý Sinh nghe xong vô cùng cao hứng, 
nghĩ mãi rằng: “Mình sắp đỗ đạt công danh rồi! Nếu 
mình làm đại quan thì mình phải bỏ ngay người vợ 
xấu xí hiện tại của mình và lấy vợ mới xinh đẹp hơn 
mới phải!” 

Sau khi Lý Sinh rời đi vào sáng hôm sau, chủ lữ 
quán lại mộng thấy Thổ Thần đến nói với ông rằng: 
“Lý Sinh này có ý định bất lương, công danh còn 
chưa thành mà đã nghĩ đến chuyện vút bỏ người vợ 
tào khang, giờ thì anh ta đã không còn hy vọng đỗ 
đạt nữa rồi. ” 

Mấy hôm sau Lý Sinh lại trở về quán trọ ấy nhưng 
ông chủ quán lại đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt, 
thậm chí không cho phép anh ở lại qua đêm. 


270 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Lý Sinh không hiểu vì sao, liền hỏi chủ quán trọ 
nguyên nhân. Người chủ quán nói lại những lời Thổ 
Thần đã nói với ông cho Lý Sinh nghe. Lý Sinh nghe 
xong kinh sợ và cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vã rời 
đi. Về sau, quả nhiên Lý Sinh không đắc được chút 
công danh nào. 

Lý Sinh chỉ có một ý nghĩ sai trái mà mệnh của 
anh vốn đắc công danh đã bị hủy đi, phúc báo bị 
tước mất hết. Câu chuyện cho thấy, người đắm say 
sắc dục chắc chắn là người sẽ phải chuốc lấy hậu quả 
bất hảo. 


Chuyển hóa ái dục 

Theo luật nhân quả và nhất là theo nghiệp báo, 
tất cả những sự việc xảy ra hàng ngày đều liên quan 
đến nghiệp lực và nhân quả. Ý thức rõ vấn để này 
chúng ta sẽ nỗ lực tìm cách chuyển hóa; bởi vì nếu 
không chuyển hóa được phận nghiệp, có lẽ chúng ta 
sẽ không mất thời gian đầu tư vào việc tu tập nhằm 
đoạn trừ nghiệp chướng. 

Khi cố gắng tu tập để đoạn trừ nghiệp chướng, 
chắc chắn chúng ta có thể chuyển nghiệp từ nặng đến 
nhẹ, từ nhẹ đến chỗ không còn một mảy may nào. 
Đây là sự thật được chứng minh qua nhiều ngàn năm 
lịch sử của Phật Giáo. 

Nếu nỗ lực tu tập, bất cứ ai cũng có thể chuyển 
hóa nghiệp chướng của bản thân. Có nghĩa là những 
sai lầm hay những tội lỗi từng mắc phạm trong quá 
khứ, giờ đây tu tập có thể chuyển hóa được một phần. 


CHƯƠNG 24 + Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo 271 


Mọi nghiệp chướng sẽ được tiêu hủy, nếu chúng ta 
nỗ lực tinh tấn kiên cường chuyển hóa. Giống như ly 
ít nước bỏ vào nhiều muối, chất mặn vẫn còn. Nhưng 
nếu chúng ta đem số lượng muối này bỏ vào ao hay 
hồ, nhất định vị mặn không còn nữa. 


Xuất gia là một trong những giải pháp 
chế ngự và đoạn trừ ái dục: 

Muốn có đời sống thật sự giải thoát phải xuất gia. 
Bởi vì người xuất gia bị ràng buộc trong giới luật, 
trong những điều bị nghiêm cấm cần phải tuân giữ. 
Chính những điều này giúp họ cắt đứt mọi liên hệ, 
mọi vướng bận của thế tục, và mới thật sự có một 
cuộc đời giải thoát-an nhiên-tự tại. 

Theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội bình thường, 
người ta quan niệm rằng: Đời sống hôn nhân có vợ 
có chồng, có sự nghiệp, chính là mục đích cần phải 
đạt đến. Nhưng với tuệ giác của Đức Phật, ngài dạy 
rằng: Hôn nhân, sự nghiệp không phải là cứu cánh 
tối hậu. Chúng ta cần đi xa hơn, vượt lên trên tất cả 
mọi sự ràng buộc và vướng bận của một người, lúc 
nào cũng phải đối diện với muôn vàn điều đau khổ. 

Chúng ta cũng nên hiểu rằng: người xuất gia 
không phải là người chán đời, bị cuộc đời hắt hủi hay 
trốn tránh thế sự, mà người xuất gia là người có lối 
sống tích cực, có đủ nội lực đi ngược lại dòng đời, 
có đủ sức mạnh chiến thắng những cám dỗ mà người 
thế tục không thể nào vượt qua. Xuất gia để giải thoát 
khổ đau trong vòng sinh tử luân hồi không chỉ cho 


272 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


bản thân, mà còn cho tha nhân, cho cả muôn loài 
trong vũ trụ. Làm được như vậy, người xuất gia mới 
làm tròn sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình. Nhận 
thức của người xuất gia đặt trên căn bản từ bi và trí 
tuệ. Khi nói đến từ bi và trí tuệ là nói đến đời sống 
đầy phẩm hạnh, vị tha, vô ngã. Muốn hoàn thành lý 
tưởng và sứ mệnh cao đẹp của bản thân, người xuất 
gia phải thấy rõ họ là người xuất thế tục gia, xuất 
phiền não gia, xuất tam giới gia. Họ phải bước ra 
khỏi mái nhà thế tục, không còn bị sắc dục cám dỗ 
như lời Đức Phật đã dạy. 


Trong kinh 7rung Bộ I Phật dạy rằng: “Này các 
Tỳ Kheo, những Sa môn, Bà la môn nào bị trói buộc, 
bị tham đắm say mê bởi năm dục trưởng dưỡng, 
không thấy sự nguy hại của chúng, những vị ấy cần 
phải được hiểu là: các ngươi đã rơi vào bất hạnh, đã 
rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng theo nó muốn. 
Này các Tỳ Kheo, như một con nai sống trong rừng 
bị sập bẫy nằm xuống, con nai ấy cần được hiểu là 
bị rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử 
dụng như nó muốn, khi người thợ săn đến con nai 
ấy không thể bỏ đi như nó muốn. Này các Tỳ Kheo, 
những Sa môn hay Bà la môn nào không bị trói buộc, 
không bị tham đắm, không bị say mê bởi năm dục 
trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại của chúng, biết 
rõ sự xuất ly khỏi chúng và thọ dụng chúng, những vị 
ấy cần phải được hiểu là nó không rơi vào bất hạnh, 
nó không rơi vào tai họa, nó không bị thợ săn sử 
dụng như nó muốn, khi người thợ săn đến con nai ấy 
có thể bỏ đi như nó muốn. ” 


CHƯƠNG 24 + Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo 273 


Người đời xem đối tượng bên ngoài như mục tiêu 
để theo đuổi, để chiếm hữu, để thỏa mãn dục vọng 
thèm khát. Ngược lại người xuất gia xem những đối 
tượng này là tác động xấu lên đời sống phẩm hạnh 
của họ. Với nhận thức trong sáng như vậy, lúc nào 
người xuất gia cũng tìm mọi cách để giữ giới luật, 
ngăn ngừa ảnh hưởng của những tác động xấu cho 
dẫu chỉ là một ý nghĩ nhỏ. Bởi vì tất cả xuất phát 
từ những vướng mắc của tâm thức, sinh ra điên đảo 
vọng tưởng, dẫn đến những hành động đi ngược lại 
truyền thống tu hành thanh tịnh của bậc chân tu. 

Cũng chính vì thế, người xuất gia phải tránh tất cả 
những điều cực đoan, những điều phiền não, những 
điều được gọi là tham-sân-si-mạn-nghi-kiến-ác. 

Người xuất gia một khi xuất thế tục gia, xuất 
phiền não gia, xuất tam giáo gia, có nghĩa là họ đã ra 
khỏi ngôi nhà của dục giới, của sắc giới, và của vô 
sắc giới. Một khi đã làm tròn những điều mà hai chữ 
“xuất gia” minh định rất rõ, chắc chắn vị xuất gia 
không phải là người bi quan yếm thế chán đời, mà họ 
là người rất năng động [dynamic]. Năng động không 
có nghĩa là vị xuất gia nhắm vào những danh vọng 
thấp hèn, hay tham dục. Ngược lại, họ luôn luôn 
hướng đến chân trời cao rộng, tiếp nối một cách rạng 
rõ dòng giống của Đức Phật. Tổ Qui Sơn từng dạy: 
“Phát túc siêu phương... thiệu long thánh chúng. ` 

Trong “Mạnh Tử - Đằng Văn Công Hạ” ghi rằng: 
“Phú quý bất năng dâm, bân tiện bất năng di, uy vũ 
bất năng khuất.” Nghĩa là, bậc trượng phu phú quý 


274 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


không bị sắc dục cám dỗ, nghèo túng nhưng không 
thay đổi tiết tháo và, không bị khuất phục bởi quyển 
UY. 

Trong 5 giới do Phật chế định, Giới không được 
tà dâm là một trọng giới hết sức quan trọng. Nhưng 
đối với hàng xuất gia thì không phải không tà dâm 
mà là không dâm dục. 

Kinh Pháp Cú dạy rằng: 

Kệ 335: 

“Ai sống trong đời này, 

BỊ ái dục buộc ràng 

Sâu khổ sẽ tăng trưởng, 

Như cỏ bị gặp mưa. 

Kệ 336: 

“Ai sống trong đời này 

Ái dục được hàng phục 

Sâu rơi khỏi người ấy 

Như giọt nước lá sen. ” 

Trong Tiểu Kinh Khổ Uẩn. thuộc Trung Bộ Kinh, 
do HT Thích Minh Châu dịch, Đức Phật cũng dạy 
rằng: 

“Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ-tát, 
chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: 
'Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở 
đây lại nhiều hơn, dù Ta có thấy với như thật chánh 
trí tuệ như vậy, nhưng 1a chưa chứng được hỷ lạc do 
ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào 


CHƯƠNG 24 + Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo 275 


khác cao thượng hơn. Và, như vậy Ta biết rằng, Ta 
chưa khỏi bị các dục chỉ phối. Và này Mahànàma, 
khi nào Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: Các 
dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây 
lại nhiều hơn, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chỉ phối. ” 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rằng: “Dâm tâm 
bất trừ, trần bất khả xuất. Túng hữu đa trí, thiền 
định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc ma đạo. ” 

Nghĩa là: Tâm dâm dục không đoạn trừ thì không 
thể ra khỏi trần lao. Dẫu có đa trí, và thiển định hiện 
tiễn, nhưng dâm dục không đoạn trừ thì chắc chắn lạc 
vào ma đạo. 

Tóm lại, dù là trong chương 24 này hay trong 
những Kinh điển khác, Đức Phật đều khuyên ta hãy 
tránh xa sắc dục, đừng để tham dục chi phối, sai sử 
nếu chúng ta muốn giải thoát khổ đau. 


Chương 25 
DỤC HỎA THIÊU THÂN 
Lửa Dục Đốt Người 
5_—thŠ-ZxiIãH 
Hún văn: 
š:5 ° X⁄ãX⁄À ° #3 s tiRÄIfIfT ° 
H55 ~/ lR ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: ái dục chỉ nhân, du nhự chấp cự, 
nghịch phong nhỉ hành, tật hữu thiêu thủ chỉ 
hoạn. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người ham mê ái dục ví như kẻ 
cầm đuốc đi ngược gió, tất phải bị hoạ cháy 
tay. 
Anh ngữ: 
Chapter 25: 
The Eire of Lust Consumes the Body 


The Buddha said: “Men who are addicted to the 
passions are like the torch-carrier running against the 
wind; his hands are sure to be burned.” 


CHƯƠNG 25 + Lửa Dục Đốt Người 277 


Lược giảng: 


Sự nguy hiểm của ái dục. 

Nếu Chương 24 Đức Phật nhấn mạnh đến sức 
mạnh của ái dục, thì chương 25 Ngài lưu ý chúng 
ta về sự nguy hiểm của ái dục. Khi Đức Thế Tôn — 
một bậc Đại giác — lên tiếng nhắc nhở về sức mạnh 
và sự nguy hiểm của ái dục, chúng ta không thể coi 
thường; ngược lại phải ý thức rằng, đây là hiểm họa 
có thể tiên liệu hay đoán trước. Một khi thấu hiểu rõ 
điểu này, chúng ta mới có thể tránh khỏi những ưu 
phiền đau khổ. 

Trong kinh Đại Niết Bàn Phật dạy: “Như có người 
thích hoa đẹp mà chẳng thấy cọng hoa có rắn độc, 
liền đến ngắt hoa bị rắn cắn chết. Tất cả phàm phu 
tham đắm ngũ dục mà chẳng thấy độc hại của ái, nên 
bị ái làm hại, sau khi chết đọa trong ba đường ác. 
Chỉ trừ các vị Bô- Tát. ”1 

Đức Phật từng đưa ra rất nhiều thí dụ liên quan 
đến ái dục. Ngài dạy rằng: Người đam mê sắc dục, 
chẳng khác nào đang sống trên đầu lưỡi dao hay đầu 
ngọn giáo. Chúng ta vẫn còn nhớ những cuộc nội 
chiến trong thâm cung của lịch sử Trung Quốc, nổi 
bật là sự đam mê tửu sắc của Trụ Vương với nàng 
Đắc Kỷ khiến nhà Trụ mất nước. Lịch sử Việt Nam 
có vua Lê Long Đĩnh, còn được mệnh danh là Lê 
Ngọa Triểu, phải nằm khi thiết triều vì ông ta vừa ác 
độc, vô đạo đức vừa hoang dâm vô độ. 


1. Kinh Đại Niết Bàn, Phẩm 7hánh Hạnh. 


278 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong xã hội Việt Nam hiện nay còn lưu truyền 
một biến cố khủng khiếp: Năm 1963 vũ nữ Cẩm 
Nhung bị đánh ghen bằng axít khiến cô mù đôi mắt, 
dung nhan bị hủy hoại. 

Ngày 22 tháng 3 năm 201 1 toàn thế giới đều biết: 
Cựu Tổng Thống Do Thái Moshe Katsav bị tòa án 
tuyên phạt 7 năm tù vì tội hiếp dâm, trong lúc ông 
còn là bộ trưởng bộ du lịch và, trong suốt nhiệm kỳ 
tổng thống khiến thanh danh cũng như uy tín của ông 
bị tan biến sau bản án này. Ngoài ra, không hiếm 
những nhân vật quan trọng trong chính trường, trong 
thương trường quốc tế, bị thân bại danh liệt vì vướng 
mắc vào âm mưu của gián điệp và, tình báo có liên 
quan đến nữ sắc. Những bằng chứng thực tế nói trên, 
đã cho thấy hiểm họa khôn lường của ái dục. 


Họa hại từ ái dục. 

Chắc chắn những hệ lụy và sự phiền muộn mà 
họ phải nhận chịu, không bút nào có thể tả xiết. Thí 
dụ một người đã lập gia đình mà vẫn bay bướm, vẫn 
như lãng tử nay yêu người này mai thương người kia, 
thì người vợ (hay người chồng) sẽ vô cùng đau khổ. 
Sự ghen tuông, nghi ky, hờn giận, khiến cho gia đình 
luôn phải sống trong tình trạng cơm không lành canh 
chẳng ngọt. 

Một thanh niên từng trao đổi với chúng tôi: Anh 
có người vợ rất đẹp, nhưng anh không vui, bởi vì 
như người ta nói “vợ đẹp là vợ của người ta.” Mỗi 
khi đi ra phố hay đi dự tiệc, rất nhiều người tìm cách 


CHƯƠNG 25 + Lửa Dục Đốt Người 279 


tán tỉnh, quyến rũ vợ của anh, mặc dù cô có chồng đi 
sát bên cạnh. Những người đàn ông theo đuổi có thu 
phục được cảm tình trong lòng cô vợ đẹp của anh hay 
không, điều này chưa thể kết luận. Nhưng nhìn thái 
độ săn đón vỗ vập người vợ trẻ đẹp, anh thanh niên, 
người chồng của cô vợ trẻ lúc nào cũng cảm thấy 
như đang có một ngọn lửa thiêu đốt bùng cháy trong 
lòng. Anh cảm thấy bất an khi cô vợ đi làm, ngay cả 
khi cô vợ ở nhà cũng vậy. Bởi vì có quá nhiều người 
theo đuổi vợ anh. Anh không biết người vợ có đủ 
nghị lực, đủ can đảm, bản lãnh vượt qua mọi cám dỗ, 
mọi sự chinh phục để giữ sự chung thủy với mình 
hay không. 

Sự thật hiển nhiên này càng khẳng định: Sắc đẹp 
nói riêng, lòng ái dục nói chung, khiến chúng ta luôn 
bất an, luôn phải sống trong nỗi sợ hãi, trong sự nơm 
nớp lo âu và bất ổn. Nhiều vấn đề tranh chấp có liên 
quan đến sắc đẹp và ái dục, đã tạo ra muôn vàn hệ 
lụy đau khổ. Lúc đó người ta không còn nhớ đến tình 
nghĩa, không còn nghĩ đến bà con, bằng hữu. Những 
hệ lụy và mức độ đau khổ do ái dục và sắc đẹp gây 
ra, không chỉ giới hạn ở một thời gian ngắn mà kéo 
dài rất lâu, có tầm ảnh hưởng quan trọng đến nhiều 
thế hệ trong gia đình. Đó là chưa nói đến hệ quả, vì 
ái dục mà chúng ta phải luân hồi trong ba đường sáu 
nẻo, không thể giải thoát. Bởi vì Ái Dục chính là Tập 
Đế, nguyên nhân của đau khổ và, trong Luật đã dạy: 
“ Sinh tử căn bản, dục vi đệ nhất. ” Nghĩa là: căn bản 
của vấn đề sanh tử dục là thứ nhất. 


280 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Ở Việt Nam, có một câu chuyện có thật: Vị thầy 
Trụ trì còn trẻ, có phẩm hạnh trang nghiêm, đáng 
tôn kính. Trong số thiện nam tín nữ đến viếng chùa 
có một nữ Phật tử trẻ đẹp, do nhìn thấy đời sống đạo 
hạnh của thầy Trụ trì nên cô tỏ lòng ngưỡng mộ, 
thương kính đặc biệt. VỊ Trụ trì trẻ tuổi đó ngộ nhận 
rằng người nữ Phật tử trẻ đẹp kia đã yêu thầy. Vì thế, 
thầy âm thầm thực hiện những điều sai trái, mà thầy 
cho là đúng. Đó là thầy mang vật dụng của chùa đem 
bán, mục đích là chuẩn bị sẵn một số tiền để có thể 
xây dựng gia đình với cô gái nói trên. 

Khi đã tích lũy đủ tiền, thầy cởi áo cà sa hoàn 
tục. Thầy tìm đến người nữ Phật tử trẻ đẹp, ngỏ lời 
xin cưới cô làm vợ. Cô gái nói rằng: Không! Con là 
phật tử nên tỏ lòng thương kính một vị tu sĩ của dòng 
họ Thích, chứ con không thương yêu một anh chàng 
mang họ Vũ, bởi vì ngoài đời thiếu gì thanh niên đẹp 
trai giàu có để con lựa chọn. 

Vị tu sĩ hoàn tục phải chuốc lấy mùi vị thất vọng! 
Không thể kết hôn với cô gái trẻ đẹp, cũng không thể 
trở về thiển viện vì đã phạm lỗi lầm lớn là bán tài sản 
của chùa. Vị tu sĩ này ân hận, có mặc cảm rất lớn, 
sống vô cùng đau khổ, đời không ra đời, đạo không 
ra đạo! 

Câu chuyện có thật này cho thấy: Phải bị sức cám 
dỗ mãnh liệt vô cùng, vị tu sĩ nói trên mới có một 
quyết định vô minh như vậy. Nếu chỉ là sự thử thách 
nhỏ, sự thu hút không đáng kể, chắc chắn ông không 
thể thực hiện một hành động thiếu sáng suốt như thế. 


CHƯƠNG 25 + Lửa Dục Đốt Người 281 


Tu tập pháp Quán bất tịnh, 
để đoạn trừ lòng ái dục. 

Quán bất tịnh tức là quán sát một cách tỉ mỉ về 
thân xác của con người, để nhận biết thân xác này 
không trong sạch, không có gì đẹp đế như hâu hết 
người đời đều lầm tưởng. 

Chúng ta đánh giá không đúng mức về phẩm cách, 
hay nói một cách dễ hiểu thì, chúng ta đã không đánh 
giá đúng bản chất của một thân thể huyễn hóa bất 
tịnh; vì thế mới nảy sinh tâm đắm đuối, thèm khát, 
ham muốn. Nếu ý thức rõ thân thể này giống một túi 
đa bên trong chứa toàn máu, mủ, phân... cái gì cũng 
hôi thúi không thể nào gần gũi được, thì không có lý 
do gì chúng ta lại say đắm một thân xác không trong 
sạch. 

Câu chuyện “Người đẹp gieo câu” của công chúa 
Vô Song, con gái của vua xứ Ma Kiệt Đà. Nàng nổi 
tiếng yêu kiều diễm lệ, sắc nước hương trời, khiến 
cho từ Vua quan, các nước chư hầu cho đến thường 
dân, người nào cũng mơ ước có được nàng. Nay vua 
cha tổ chức lễ gieo cầu nhằm tìm kiếm phò mã cho 
nàng, nghĩa là tất cả cuộc đời của Công chúa, hạnh 
phúc an vui, hay bẽ bàng đau khổ, đều do quả cầu 
này định đoạt. Sự kiện này khiến khắp kinh thành 
rộn ràng, hào hứng chờ đợi. 

Nàng kính cẩn quỳ trước tượng thần rất lâu, khấn 
vái kỹ càng: ngày sanh, tháng đẻ, họ hàng làng nước 
v.v... cần thận nàng tha thiết cầu thần linh dun dủi, 


282 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


quả cầu gieo trúng người được nàng chọn sẽ yêu 
nàng mãi mãi. 

Công chúa nhìn khắp một lượt rồi đồi cao quả 
cầu tung lên giữa hư không... 

Ôi! Bóng hạnh phúc, bóng hạnh phúc hiên ngang 
lơ lững giữa hư không, làm cho Quốc vương, điện hạ, 
sứ quân... ngớp ngớp chụp bắt. Nhưng làm sao bắt 
được bóng hạnh phúc??? 

Bỗng người ta nghe có tiếng người la to: Á! ông 
Sa môn, ông Sa môn ơi! Quả cầu vướng vào tích 
trượng của ông kia kìa. 

Thế là trống kèn trổi dậy, chúc mừng vị tân phò 
mã. Song vị Sa môn vần khoan thai tự tại, hình như 
người không biết có việc gì xảy ra. 

Phải chăng bóng hạnh phúc vô tình vướng vào 
đầu tích trượng hay tại Thần lãng tai nghe khấn lộn, 
chớ ai nỡ đem cái ân ái buộc cho người xuất gia ly 
dục bao g1ờ? 

Không, không phải vậy. Thật ra khi Công chúa 
đứng trên lầu hoa, nàng thấy một vị Sa môn uy nghi 
trong bộ áo cà sa tay cầm tích trượng từ xa tiến lại, 
vị Sa môn bộ dạng thản nhiên giữa đám người đang 
TỘn TỊp. 

Ôi! Người đâu mà đẹp thế? Oai nghiêm như một 
vị thần linh ứng, từ bi như một bà mẹ dịu hiển và 
đĩnh đạt như một vị thầy mô phạm. Nàng sinh tâm 
yêu kính, cho tùy tùng đuổi theo rước vị phò mã về. 
Nhưng mãi đến chiều tối mới có một người trong 


CHƯƠNG 25 + Lửa Dục Đốt Người 283 


đoàn ngự lâm bơ phờ trở về tâu lại, mới hay vị Sa 
môn ấy là Thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn 
nước Xá Vệ và Ngài đã xuất gia, thành Phật hiệu 
“Thích Ca Mâu Ni.” Ngài và đỗ chúng vừa đến hôm 
qua, hiện đang trú tại rừng Tân Tần Già. Còn đoàn 
ngự lâm theo Ngài lúc ban sáng nay cả đoàn đã theo 
Ngài, cạo đầu xuất gia học đạo rỗi. 

Công chúa như người trong mê, còn biết nói 
sao, khi lòng mình đã vướng một mối tình bâng quơ. 
Nàng tâu với vua cha xin tình nguyện theo Ngài để 
sửa bát nâng y trên đường hóa độ. Và nhà vua dẫn 
nàng đến gặp Đức Phật. 

Đức Phật ngự trên pháp tòa cao, oai nghi đồ sộ 
như núi Tu di, thân tượng chiếu ra một sắc đẹp lạ 
lùng. Hai bên hàng ngàn Tăng chúng ngổi im phắc 
như ngàn pho tượng vậy. 

Vẻ oai nghiêm của Phật, sự yên lặng của chúng 
Tăng, đánh mạnh vào tâm khảm mọi người... Vua 
không đảnh lễ Phật, vì ông nghĩ dù là Phật song sẽ 
làm rể mình, không lẽ mình lạy rể? Vua phán: 

- Kính Ngài, theo kỷ luật gieo cầu của nước 
chúng tôi, ai trúng cầu là được vợ. Hôm qua con gái 
tôi gieo cầu trúng Ngài, như thế là Thần linh định 
lương duyên rõ ràng, nên con tôi tình nguyện theo 
Ngài trên đường hóa độ, phòng khi “nâng bát sửa y.” 

Đức Phật nhìn Công chúa, Ngài yên lặng một lúc. 
Thế Tôn mỉm cười... bỗng trong kim khẩu phóng ra 
một đạo hào quang xanh chiếu lên đỉnh đầu Công 


284 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chúa, nàng toát mô hôi, thấy trên đầu rần rần ngứa, 
mô hôi giọt xuống trán, xuống cổ, nàng lấy khăn lau 
rồi gãi thì đụng một con gì mà xưa nay nàng chưa 
thấy cũng chưa biết tên, nàng len lén bỏ xuống đất 
(con chí đấy). 

Phật lại phóng một đạo hào quang vàng vào đôi 
mắt Công chúa, nàng thấy xốn xang khó chịu, nước 
mắt tuôn ra, vừa lấy khăn lau thì khóe mắt đọng hai 
cục phèn khá lón. 

Phật phóng một đạo hào quang trắng chui thẳng 
vào mũi nàng làm hắt hơi năm bảy cái mũi chảy ròng 
ròng. 

Rồi một đạo hào quang lục tuôn vào trong miệng, 
Công chúa ngáp luôn một dây, ho luôn một chuỗi, 
nàng nghe trong miệng bốc mùi hôi thối. 

Đức Phật phóng thêm một đạo hào quang đỏ chiếu 
vào thân Công chúa làm nàng ngứa ngáy khắp người, 
gãi chỗ này chưa kịp đã ngứa chỗ khác, vừa lau ghèn 
thì mũi chảy, toan lau mũi thì chí cắn, nàng ho, nàng 
ngáp, ụa, hắt hơi túi bụi. Công chúa nhăn nhó khổ sở, 
bao nhiêu vẻ yêu kiểu diễm lệ biến đâu mất hết, nàng 
hoảng kinh như một người điên. Tất cả pháp hội, nhất 
là đoàn Bà La Môn, đều rùng mình khiếp sợ. 

Nhưng may thay, Đức Phật đã nhiếp thần lực 
thâu hào quang lại. Công chúa và tất cả pháp hội như 
vừa thoát cơn mê dữ, nàng lấy lại bình tĩnh, sửa lại áo 
xiêm rồi quỳ mộp xuống đất, vua quan cũng đẹp hết 
kiêu căng đồng quỳ xuống một loạt. 


CHƯƠNG 25 + Lửa Dục Đốt Người 285 


Nhân đấy Đức Phật thuyết pháp “Tứ Niệm xứ” 
cho cả đoàn nghe. 

- Hỡi các thiện nam thiện nữ nhân: Công chúa 
Vô Song, xưa nay nổi tiếng kiêu căng vì ỷ mình có 
nhan sắc, nhưng không biết sắc đẹp chỉ tạm bợ một 
thời gian, dù có lấy phấn son nhung gấm ngọc ngà, 
bao bọc ở ngoài cũng không che được mắt người trí 
tuệ. Vừa rồi Như Lai phóng quang để trong pháp 
hội nhận rõ, thân người là bất tịnh, dù đương buổi 
niên hoa, nhưng không tắm thì hôi, đại tiểu vẫn thối, 
chèn đờm mũi dãi, mồ hôi huyết khí tim gan phèo 
phổi v.v... mỗi chỗ lại có vô số vi trùng rúc rẩy, phá 
hoại hoành hành thân thể chúng sanh trong từng sát 
na, thân thể chỉ là một đống nhơ nhớp đáng ghê tởm 
đối với người có trí tuệ, ta lại quán sát do sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần, lãnh thọ cảnh đẹp thì sanh tâm 
ưa, ưa thì muốn tất cả cái ưa về mình; lãnh thọ cảnh 
xấu lại sanh tâm ghét, ghét thì muốn đùa cái ghét 
cho người, nhưng điều ưa, thì ưa khó đến, đuổi ghét 
thì ghét không đi. Chung quy không ngoài khổ vui 
đối đãi. 

Công chúa Vô Song nhứt thời viễn trần ly cấu 
liền chứng quả đ/ /⁄w (Tu đà hoàn). 

Câu chuyện trên dạy ta một bài học hết sức quan 
trọng: Sắc đẹp chỉ có khả năng quyến rũ những ai 
đam mê nữ sắc, ngược lại, nếu tâm ta thanh tịnh, ta 
không những không bị nữ sắc cám dỗ mà còn có khả 
năng cảm hóa và chuyển hóa đối tượng theo hướng 
giải thoát giác ngộ. 


286 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Khi nhận biết những tư tưởng điên đảo dấy lên 
trong tâm thức, chúng ta phải dùng pháp Quán bất 
tịnh để đoạn trừ. Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại 
thế, để thực hiện quán bất tịnh Tôn Giả Ma-Ca-Diếp 
thường ra ngồi tại bãi tha ma, nơi bỏ xác người chết 
tại một gò đất ở bìa rừng. Ngài ngồi nhìn tử thi, từ lúc 
mới chết cho đến khi trương sình, thúi rữa, chỉ còn lại 
bộ xương khô. 

Chúng ta cần ý thức rất rõ hiểm họa của ái dục để 
nỗ lực tu tập, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. 
Đây là trách nhiệm, là sứ mệnh giải thoát tự thân và 
giải thoát tha nhân. Nếu chúng ta luôn luôn thắp sáng 
ý thức minh mẫn này, chắc chắn chúng ta không bị 
vướng mắc vào bất cứ cám dỗ nào - từ những đối 
tượng dẫu là nam hay nữ, mà chúng ta cho là rất đẹp, 
người đời chỉ nhìn thấy một phong cảnh đẹp, hay 
một người đẹp đã “/ức cảnh sinh tình,” có nghĩa là 
vừa thấy cảnh và người trước mắt đã nảy sinh tình 
cảm. Vậy làm sao để tránh được sự lôi cuốn, sức thu 
hút của cái đẹp? 

Trong văn học nghệ thuật còn ghi nhận, nhiều 
thế kỷ trước các thiển sư từng cảm xúc trước phong 
cảnh thiên nhiên, vẽ thành những bức tranh tuyệt 
đẹp, hay viết ra những bài thơ thật hay còn lưu 
truyền đến bây giờ. Vậy người thường làm cách nào 
để có thể tránh tiếng sét của ái tình, và sự quyến rũ 
của sắc dục? 


Nhiều người xây dựng đời sống của họ, trên căn 
bản tìm mọi cách thỏa mãn những nhu cầu của bản 


CHƯƠNG 25 > Lửa Dục Đốt Người 287 


thân, trong đó có những điều không thánh thiện. Đây 
là quan niệm thông thường. 

Các vị cao Tăng vẽ tranh làm thơ để lại cho hậu 
thế những tác phẩm bất hủ, nhưng tất cả những điều 
ấy giống hệt như tấm gương phản chiếu lại những 
gì, mà một vị thiền sư đắc đạo đã nhìn thấy. Cuộc 
đời như thế nào, tấm gương phản chiếu lại y hệt như 
vậy. Tấm gương không bao giờ có ý nắm giữ, cũng 
không bị vướng mắc vì những hình ảnh đã ghi lại. 
Tấm gương không tìm cách lôi kéo hình ảnh để phản 
chiếu. Khi ảnh bỏ đi, tấm gương không lưu luyến 
cũng không tìm cách nắm bắt. Có nghĩa là khi trước 
mắt xuất hiện một phong cảnh, vị cao Tăng nhận ra 
đây là cảnh đẹp và, chỉ nhận biết như vậy thôi, không 
có phân biệt như thế này hay như thế khác. Ngài 
hiểu rõ những øì đang thấy cũng hư huyễn, cũng vô 
thường, cũng giả tạo không có gì đáng thủ chấp. 

Một khi nhận rõ bản chất của muôn vật, muôn sự 
tức là các pháp hữu vi đều vô thường, huyển hóa, vô 
ngã, không thật, thì chúng ta không có lý do gì để thủ 
chấp. Và, muốn thủ chấp cũng không thể được, bởi 
vì không có cái gì thuộc về của ta, không có cái gì 
được gọi là ta. Không có gì để ta sở hữu, cũng không 
có điều gì thuộc về quyển sở hữu của ta. Đây là một 
nhận thức vô cùng quan trọng. 


Quán biệt tướng. 
Trong kinh quán về biệt tướng, Đức Phật giảng 


thuyết rất rõ về quán mười tám giới, quán về sáu chỗ 
hội tụ, gọi là lục tụ xứ và nhiều điều khác. Tiếp theo 


288 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


đó ngài đi sâu hơn để phân tích và đưa ra thí dụ, 
chẳng hạn như /c í xứ là gì. 

Thường thường khi nói về thập bát giới nghĩa là 18 
giới gồm có lục căn, lục trần và lục thức. Nhưng ở đây 
Đức Phật dạy về lục tụ xứ là muốn nói đến đất-nước- 
gió-lửa-hư không và thức. Mỗi một phần như vậy lại 
có nội giới và ngoại giới. Chẳng hạn như bản thân của 
chúng ta có nội giới là đất-nước-gió-lửa, ngoại giới là 
từng bộ phận trên thân thể, những điều chúng tôi đã 
từng phân tích trong những chương khác. Nếu quán 
sát về biệt giới, thì nội giới và ngoại giới của một con 
người không có điều gọi là “?hc ngã.” 

Nói một cách cụ thể nếu chúng ta chặt đầu người 
xuống bỏ lăn lóc, ai có thể yêu nổi cái đầu máu me 
lênh láng. Rồi ruột, gan, tim, phổi, nếu để lộ ra ngoài, 
ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Thí dụ như tai nạn giao 
thông xảy ra giữa đường, một người bị xe tông thân 
thể đẫm máu, ai nhìn thấy cũng hoảng sợ. Chúng ta 
thương xót cầu nguyện cho hương linh của họ được 
siêu thoát, chứ không ai mê say, đắm đuối trước hình 
dạng tang thương này. Vì thế khi quán từng bộ phận 
riêng biệt của thân thể, chúng ta thấy chẳng sự gì có 
thể ưa thích để nắm bắt. Nhận biết rõ điều này, chúng 
ta dễ dàng rời bỏ tâm si mê đắm chìm trong bất cứ 
một thân thể nào, dù là đẹp hay xấu. 

Chúng tôi xin đưa ra một thí dụ: Thân thể của một 
người có những yếu tố như tóc, răng, xương, da v.v... 
Nếu bỏ riêng từng phần địa đại (tức là đất là xương 
cốt), thủy đại (tức là nước là máu), phong đại (tức 


CHƯƠNG 25 + Lửa Dục Đốt Người 289 


là gió là hơi thở), hỏa đại (tức là lửa là nhiệt lượng), 
thì chúng ta thấy hình hài này có là gì đâu, có cái gì 
được gọi là đẹp đâu, nếu không nói là rất xấu. 

Nếu quán sát về nhận thức của chúng ta khi nhìn 
thấy một đối tượng nào đó, chỉ là điều huyễn hóa 
không thật. Vì không thủ chấp nên tâm không ưu bi 
khổ não, nhờ thế sẽ không bị vướng mắc vào những 
cảm nhận, những điểu lạc thọ, khổ thọ và ngay cả xả 
thọ. Có năm uẩn và bốn trụ xứ, mà chúng ta không 
nên để vướng mắc. Tất cả những điều này được Đức 
Thế Tôn giảng dạy trong kinh Quán biệt tướng. 

Nói một cách cụ thể, khi nhìn vào hình ảnh của 
một đối tượng nào đó chúng ta phải nhìn bằng tuệ 
giác, không nhìn qua nhận thức bình thường; vì nếu 
chỉ nhìn dưới lăng kính đời thường, chúng ta không 
thể nào nhận biết bản chất thật sự của một sinh mệnh 
hư huyễn, rất vô thường — một điều mà Đức Phật đã 
liên lỉ giảng dạy. 

Phải có nhận thức như thật về cánh hoa đã được 
cấu tạo như thế nào, có những yếu tố gì, như vậy 
tâm thức sẽ không bị chi phối, không bị thanh sắc hư 
huyễn làm cho vướng bận. Ước mong tất cả chúng 
ta đều ý thức rõ ràng về những hiểm họa của ái dục, 
để làm cuộc đại cách mạng bản thân, đó là đoạn trừ 
ái dục để được giải thoát an nhiên. 

Trong Luận Đại Trí Độ, Tổ Long Thọ dạy rằng: 
“Dâm dục tuy bất não chúng sanh, hệ phược cố vi 
đại tội. ” 


290 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nghĩa là: 

“Dâm dục dù không não hại chúng sinh, nhưng 
có súc trói buộc, nên tội lỗi rất lớn. ” 

Cổ đức thường nói: “Ái bất nhiễm bất sanh ta bà, 
niệm bất nhất bất sanh tịnh độ.” 

Nghĩa là: 

“Không ái nhiễm thì chẳng sanh vào cối ta bà. 
Niệm Phật chẳng nhất tâm thì không vãng sanh về 
tịnh độ. ” 


Chương 26 
THIÊN MA NHIÊU PHẬT 
Thiên Ma Quấy Nhiễu Phật 
5_—+;/Š.Xlã£ñ 
Hún văn: 

7 RRÍẾN 2-8 ° RE RE ° Bổ m ° T-Tt ~ 
Đã ° Hj2KHHJZ4 ° 2 ° ñTJH ° KHEẾNH ° 
Iil3EE ° tim › HỊIfS/RĂƯ]H ° 
Phiên Âm: 

Thiên-thân hiễn ngọc-nữ Phật, dục hoại Phật 

ý. 
Phật ngôn: Cách nang chúng uô, nhĩ lai hà vĩ2 
Khứt Ngô bát dụng. Thiên-thân dụ kính, nhân 
vân Đạo ý. Phật vì giải thuyêt, tức đặc Tu-đà- 
hoàn quả. 

Việt dịch: 
Thiên-thần dâng ngọc-nữ cho Đức Phật, muốn 
phá hoại tâm ý của Ngài. 
Đức Phật dạy: Cái túi da chứa những đồ nhơ 
nhớp, ngươi đến đây làm gì? Đi ngay! Ta chẳng 
dùng. Thiên-thân càng thêm tôn kính, nhân đó 
thưa hỏi Phật về ý Đạo. Phật vì đó giảng dạy, 
Thiên-thần liền chứng đắc quả Tu-đà-hoàn. 


292 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Anh ngữ: 


Chapter 26: Deva Tempts the Buddha 


The Lord of Heaven offered a beautiful fairy to the 
Buddha, desiring to tempt him to the evil path. But 
the Buddha said, “Be gone. What use have I for the 
leather bag filled with filth which you have brought 
to me?” Then, the god reverently bowed and asked 
the Buddha about the essence of the Way, in which 
having been 1nstructed by the Buddha, It 1s said, he 
attained the Srotaâpamna-fruit. 


Lược giảng: 


Nhận thức về sự bất tịnh 
của thân tứ đại giả hợp. 

Trong chương này, Thiên thần dâng ngọc nữ lên, 
nhằm phá hoại sự thanh tịnh của Đức Phật. 

Thiên thần ở đây đại diện cho ma vương Deva 
Mara, gọi là thiên ma ở cối Dục — một nơi được xem 
như cối trời thứ sáu, tức là cõi tha hóa hóa tự tại 
thiên. Cõi trời này chuyên hưởng thụ về ngũ dục, vì 
thế khi Đức Phật thuyết pháp nhằm tiêu trừ ái dục, 
thoát ly ái nhiễm, thì thiên thần rất lo sợ, rất ghét 
Đức Phật, đã tìm mọi cách để phá hoại ngài. Thiên 
thần dâng nàng ngọc nữ xinh đẹp tuyệt trần, cũng 
chỉ với mục đích cám dỗ Đức Phật. Nhưng là bậc 
Đại giác, Đức Phật nhìn người con gái có sắc đẹp 
như một túi bằng da, chứa đựng những đồ nhơ nhớp 
bất tịnh. Chính vì thế, thiên ma không thể nào phá 


CHƯƠNG 26 + Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 293 


hoại phẩm hạnh của ngài. Kinh Chánh Pháp Niệm 
Xứ dạy rằng: 

“Thế gian nan đắc khổ, 

Giai do nữ phụ. 

Phi thiểu, phi trung niên, 

Mạc bất do thử nhân. 

Nữ nhân hoại thế gian 

Linh thiện tất diệt tận. 

Thiên trung đại hệ phược, 

Mạc quá ư nữ sắc. 

Nữ nhân phược chư thiên, 

Tương chí tam ác đạo. ” 

Nghĩa là: 

“Thế gian bị thống khổ, 

Đầu do bởi nơi phụ nữ, 

Không luận là thiếu niên hay trung niên, 

Không ai mà không vì nguyên nhân này. 

Nữ nhân phá hoại thế gian, 

Khiến cho việc thiện tiêu diệt hết. 

Sự trói buộc lớn nhất ở thiên giới. 

Không có gì hơn ở nữ sắc, 

Nữ nhân trói buộc chư Thiên, 

Dãn dắt vào ba ác đạo. ” 


Để đoạn trừ sắc dục, cần phải tu tập pháp Quán 
bất tịnh; pháp quán bất tịnh giúp chúng ta thấy được 
bản chất nhơ nhớp, hôi thúi, không trong sạch của 
thân thể. Vì vô minh, chúng ta đã nhìn người có nhan 
sắc bằng cái tâm bất chính, nên bị cuốn hút và cuối 
cùng tự biến mình thành nạn nhân của sắc đẹp. 


294 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Như trong Chương 25 chúng tôi có kể câu chuyện 
người thanh niên có vợ đẹp, khi hai vợ chồng cùng 
đến tham dự một buổi tiệc gồm toàn những người bạn 
thân, ai cũng muốn đến làm quen, tìm cách chiếm 
cảm tình của cô vợ xinh đẹp. Chính trong thời điểm 
này cho dẫu đang dự một bữa tiệc thịnh soạn có ca 
nhạc, có đủ mọi thứ, nhưng người chồng cảm thấy 
bất an như đang ngôi trên đống lửa. Ngọn lửa ghen 
tuông, nghi ky, khiến tâm thức anh mất đi sự an lạc 
thanh thản giữa cuộc tiệc vuI. 

Đức Phật muốn mỗi người chúng ta có đời sống 
thật sự an lạc. Vì lòng từ bị, ngài dạy chúng ta pháp 
quán bất tịnh, để thấy được bản chất của đời sống 
huyễn hóa vô thường. Ngài khuyên chúng ta đừng để 
bị cám dỗ, cũng như đừng chạy theo sắc dục, để rồi 
cuối cùng phải sống trong tâm trạng đau khổ. 

Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn 
Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta ở trong chúng này, không thấy một pháp nào 
mà chưa có dục tưởng liền chẳng dục tưởng, dục 
tưởng đã sanh liền có thể diệt; tưởng sân giận chưa 
sanh liền chẳng sanh, tưởng sân giận sanh rôi liền có 
thể tiêu diệt, tưởng thùy miên chưa sanh liền chẳng 
sanh, tưởng thùy miên đã sanh liền có thể tiêu diệt, 
tưởng trạo hối đã sanh liền có thể tiêu diệt, tưởng 
nghỉ chưa sanh liền chẳng sanh, tưởng nghỉ đã sanh 
liền có thể tiêu diệt, như là quán sát nhơ bẩn bất tịnh. 
Đã quán nhơ bẩn bất tịnh thì tưởng dục chưa sanh 
liền chẳng sanh, đã sanh liền có thể tiêu diệt; sân 


CHƯƠNG 26 > Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 295 


giận chưa sanh liền chẳng sanh, sân giận đã sanh 
liền có thể tiêu trừ, cho đến tưởng nghỉ chưa sanh 
liền chẳng sanh, tưởng nghỉ đã sanh liền có thể tiêu 
diệt. Thế nên, này các Tỳ-kheo, thường nên chuyên ý 
quán tưởng bất tịnh. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này!”! 

Là bậc đại giác có tấm lòng từ bi vô lượng vô 
biên, Đức Phật nói lên sự thật, giúp chúng ta nhìn 
rõ mọi vấn để để tránh bị nghiệp chướng khổ đau. 
Giống như một bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân đang ở 
trong thời kỳ nguy hiểm sẽ nói: Ông/ bà đang mắc 
chứng ung thư, hoặc bị bệnh tim, bệnh phổi, hay 
bị loét bao tử, v.v... Bác sĩ nói như vậy, vì muốn 
người bệnh biết tình trạng bệnh tật hiểm nghèo để cố 
gắng chữa trị, tránh uống bia rượu, hay ăn thực phẩm 
không thích hợp. 


Thực tập Quán bất tịnh sẽ mang lại lợi ích vô 
cùng to lớn, giúp chúng ta an trú tâm thức trong đại 
định, giúp chúng ta có mặt trong thực tại một cách 
trọn vẹn. Một khi hiện diện trong thực tại một cách 
đầy đủ và minh mẫn cả thể xác lẫn tâm hồn không 
điều gì có thể khiến chúng ta bị vướng mắc. 

Một thí dụ khác: Quốc Hội Hoa Kỳ đưa ra đạo 
luật sea bel¿ (nịt dây an toàn) là muốn giúp dân 
chúng được an toàn trong giao thông, hoặc là quy 
định lái xe bao nhiêu zmiles/1 giờ là muốn dân chúng 
không chạy quá tốc độ, có thể gặp tai nạn nguy hiểm 


1. Kinh Tăng nhất A -hàm, tập I, phẩm 9. Mộ đứa con, VNCPHVN 
ân hành, 1997, tr.102. 


296 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chứ không phải do kỳ thị hay khắt khe phi lý. Khi bị 
cảnh sát yêu cầu dừng xe vì vi phạm luật giao thông, 
chúng ta thường nghĩ rằng chắc thành phố thiếu tiền 
nên họ mới ghi nhiễu “#cke¿s.” Thật ra nhân viên 
an ninh chỉ muốn bảo vệ tính mạng của người dân. 
Điều gì sẽ xảy ra, khi người lái xe không ý thức được 
sự nguy hiểm của việc chạy quá tốc độ, hay đang lái 
xe nhưng lại mải mê nói chuyện bằng cell phone, 
hoặc text chat? Có thể nói rất nguy hiểm! Một khi 
tai nạn xảy ra, chúng ta có thể bị gãy tay chân, bể 
đầu, bị thương tích nặng thậm chí bị mất mạng... 
Khi phải vào nằm bệnh viện hoặc trở thành người 
tàn tật, chúng ta mới cảm thấy hối hận, nhưng, lúc ấy 
mọi sự đã quá trễ. 

Nhiều người sợ bị cảnh sát phạt ?icker 70 Dollar 
hay 150 Mỹ kim hơn là phải trả cho bệnh viện nhiều 
trăm ngàn Mỹ kim hoặc rất có thể phải trả cả mạng 
sống. 

Rất nhiễu người quyển cao chức trọng, giàu sang 
phú quý, chẳng hạn như Tổng Thống Do Thái Moshe 
Katsav bị mất thanh danh và uy tín, sau khi tòa án 
tuyên phán ông phải ở tù 7 năm, cũng chỉ vì đam mê 
sắc dục. 

Luận Du Gñà dạy: “Chư ái vị trung, ái dục vì 
tối. ” 

Nghĩa là: “7rong các thứ tham ái, ái dục là thứ 
nhất. ” 

Như trước đây chúng tôi từng nói, hiện nay người 
ta sử dụng mỹ nhân kế như một loại vũ khí trong 


CHƯƠNG 26 + Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 297 


tình báo và gián điệp, để đánh phá nền kinh tế chính 
trị - một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Đức Phật giảng 
thuyết về sức mạnh vô biên của sắc dục, để cảnh tỉnh 
chúng ta không nên bước vào vũng lầy khổ đau tuyệt 
vọng. Ngài không có ý khiến chúng ta phải suy nghĩ 
tiêu cực về cuộc đời. 

Kinh Bồ Tát Tạng dạy rằng: 

“Tập cận dục thời, 

Vô ác bất tạo; 

Thọ bỉ quả thời, 

Vô khổ bất thọ. ” 

Nghĩa là: 

“Lúc gần gũi ái dục, 

Không tội ác nào chẳng tạo. 

Khi thọ quả báo của ái dục, 

Không khổ đau nào chẳng lãnh thọ. ” 

Đam mê nữ sắc nguy hiểm khôn lường, nữ sắc 
chính là cạm bẫy mà nhiều người không thể tránh 
khỏi; do vậy trong Luận Đại Trí Độ, tổ Long Thọ đã 
khẳng định: 

“Xảáo sát nhân ý, Nữ nhân vi trí. ” 

Nghĩa là: 

“Khôn khéo quan sát tâm ý của người, đó là mưu 
trí của nữ nhân. ” 

Đức Phật chế định Giới luật giống như chính phủ 
ban hành sắc luật nịt dây an toàn, sở dĩ pháp luật 
buộc phải sea¿ belr là nhằm để giữ an toàn trong khi 
lái xe, nhưng vân có người không chịu đeo dây an 


298 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


toàn. Mặc dù biết có thể gặp tai nạn khi vừa lái xe 
vừa nhắn tin qua điện thoại di động, vẫn có người 
không bỏ thói quen đáng sợ này. Giới trẻ nhiều khi 
không hiểu được lời thuyết giảng của Đức Phật về 
sắc dục, bởi vì đối với những ý niệm này họ giống 
như trẻ em, cho dẫu được khuyến cáo đừng chơi với 
lửa, nhưng chúng vẫn muốn tìm cách để có thể đốt 
lửa vui đùa, không màng đến hậu quả là sẽ bị phỏng 
đau đón hoặc gây ra hỏa hoạn. 

Những người không có ý thức đúng mức về sự 
nguy hiểm, họ hay xem thường lời khuyên của bất cứ 
ai về an toàn giao thông. Khi xảy ra tai nạn họ lại bào 
chữa như thế này như thế khác, hay viện dẫn một lý 
do nào đó để phủ nhận sai lầm của bản thân. Những 
người mê đắm trước sự cám dỗ vô biên của sắc dục 
cũng có thái độ như vậy. Điều chúng ta có thể làm, 
đó là luôn nhắc nhở và cảnh tỉnh họ, cho đến khi nào 
họ có thể nhận biết rõ ràng những tai họa do sắc dục 
gây ra. 

Bởi vì vô minh, nên người ta coi thường hiểm họa 
do sắc dục mang đến. Phải tu tập một cách rốt ráo để 
phá võ sự vô minh này. Xin kể câu chuyện về “Sự 
mê đắm sắc dục của Tôn Giả Nan Đà. ” - Trích Pháp 
Ngữ Lục của HT Thích Đức Niệm. 

Vào thời Đức Phật còn là Thái Tử, Ngài có một 
người em cùng cha khác mẹ là ông Nan Đà, con 
người bảnh trai lịch thiệp phong lưu, tham ái đa tình, 
đam mê tửu sắc. Vì vậy mà Nan Đà sớm thành hôn 
với một thiếu nữ trẻ đẹp tên Tôn Đà Lợi. Từ đó Nan 


CHƯƠNG 26 > Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 299 


Đà đắm đuối bên vợ suốt ngày đêm. Chàng cảm thấy 
dường như vẻ đẹp của hoa lá, cùng hương trời sắc 
nước của trần gian như đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho 
vợ mình. 


Thương Nan Đà đang trôi lăn trong vũng bùn lầy 
của ngũ dục, sinh ra mù quáng không còn thấy được 
tia sáng chân lý cuộc đời. Nên Đức Phật khuyên Nan 
Đà phát tâm xuất gia thọ giới tu hành. Mặc dù đã 
xuất gia nhưng Nan Đà thân tuy xuất gia mà tâm 
chưa vào đạo nên lòng lúc nào cũng nghĩ đến vợ, đến 
nhà và trông có dịp là chạy về thăm vợ. Lắm lúc Nan 
Đà muốn xả giới để hoàn tục, hoặc đánh liều lén Phật 
về thăm rồi tới đâu thì tới. 

Đức Phật thấy được lòng tham ái đang ầm ỉ thiêu 
đốt tâm trí ông nên Ngài dùng phương tiện mà hóa 
độ Nan Đà. 

Phật dẫn Nan Đà vào rừng, thấy con khi cái già 
lông lá rụng hết, bày trơ lớp da sân sùi, gầy gò tanh 
hôi, Ngài hỏi Nan Đà: 

- Con khỉ già này có đẹp bằng nàng Tôn Đà Lợi 
vợ ông không? 

Nan Đà nhăn mặt lắc đầu: 

- Bạch Thế Tôn, làm sao lại có thể so sánh với 
nàng Tôn Đà Lợi. Bởi nàng trẻ đẹp dịu dàng, da thịt 
mịn màng như nhung gấm, như trăng tỏa sáng, như 
mặt nước hồ thu. 

Ngài lại dùng thần thông dắt Nan Đà lên cõi trời 
thứ ba mươi ba. Trước cảnh trí hương sắc của tiên 


300 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


giới với những nàng tiên trẻ đẹp lộng lẫy tuyệt trần, 
lòng ông phấn khởi ngây ngất quên đi cõi trần thế, 
quên cả nàng Tôn Đà Lợi người vợ thương yêu của 
ông. Không cầm lòng được, bất giác Nan Đà hỏi 
Phật: “Bạch Đúc Thế Tôn, ở đây cảnh trí sao quá 
đẹp, người sao quá diễm lệ tuyệt trần?” 

Đức Phật hỏi Nan Đà: 

- Ông thấy thế nào về vẻ đẹp của các tiên nữ so 
với vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi, có khác hơn Tôn 
Đà Lợi với con khỉ cái già lông lá rụng hết, đa thịt 
nhăn nheo ấy không? 

- Bạch Thế Tôn! Cả hai không khác gì nhau. Vẻ 
đẹp của nàng Tôn Đà Lợi so với các tiên nữ ở đây 
cũng như con khỉ già kia so với vẻ đẹp của nàng 
Tôn Đà Lợi. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn quên 
đi cõi trần thế để được ở luôn nơi đây. Cúi xin Đức 
Thế Tôn từ bi thương xót cho con được toại nguyện 
ở lại đây. 

Thấy Nan Đà mà thương hại, Đức Phật ôn tổn 
bảo: 

- Nếu muốn ở lại đây, thì ông nên trực tiếp đến 
hỏi các tiên nữ kia. 

Nan Đà vui mừng, lòng tràn đầy hy vọng, liền lẹ 
chân hướng về các tiên nữ mở lời: 

- Thưa các cô, tôi thấy cảnh thấy người nơi đây tự 
nhiên lòng tôi sanh cảm mến lạ thường. Tôi ước ao 
xin ở lại nơi đây, không biết có được chăng? 

Các tiên nữ đáp: Muốn ở lại đây phải là những 


CHƯƠNG 26 > Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 301 


người ở cõi trần đã có tâm trì trai giới hạnh tu hành, 
biết làm nhiều việc phước thiện, lòng đã dứt tình ái ân. 

- Nhưng sao ở đây không thấy người nam nào hết, 
thưa các cô? Nan Đà hỏi. 

- Chị em chúng tôi đang chờ mong ông Nan Đà, 
em của Phật đang ở cõi trần, biết phát tâm tinh tấn 
trì giai giới hạnh tu hành, khi công đức đầy đủ sẽ 
sanh lên đây, làm chủ nhân ông sống cùng với chị em 
chúng tôi hưởng thú vui hạnh phúc. 

Nan Đà mừng quá reo lên: 

- Nan Đà chính là tôi đây! 

Các tiên nữ đáp: 

- Nhưng bây giờ chưa phải lúc được ở chốn này, 
vì Nan Đà còn kém tu, phước duyên chưa đủ, tuy 
xuất gia mà tâm chưa vào đạo! 

- Nghe thế, Nan Đà thất vọng não nề! 

Sau đó Đức Phật lại dẫn Nan Đà xuống cảnh giới 
địa ngục. Trước cảnh tượng tội nhơn bị quỷ sứ đầu 
trâu mặt ngựa hành hạ, tra kẹp, gông cùm, thiêu đốt, 
máu chảy thịt rơi v.v..., Nan Đà cúm rúm lặng thinh 
theo sát chân Phật. 


Đến một nơi khác thấy vạc dầu sôi sùng sục mà 
không có tội nhơn, ba con quỷ đầu trâu mặt ngựa 
cầm chỉa ba mắt to lờm lờm gầm gừ trong tư thế sẵn 
sàng đâm tội nhơn ném vào vạc đầu sôi. Thấy vậy, 
Nan Đà bạch Phật: “Bạch Đúc Thế Tôn, nãy giờ con 
thấy địa ngục nào cũng chật ních tội nhân bị hành 
hạ. Nhưng sao vạc dầu sôi này lại không có người ?” 


302 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


- Đức Phật bảo Nan Đà: Ông nên đến hỏi quỷ chủ 
ngục. 

Nan Đà vừa bước đến, ba quỷ sứ đầu trâu mặt 
ngựa há miệng như máu, răng tóc tua tủa như chông 
sắt, đồng thanh đáp: 

- Nơi đây chưa có tội nhơn là vì chờ Nan Đà, em 
của Phật không chịu giữ giới tinh tấn tu hành, chết sẽ 
đọa vào đây! 

Vừa nghe, Nan Đà hoảng hốt quỳ lạy Phật cầu xin 
mau mau dẫn ra khỏi nơi khủng khiếp này. 

Sau khi Đức Phật dùng thần thông đưa ông Nan 
Đà trở lại cõi thế gian, ông hoàn hồn hồi tưởng lại 
những cảnh hãi hùng vừa chứng kiến, ông thành tâm 
nghe lời Phật khuyên nhủ, dứt khoát bỏ vọng tâm 
danh lợi ái ân, dốc chí theo Phật, một lòng tinh tấn 
chuyên tâm tu hành, chẳng bao lâu, ông chứng thành 
quả. 

Bài học mà ta có thể rút tỉa được từ câu chuyện 
đó là, nếu có người ham đắm nữ sắc nhưng gặp được 
những bậc minh sư hướng dẫn thì khả năng vượt thoát 
sắc dục là một thực tế không thể phủ nhận. 

Có rất nhiều phương pháp để phá võ vô minh. 
Nếu cố gắng thực tập từng bước một, chắc chắc cuối 
cùng cuộc đời của chúng ta sẽ được thắp sáng bởi 
chân lý. Một khi ánh sáng tràn ngập tâm hồn, những 
vùng tối tăm không còn nữa. Cũng giống như khi bật 
công-tắc điện lên, bóng tối trong nhà sẽ tan biến. Nếu 
quán chiếu tu tập hay thường xuyên niệm Phật một 


CHƯƠNG 26 > Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 303 


cách nhất tâm bất loạn, sẽ không có bất cứ một vọng 
tưởng, một suy nghĩ điên đảo nào, có thể khởi lên 
trong tâm thức của chúng ta. Thay vì đắm chìm trong 
sắc dục, thay vì nghĩ đến hay xem những hình ảnh 
có liên quan đến sắc dục để thỏa mãn sự hiếu kỳ một 
cách bất thiện, chúng ta cố gắng tìm hiểu giáo pháp, 
cố gắng đọc những quyển sách tốt để giúp tâm hồn 
thăng hoa, luôn luôn có những suy nghĩ cao thượng 
để phụng sự tha nhân, làm cho cuộc đời hết khổ được 
vui, chứ không phải chỉ biết sống để hưởng thụ, để 
chạy theo ái tình và sắc dục - để rồi cuối cùng chỉ 
đem lại khổ đau. Thực tế cho thấy nếu người ta hài 
lòng với ái tình, nếu đời sống hôn nhân thật sự mang 
lại hạnh phúc, tại sao lại có quá nhiều người ly dỊ, tại 
sao lại có quá nhiều người ngoại tình, tại sao lại có 
những cuộc tranh chấp khiến vợ chồng phải tan vỡ? 

Đức Phật dạy rằng: Không chỉ riêng con người, 
mà muôn loài muôn vật khi chưa giải thoát, đều sẽ 
luân hồi trong ba đường sáu nẻo. Thí dụ như bản 
thân của chúng tôi là sa môn nếu không tu tập đàng 
hoàng, khi chết đi sẽ đọa xuống một cõi thấp hơn trở 
thành loài cầm thú, trở thành ngạ quỷ, hoặc bị đọa 
trong cảnh giới địa ngục vô cùng đau khổ. 

Ngược lại loài vật, dẫn chứng như trong chùa 
Điều Ngự có hai chú mèo được đặt tên là Sila và Đại 
B¡; chùa Diệu Pháp cũng có hai con mèo tên Đại Hỷ 
và Đại Xả, và ba chú chó tên là Đại Trí, Đại Nguyện 
và Đại Dũng, mỗi khi đến thời tụng kinh chúng luôn 
đến nghe giáo pháp. Những chủng tử thiện này đi 


304 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


vào tâm thức của những chú chó và mèo nói trên, sau 
khi chết chúng sẽ được sinh vào một cõi cao hơn, đó 
là cõi người. Hoặc là từ cõi người, có thể được sinh 
vào những cõi trời cao hơn. Nhưng khi hết phước rôi, 
lại trở xuống cõi người. 

Chính vì những lý do mà chúng tôi trình bày ở 
trên, chúng ta không nên lo sợ nếu ai cũng đi tu thì 
Trái Đất vắng bóng con người. Chỉ nên lo là con 
người có biết tu tập chánh pháp, để hướng thiện hay 
không mà thôi. Bởi vì Đức Phật khẳng định rằng “am 
giới vô an dụ như hỏa trạch.” Nghĩa là thế giới này 
có muôn vàn nguy hiểm không hề an lạc, giống như 
ngôi nhà bị hỏa hoạn. Vì có nhiễu tham vọng và ham 
muốn, con người đã tàn phá môi trường và sự sống 
trên địa cầu. Con người khai thác rừng-biển-lòng đất 
quá nhiều, khiến Trái Đất trở thành nơi cư trú không 
an toàn. 


Nếu chưa thể xuất gia, chúng ta nên sống theo 
phẩm hạnh tri túc-biết đủ, phải biết những gì chúng 
ta đang có là đủ, không đua đòi tham muốn, như vậy 
mới có thể cảm nghiệm hạnh phúc. Người ta thường 
không vừa lòng, với những gì mà bản thân đang có. 
Đây chính là đầu mối tạo ra đau khổ. 

Sắc dục luôn luôn mang lại những hiểm họa 
không thể đo lường, nhưng hầu như con người không 
ý thức được điều này, vì thế trong Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương có một số chương Đức Phật giảng thuyết, 
nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta về sự hiểm nguy sắc 
dục. Đôi khi chúng ta giống như trẻ em, cảm thấy 


CHƯƠNG 26 + Thiên Ma Quây Nhiễu Phật 305 


khó chịu khi ai đó nhắc chúng ta phải uống thuốc, 
phải thức dậy đúng giờ. Cũng như khi mới vào chùa 
đi tu khi còn là chú điệu mới năm hay sáu tuổi, thầy 
giáo thọ hay nhắc nhở phải giữ giới cấm, phải tu tập 
nghiêm túc, có thể chú điệu không vui. Nói một cách 
khác, chúng ta không nên ngân ngại khi nghe Đức 
Phật giảng dạy về sự thật, về sự bất tịnh, về sự huyễn 
hóa, bởi vì đây là những lời nhắc nhở cần thiết và hữu 
ích, cho tất cả những ai muốn sống đúng chánh pháp. 

Ngày xưa ở Ấn Độ có một số người đã sử dụng 
bùa chú để quyến rũ việc dâm dục như trường hợp 
Ma Đăng Già đã dùng chú Tiên Phạm thiên để toan 
xâm hại phạm hạnh của Tôn giả A Nan và, Tôn giả 
A Nan đã phải khẩn cầu Đức Phật giải cứu bằng thần 
chú Lăng Nghiêm như đã được ghi lại rất rõ trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 

Ở thời hiện đại, một số người vẫn sử dụng các 
loại thuốc mê hoặc chuốc rượu v.v... để hãm hại phụ 
nữ và tạo ra rất nhiễu hậu quả nghiêm trọng trong xã 
hội. Vấn đề sắc dục không phải chỉ xuất phát từ phái 
nữ mà còn bao gồm cả nam nhân, do vậy dù là nam 
hay nữ cũng đều phải hết sức thận trọng. 


Chương 27 


VÔ TRƯỚC ĐẶC ĐẠO 
Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 
55_—_++t+š #&ấ@ 
Hún văn: 
thE ° kìf# ° WRKíE2k › SWWHÍT ° T 
đã NI ° +9 À HỆ ° 3 PETHBT3E ° T-2ãÌh 
MfU'{E ° JRĐJNEH ° HÍRIL2E ° jÈ2E AB › 
2/7 Á ° 1-JM[RðKDRR › T34 RHĐNB ° 
KÍÉUB + HIRI Á © f8) + 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Phù vi Đạo gi, du mộc tại thủy, 
tâm lưu nhỉ hành, bất xúc lưỡng ngạn, bất vi 
nhân thủ, bất vi quỷ thân sở giá, bất vi hôi lưu 
sở trú, diệc bât hủ bại; ngô bảo thử mộc, quyêt 
định nhập hải. Học Đạo chỉ nhân, Đất vì tình 
dục sở hoặc, bất vi chúng tà sở nhiêu, tỉnh tân 
võ vi; ngô bảo thứ nhân, tất đặc Đạo hỷ. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người hành Đạo ví như khúc 
gồ trên mặt nước, trôi theo dòng nước. Chẳng 
chạm vướng vào hai bên bờ, chăng bị người ta 
vớt lấy, không bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị 
nước xoáy dừng lại, cũng chẳng bị mục nát, 
Ta cam đoan khúc gỗ này nhất định sẽ được 
vào biển. Người học đạo nếu chẳng bị tình dục 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 307 


mê hoặc, không bị các thứ tà kiến quấy nhiễu, 
tỉnh tấn hành trì đạo giải thoát; Ta bảo đảm 
rằng, chắc chắn sẽ đắc đạo. 


Anh ngữ: 


Chapter 27: Logøs in the Stream 


The Buddha said: “Ihose who are following the 
Way should behave like a piece of trmber which 1s 
drifting along a stream. Ifthe log 1s neither held by the 
banks, nor seized by men, nor obstructed by the gods, 
nor kept in the whirlpool, nor 1tself goes to decay, I 
assure you that this log wIÏll finally reach the ocean. If 
monks walking on the Way are neither tempted by the 
passions, nor led astray by some evIl inñuences, but 
steadily pursue their course for Nirvana, Ï assure you 
that these monks will finally attain enlightenment.” 


Lược giảng: 

Trong Chương 27, Đức Phật muốn dạy chúng ta về 
hạnh tinh tấn, phải nỗ lực hành trì chánh đạo, đừng để 
bị vướng mắc vào tà kiến, đừng để ái dục làm cho điên 
đảo. Phải luôn luôn thắp sáng tâm thức bằng chánh 
pháp, được như vậy chắc chắn đến một lúc nào đó 
chúng ta sẽ chứng đạo quả giải thoát viên mãn. 


Điều kiện để đắc đạo. 

Đức Phật ví người đi tu giống như khúc gỗ trơn 
tru không cành lá, chẳng bị vướng mắc vào bất cứ vật 
gì. Để có thể trở thành một người trơn tru như khúc 
gỗ chúng ta phải phụng trì giới luật, gìn giữ phẩm 


308 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hạnh thanh tịnh, không để tình dục làm rối loạn tâm 
thức, không để ái nhiễm chi phối, không để tà kiến 
làm cho chánh kiến của chúng ta bị lu mờ. Hai bên 
bờ sông — một bên là tình dục một bên là tà kiến — 
nếu chăm chú dọn mình sạch sẽ bằng giới đức thanh 
tịnh, chúng ta sẽ không bị vướng mắc. 

Khúc gỗ bị người ta vớt lên là một ẩn dụ, giống 
như chúng ta tu hành không nghiêm túc tất nhiên sẽ 
bị vướng vào lưới của ái dục và bị ái nhiễm, vì thế mà 
không thể giải thoát được. 

Muốn như khúc gỗ tránh né được vùng nước xoáy, 
người thực hành trên căn bản phải phát Bồ để tâm 
cầu chứng đắc quả vị giác ngộ giải thoát vô thượng, 
cầu tuệ giác mà chư Phật đã chứng ngộ. Ngoài ra, 
bậc Sa Môn còn phải phát tâm cứu độ nỗi khổ của 
tất cả muôn loài. Khi phát tâm như vậy, chúng ta 
không bị rơi vào trạng thái ham muốn hưởng thụ, 
sống dễ dãi phóng dật. Ngược lại, chúng ta nghĩ đến 
nỗi khổ của muôn loài. Chúng ta không chỉ cố gắng 
giải thoát bản thân, mà còn tìm đủ mọi cách để cứu 
độ tha nhân, cứu độ tất cả chúng sinh đang trầm luân 
trong bể khổ. Chúng tôi khẳng định rằng, nếu chúng 
ta có thể phát Bồ đề tâm, thì đây chính là một thắng 
duyên lớn, một năng lực rất mạnh trong lúc hành trì 
chánh pháp. 

Bất cứ ai muốn chứng quả giải thoát niết bàn, đều 
phải phát Bồ đề tâm. Khi chưa phát Bồ để tâm, cho 
dẫu có tu hành bao nhiêu lâu đi nữa, cũng không thể 
thành đạo. 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 309 


Phát bồ đề tâm có nghĩa là phát tâm muốn thành 
Phật. Muốn thành Phật, thì phải tu tập một cách 
nghiêm túc đàng hoàng. Cũng giống như đời thường, 
bất cứ ai muốn có một chuyên môn về một lãnh vực 
nào đó, chẳng hạn như cầu thủ bóng đá, nghệ sĩ biểu 
diễn xiếc, ca sĩ trình bày nhạc khúc v.v..., họ đều 
phải chuyên cần khổ luyện mới có thể thành danh. 

Một người tu tập lôi thôi, không cần mẫn siêng 
năng, không thể gọi là tu sĩ. Một Tăng sĩ phải chuyên 
tâm nghiên cứu, nghiền ngẫm lời Phật dạy, phải tư 
duy hiểu biết một cách rốt ráo, phải hành trì giáo 
pháp thật nghiêm túc. Không phải chỉ cạo đầu, khoác 
áo cà sa, là đủ để trở thành tu sĩ. 

Theo ngài KyabJe Ling Rinpoche thì có hai 
phương pháp chính để hưng phát Bồ đề đó là: 

“Thứ nhất là quán sáu nhân và một quả. Tu quán 
sáu nhân: nhận biết tất cả chúng sanh đều đã có 
lần làm mẹ chúng ta - tình thương của người mẹ — 
tư tưởng báo hiếu — khởi tâm thương yêu- từ bi và 
nguyện gánh trách nhiệm cho thế gian; đưa đến một 
quả là Bồ đề tâm. 

Phương pháp thứ hai là quán chiếu trao đổi trực 
tiếp, thay vì ái luyến bản thân thì quan tâm đến tha 
nhân. ” (Thích Nữ Giác Anh dịch) 

Với người Phật tử tại gia thì, mỗi khi về chùa 
tham dự khóa tu Bát quan trai giới, hay tham dự bất 
cứ một khóa tu học nào, chúng ta cũng phải tham dự 
bằng tất cả hạnh nguyện thiết tha của lý tưởng Bồ 
tát đạo, để có thể hiểu được đạo và chứng được đạo. 


310 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nếu tham dự khóa hay ngày tu học mục đích chỉ để 
mua vui qua ngày, sẽ chẳng giúp ích được gì cho đời 
sống của chúng ta, ngược lại còn đánh mất rất nhiều 
thời gian quý báu. Mỗi ngày mỗi người chỉ có 24 
giờ, nếu không tận dụng thời gian cho hành trình tiến 
đến giác ngộ giải thoát, thì thật là một sự phí phạm 
to lớn. Trong Tiểu Bộ Kinh có một câu chuyện tiền 
thân Đức Phật như sau: 


Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, 
Bồ-tát nhập mẫu thai bà vợ một Bà-la-môn giáo sĩ 
của hoàng gia và ra đời cùng một ngày với thái tử 
con vua. Khi vua hỏi các quan rằng có đứa trẻ nào 
sinh cùng ngày với thái tử không thì họ bảo: 

- Tâu Đại vương có, đó là một đứa con của giáo 
sĩ hoàng gIa. 

Thế là vua truyền mang Bồ-tát đến giao cho các 
nhũ mẫu săn sóc cẩn thận cùng với thái tử ấu thơ kia. 
Cả hai cùng có đồ trang sức, cùng ăn, cùng uống 
các thứ như nhau. Khi lớn lên, họ cùng đến học ở 
Takkasilã và chẳng bao lâu đều thành đạt mọi khoa 
học rỗi trở về. 

Vua phong cho con làm phó vương và ban danh 
dự lớn lao cho Bồ-tát. Từ đó Bồ-tát cùng ăn, cùng 
uống, cùng sống với thái tử. Giữa hai người nảy nở 
một tình bằng hữu vững bền. Ít lâu sau, vua cha mất, 
thái tử lên nối ngôi và hưởng phú quí khôn cùng. Bồ- 
tát tự nghĩ: “Giờ đây bạn ta trị vì vương quốc; khi có 
dịp thích đáng thế nào ông cũng phong cho ta ngôi 
vị giáo sĩ hoàng gia. Ta phải làm gì với cuộc đời của 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 311 


một gia trưởng đây? Ta muốn trở thành một nhà tu 
khổ hạnh, dấn thân vào đời độc cư. ” 

Vì thế, ngài đến đảnh lễ cha mẹ, xin được chấp trì 
giới hạnh. Ngài chối bỏ mọi của cải của trần gian và 
từ đó xuất gia một mình đi vào vùng Tuyết Sơn. Tại 
đó, trên một khoảnh đất thích hợp, ngài tự dựng một 
túp lều sống đời Phạm hạnh của một ẩn sĩ, ngài phát 
huy các thắng trí và các Thiền chứng và hưởng an lạc 
của cuộc sống huyền nhiệm. 

Bấy giờ, vua nhớ đến ngài và bảo: 

- Không biết bạn ta thế nào rồi nhỉ? Sao không hề 
thấy ông ta đâu cả? 

Các cận thần bảo rằng ngài đã chấp trì giới hạnh 
và nghe nói ngài đang sống trong một khu rừng tịnh 
lạc nào đó. Vua hỏi trú xứ của ngài và bảo một quốc 
sư tên Sayha: 

- Hãy đi mang bạn ta về đây. Ta sẽ phong cho ông 
ấy làm giáo sĩ của ta. 

Sayha sẵn sàng tuân lệnh. Từ Ba-la-nại ông đi 
mãi đến một làng ở biên địa và trú ở đó, rồi cùng 
với vài người kiểm lâm đến nơi Bồ-tát ở. Ông thấy 
Bồ-tát ngồi như một bức tượng vàng trước túp lều 
của ngài. Sau khi chào hỏi, cung chúc theo thường 
lệ, ông ngồi xuống, cách một khoảng để tỏ lòng kính 
cẩn, và bảo: 

- Thưa Tôn giả, đức vua muốn ngài quay trở về 
vì đang nóng lòng phong ngài lên ngôi vị giáo sĩ của 
hoàng gIa. 


312 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Bồ-tát trả lời: 

- Nếu ngoài chức giáo sĩ ra, ta còn được trao thêm 
cả nước Kàsi và Kosala, cả "vương quốc Ấn Độ, cả sự 
vinh quang của một đế quốc hoàn vũ, ta cũng không 
chấp nhận đâu. Bậc trí giả không mang lấy những 
tội lỗi mà họ đã từng từ bỏ cũng giống như họ không 
nuốt cục đàm mà họ đã khạc lên. 

Mặc dù Sayha cứ năn nỉ mãi, Bồ-tát cũng không 
chấp nhận yêu cầu của ông ta. Không thể nào khuyên 
nhủ được Bồ-tát, Sayha đành tạ từ quay về trình vua 
là ngài từ chối trở lại.! 

Vị Bồ Tát trong câu chuyện trên chính là tiền thân 
của Đức Phật ở một kiếp trong quá khứ. Giống như 
lời Ngài dạy chúng ta trong chương này, gạt bỏ mọi 
tham cầu của thế gian thường tình và tinh tấn hành 
trì chánh pháp. Người thực hành giáo pháp giống như 
khúc gỗ trôi theo dòng nước. Nếu khúc gỗ không bị 
người ta vót lên, không bị quỷ thần ngăn cản, không 
bị nước xoáy khiến phải dừng lại, không bị mục nát, 
ta cam đoan rằng khúc gỗ này sẽ trôi ra biển. 

Biển là ẩn dụ của tuệ giác siêu việt, của trí tuệ như 
biển, của cảnh giới giải thoát, của cảnh giới đại giác, 
một điều mênh mông sâu thắm. Người hành trì tinh 
tấn sẽ đạt được cảnh giới tự tại, an lạc siêu nhiên này. 
Biển cũng dụ cho sự sâu rộng mênh mông và ngập 
tràn sóng gió. Trôi lăn trong biển khổ nhưng không 
bị nhận chìm bởi sóng dữ tham dục ngược lại vẫn 


1. Kinh Tiểu Bộ, chuyện /iên £hân đức Phật, la Vol.III, 310, HT 
Thích Minh Châu dịch. 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 313 


quyết tâm vượt qua bể khổ để bước lên bờ giác đó 
là ẩn dụ của khúc gỗ giữa lòng biển cả mênh mông. 
Dòng sông nào cũng tuôn về biển cả, khúc gỗ trôi 
giữa dòng sông dù gặp phải những khúc sông thẳng 
tắp hay dù phải gặp những khúc sông quanh co khúc 
khỉu, gỗ vẫn không bị vướng mắc vào hai bờ sông. 
Người tu hành cũng cần phải tránh xa những vướng 
mắc của hai mối nguy hiểm đó là dục tình và tà kiến. 

Nhiều người cứ nghĩ, ai cũng một lần chết nên có 
thời gian cứ mượt sức mà hưởng thụ dục lạc cho thỏa. 
Không phải chỉ một hay hai người, mà hàng triệu — 
triệu người đang phải sống đau khổ, chỉ vì quan niệm 
sai lầm này. Đức Phật đã dạy, ai cũng phải chết. Chết 
là một sự kiện không thể tránh, bởi vì “hữu sinh tất 
tử, hữu hợp tất ly,” có sinh ra thì phải có chết đi, có 
gặp gỡ thì phải có chia ha. Sinh-lão-bệnh-tử là con 
đường ai cũng phải đi qua, nhưng chết không phải 
là kết thúc tất cả. Cũng chẳng có cái chết nào giống 
với cái chết nào. Có những cái chết rất thanh thản, ra 
đi nhẹ nhàng. Có cái chết vô cùng đau đón, vì phải 
chịu giải phẫu, phải chịu đau đớn, phải chịu rất nhiều 
bệnh tật, tai nạn... Lại có người muốn chết, nhưng 
chết cũng chẳng yên thân. Đó chỉ là mới nói đến giờ 
phút lâm chung. Sau khi chết, nếu ai đã từng sống 
một đời ham mê dục vọng và tạo nhiều ác nghiệp, 
sau khi chết sẽ phải đọa vào những cảnh giới đau 
khổ, cảnh giới của súc sanh, cảnh giới của ngạ quỷ, 
cảnh giới địa ngục, của A-tu-la.... 

Nếu như khi còn sống nỗ lực tu hành, chịu khó 
ngồi thiền, niệm Phật v.v... thì lợi ích rất lớn. Tu hành 


314 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hay ngồi thiền cũng giống như chịu khó uống thuốc 
đắng, chịu khó tập thể dục. Ban đầu rất có thể có chút 
ít khó chịu, sẽ đau nhức hoặc cảm giác không vui vì 
chưa quen, nhưng khi đã uống thuốc, đã tập thể dục, 
tất nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh, tay chân linh hoạt, trí 
tuệ minh mẫn và vui vẻ. Việc tu hành cũng tương tự 
như vậy. Giống Ngài Tuệ Trung thượng sĩ, một con 
người siêu xuất, bản lĩnh, một con người xem danh lợi 
như đôi dép rách, một con người đóng vai Thượng sĩ 
giáng trần không hề bị danh phận ràng buộc: 

“Về vui với đạo thôi, ẩn sơn lâm, 

Xa bỏ lợi danh thôi, lánh thị triều. ” 

(Quy dư đạo ẩn hề sơn lâm, 

Khôi khước lợi danh hề triều thị). 


Bình thản và thong dong trước lẽ sống và cái chết, 
bản lãnh ấy đã thể hiện qua hai vần thơ: 

“Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, 

Người trí rõ thông nhàn thôi vậy. ” 

(Ngu nhơn điên đảo bố sinh tử, 

Trí giả đạt quan nhàn nhỉ đĩ). 

Nếu bệnh mà không uống thuốc thì đau đón, nếu 
khổ mà không chịu tu tập thì sẽ ngày một thêm thống 
khổ. Chính vì thế chúng ta phải ý thức rõ cả hai mặt 
lợi ích và nguy hại, để tránh sống một đời sống phóng 
túng hưởng thụ. Nên nhớ không bao giờ có thể thỏa 
mãn dục vọng, bởi vì càng chạy theo dục vọng chúng 
ta càng cảm thấy đau khổ, càng cảm thấy khao khát. 
Thay vì theo đuổi dục vọng, sống buông thả; chúng 
ta cố gắng tu tập theo đúng chánh pháp do Đức Phật 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 315 


giảng dạy. Bởi vì đây mới chính thật là con đường, 
mang đến sự an lạc và lợi ích bất tận cho chúng ta. 


Đức Phật muốn chúng ta hiểu rằng: Sự khó khăn 
của người tu hành, cũng giống như khúc gỗ lúc thuận 
duyên trôi chảy ung dung, lúc trái duyên bị ngăn trở 
vướng mắc vì vùng nước xoáy, vì một bờ kè hay vật cản 
nào đó. Và muốn đạt đạo, mỗi một cá nhân phải chấp 
nhận những khó khăn mà họ có thể nhìn thấy trước, 
giống như hình ảnh của khúc gỗ trôi theo dòng nước. 

Căn bản của đại bị tâm là tuệ giác siêu việt, Đức 
Phật muốn giúp chúng ta nhận thức chính xác về 
những chướng ngại, mà chắc chắn trong lúc hành 
trì chánh pháp chúng ta phải đối diện. Trên lộ trình 
hướng đến giải thoát, nếu không kiên vững với chí 
nguyện, chỉ cần gặp chướng duyên hay nghịch cảnh 
nhỏ, chúng ta cũng rất dễ bị thối thất tâm Bồ đề. 
Điều này khiến chúng ta có thể bỏ cuộc, có thể sống 
một cuộc đời sa đọa, thay vì theo đuổi đời sống đầy 
phẩm hạnh thánh thiện. Những lởi nhắc nhở của Đức 
Phật về sự tinh tấn của một hành giả là điều rất quan 
trọng. Chúng ta phải thuộc lòng lời giáo huấn của 
ngài như những bài kinh nhật tụng, như những câu 
châm ngôn cần được viết ra và dán trên cửa phòng, 
trên bàn giấy, hay ở bất cứ nơi nào chúng ta dễ nhìn 
thấy, để tự nhắc nhở bản thân. Nhiều khi vì đa đoan 
công việc, chúng ta quên hẳn những lời dạy tối ư 
quan trọng của Đức Phật. Một khi đã quên, làm sao 
có thể tỉnh thức để hành trì chánh pháp. 


Chúng ta phải nhận biết những điều Đức Phật 
thuyết giảng về sự bất tịnh, về tà kiến, về ái dục, là sự 


316 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nhắc nhở vô cùng cần thiết. Thiếu sự nhắc nhở này, 
đời sống của chúng ta tức khắc bị nguy hiểm. 

Thí dụ như lâu lâu đi trên xa lộ nhìn thấy hình ảnh 
những người cảnh sát, chúng ta sẽ phải để ý xem mình 
có lái xe vượt quá tốc độ qui định, có quên đeo dây 
an toàn hay không. Nếu không có sự hiện diện của 
cảnh sát, đôi khi chúng ta phóng xe bừa bãi, điều này 
không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân của chúng ta, 
mà còn tạo ra không biết bao nhiêu nguy hiểm cho 
những người khác, một khi xảy ra tai nạn. Khi chúng 
ta có thể ý thức được hành động cẩu thả trong lúc lái 
xe thì quá muộn, chúng ta đã trở thành nạn nhân cøna 
phải nằm ở bệnh viện này hay bệnh viện khác. Chưa 
nói đến hậu quả khủng khiếp nhất, đó là chúng ta có 
thể chết trên ƒeeway. Chính vì thế, sự nhắc nhở về 
luật giao thông là điều không thể thiếu. 

Nói ngắn gọn, để sống đúng chánh pháp chúng 
ta phải thắp sáng ý thức, phải thường xuyên nhắc 
nhở bản thân về sự nguy hiểm của đời sống sa đọa 
trụy lạc, của một đời sống phóng dật không hết lòng 
phụng sự tha nhân. 


Mặt tích cực và tiêu cực mà Đức Phật dạy 
trong chương 27 - Tứ Thập Nhị Chương Kinh. 
Mặt tiêu cực mà Đức Phật muốn chúng ta nhận 
thức khi học Chương 27, đó là đời sống của chúng ta 
thường bị vướng bận vì dục lạc, sự suy nghĩ của chúng 
ta thường bị ái nhiễm chi phối. Có những người vì thiếu 
ý thức, thường tìm đọc những tin tức hay xem những 
hình ảnh không lành mạnh. Loại thông tin này khiến 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 317 


chúng ta mỗi ngày một thêm say đắm dục vọng nhơ 
nhớp, khiến chúng ta bị rơi vào tà kiến làm cho tầm 
nhìn hay quan niệm của chúng ta về cuộc đời thiếu sự 
chính xác, khơi dậy tâm chấp trước. Do đó, chúng ta 
dễ bị vướng mắc vào những điều bất thiện, không thể 
tiến đến cảnh giới giác ngộ giải thoát và, đời sống trở 
thành tù ngục, căng thắng, ưu phiền, không cảm nhận 
được sự an lạc. Những điều này do chính chúng ta tự 
tạo ra cho bản thân, nhưng chúng ta lại không nhận 
thấy, cứ đổ thừa vì lý do này hay vì lý do khác, hoặc vì 
người này hay vì người khác. 

Mặt tích cực mà Đức Phật muốn chúng ta nhận 
thức khi học Chương 27, đó là ngài đã từng bước 
dìu dắt chúng ta đến cảnh giới giải thoát an vui, đưa 
chúng ta trở về đời sống nội tâm hoàn toàn tri túc, 
hoàn toàn từ bị, hoàn toàn hỷ xả. Chỉ khi hòa nhập 
làm một vào đời sống nội tâm hoàn toàn tri túc, hoàn 
toàn từ bi, hoàn toàn hỷ xả với đầy trí tuệ, chúng 
ta mới thật sự cống hiến cho cuộc đời hoa trái của 
những điều tốt đẹp và ích lợi. 

Nếu Đạo Phật có mặt tại Hoa Kỳ ~ một quốc gia 
đa văn hóa như vậy — mà không có sự đóng góp tích 
cực như một phần quà cao quý trao tặng cho đất nước 
chúng ta đang cư trú và sinh sống, thì Phật Giáo trở 
thành gánh nặng của xã hội. Chúng ta không đóng 
góp tài chánh hay bất cứ điều gì khác, thì chúng ta 
đóng góp cho nên hòa bình và cho đời sống an lạc 
của xứ sở này. Nhờ giáo lý của nhà Phật, đời sống 
không còn căng thẳng, không còn thù hận, không 


318 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


còn ưu phiền. Được như vậy, những điều điên đảo, 
xáo trộn biến mất, xã hội được thái bình an lạc. 


Mặt tích cực và mặt tiêu cực của Chương 27, có 
thể lý giải hàng cả trăm trang và bằng rất nhiễu thí 
dụ thực tiễn. Nếu nghiền ngẫm suy nghĩ tường tận 
chúng ta dễ dàng nhận biết, tất cả những điều Đức 
Phật nhắc nhở trong Chương 27 đều rất quan trọng. 
Nhưng chỉ suy nghĩ, hay tư duy thôi cũng không đủ. 
Bởi vì khi tiếp xúc với ánh sáng chân lý, điều quan 
trọng hàng đầu chính là phải nỗ lực thực tập. Nhờ 
thực tập chúng ta mới có thể chứng đạo, không thể 
nghiên cứu suông mà có thể chứng đạo được. 

Nói một cách cụ thể: Khi nghiên cứu một phương 
pháp tập thể dục, chúng ta nói rằng phương pháp này 
thật tốt. Hoặc giả nghiên cứu một loại thuốc mới, 
chúng ta cũng nói rằng loại thuốc này tốt. Nhưng 
nếu không thực hành phương pháp tập thể dục đó, 
hay không uống loại thuốc đó, thì cho dẫu chúng 
ta có nghiên cứu hàng đống tài liệu, cũng chẳng 
có công hiệu hay ích lợi gì. Cũng giống như vậy, 
nghiên cứu lời dạy của Đức Phật để hành trì và sống 
đúng chánh pháp là điều quan trọng. Chỉ nghiên cứu 
thôi không thể đạt đạo. Nỗ lực thực hành và tu tập 
là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mỗi một 
người trong chúng ta phải hạ thủ công phu, phải 
tinh tấn tu tập không ngưng nghỉ. Những suy nghĩ 
bất thiện, cần phải được cải thiện. Những lời nói 
không phù hợp với chánh pháp, cần phải chấm dứt, 
tu sửa. Những hành động đi ngược với chân lý làm 
hại bản thân, làm hại người khác, cần phải tiêu trừ. 


CHƯƠNG 27 + Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 319 


Hình ảnh người chèo thuyền đi tìm chân lý. 

Khi Đức Phật còn trụ thế, những lần ngài thuyết 
giảng thường ở trong những khu rừng bên cạnh dòng 
sông. Thời đó cũng không có nhiều thuyền bè như 
bây giờ. Nhìn thấy khúc gỗ trôi theo dòng nước, ngài 
chỉ cho đại chúng xem và nói: Khúc gỗ giống như 
người hành giả đang trôi theo dòng chảy, để tìm đến 
những quả vị của giác ngộ. Đức Phật tùy theo những 
gì có trước mặt, đồng thời sử dụng những điều ấy, để 
chỉ cho đại chúng biết một cách thực tế về lời ngài 
giảng dạy. 

Con thuyền Bát Nhã chính là trí tuệ. Nương theo 
trí tuệ như con thuyễn, để vượt qua sông mê bể khổ. 


Trong Đại Kinh Xóm Ngựa, thuộc Trung Bộ Kinh 
do HT Thích Minh Châu dịch, Đức Phật đã dạy: 

“Phải biết tàm quí khi nhận của cúng dường. 
Thân hành, khẩu hành, ý hành, sanh mạng phải được 
thanh tịnh, chân chánh, sang suốt. Phải thận trọng 
hộ trì các căn. Phải tiết độ trong việc ăn uống. Phải 
chú tâm tỉnh giác. ” 

Thành tâm cầu nguyện cho mỗi một người trong 
chúng ta, thấy được hiểm họa của một đời sống thiếu 
tinh tấn, để chúng ta siêng năng hơn trong sự tu tập, 
vì đây chính là sứ mệnh thiêng liêng trọng đại của 
người con Phật. 


Chương 28 
Ý MÃ MẠC TÚNG 
Đừng Theo Con Ngựa ý Niệm 
55_—1J\#-RãR Bất 
Hán văn: 

tt E ° [715L ° zÃT‹H] [R ° 
[2JMlft f s fufiR|lfMlE ° f#Íh#@lã [7 s 
75n[ {B7 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Thận vật tín nhữ ý, nhữ ý bất khả 


tín. Thận vật dữ sắc hội, sắc hội tức họa sanh. 
Đặc 4-la-hún d, nãi khả tín nhữ ý. 


S 


Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Thận trọng, chớ tin ý ông; ý 
của ông không thể tin được. Phải thận trọng, 
chớ gần gũi sắc dục; gần gũi sắc dục thì tai họa 
phát sanh. Chứng quả A-la-hán xong, mới có 
thể tin được ý ông. 


Anh ngữ: 
Chapter 28: 
Be Wary of the Unbridled Mind 


The Buddha said: “Rely not upon you own wIÏl. 
Your own wIÏlÏ 1s not trustworthy. Guard yourselves 
against sensualism, for 1t surely leads to the path of 


CHƯƠNG 28 + Đừng Theo Con Ngựa ý Niệm 321 


evil. Your own will becomes trustworthy only when 
you have attained Arhat-ship.” 


Lược giảng: 


Đức tin viên mãn của bậc A La Hán. 


Quả vị A La Hán mà trong Chương 28 đề cập, 
là chỉ cho những bậc Thánh đã xa la phiển não, là 
bậc vô sanh. Chỉ có tin vào chính mình khi mình 
đã chứng quả A La Hán. Vì tâm ý của một chúng 
sanh bình thường chưa phải là tâm ý sáng suốt đúng 
nghĩa. 

Do vậy người học Phật phải tin lời Phật dạy. Ñgười 
học Phật cần phải nương theo con đường Trung Đạo 
mà đi. Nếu chúng ta tin nơi ý mình là thối đọa chứ 
không phải tinh tấn, cũng chính là lạc vào tri kiến 
của bờ sông tà kiến. Nếu gần cùng sắc đẹp, thì lại tấp 
vào bờ tình ái phàm phu, đều làm chướng ngại đạo 
quả. Thế nên, Nho Gia có câu: “Phải thành thật ý 
mình, ” tức là bảo rằng, phải xa lìa tất cả vọng chấp, 
dù ý nghĩa của Nho gia khác với Phật gia. 


Dè dặt chớ chủ quan gần với sắc đẹp. 

Có một câu chuyện được ghi lại rằng: Nguyễn 
Giản Thanh khi còn đi học, người thầy dạy ông là 
Đàm Thuận Huy, vì thấy học trò sắp ra về đang khi 
mưa lớn, do vậy người học trò không thể về nhà được, 
nên thây đã đưa ra vế đối để thử tài của người học trò 
của mình như sau: 


322 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 





RR#t?? j4 RE # % (Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách). 
Nghĩa là: Dù mưa không có then khóa mà có thể lưu 
giữ được khách. 

















Ngay lúc ấy, Nguyễn Giản Thanh đã đối lại rằng: 
fi ®Wïã 3 ÁN (Sắc bất ba đào đị nịch nhân). 
Nghĩa là: Sắc đẹp của phụ nữ, không phải là làn sóng 
dữ, nhưng dễ nhận chìm người. 








Qua đó cho thấy sức mạnh của phái nữ còn hơn 
cả sóng dữ. Trong Kinh Tăng Chỉ đức Phật dạy rằng: 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một tiếng nào, một 
hương nào, một vị nào, một xúc nào, lại khả ái như 
vậy, đẹp để như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như 
vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, tức là 
cảm xúc của người nữ. Này các Tỳ kheo, ai ái luyến, 
tham luyến, tham đắm, say mê cắm xúc của nữ nhân, 
chúng sẽ bị âu sâu lâu dài, bị rơi vào uy lực của nữ 
xúc. Nữ nhân, khi đang đi sẽ đứng lại để chỉnh phục 
tâm đàn ông. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi cười, 
khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất tỉnh, khi chết... sẽ 
đứng lại để chỉnh phục tâm người đàn ông. ”! 

Vì thếngười tu hành cần phải xa lìa sắc dục. Người 
tu hạnh Tinh Tấn cần phải áp dụng 7⁄ Chánh Cân 
(Catväari prahanami; Pali :Cattari sammappadhãanän): 
Việc ác đã sanh, phải trừ diệt; việc ác chưa sanh, phải 
ngăn ngừa đừng để phát sanh; việc thiện đã sanh, 
phải làm cho tăng trưởng; việc thiện chưa sanh, phải 
khiến cho sanh trưởng. 


1. Kinh Tăng Chi IL, tr 74 


CHƯƠNG 28 + Đừng Theo Con Ngựa ý Niệm 323 


Đừng tin vào ý ông, khi chưa chứng quả A La 
Hán vì ý thức vẫn chưa phải là Diệu Quan Sát Trí. 
Theo Duy thức học, tâm chúng ta được phân chia 
thành tám: Năm thức trước (tiền ngũ thức), gồm có 
nhãn thức, nhĩ thức, tĩ thức, thiệt thức và, thân thức, 
ý thức được gọi là sáu hức. Thức thứ bảy là mạt-na 
và thức thứ tám gọi là A Lại Da. Sáu thức cần phải 
có chỗ nương riêng gọi là căn. Căn gồm có “phù trần 
căn” và “thắng nghĩa căn” đồng thời kết hợp với 
sáu trần đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Ý 
thức rất lanh lợi và đóng một vai trò đa năng. Ngày 
nay, với sự sáng chế các Robot được xem như là “trí 
thông minh nhân tạo” (arfficial Inteligence) đã tạo 
nên một số tra vấn không nhỏ mà có lẽ phải đợi một 
thời gian sau mới có thể giải thích thích đáng. 

Ý thức lấy Mạt-na tức thức thứ bảy làm căn, thuộc 
về vô thức, do vậy ý thức luôn chịu sự tác động của 
vô thức. Ý thức còn được chia thành hai loại đó là Ý 
thức hiện lượng và Ý thức phân biệt. 

Ý thức thứ sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan nên 
tạo việc thiện cũng nhiều mà gây điều ác thì không 
không phải ít; do vậy mà trong Duy thức có câu: 
“Công vi thủ, tội vi khôi” nghĩa là luận về công thì 
thức này đứng đầu, nhưng luận về tội thì nó hơn hết. 

Nói tóm lại, dù Ý thức rất lanh lợi và đa năng, 
nhưng chưa phải là Trí nên vẫn không tránh những 
nhận thức, phân biệt sai lầm, chính đó là lý do tại sao 
Đức Phật dạy chớ tin vào ý của ông. 


324 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đức Phật dạy rằng: “Tâm viên, ý mã” 

Tâm giống như con khỉ (kapicitta), ý giống như 
loài ngựa là một thuật ngữ, khi Đức Phật dùng thuật 
ngữ này để diễn tả các hành vi lo lắng, vọng động, 
rối-trí và không-ngừng thay-đổi của ý-thức, hoặc sự 
nhận biết của một con người bình thường chưa ngộ 
đạo. (Ja.HL, 148; V, 445). 

Trong kinh 7ăng Chi, Phật nói: “Này các Tỳ 
kheo, gân gũi nữ sắc, ác giới sinh. Với người có ác 
giới, chánh định nhân đây bị phá hoại. Khi chánh 
định không có mặt, như thị tri kiến nhân đây bị phá 
hoại. Khi như thị tri kiến không có mặt, nhàm chán ly 
tham nhân đây bị phá hoại. Khi nhàm chán ly tham 
không có mặt, thì giải thoát tri kiến cũng nhân vậy 
bị phá hoại. ”? 

Do vậy Đức Phật dạy, chỉ khi nào chứng đắc quả 
vị A La Hán, tâm ý không còn vướng bận, không còn 
bị ái dục sai sử, giải thoát được mọi ái trược phiển 
não thì mới có thể tin vào chính mình được. 


2 Kinh Tăng Chi II, tr 25 


Chương 29 
CHÁNH QUÁN ĐỊCH SẮC 


Quán Tưởng Chân Chánh 
Thắng Được Sắc Dục 
55_—TJLš-IEãfÑt6 
Hún văn: 
UiEï ° l42JfthZxf  ° JRSEEiẩBH ° Zing 
1ñ ° IE/Ù MA ° 19/)Ƒ] ° jRJ* | ° là 
j[[šE 4E ° †*Xš5ÏE†Z ° TfHR:Z ãIIBỊ s E#m 


0b ° 3 HUXỆ ° R1 HH ƒ- ° “RflfEiÙ ° 
Mi ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Thận vật thị nữ sắc, điệc mạc công 
ngôn ngữ. Nhược dữ ngữ giả, chánh tâm tư 
miệm: “Ngã vị Sa-môn, xử w trược thê, đương 
như liên hoa, bát vị nê ô. ˆ Tưởng kỳ lão giả như 
mâu, trưởng giả như tỷ, thiêu gi nh muHỘI, trĩ 
giả như tứ, sanh độ thoát tâm, tức điệt ác niệm. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó 
nữ sắc, cũng đừng trò chuyện với họ. Nếu phải 
nói chuyện cùng họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: 
Ta là bậc Sa-môn, sống nơi đời ô trược, phải 
như hoa sen chẳng bị bùn nhơ làm ô nhiễm. 
Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, 


326 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


người trẻ như em, bé thơ như con; khởi sinh 
tâm độ thoát, liền diệt được ác niệm. 


Anh ngữ: 


Chapter 29: 
The Right Way to Counter Lust 


The Buddha said: “O monks, you should not see 
women. [If you should have to see them], refrain 
from talking to them. [If you should have to talk], 
you should reflect In a right spirit, “Í am now a 
homeless mendicant. In the world of sin, Ï must 
behave myself like unto the lotus fiower whose 
purIty 1s not defiled by the mud. Old ones I wiÏll treat 
as my mother; elderly ones as elder sisters; younger 
ones as younger sisters; and little ones as daughfers. 
And mm all this you should harbor no evil thoughts, 
but think of salvation.” 


Lược giảng: 


Quán tưởng chân chánh 
để hàng phục sắc dục. 

Nội dung của chương này được Đức Phật thuyết 
giảng như sau: Tất cả những người Phật Tử là con 
của Phật, phải thận trọng đối với vấn đề sắc dục, 
đừng đắm nhìn nữ sắc, đừng nói chuyện với nữ giới, 
hoặc những đối tượng sắc dục. Nếu có việc cần phải 
trao đổi với họ, tâm ý của chúng ta phải chân chánh. 

Đức Phật cũng dạy, chúng ta phải thận trọng về 
lời nói và về đôi mắt. Tuy ngài chỉ để cập đến lời 


CHƯƠNG 29 s Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục 327 


nói và đôi mắt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngài 
muốn dạy ta hãy thận trọng về sáu căn gồm có mắt- 
ta-mñũi-lưỡi-thân-ý. Kinh 7h Lăng Nghiêm dạy: 
Khổ đau xuất phát từ sáu căn mà giải thoát cũng 
phát khởi sáu căn. 

Nếu tai của chúng ta nghe lời mật ngọt nịnh nọt, 
để rồi thực hiện những điểu sai trái là chuốc lấy đau 
khổ. Nếu chúng ta tiếp xúc hay va chạm tay chân, 
thân thể, hoặc có những ý nghĩ xấu là bất thiện. 

Đức Phật dạy Sa môn không nên đắm nhìn nữ sắc 
và không nên nói chuyện với người nữ, nhưng ngài 
cũng dạy người nữ đối với người nam cũng phải như 
vậy. Nói rộng ra, ngài dạy cho cả người Phật Tử chứ 
không chỉ dạy riêng cho người xuất gia. Người nam 
không nên đắm say, hay ưa nói chuyện với người nữ. 
Người nữ không nên quyến luyến trao đổi với người 
nam. Cả sáu căn mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý đều phải 
trong sáng mỗi khi cần giao tiếp với người khác phái. 

Có nghĩa là trong giao tiếp thường ngày, dù là 
nam hay nữ, khi phải tiếp xúc với người khác phái, 
tùy theo độ tuổi chúng ta sẽ coi họ như cha mẹ, như 
anh chị, như em trai, em gái, như con cháu trong nhà. 
Đức Phật đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải có tư tưởng 
và định quán chân chánh, như vậy mới có thể tiêu trừ 
ái nhiễm trong tâm trí. Khi sự đam mê, ham muốn ái 
dục không còn, chúng ta sẽ chấm dứt đau khổ. Đây là 
lý do tại sao khiến chúng ta cần phải đoạn trừ ái dục. 

Phật dạy: “Với người sống Phạm hạnh, thân cận 
với phụ nữ là cây gai... Này các Tỷ-kheo, hãy sống 


328 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


không phải là cây gai. Này các Tý-kheo, hãy sống 
rời khỏi cây gai. Này các Tỷ-kheo, hãy sống không 
phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các TỶ-kheo, 
không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các TỶ-kheo, 
rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các TỶ-kheo, Vị 
không có gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. ”! 

Chương 29 Đức Phật dạy chúng ta phải có sự quán 
tưởng chân chính, cần mổ xẻ, cần thực hành, cần phải 
hiểu biết về những căn bản giáo lý của Đạo Phật, và 
tinh tấn hành trì mới mang lại lợi ích cho bản thân. 
Chúng ta cần có định lực quán tưởng về sắc dục, phải 
luôn luôn cẩn thận giữ gìn sáu căn, như giữ gìn một 
vật dễ vỡ tan khi bị va chạm. Tục ngữ Việt Nam có 
câu “!ửa gân rơm thì cháy. ” Câu nói quen thuộc này 
không chỉ Việt Nam mới có, mà khi còn trụ thế Đức 
Phật đã giảng dạy rất rõ trong Chương kế tiếp. 


Cách chiến thắng sự lôi cuốn của sắc dục. 
Người đời thường xuyên phải tiếp xúc với người 
nam hoặc người nữ, phải nói chuyện cười đùa hấp 
dẫn để công việc được trôi chảy, để dễ dàng thăng 
hoa và thăng tiến trong sự nghiệp. Điều này Đức Phật 
không bao gIỜ ngăn cấm, ngài dạy các vị xuất gia 
phải tuyệt đối “chánh quán định sắc,` nhưng người 
còn sống với gia đình thì đương nhiên là trong giới 
hạn tương đối. Đức Phật chỉ muốn ngăn ngừa những 
việc sai quấy có thể xảy ra, bởi vì điều sai quấy xảy 
1. Tăng Chi Bộ kinh - Anguttara Nikaya, Chương X - Mười Pháp, 


Phâm Ước Nguyện, Cây gai, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 
Việt. 


CHƯƠNG 29 s Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục 329 


ra chính là cái ác. Ngài bảo chúng ta ngăn chặn cái 
ác phát triển điều thiện, để điều thiện được phát sinh 
còn cái ác bị tiêu trừ. 

Muốn được như vậy, trước tiên chúng ta phải 
quán sát đừng để tâm tham đắm, bởi vì tâm làm chủ 
tất cả các pháp như Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: 
“Tâm tạo tác những việc ác. Nếu tâm và lời nói của 
chúng ta tạo ra những nghiệp ác, thì nghiệp quả như 
bánh xe đi theo con bò.” Nếu chúng ta tạo ra những 
điều thiện chắc chắn rằng lời nói, ý nghĩ và những 
việc thiện sẽ ngay lập tức mang nghiệp lành phước 
báo đến cho chúng ta ngay trong hiện tại, giống hệt 
như âm hưởng luôn luôn vang theo tiếng nói. 

Sự tiếp xúc trong đời thường được phân biệt thành 
hai điều riêng biệt: Tiếp xúc với phái nam hay phái 
nữ vì ý nghĩ sai quấy, vì manh tâm chiếm đoạt hay 
ham muốn bằng ánh mắt nụ cười, thật khác xa với sự 
tiếp xúc vì chánh niệm, vì công việc, vì xã giao. 

Trong Kinh Trường A Hàm, ngài A Nan đã kể 
lại câu chuyện một vị Bà-la-môn đến thảo am hỏi 
Đức Phật: “Nấy giờ ngài có nghe gì không?” Đức 
Phật trả lời: “7ø không nghe thấy gì hết. ” VỊ Bà-la- 
môn lại hỏi: “Ngài ngủ chăng?” Đúc Phật đáp: “Ta 
không ngủ.” VỊ Bà-la-môn tiếp tục hỏi: “Ngài điếc 
chăng?” Đức Phật lại đáp: “7a không điếc. ” VỊ Bà- 
la-môn diễn tả: “Có 500 chiếc xe đi qua đây bụi đất 
bay mù trời, mà ngài không nghe sao?” Đúc Phật từ 
tốn nói: “Ta không nghe thấy gì hết, bởi vì ta đang ở 
trong chánh niệm. `” 


330 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Câu trả lời của Đức Phật cho vị Bà-la-môn biết: 
Mặc dù ngài có mặt ở đó và còn đang thức, nhưng 
ngài không bị đắm chìm trong những tiếng động, nên 
không nghe thấy øì hết. 

Sự không nghe thấy tiếng động của Đức Phật 
giống như câu hỏi của chúng ta bây giờ: Đó là làm 
sao có thể giữ mình thắng được sắc dục trong giao 
tiếp hàng ngày? Xin thưa: Nếu sự giao tiếp giữa nam 
và nữ, giữa nữ và nam, khởi từ chánh niệm không bị 
ái nhiễm, chắc chắn chúng ta sẽ không bị sa đọa vào 
sự ham muối ái dục. 

Chuyện kể rằng vào thời Phật Thích Ca còn tại 
thế, có một vị tu hành trẻ tuổi. Trên đường đi hóa 
duyên trong thành Xá Vệ, vị này gặp một cô gái rất 
xinh đẹp. Không kìm nén được tâm tình, vị tu sĩ trẻ 
tương tư thành bệnh, cả ngày không cơm nước gì, 
đau ốm trên giường. Các đồng môn tới thăm hỏi 
bệnh tình, nhìn thấy bộ dạng vị này hồn xiêu phách 
lạc, nên vô cùng lo lắng. 

Mọi người quyết định đem việc này trình lên Đức 
Thích Ca. Vậy là họ đưa vị tu sĩ trẻ đến nghe Đức 
Phật Thích Ca giảng dạy đạo lý. 

Thấu hiểu nội tình, Đức Thích Ca bất ngờ nói với 
người đệ tử trẻ: “Con khỏi cần phải u sầu như vậy, 
ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi; ta nhất định sẽ giúp con, 
nguyện vọng của con sẽ được thực hiện!” 

Mọi người vô cùng kinh ngạc trước lời dạy của 
Đức Phật. Vị tu hành trẻ tuổi kia mở cờ trong bụng, 


CHƯƠNG 29 + Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục 331 


theo Đức Phật rời tinh xá Chi Viên, tiến về thành Xá 
Vệ. 

Đức Phật dẫn đoàn đệ tử tới nhà nàng thiếu nữ 
kia. Vừa đến cửa nhà, mọi người đã nghe từ trong 
nhà vang ra tiếng khóc tang thương. Vào hỏi thì hóa 
ra cô thiếu nữ đã qua đời từ ba ngày trước. Cha mẹ 
thương tiếc không nõỡ mai táng, khiến thi thể phát ra 
mùi hôi thối, vô cùng thê thảm. 

Đức Phật quay lại nhìn vị tu hành trẻ, ân cần 
khuyên bảo anh rằng: 

“Con say đắm vị cô nương kia, mà hiện tại đã 
thành bộ dạng như vậy đấy. Con nên biết rằng vạn 
vật vô thường, sinh diệt biến hóa, chỉ trong nháy mắt, 
không thể đợi được. Chỉ có kẻ ngu sỉ mới nhìn xem vẻ 
bề ngoài thôi. Không cân biết đến chân thực, bởi vậy 
mới thống khổ bi thương. Nhìn thấy sắc đẹp, trong tâm 
mê hoặc, không giữ được tâm tính trước vô thường. 
Lấy dâm lạc mà hủúy diệt bản thân, chẳng khác gì tự 
trói mình vậy. Kẻ trí có thể chớp thời cơ mà đoạn dút, 
quyết tâm tiêu trừ hết thảy khổ não. Nếu như thỏa sức 
phóng túng, đam mê dâm lạc, chìm đắm tình ái, khác 
chỉ tự vào lao ngục. Chỉ có nội tâm giác ngộ, đoạn 
tuyệt dâm dục, mới có thể xung phá cạm bẫy của tà 
dục, triệt để đoạn tuyệt khổ nạn sinh tử. ” 

Vị tu hành trẻ tận mắt thấy thi thể rã thối của thiếu 
nữ, lại nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, giật mình tỉnh 
ngộ. Ông cúi đầu rạp xuống đất đảnh lễ sám hối đối 
với Đức Phật. Sau đó ông theo Đức Phật trở về tỉnh 
xá, nỗ lực tu tập, cuối cùng chứng thành chánh quả. 


332 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Câu chuyện cho thấy, vì không ý thức rõ xác thân 
huyễn hóa như một túi da đựng toàn những chất nhơ 
nhớp, nên sanh tâm đắm nhiểm. Khi chứng kiến và 
tri nhận bản chất bất tịnh của thân xác, bất chợt tỉnh 
giác và sẽ không còn bị sắc đẹp cám dỗ để tự biến 
thành nạn nhân của khổ đau. 

Chúng ta đều đã từng tự hỏi: Vì sao Đức Phật liên 
tục thận trọng khuyên dạy mọi người phải từ bỏ sắc 
dục? Xin thưa: Chúng sinh đau khổ vì sắc dục, Đức 
Phật là người cha nhân từ, là bậc Thây từ bi, vì thấu 
hiểu tất cả khổ đau đều bắt nguôn từ ái dục, vì thế 
Đức Phật đã mạnh mẽ khuyên bảo. Giống như người 
thầy thuốc cương quyết muốn chữa lành căn bệnh 
hiểm nghèo cho bệnh nhân, cũng thế Đức Phật muốn 
chấm dứt mọi khổ đau cho sinh chúng do vậy ngài 
nghiêm khắc dạy ta phải tránh xa sắc dục. 

Bất cứ ai đắm chìm trong sắc dục dễ dàng bị bệnh 
tật chẳng hạn như bệnh AIDS — một căn bệnh thời 
đại khiến khả năng chống nhiễm trùng và bệnh ác 
tính trong cơ thể bị suy giảm. Cách đây ba ngàn năm 
bệnh AIDS chưa xuất hiện, nhưng Đức Phật đã ngăn 
chặn rồi. Ngoài ra, ngài còn nhìn thấy sự tai hại của 
lòng thù hận. Khi một người muốn quan hệ với ai đó 
mà không thành, nhất định sẽ căm tức và thù hận. 

Báo chí từng đăng tin: Một thanh niên chia tay 
với người yêu cũ. Khi cô gái quen người đàn ông 
khác, vì lòng ghen tuông thù hận anh ta đã giết cô 
gái, chặt rời thân thể thành nhiều khúc vứt xuống 
sông, một thời gian sau cảnh sát mới tìm thấy. 


CHƯƠNG 29 + Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục 333 


Hiện nay một số người mới nhận ra điểm xấu của 
ái dục, hay sự nhục nhã của Việt Nam khi buôn bán 
những cô gái trẻ sang từng làng mạc xa xôi ở Trung 
Quốc, để làm vợ những người đàn ông tại đó. Từ 
ngàn xưa Đức Phật đã nhận ra hiểm họa của ái nhiễm 
và sắc dục. Ngài nghiêm khắc giảng dạy và cảnh tỉnh 
mọi người về sắc dục, chỉ vì ngài muốn tất cả chúng 
ta xa lìa mọi đau khổ, không bị giam cầm trong sắc 
dục. Thân xác của chúng ta có bị hủy hoại trong đời 
này hay không có thể chưa thấy, nhưng chắc chắn 
nỗi đau khổ sẽ còn kéo dài trong nhiều kiếp khác vì 
đã tạo ra sự hận thù. Sự thù hận này không thể dùng 
sắc dục để giải quyết, chỉ có thể dùng lòng từ bi và 
sự tu tập để tiêu trừ. 

Đức Phật là nhà truyền giáo nhưng ngài không 
giống như những nhà truyền giáo khác, ngài không 
muốn tôn giáo của ngài phải phát triển mạnh mẽ to 
lớn, phải giàu có, hay phải có nhiễu đệ tử. Ngài là 
nhà truyền giáo đặc biệt, chỉ muốn tất cả mọi người 
không còn đau khổ. Chính vì thế ngài mới nghiêm 
khắc trong vấn đề sắc dục, giảng dạy các hàng đệ 
tử phải thận trọng đối với sắc dục. Ngài không chỉ 
dạy Phật Tử, mà bất cứ ai vâng theo lời giảng dạy 
của ngài về hiểm họa của sắc dục, cũng đều đạt được 
hạnh phúc và an lạc. 


Những trường hợp loạn luân như cha lấy con, anh 
lấy em v.v..., được xem là trường hợp cá biệt cần 
phải lên án. Chúng ta cũng phải cẩn trọng khi tiếp 
xúc với một người khác phái mà chúng ta xem như 
người thân. 


334 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Sở đĩ có cảnh loạn luân, hãm hiếp ... xảy ra khắp 
nơi là bởi vì: 

Thứ nhất: Những người có hành động như vậy 
là do họ buông lung tâm ý, không thu nhiếp tâm ý, 
không có định ý, không quán sát và chế ngự tư tưởng 
đúng như lời Phật dạy. Vì không có chánh quán, 
không có ý niệm chân chính, nên họ không vượt 
thắng được sắc dục. 

Thứ hai: Những người này vì lòng ích kỷ, chỉ 
biết thoả mãn sự ham muốn cho bản thân và không 
quan tâm gì đến sự khổ đau của người khác. Những 
người này không hiểu Phật pháp nên không tin nhân 
quả tội phước vì vậy mà tạo nghiệp xấu. Trong 
thất thánh tài họ thiếu phần hổ và thẹn, nghĩa là 
họ không biết xấu hổ với người khác không biết tự 
thẹn với lương tâm. Đã là người thân, tại sao họ lại 
làm những điều đáng hổ thẹn như vậy? Đức Phật 
đã có lời cảnh thức nghiêm khắc hơn khi ngài nói 
về những người này trong Kinh Pháp Hoa như sau: 
“Những người này vừa thoát khỏi kiếp cầm thú lên 
làm người, vì thế họ đã có những sự ham muốn mà 
không hề hồ thẹn. ” 

Lời dạy của Đức Phật rất đúng bởi vì đã là người 
ai cũng có lòng hổ thẹn, chỉ loài cầm thú mới không 
biết đến điều này. Con người luôn mặc y phục kín 
đáo tốt đẹp, chỉ có cầm thú không biết gì nên chỉ có 
lông lá che thân là đủ. Những người có chút ít phước 
đức vừa thoát kiếp ngạ quỷ hay kiếp súc sanh lên 
làm người, nhưng căn tánh thô bạo, xấu xa, sân hận 


CHƯƠNG 29 + Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục 335 


chưa dứt bỏ, họ dễ dàng phạm sai lầm, dễ dàng tạo ra 
những hành động loạn luân rất đáng chê trách. 


Bất cứ ai muốn thoát khỏi sự giam cầm trong địa 
ngục, muốn thoát khỏi kiếp ngạ quý, súc sanh, cần 
phải dứt bỏ và tiêu trừ ái dục, đặc biệt là đối với 
người thân của mình. 

Chúng tôi hy vọng lời thuyết giảng của Đức Phật 
trong Chương 29 này sẽ đem lại lợi ích cho bản thân 
của mỗi người, cho gia đình và cho tất cả mọi người 
trên thế giới. 


Chương 30 
DỤC HỎA VIÊN LY 
Lánh Xa Lửa Dục 
8B — + : #XiãRt 
Hún văn: 
im ° KZalHiố ° M1 ° KZK/ÄĂ ° 
IẾ Á HẬN ° VN ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Phù vì Đạo giá, như bị can thảo, 
hỏa lai tH ty. Đạo nhân kiên dục, tất đương viên 
chủ. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người hành đạo giống như 
mang vác cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu 
đạo thấy sắc dục, quyết phải tránh xa. 
Anh ngữ: 
Chapter 30: 
Avoid the Eire of Desire 


The Buddha said: “Those who walk im the way 
should avold sensualism as those who carry hay 
would avoid coming near the fire.” 


CHƯƠNG 30 + Lánh Xa Lửa Dục 337 


Lược giảng: 


Người hành đạo phải tránh dục 
như tránh lửa dữ. 

Chương 30 “Dục Hỏa Viễn Ly” có nghĩa là phải 
tránh xa lửa dục tránh sự ham muốn dục vọng. Tất 
cả Phật Tử là con của Phật đều có thể hành đạo, chứ 
không chỉ những người tu hành mới được hành đạo. 
Chư Tăng là những người xuất gia và, Phật Tử là 
những người tu tại gia, dù xuất gia hay tại gia cũng 
đều là con của Đức Phật nên tất cả đều hành trì theo 
Phật. 

Như đã trình bày, Đức Phật không phải là vị giáo 
chủ muốn phát triển thế lực, muốn làm giàu cho tôn 
giáo, hay muốn Phật Giáo trở thành độc tôn, thống 
trị thiên hạ. Đức Phật thị hiện trên thế gian này chỉ vì 
muốn cứu khổ chúng sinh và, ngài cũng muốn tất cả 
mọi người cứu giúp những người đau khổ. Chính vì 
thế, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc giảng dạy và, 
cảnh tỉnh chúng ta về sự đau khổ được xuất phát từ 
lòng ham mê sắc dục. Nếu ai đó tham đắm sắc dục sẽ 
dễ dàng rơi vào con đường tà ác, con đường hận thù, 
con đường khổ đau, vì sắc dục chẳng khác nào như 
lửa gần rơm phải bị thiêu cháy. Chúng ta từng nghe 
thấy những người đánh ghen dùng acid tạt vào tình 
địch của họ. Vì sao xảy ra tình trạng bị thảm này? 
Nguyên do chỉ vì đắm say sắc dục mà mất hết lý trí 
để rồi cái kết là phải trả một giá khá đắc cho hành 
động thiếu sáng suốt của mình. 


338 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong kinh Tăng Chỉ khi Đức Phật đã khéo hỏi 
các thầy Tỳ-kheo rằng: “Các thầy nghĩ thế nào, này 
các Tỳ-kheo, việc nào là tốt hơn: ôm ấp, ngôi gân 
hay nằm gân đống lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ 
rực, cháy lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gân, nằm gân 
tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế“ 
ly, người con gái Bà-la-môn hay người con gái gia 
chủ?” Sau khi nghe câu trả lời, Đức Phật đã xác tín 
rằng, khi nội tâm đầy tham dục thì sự khổ đau còn 
hơn bị quăng vào hố than hừng. 


Người xuất gia tu hành dù không truy tìm sắc dục, 
nhưng sắc dục thường tìm đến với họ. Do vậy phải 
biết tránh xa vì ý thức rõ rằng, nếu hai cực âm dương 
gặp nhau sẽ không thể tách rời. Nếu chưa đủ nội lực 
để thì cần phải tránh xa những đối tượng có khả năng 
cám dỗ. Chạy xa hay tránh né không có nghĩa là 
chúng ta thua cuộc, đầu hàng, ngược lại tránh xa sắc 
dục chính là sự an toàn tốt nhất nếu chúng ta chưa đủ 
khả năng điều ngự. 

Thí dụ khi bật bình gas, chúng ta không mở cho 
gas tỏa ra nhiều, mà chỉ mở vừa đủ để môi lửa. Cách 
thức mở vừa đủ này không phải vì chúng ta Sợ gas, 
mà chỉ vì chúng ta sợ gas nổ gây cháy nhà và có thể 
khiến chúng ta bị thiệt mạng. Ví như ngọn lửa trí tuệ 
muốn diệt sắc dục, không muốn cho sắc dục có cơ 
hội phát triển gây hiểm họa. Vì thế phải thận trọng 
tránh xa sắc dục khi chưa có đủ trí tuệ để hàng phục 
tâm trí. 


1. Kinh Tăng Chi, chương bảy pháp, Đại phẩm, kinh Lửa. 


CHƯƠNG 30 + Lánh Xa Lửa Dục 339 


Chương 30 “Dục Hỏa Viễn Ly” Đức Phật dạy rất 
đơn giản, dễ hiểu: Người hành đạo giống như cỏ khô, 
khi lửa đến gần phải nhanh chóng tìm đường tránh. 
Cũng giống như vậy, khi sắc dục đến người tu hành 
phải mau xa lánh. “Dục fuy không não hại chúng 
sinh như đao búa nhưng lại ràng buộc tâm tính con 
người. Nó là đại tội. Vì thế, trong luật giới, cấm chỉ 
dục đầu tiên. ”2 

Mặc dù Đức Phật thường nhấn mạnh đến sắc dục 
giữa người nam đối với người nữ, giữa người nữ đối 
với người nam, nhưng trên thế gian này dục lạc còn 
bao gồm nhiều hình thái khác trong đó có cả tài, sắc, 
danh, thực và thùy. Có người ham mê tiền tài, có 
người ham mê sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và, cũng 
có những người chỉ ham mê ngủ nghỉ, có người ham 
mê tất cả. Do vậy, không chỉ riêng xa tránh sắc dục 
mà những thứ bao gồm trong ngũ dục cũng cần phải 
tránh xa, bởi vì nếu tham đắm vào bất cứ ham muốn 
nào, chúng ta sẽ gặp tai họa lớn. Tai họa không chỉ 
xảy ra cho bản thân, gia đình, mà còn ảnh hưởng đến 
phạm vi rộng hơn đó là cho cả xã hội. 

Đức Phật dạy muốn bản thân có hạnh phúc và 
muốn đem lại hạnh phúc cho gia đình; muốn xã hội 
ổn định, toàn thể thế giới được hòa bình, bắt buộc 
phải tránh ra sắc dục. 

Các vị xuất gia cũng phải tiếp xúc với Phật tử, kể 
cả nữ giới, vì sứ mệnh trao truyển Phật Pháp cho họ, 
hoặc chỉ dẫn họ lo hậu sự trong gia đình khi gia đình 


2. Phật học đại từ điền, trang 1985 


340 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hữu sự. Nếu quý thầy tâm niệm như lời Đức Phật 
dạy “Người hành đạo như có khô khi la đến phải 
tránh, ” thì làm sao giải quyết được những vấn đề nói 
trên? Đây là câu hỏi khó trả lời, bởi vì ai cũng nhận 
biết, nếu chúng ta tránh xa mọi người, thì làm sao có 
thể hành đạo và chu toàn sứ mệnh cứu khổ độ sanh? 

Trên thực tế, tránh xa sắc dục không có nghĩa 
là tránh tiếp xúc với mọi người trong những Phật sự 
hàng ngày mà chính là thúc liễm thân tâm, trau dồi 
giới đức dù ngay cả lúc sống độc cư trong núi rừng 
thanh vắng. 

Khi một người nữ trong gia đình có việc tang chế 
hay có đám cưới, họ đến chùa nhờ các thầy chỉ dẫn và 
lo việc hiếu tang. Xét về khía cạnh hình thức, trong 
trường hợp này khi tiếp xúc với nữ Phật tử, các thầy 
sẽ mời thêm một hay hai người Phật Tử nữa cùng 
ở bên cạnh, cũng như sẽ trao đổi trong khung cảnh 
rộng rãi sáng sủa, như vậy sẽ tránh được những lời dỊ 
nghị hoặc những điều không hay xảy ra. Nếu không 
thận trọng, dễ khiến một người Phật Tử khác hay một 
người nào đó sinh lòng hoài nghi... 

Chúng tôi đưa thêm một thí dụ, để minh họa rõ 
về phương diện hình thức của sự việc như sau: Một 
người chủ luôn luôn vứt bỏ tiền bạc lung tung, bởi 
vì họ tin rằng người giúp việc của họ không hề tham 
lam. Quả thật người giúp việc là người trung hậu, 
chẳng có lòng tham đối với tiền bạc. Nhưng nếu 
ngày nào cũng nhìn thấy tiền xu, tiền đồng, tiền trăm 
rơi vãi lung tung như vậy, phải chăng họ mãi mãi sẽ 


CHƯƠNG 30 + Lánh Xa Lửa Dục 341 


không bị rung động lòng tham? Đây là lý do vì sao 
Đức Phật dạy mỗi khi phải tiếp xúc với nữ giới, các 
vị tu sĩ cần đến một nơi công cộng sáng sủa hoặc có 
nhiều người, để tâm không bị khuấy động. Bởi vì 
tu sĩ cũng chỉ là người phàm trần, chưa phải là một 
vị thánh, cũng dễ bị thu hút và lay động vì sắc dục. 
Trong phần oai nghi của một Sa-di, đức Phật cũng 
đã dạy: “Không được ở trong nhà vắng, hoặc ở chỗ 
khuất cùng phụ nữ ngồi với nhau, nói cười với nhau. 
Không được thư từ qua lại... ` 

Xét theo phương diện tâm ý, Đức Phật dạy chúng 
ta không chỉ tránh xa hình thức bên ngoài mà còn 
phải tránh xa tâm ý ở bên trong, không để cho bất 
cứ ý niệm nào về một đối tượng mà mình cho là đẹp 
khuấy động, chi phối tâm thức. Có nghĩa là giữa 
người nam đối với người nữ, hay giữa người nữ đối 
với người nam, không bao giờ để lòng khởi lên ý 
niệm ham muốn dục lạc. Không ham muốn thân 
xác. 

Nhiều người biết rõ ái dục là hoạt động tiềm ẩn ở 
bên trong rất khó nhìn thấy, nhưng vẫn có sức mạnh 
vô biên. Trong luật có dạy: “ihế nhân nhân dục sát 
thân vong gia, xuất tục vỉ tăng khởi khả cánh phạm. ” 

Có nghĩa là: Người đời khi phạm vào sắc dục, 
không những bị họa giết hại bản thân, mà còn khiến 
gia đình tan nát không còn hạnh phúc; người xuất gia 
làm Sa-môn lẽ nào còn phạm vào điều cấm ky đầy 
tai họa này. 


342 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Lịch sử ngàn xưa đã chứng minh, rất nhiều triểu 
đại chỉ vì sắc dục mà bị suy tàn. Như sự đam mê tửu 
sắc của vua Trụ đã làm mất nước. Nàng Điêu Thuyển 
trong Tam Quốc Chí đã khiến Đồng Trác và Lữ Bố 
s¡ mê, đến nỗi dưỡng phụ Đổng Trác và dưỡng tử Lữ 
Bố từ đó trở mặt thành thù địch, và Đổng Trác đã bị 
sát hại. Nàng Tây Thi cũng khiến cho vua Phù Sai 
say mê, nên giang sơn rơi vào tay Việt Vương Câu 
Tiễn. Đó là những bằng chứng về hiểm họa của sắc 
dục, còn được ghi lại trong sử sách. 


Phương pháp chế ngự dục vọng. 

Chúng ta phải chế ngự sáu căn, đừng như lấy đá đè 
CỎ. Đức Phật đã dạy: Ngay trong hiện tại, người tham 
sắc dục sẽ mang tiếng xấu, sẽ đọa vào ác đạo. Thực tế 
cũng cho thấy, một kẻ hiếp dâm sẽ bị luật pháp trừng 
trị, sẽ bị giam cầm và chịu cảnh tan nhà nát cửa. 


Đức Phật từng giảng dạy: Muốn chế ngự dục vọng 
một cách căn bản mà hữu hiệu, chúng ta phải quán 
bất tịnh. Quán bất tịnh gồm có 5 điều: 

1- Quán chủng tử bất tịnh: Vì sự ham muốn có 
thân người nam hay người nữ, chúng ta đã đầu 
thai vào lòng mẹ. Bắt đầu như vậy đã là chủng 
tử bất tịnh. 

2- Quán trụ xứ bất tịnh: Khi còn là thai nhi 
trong lòng mẹ, chúng ta đã ở một nơi không 
sạch sẽ. 

3- Quán tự tướng bất tịnh: Khi sanh ra chính 
thân tướng của chúng ta chứa đựng nhiều thứ 
hôi dơ bất tịnh. 


CHƯƠNG 30 + Lánh Xa Lửa Dục 343 


4- 


Quán tự thể bất tịnh: Thân thể của chúng ta 
có chín lỗ như mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng v.v.... 
hàng ngày đều tiết ra những chất hôi dơ bất 
tịnh. 

Quán chung cánh bất tịnh: Khi chết đi chỉ 
một hai ngày không ai dám đến gân, vì hôi 
tanh. Thêm một thời gian nữa, xác thân bắt 
đầu thối rửa chỉ còn lại bộ xương trắng. Tổ Qui 
Sơn sách tấn rằng: “Nhiên tắc, nhất kỳ sấn lạc, 
bất tri lạc thị khổ nhân...” Có nghĩa là chỉ một 
phút theo đuổi sự vui sướng, mà không biết 
rằng sự vui sướng này chính là cái nhân sầu 
khổ. 


Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đúc Phật dạy: Các vị 
ngọt của dục xuất phát từ các nhận thức sai lầm khi 
các căn tiếp xúc với các đối tượng tương ứng. Do vậy 
cân phải nhiếp? phục các căn. 


Kinh Đại Bảo Tích cũng dạy phải thúc liễm các 


căn, 


đừng chạy theo trần cảnh. 


Chương 3l 
TÂM TỊCH DỤC TRỪ 
Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 
#£?=Trt-ES:ùmâ 
Hún văn: 
hi + #5 Á RUE7EIL › 8`ERMES - 6hẩ8Z 
H› ZẴñ#lŠ s 2/“HẾỄñ:Ù ° ùãMJ)ff › DĐ 
#íIE ° fiÉ#£#Ú,@ s Ũ.Ù-TIE › EifSfflăi › 68 
Xði{R ° ÑUEW(IE › EfURMBZE ° —ÙẤ 
T/ä" ° 2E17RZFÍT ° Hồ Eï ° 
Iffä4¿3l® 1h ãn 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Hữu nhân hoạn dâm bất chỉ, dục tự 
đoạn âm. Phật vị chỉ viêt: “Nhược đoạn kỳ âm, 
bắt như đoạn tâm. Tâm như Công-tào, Công- 
tào nhược chỉ, tùng giả đô tức. Tà tâm bất chỉ, 
đoạn âm hà ích?° Phật vì thuyêt kệ: 
Dục sanh ư nhữ ý, ý dĩ tư tưởng sanh. 
Nhị tâm các tịch tịnh, Phi sắc diệc phi hành. 
Phật ngôn: Thử kệ thị Ca-Diếp Phật thuyết. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Có người không thể dứt lòng 
dâm dục, muốn tự đoạn âm. Vì thế Phật dạy 
răng: “Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm 
như cơ quan chỉ đạo công tác; cơ quan chỉ đạo 
nghỉ, thì người tòng sự đều nghỉ. Tà tâm chẳng 


CHƯƠNG 31 + Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 345 


dứt, đoạn âm ích gì?? Vì thế Đức Phật đó nói 
bài kệ rằng: 
Dục sanh nơi ý ông, ý do tư tưởng sinh. 
Hai tâm đều tịch lặng, Phi sắc cũng phi hành. 
Đức Phật dạy: Bài kệ này do Đức Phật Ca- 
Diếp nói. 
Anh ngữ: 
Chapter 31: A StiIl Mind Extinguishes Lust 


The Buddha said: ““There was once a man who, being 
in despaIr over his Inability to control his passions, 
wIshed to mutilate himself. The Buddha said to him 
“Better destroy your evil thoughts than to do harm to 
your own person. The mind 1s lord. When the lord 
himself 1s calmed the servants w1ll of themselves be 
yIelding. Ifyour mind 1s not cleansed ofeviÏ passions, 
what avalls 1t to mutilate yourself?” Thereupon the 
Buddha recited the gâthâ: 

“Passions ørow from the wIll. 

The wIll grows from thought and Imagination. 
When both are calmed, 

There 1s neither sensualism nor transmigration.” 
The Buddha said this gâthâ was taupht before by 
Kâshyapabuddha. 


Lược giảng: 

Nội dung của Chương 31 Đức Phật muốn nhắc 
nhở chúng ta một điều như sau: Tâm là vị chỉ huy. 
Hai chữ công tào trong bản kinh nói đến một vị quan 
tòa, một vị lãnh đạo chi phối tất cả. Muốn tránh được 


346 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hiểm họa của sự mê đắm sắc dục, cần phải làm thế 
nào để tâm thức của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, 
chứ không phải cắt bỏ những bộ phận bên ngoài cơ 
thể mà có thể chấm dứt được lòng ái dục. Tất cả phải 
bắt đầu từ trong chính nội tâm của chúng ta. 

Có cầu chuyện mà mọi người thường nghe trong 
nhà thiền: “Nhà Sự Và Cô Lái Đò.” 

Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái 
thu tiền từng người. 

Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi. 

Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao? 

Cô lái mỉm cười: 

- Vì Thầy nhìn em... 

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. 

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nây cô lái đòi 
tiền gấp ba. 

Nhà sư hỏi vì sao? 

Cô lái cười bảo: 

- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước. 

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. 

Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò 
nhà sư nhắm nghiễn mắt lại đi vào thiền định. 

Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần. 

Nhà sư hỏi vì sao? 

Cô lái đáp: 

- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. 

Nhà sư trả tiền và lên bờ. 

Một hôm nhà sư lại qua sông. 

Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò... 


CHƯƠNG 31 + Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 347 


Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao 
nhiêu? 

Cô lái đáp: 

- Em xin đưa Thây qua sông, không thu tiền. 

Thiền sư hỏi: 

- Vì sao vậy? 

Cô lái đò cười đáp: 

- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa, do 
vậy em xin đưa Thây qua sông mà thôi... 


Đoạn âm không bằng đoạn tâm. 

Đoạn tâm có nghĩa là làm thế nào để tâm thức của 
chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, 
không mơ mộng luyến tưởng đến những tình dục thấp 
hèn, ngược lại lúc nào cũng hướng lòng đến quả vị vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Thí dụ khi ra ngoài 
đường chúng ta nhìn thấy một người đàn ông hay một 
phụ nữ rất đẹp; vì nhìn thấy những hình ảnh đẹp như 
vậy mà sinh lòng mơ ước ham muốn, chúng ta nghĩ lỗi 
này do cặp mắt gây ra nên móc mắt vất đi. Hành động 
móc mắt này không hề đem lại hiệu quả tốt. Hoặc giả 
khi bàn tay ăn cắp một món đồ nào đó, chúng ta nghĩ 
rằng bàn tay là thủ phạm nên chặt bỏ. Hành động chặt 
tay này cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Vấn đề ở đây 
là đoạn cái tâm. Đoạn trừ tâm tham muốn chứ không 
phải đoạn trừ các bộ phận trong cơ thể. 

Có một câu chuyện hết sức lý thú nói về một 
người ăn trộm. Khi bị đưa ra tòa trong lúc chánh án 
và bồi thẩm đoàn đang luận tội, người ăn trộm đã 
trình bày rằng, không phải bản thân anh ta mà bàn 


348 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tay mới chính là thủ phạm. Chánh án tuyên phán nếu 
bàn tay là thủ phạm, phải còng bàn tay lại. Khi bàn 
tay bị còng vào chỗ ngồi, người ăn trộm lại nói: Bàn 
tay bị còng, anh ta không thể về nhà. Vị chánh án đã 
trả lời: “Nếu không có sự điều khiển của cái tâm, thì 
một mình bàn tay không thể trộm cắp, hay làm bất cứ 
điều gì.” Câu chuyện này minh họa rất rõ ràng, tất cả 
mọi hành động của các bộ phận trên thân thể, đều có 
sự tương tác với tâm ý của chúng ta. Trong kinh Pháp 
cú, đức Phật cũng đã dạy: 

“Tâm dẫn đầu các pháp, 

Tâm làm chủ, tâm tạo; 

Nếu với tâm ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chân vật kéo. ” (PC. T) 


“Tâm dẫn đầu các pháp, 

Tâm làm chủ, tâm tạo; 

Nếu với tâm thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng, không rời hình. ` (PC.2) 

Hai tâm trong bài kệ của Đức Phật Ca Diếp mà 
Đức Thế Tôn dùng để dẫn chứng trong chương 3l 
“Tâm Tịnh Dục Trừ, ” là hai tâm gì? 

Đó là tâm chấp pháp và tâm chấp ngã. Có thể suy 
diễn và hiểu theo một góc cạnh khác, hai tâm này 
chính là tâm sở tư và tâm sở tưởng thuộc về năm món 
biến hành. Đi sâu vào vấn đề này, có lẽ nhiễu người 


CHƯƠNG 31 + Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 349 


cảm thấy không thoải mái. Vì thế chúng tôi chỉ nói 
một cách đơn giản như sau: Đức Phật dạy rằng, tất 
cả mọi tâm ý đều phát sinh từ tư tưởng. Nếu chúng ta 
cố gắng an định tư tưởng, đừng để sự suy nghĩ miên 
man chìm đắm theo những hình ảnh tệ hại, tất nhiên 
sẽ không thể nảy sinh ra những ý bất thiện. 

Ham muốn, đam mê ái dục, sẽ mang lại chướng 
ngại vô cùng to lớn đối với những người xuất gia. Bởi 
vì đoạn trừ tham dục nói chung và sắc dục nói riêng, 
chính là mục đích của người tu hành. Nếu để tâm tư 
bị chi phối vì những ham muốn về sắc dục về ái dục, 
người xuất gia sẽ bị ngăn cản trên lộ trình hướng đến 
sự giải thoát và giác ngộ. Sự ngăn trở từ bản thân, 
còn dẫn đến những chướng ngại không thể đo lường 
đối với sứ mệnh hoằng dương chánh pháp của Tăng 
đoàn, cũng như sẽ làm tổn thương uy tín của người 
xuất gia, làm xói mòn đức tin của những người đặt 
trọn tâm tình vào chánh pháp. 

Vì những lý do nói trên, người xuất gia phải 
sống một đời hoàn toàn phẩm hạnh, thanh tịnh; luôn 
luôn trung thành với sứ mệnh thiêng liêng cao cả và 
hết lòng hành trì chánh pháp, đồng thời đem kinh 
nghiệm có được từ sự hành trì chánh pháp chia sẻ 
với tất cả mọi người, chứ không chỉ chia sẻ trên mặt 
lý thuyết suông. Bởi vì chỉ với chừng ấy ngôn ngữ, 
người xuất gia không thể giúp người nghe đạt được 
sự khai ngộ cần có, mà phải chia sẻ với họ cả kinh 
nghiệm hành trì với tất cả thanh tịnh tuyệt đối của ba 
nghiệp, không đắm nhiễm vào ái dục và sắc dục. 


350 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Chuyện Chàng Cư 5ĩ Trọng Tình, trong Những 
Câu Chuyện Đạo của HT Thích Minh Châu, kể rằng: 

Ở thành Ma Đồ La có nàng kỹ nữ sắc đẹp tuyệt 
trần tên Phệ Sa. Nàng thường để ý đứa thị tỳ của 
nàng khi nào đi mua phấn sáp đều đến nhà người lái 
buôn trẻ tuổi Ưu Bà Cấp Da. 

Một hôm nàng gọi người tỳ nữ đến hỏi: 

- Ngươi có tình ý với anh chàng đó hay sao mà đi 
mua øì cũng đến đấy? 

Đứa Thị tỳ thưa: 

- Chàng người phong nhã, tánh tình thuần hậu, 
lại là người chí thành theo đạo Phật, mọi người đều 
kính mến. 

Nàng Phệ Sa nghe nói liền sai thị tỳ đến mời 
chàng về nhà mình chơi. 

Chàng bảo người hầu về trả lời: - Bây giờ chưa 
phải lúc gặp tôi. 

Nàng sợ chàng hiểu lầm nếu đến vui chơi phải có 
tiền, nên sai đứa hầu đến nói lại. Chàng vẫn trả lời: 

- Bây giờ chưa phải lúc gặp tôi. 

Cách ít lâu, nàng Phệ Sa vì muốn bán mình cho 
một nhà buôn giàu, bèn mưu giết người nhân nghĩa 
cũ. Việc bị tiết lộ, vua Na Đồ La truyền bắt, cắt tay, 
cắt mũi rồi đày ra ở ngoài bãi tha ma. 

Chàng Ưu Bà Cấp Da biết đầu đuôi câu chuyện, 
nghĩ bụng rằng: Khi nàng còn đẹp đế sung sướng thì 
người tu đạo không nên đến là phải. Nay nàng đã bị 
cụt tay, cụt chân, đau đớn khổ sở, là lúc ta phải đến 
thăm nàng. Nên chàng mang theo người hầu cận đi 
thăm. 


CHƯƠNG 31 + Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 351 


Đứa thị tỳ cũ vẫn không rời bỏ cô chủ, trông thấy 
chàng đến liền hốt hoảng vào báo tin. Nàng Phệ Sa 
vội lấy tấm vải khoác lên thân, tủi thẹn khóc, nói rằng: 

- Thưa chàng, khi dung nhan thiếp thơm đẹp như 
đóa sen báu thì chàng không đoái hoài đến. Nay thiếp 
thân tàn ma dại như thế này, chàng đến làm gì cho tủi 
cực lòng thiếp. 

Chàng đáp: 

- Trước kia tôi không đến vì không có tà tâm. Nay 
nàng bị nạn, tôi đến thăm nàng và chỉ cho nàng rõ 
những thảm trạng của sự khoái lạc gây ra ở trong đời. 

Rồi chàng đem đạo Phật giảng cho nàng nghe, chỉ 
rõ nhân quả tội phước, khuyến hóa an ủi nàng. Nàng 
Phệ Sa tự biết tội lỗi của mình, phát lòng sám hối, 
tâm được an vui nhẹ nhàng. Từ đó, chí thành cải hóa 
theo lời Phật dạy, nàng luôn làm điều lành tránh điều 
ác, mở rộng thân tâm, quên nỗi đau khổ của bản thân, 
nghĩ đến đau khổ của người. 


Tác hại của tâm dâm dục. 

Nếu lòng dâm dục chi phối và ảnh hưởng toàn bộ 
đời sống của một người bình thường thì đây chính là 
đại họa của xã hội. Lòng ham muốn dâm dục của họ sẽ 
tạo ra đổ võ và xáo trộn, khiến luân thường đạo lý, văn 
hóa đạo đức của xã hội bị băng hoại. Nhìn vào thực 
tế xã hội hôm nay, nhất là tại các quốc gia có nhiều tệ 
nạn xã hội, cụ thể là Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận 
ra những hiểm họa này. Tại sao lại có tệ nạn buôn bán 
phụ nữ và trẻ em? Tại sao lại xảy ra những trường hợp 
thương tâm khi cha mẹ ruột đành lòng bán con của 


352 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


họ? Nghèo không phải là nguyên nhân, mà chính lòng 
tham lam đã tạo ra muôn vàn tệ nạn trong xã hội. 

Nếu đổ thừa vì hoàn cảnh nghèo khó, hay vì lý 
do này lý do khác nên chúng ta phải làm những điều 
lương tâm không cho phép, thì đây chỉ là sự ngụy 
biện. Chúng tôi không tin vào lời biện minh một cách 
phi lý như vậy. Sự ham muốn tiền bạc, ham muốn tiện 
nghi, ham muốn vật chất, đã dẫn đến những trường 
hợp bị thảm. Trên bình diện con người, xét theo khía 
cạnh đời thường, chúng ta không thể nào chấp nhận 
việc tất cả mọi nhân phẩm đều bị tước đoạt. Phải làm 
sao để đời sống và nhân cách của chúng ta luôn tỏa 
sáng một cách đúng nghĩa. Nếu bị chi phối vì lòng 
tham dục, chắc chắn chúng ta không thể thể hiện 
phẩm giá con người một cách đúng nghĩa. 


Phương pháp chuyển hóa 
lòng ham mê ái dục. 

Căn bản cần thiết của các vị hành giả chính là 
Tam Vô Lậu Học tức Giới-Định-Huệ. Trên nền tảng 
căn bản giáo pháp đó, chúng ta sẽ có khả năng đoạn 
trừ tất cả mọi ái dục trong đời sống bình thường. Nói 
một cách cụ thể, hãy quán về sự bất tịnh, tri nhận thật 
rõ bản chất vô thường giả tạo của mọi hiện tượng. 
Khi biết mọi hiện tượng đều vô thường huyễn hóa, 
không có lý do gì chúng ta lại phát sinh tâm cố chấp 
nắm bắt, bởi vì do nắm bắt nên bị vướng mắc. Chỉ có 
thể đoạn trừ tâm cố chấp, khi chúng ta có ý thức một 
cách trong sáng về bản chất của muôn sự muôn vật. 
Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có thời giờ tu tập, 
không thể chỉ dựa vào lời nói mà có thể trải nghiệm 


CHƯƠNG 31 + Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 353 


được. Mỗi ngày phải có chương trình tu tập nghiêm 
túc để quán chiếu và thực hành, chúng ta mới thấy 
được lời dạy của Đức Phật mầu nhiệm như thế nào. 


Chư tôn đức thường dạy “ái bất nhiễm bất sinh sa 
bà, ” còn sinh ra trong cõi sa bà thì còn vướng vào con 
đường sinh tử. Thuở xưa khi Đức Phật giảng Kinh, 
thính chúng đều là các bậc Thanh văn, Duyên giác, Bồ 
tát, toàn là những bậc đã thoát vòng sinh tử luân hồi. 

Tất nhiên đối với các vị A la hán, Duyên giác, 
Bồ tát, quý ngài đã đoạn diệt được những gì cần phải 
đoạn diệt. Chính vì thế quả vị A la hán còn được gọi 
là quả vị vô sanh. Riêng những vị Bồ tát thì quý ngài 
vẫn còn tái sinh do hạnh nguyện độ sanh, chứ không 
phải do nghiệp lực. 

Thông điệp Đức Phật gửi gắm trong các Chương 
kinh trước đây, kể cả Chương 31 này, không chỉ dành 
cho các vị Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, mà là cho tất 
cả mọi người thuộc mọi thành phần. Mục tiêu tối hậu 
của Đức Phật khi có mặt trên trái đất này, là để giúp 
cho tất cả chúng sinh giác ngộ, hiểu được sự huyễn 
hóa vô thường của tất cả các pháp. Chỉ cần hiểu được 
bản chất thật sự của mọi hiện tượng, tự nhiên chúng ta 
sẽ giải thoát ra khỏi mọi phiền não, vô minh. 

Trong kinh Pháp Hoa Đúc Phật dạy rất rõ: “Phật 
vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế, khai thị 
chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. ” Có nghĩa là Đức 
Phật chỉ vì một nhân duyên mà thị hiện trên thế gian 
này, đó là muốn khai thị giúp chúng sanh ngộ nhập 
tri kiến Phật. Nói ngắn gọn và dễ hiểu thì sự có mặt 
của Đức Phật ở đây - ngay trong cõi đời này — là để 


354 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


g1úp chúng ta trở thành Phật như Ngài. Bởi vì thành 
Phật rồi sẽ không còn phiền não, khổ đau. 


Muốn thành Phật phải đoạn trừ ái dục. 

Không phải tự nhiên cuộc đời có những người xuất 
gia; trước khi đi tu họ là những người bình thường. 
Như đã trình bày, thông điệp của Đức Phật không 
chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà cho cả thế 
giới loài người và đương nhiên cho tất cả muôn loài 
chúng sinh. Lời giảng dạy của Đức Phật mầu nhiệm 
bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Ngài nói chỉ một 
ngôn ngữ nhưng tùy theo chủng loại, tùy theo căn cơ 
và trình độ, mỗi người, mỗi loài có sự tiếp nhận khác 
nhau. Sự khác biệt nhiều hay ít này còn tùy thuộc vào 
căn cơ trình độ của từng cá nhân. 


Cách chúng ta đoạn trừ lòng ham muốn dục vọng, 
phải được thực hiện từng bước một. Cũng không phải 
trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể đoạn trừ 
hoàn toàn. Chính vì vậy chúng ta cần phải kiên nhẫn, 
không quá vội vàng. Thí dụ: Chỉ một ngày quán chiếu 
về sự vô thường về sự bất tịnh, chúng ta cảm thấy 
rằng sự quán chiếu này chưa giúp bản thân xóa sạch 
những thèm khát ham muốn trong tâm, thì chúng ta 
đừng vội nản chí. Hãy tiếp tục quán chiếu qua ngày 
thứ hai, rồi ngày thứ ba... Cũng giống như chúng 
ta cầm hai thanh gỗ liên tục cọ sát một hôi lâu, chờ 
đến khi nóng sẽ bốc lửa. Nhưng nếu chúng ta không 
kiên nhẫn, hơi mỏi tay đã ngừng lại, thì hai thanh gỗ 
không thể bốc lửa như chúng ta mong muốn. Yếu tố 


CHƯƠNG 31 + Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 355 


quan trọng để đoạn trừ tham dục chính là sự tinh tấn. 
Nói theo ngôn ngữ đời thường, đó là siêng năng, kiên 
trì, nỗ lực một cách bền chí. 

Nếu tất cả mọi người, cho dẫu là Phật Tử hay 
không phải là Phật Tử, đều thực hành theo lời dạy 
của Đức Phật được ghi lại trong Chương 31, thì xã 
hội này không cần có cảnh sát, không cần có tòa 
án, không cần có nhân viên bảo vệ, mọi người đều 
sống thoải mái an nhiên. Một khi dục vọng đã được 
đoạn trừ, không còn ai bon chen, tranh chấp, thị phi, 
thế giới sẽ thái bình vô sự. Lời Đức Phật dạy trong 
Chương 31 thật sự mang lại lợi ích vô cùng to lớn. 

Cuối cùng chúng tôi xin nhắc lại: Đức Phật dạy 
rằng “Đoạn âm không bằng đoạn tâm.” Không cần 
chặt tay, không cần móc mắt, không cần phải cắt bỏ 
bất cứ bộ phận nào trong thân thể, bởi vì điều chúng 
ta cần đoạn trừ chính là lòng ham muốn. Ham muốn 
này nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Hiểu 
được điều này, chúng ta sẽ cố gắng nhìn vào nội tâm, 
để đoạn trừ căn nguyên cội rễ của sự ham muốn. 

Kinh Kim Cang dạy: “Nhất thiết hữu vi pháp, 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, 
Ưng tác như thị quán. ” Nghĩa là: Tất cả pháp hữu vi 
tựa như chiêm bao, huyễn hóa, bọt nước, bóng hình, 
cũng như sương, như tia chớp, nên cần phải quán 
chiếu như thế. 


Chương 32 
NGÃ KHÔNG BỒ DIỆT 
Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 
55—T†_Š-# #8 
Hán văn: 
Em ° Af£ SãÄ%ZŠÃ - tt Š “Ti ° 
TTIREJ\  ° [n2 |H| ffi ° 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Nhân tòng ái dục sanh tu, tòng u 
sanh bồ. Nhược ly w ái, hà wu hà bố? 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Con người vì ái dục mà sanh ưu 
sầu, từ ưu sâu nên sanh sợ hãi. Nếu xa lìa ái 
dục thì có gì để phải lo sợ? 
Anh ngữ: 
Chapter 32: Desire Leads to Fear 


The Buddha said: “From the passlons arIse WOrry, 
and from worry arIses fear. Away with the passions, 
and no fear, no worry” 


Lược giảng: 

Ý chính trong Chương này Đức Phật muốn nói: 
Sở dĩ phiền não phát sinh chỉ vì tâm của chúng ta có 
quá nhiều ái dục. Muốn hết phiển não phải đoạn trừ 
ái dục. Niết bàn có nghĩa là một tâm thức hoàn toàn 


CHƯƠNG 32 + Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 357 


không còn ái dục. Chính vì thế đối với tất cả các hành 
giả đang đi trên lộ trình hướng đến giác ngộ giải thoát, 
việc đoạn trừ ái dục là điểu vô cùng quan yếu. 

Ngày xưa có một vị Hòa thượng trẻ tuổi nổi tiếng 
chân tu. Mọi “thị dục” của bản thân, Hòa thượng đều 
kiên quyết cắt đứt, chỉ một lòng chuyên chú vào lẽ 
hư vô của đạo Thiền. Nhà vua nghe tiếng, vô cùng 
kính trọng, mời về cung, ban tước Quốc sư và sai tu 
bổ một ngôi chùa ở Nam kinh thành để cho sư trụ trì. 
Nhưng Hòa thượng từ tạ vua, chỉ xin phép đi xem 
chùa chiển, cảnh đẹp trong thiên hạ. 


Một hôm, Hòa thượng một mình tìm đến một ngôi 
chùa xa ở vùng Bắc. Ở đó có một vị sư bạn trụ trì mà 
Hòa thượng lâu ngày chưa gặp. 


Từ lâu Bồ Tát Quan Âm đã nghe danh Hòa thượng, 
Ngài định bụng thử xem con người đó như thế nào. 

Lúc Hòa thượng sắp qua con sông rộng, Bồ Tát 
liền hóa ngay làm một cô gái rất đẹp chống đò cặp 
bến chờ khách quá giang. Khi Hòa thượng chui vào 
trong khoang đò thì cô gái nhổ sào chèo ra giữa 
sông. Đoạn nàng đưa thuyền đến một bãi cát vắng 
đậu lại. Hòa thượng lấy làm lạ, hỏi cô lái vì sao 
không đi thẳng qua bờ bên kia. Cô lái chỉ đợi câu 
hỏi ấy là buông chèo, nở một nụ cười tình tứ rồi chui 
vào khoang, trả lời một cách tkhông ngượng ngùng 
là thấy sư đẹp trai quá nên cắm thuyễn lại đây cầu 
xin một chút tình yêu. Hòa thượng vốn nghe nói con 
gái vùng này có nhiều người đáo để nên nghiêm nét 
mặt lại: 


358 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


- A Di Đà Phật! Mong người trần giới buông tha 
cho kẻ tu hành này. 

Nhưng cô lái đò nào buông tha, cô sấn lại gần gợi 
tình. Hòa thượng không nói gì, lắng lặng mở gói lấy 
quyển kinh Kim Cương Tam Muội ra tụng. Tiếng 
đọc của sư mỗi lúc mỗi lớn, át cả tiếng của cô lái. 
Nhưng cô vẫn cười cười nói nói. Rồi cô che tay lên 
quyển kinh. Hòa thượng ngoái cổ nhìn ra ngoài đò 
rồi nghiêm khắc cảnh cáo: 

A Di Đà Phật! Trong người bần Tăng có tờ lệnh 
chỉ của Hoàng đế, trong đó Hoàng đế ra lệnh hễ 
người nào phạm vào người bần Tăng sẽ bị án trảm 
quyết. Vậy bần Tăng mong người đừng phạm vào 
phép của thiên tử. 

Lời dọa của nhà sư không làm cô lái nhục ý chút 
nào. Cô nói: 

- Em đang muốn chết đây! Em chỉ mong chàng 
đoái thương một tí rỗi chết cũng thỏa. 

Nhưng hỗi lâu, thấy lòng nhà sư không chuyển, 
cô lái đò lại thi hành mưu khác, cố quyến rũ cho bằng 
được, nhưng tay Hòa thượng vẫn lần tràng hạt, miệng 
vẫn lầm nhẩm đọc kinh. Trong khi đó tiếng cô gái 
như mật rót vào taI: 

- Chàng thương em một tí... Chàng nhìn ra ngoài 
xem, không một al cả. 

Lần tấn công thứ chín, cô gái vẫn bị cự tuyệt. Hơi 
thở của cô gái trẻ đẹp phẳng phất ở trên má vị sư, 
nhưng nét mặt Hòa thượng không thay đổi. 


CHƯƠNG 32 + Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 359 


Nhưng đến lần thứ mười, cô gái không ngờ thành 
lũy tưởng là kiên cố lại bị sụp đổ một cách bất ngờ. 
Bàn tay Hòa thượng bỗng nhiên bỏ lên mình nàng. 
Thế là chỉ trong một phút đà vứt bỏ hơn hai ba mươi 
năm tu luyện! 

Nói đến sắc dục hay tình dục là nói đến lãnh vực 
rất giới hạn, chỉ trong một phạm trù nhỏ. Nhưng nói 
đến ái dục là nói đến tất cả mọi dục vọng, bao gồm 
nhiều vấn đề như tham tiền, tham danh, tham quyển 
lực, tham sắc đẹp, tham ăn, tham ngủ v.v... Một ví 
dụ cụ thể là: Các thể chế độc tài, vì có nhiều tham 
vọng quá lớn nên đã áp đặt lên toàn dân một chính 
sách hà khắc. Chính chánh sách hà khắc độc tài toàn 
trị đó đã khiến cho người dân nghèo khổ, mất tự do, 
dân chủ đã đành mà làm bản thân của những nhà độc 
tài phải có nhiều, bất an, lo lắng. Sự lo lắng biến họ 
trở thành nạn nhân của sợ hãi. Do đó ở chỗ nào họ 
cũng bố trí người rình mò, theo dõi xem dân chúng, 
xem dân chúng như kẻ thù chứ không như các với 
nước. 


Một đất nước tự do như Hoa Kỳ, cho dẫu đang 
ở trong tình trạng bị khủng bố, cũng không xảy ra 
trường hợp giống như những nước Cộng sản độc tài 
hiện nay. Vì có quá nhiễu tham dục nên biến họ lo 
lắng, ưu sầu, phát sinh sợ hãi. Đi đến đâu cũng phải 
có cận vệ, sống trong lâu đài nguy nga nhưng lúc 
nào họ cũng nơm nớp lo sợ. Họ sợ bị ám sát, bị đầu 
độc, bị đảo chánh, bị mất quyển lực... Cho nên họ đã 
dùng mọi cách để trấn áp dân chúng. Sự vô minh này 


360 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


càng khiến cho nỗi sợ hãi và sự bất an gia tăng trong 
tâm thức của những người cầm quyền. Đây cũng là 
nguyên nhân tạo ra sự khủng hoảng toàn diện, trong 
hoàn cảnh xã hội Việt Nam và một quốc gia hiện 
nay. 


Phương pháp loại bỏ tâm chấp ngã. 

Chúng ta cần phải thường xuyên quán chiếu về 
xác thân huyễn hóa của bản thân. Mỗi người đều có 
thân tứ đại do đất-nước-gió-lửa tạo thành. Đây mới 
chỉ mới nói đến khía cạnh vật chất tức là mặt sắc 
uẩn của xác thân ngũ uẩn. Ngoài sắc uẩn còn có các 
uẩn khác như thọ, tưởng, hành và thức. Nếu tri nhận 
một cách chân giác về sự vô thường huyễn hóa của 
xác thân tứ đại, sự vô ngã của năm uẩn, chúng ta sẽ 
không có lý do gì để chấp pháp và chấp ngã. 

Chúng ta chấp trước thân tứ đại, bởi vì tưởng nghĩ 
rằng xác thân tứ đại là cái ngã là cái ta — một điều vô 
cùng sai lầm. Sở dĩ có sự sai lầm này, vì nhận thức 
của chúng ta về bản thân và về sự vật chung quanh 
hết sức mông muội, không sáng suốt. Đây cũng là lý 
do vì sao chúng ta cần có thời gian đủ dài, để thực tập 
về pháp quán chiếu. Một khi đã có thể thực tập liên 
lỉ thường xuyên phép quán chiếu, chúng ta sẽ nhận 
biết cũng như sẽ thấu hiểu một cách rõ ràng, minh 
bạch. Thí dụ: Ở ngoài nắng nhiều giờ, khi bước vào 
căn nhà tối hay căn nhà có ánh sáng bình thường, 
chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì một cách 
rõ ràng; phải ngồi quan sát một lúc chúng ta mới thấy 


CHƯƠNG 32 + Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 361 


rõ toàn cảnh và sự vật ở chung quanh. Nói ngắn gọn, 
pháp quán chiếu đòi hỏi thời gian và nỗ lực của từng 
người. 

Nguyên nhân của lo lắng, sợ hãi, khổ đau là chỉ 
vì chấp ngã chỉ vì không hiểu rõ sự huyễn hóa, vô 
thường của xác thân tứ đại. Nói thì dễ nhưng nhận 
thức không dễ. 

Điều quan trọng nhất để tránh rơi vào tình trạng 
phiền não chính là sự tu tập. Chúng tôi có một kinh 
nghiệm bản thân xin được chia sẻ như sau: 

Năm 1976, khi được Viện Hóa Đạo của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bổ nhiệm lên Phú 
Bổn thi hành Phật Sự. Đến Phú Bổn rồi, chúng tôi 
phải trở về Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn để lấy tài liệu, 
sau đó lại trở về Phú Bổn. Trên đường về, chúng tôi 
dừng chân tại Tuy Hòa, Phú Yên, ngay trong chùa 
Bảo Tịnh, chúng tôi bị công an bắt với lý do lưu giữ 
tài liệu phạm pháp. Trong thời gian bị bắt giữ, chúng 
tôi bị công an chất vấn đủ điều. Thuở ấy vì còn trẻ 
chúng tôi cảm thấy căng thẳng, khó chịu, không 
thoải mái hay an lạc. Nhưng cũng chỉ trong buổi 
chiều hôm ấy, nhìn qua song sắt cửa số thấy các chú 
công an mặc áo thun quần xà-lỏn la hét và chơi đá 
banh với nhau, tự nhiên chúng tôi cảm nhận: Tại sao 
họ bắt giam, hành hạ, lên án mình đủ điều mà vẫn 
hồn nhiên đùa giỡn, chơi banh với nhau thật vui vẻ y 
hệt con nít. Vậy thì mắc mớ gì chúng tôi lại rầu rĩ lại 
tự làm khổ chính mình? Tại sao chúng tôi lại không 
có tư thế và tâm thức thoải mái như đang nhập thất, 


362 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thiển định và tư duy về những lời dạy của Đức Phật? 
Xác thân huyễn hóa vô thường này chẳng có gì đáng 
phải quan trọng hóa. Người ta chỉ có thể giam giữ 
xác thân giả tạo của chúng tôi, nhưng người ta không 
thể cầm tù tư tưởng tự tại giải thoát của một Tăng sĩ 
Phật giáo. Khi nghĩ đến điều này chúng tôi thật sự 
thấy thoải mái, an lạc, tự tại mặc dù đang bị nhốt tù. 


Giữ lòng kiên định để vượt qua chướng ngại. 

Một người bình thường sẽ có lúc cảm nhận hoàn 
toàn bị cô độc. Nhưng cảm nhận sự cô độc không 
đáng ngại cho bằng cảm nhận sự cô đơn. Một nhà 
lãnh đạo hay một vị Tăng sĩ rất cần có đời sống cô 
độc, nhưng để nỗi niềm cô đơn xâm chiếm tâm hồn 
thì đây là điều rất đáng lo ngại. Chúng ta cần thay thế 
trạng thái cô đơn này bằng trạng thái tâm lý hỷ lạc. 

Muốn có được trạng thái tâm lý hỷ lạc, không 
có cách gì hữu hiệu cho bằng hành trì chánh pháp. 
Chúng ta có thể nhất tâm niệm Phật, trì chú, tụng 
kinh, dành thời gian bái sám, quán chiếu, tham thiển. 
Trong lúc được xem là “buôn thúi ruột” này, nếu 
không hành trì chánh pháp mà lại nghe những bản 
nhạc rầu rĩ ai oán gợi nhớ quá khứ đã qua, khiến nỗi 
niềm cô đơn có địp tăng trưởng - thì thật là điều vô 
cùng phi lý. 

Đức Phật dạy rằng: Chúng ta đừng tự dày vò 
hành hạ tâm thức của mình bằng những điều không 
lành mạnh, hãy cố gắng sử dụng các giải pháp trị 
liệu bằng pháp lực. Tâm bệnh phải dùng pháp dược, 


CHƯƠNG 32 + Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 363 


những yếu tố bên ngoài không thể nào trị hết tâm 
bệnh của chúng ta. Đây là một sự thật hiển nhiên, 
không thể xem nhẹ. 


Có một điểm chung mà tất cả chúng ta đều thấy, 
đó là các bậc cha mẹ luôn muốn các con trở thành bác 
sĩ, dược sĩ, kỹ sư, học giả, khoa học gia, tiến sĩ hay là 
những nhà bác học có khả năng phát minh sáng chế ra 
những phương thuốc thần kỳ trị bệnh nan y cứu giúp 
nhân loại v.v... Để có thể thành đạt, thay vì chơi bời 
lêu lổng, khi còn là trẻ em chúng ta phải chăm chỉ học 
hành, phải hy sinh thời gian chơi game, đá banh, hay 
dạo phố, và vâng theo sự chỉ dạy của cha mẹ, của quý 
thầy cô và chư Tăng Ni. Ai cũng biết trẻ em không 
thích ngôi yên làm bài tập vì cảm thấy rất nhàm chán, 
nhưng tại sao cha mẹ buộc các con phải ngồi trong 
nhà làm bài tập, không cho phép ra ngoài đi chơi? Xin 
thưa: Chỉ vì cha mẹ muốn chúng ta siêng năng học, để 
lúc trưởng thành sẽ có được tương lai tốt. 

Khi Đức Phật khuyên chúng ta xuất gia, đừng để 
cuộc đời trôi theo dòng dục vọng thế tục, nhiều người 
nghĩ rằng điều này thật phiền hà, vì không hiểu tại 
sao cứ ngôi trong chùa hay trong một nơi thanh tịnh 
nào đó chỉ để tham thiển, tụng kinh, bái sám v.v... 
Suy nghĩ của những người này giống như suy nghĩ 
của trẻ em; chúng cảm thấy phiền toái khi bị cha 
mẹ bắt ngồi trong nhà làm bài tập, không được chạy 
nhảy chơi đùa ngoài sân. Nhưng thử hỏi nếu không 
cần cù nhẫn nại học hành, làm sao chúng có thể hoàn 
tất chương trình học vấn. 


364 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Cũng giống như vậy, các nhà bác học hay các học 
giả phải ngồi trong căn phòng tĩnh mịch, tránh xa 
những thú vui phù phiếm, họ mới có thể nghiên cứu 
hay phát minh ra được những thành tựu về khoa học, 
kỹ thuật truyền thông... giúp cho đời sống của nhân 
loại được văn minh và thăng tiến. 

Nói ngắn gọn, Đức Phật giống như người cha nhân 
từ, khuyên chúng ta đừng lêu lổng ham mê những thú 
vui không mang lại ích lợi gì cho bản thân. Ngài dạy 
chúng ta nên đâu tư thời gian để cố gắng phát triển 
tuệ giác. Lời khuyên dạy của Đức Phật đầy từ bi, đây 
trí tuệ và hữu ích cho tất cả mọi người. 

Chương trình giáo dục tại Hoa Kỳ có cả việc giảng 
dạy tình dục cho trẻ em, nhằm tránh trường hợp vì 
còn quá trẻ các em không hiểu được thế nào là đúng 
thế nào là sai. Đây là một chương trình giáo huấn 
rất tốt. Riêng trong Đạo Phật, điều quan trọng hàng 
đầu vẫn là cái tâm, vì tâm chi phối tất cả mọi sự. Để 
tránh bị dính vào sự ham mê ái dục, chỉ cần giữ tâm 
lúc nào cũng thanh thản, an nhiên, tự tại, luôn hướng 
thượng, như đóa hoa sen có đầy đủ hương sắc. 

Trong nội tâm của ta cũng có những cảnh tượng 
đẹp tuyệt vời — những điều mà chúng ta không thể 
bắt gặp hay tìm thấy ở bên ngoài. Chỉ cần hướng vào 
nội tâm, cảm nhận vẻ đẹp tuyệt diệu trong tâm hôn, 
chúng ta đã có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời. 
Khi có thể cảm nhận điều này, cũng là lúc chúng ta 
đã chấm dứt lòng ham muốn ái dục. 


CHƯƠNG 32 + Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 365 


Bất cứ pháp môn tu tập nào do Đức Phật 
khai thị, điều tiên quyết và căn bản nhất là 
phải diệt trừ ái dục. 

Nói chung trong tất cả các pháp môn, Đức Phật 
đều dạy phải đoạn trừ ái dục. Nếu còn ái dục, sự tu 
tập sẽ rất khó khăn, gặp nhiều trở ngại. Tâm không 
đoạn trừ ái dục, không thể nào giải thoát. 

Bất cứ vị hành giả nào đang trong thời kỳ tu tập 
một pháp môn nào, điều tiên quyết và căn bản là phải 
đoạn trừ cho được lòng ái dục. 

Xin trở lại nhiệm vụ của cha mẹ và của anh chị 
trong gia đình, nếu có thể nên giáo dục con em chúng 
ta hiểu biết một cách sâu xa rằng: Ái dục chính là đầu 
mối của sinh tử, của luân hồi, của khổ đau. Làm thế 
nào để giúp cho con em của chúng ta thắp sáng được 
tuệ giác mà chúng đang có sẵn, thì đây chính là bài 
học lớn vô cùng hữu ích dành cho nhiều thế hệ trẻ. 

Ngày xưa, khi vua nước Kế Tân nghe lời sàm tấu 
của một vị quan về những việc không đúng đối với 
Tổ Sư Tử. Vị quan nọ tâu với vua rằng Tổ Sư Tử là 
người truyền bá tà pháp khiến nhiễu loạn lòng dân. 
Nghe thế, vua Kế Tân cầm kiếm đến chỗ Tổ Sư Tử 
và hỏi: “Nghe nói Ngài thấy năm uẩn đều không, có 
đựng không?” Tổ bảo: “Đúng.” Vua bảo: “Nếu thấy 
năm uẩn đều không, vậy xin Ngài cho tôi cái đầu 
được không?” Tổ bảo: “Năm uẩn đã không, thì sá gì 
cái đầu.” Vua Kế Tân chặt đầu Tổ Sư Tử, nhưng Tổ 
vẫn an nhiên tự tại. 


366 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Khi đọc câu chuyện ấy, Tổ Giác Hoàng Điều Ngự 
đã viết: 

“Tương đầu lâm bạch nhẫn 

Dùu như trắẳm xuân phong. ” 

Nghĩa là: 

Đem đầu gần gươm bén 

Tựa như chớm gió xuân. 

Những gì càng trải nghiệm qua sự khắc nghiệt 
thì độ bền và sức mạnh phải gia tăng; cũng thế, tâm 
con người được tôi luyện, chế ngự thì nội lực sẽ phi 
thường. 

Ngay cả mạng sống mà còn không tiếc huống hồ 
nuối tiếc những vật ngoại thân. Bài học của Tổ Sư Tử 
là bài học cần tâm niệm, ghi khắc. 

Trong Kinh Tăng Chỉ, Phẩm Các Người Bà La 
Môn, Đúc Phật dạy: 

“Giới hạnh không cao thấp 

Khôn khéo và thiền tịnh, 

Với tâm được chỉnh phục, 

Nhút tâm, khéo định tĩnh, 

Bậc trí đoạn mê ám, 

Ba mình, diệt tử thân, 

Vị ấy được tôn xưng, 

Đại hạnh cho Trời Người, 

Bậc “Đoạn tận tất cả,” 

Đây đủ cả ba mình 

An trú không mê vọng, 

Đúc Phật, bậc Giác Ngộ, 


CHƯƠNG 32 + Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 367 


Bậc chứng thân tối hậu, 
Chúng lễ Gotama. 

Ai biết được đời trước, 

Thấy Thiên giới, đọa giới, 

Vị ấy là đạo sĩ, 

Đoạn sanh, đạt thẳng trí 

VỊ Bà-la-môn nào, 

Chứng được ba minh này, 

Ta gọi là ba mình 

Không như thường được gọt” 


(HT Thích Minh Châu dịch) 


Chương 33 
TRÍ MINH PHÁ MA 


Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt 
Phá Tan Chúng Ma 
3§=+=E - HH EE 
Hán văn: 

Úš5 ° Ki ° EFÚl— À ĐHHg A BÀ ° FEểu 
H1 ° 5X Iš58 ° X3 däIfI3R s SIãÍ THÍ 
ØL ° XfllfliS ° [J3 ° lá hi E T7 

.b ° J3 Điỗi e T+\ÃNÍ Đã + IWÙÄAñJấ + 
fifäšlŠ s 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Phù vi Đạo giả, thí như nhất nhân 
di? vạn nhân chiên. Quải khải xuất môn, ý hoặc 
khiêp nhược, hoặc bản lộ nhỉ thôi, hoặc cách 
đâu nhì tử, hoặc đặc thăng nhi hoàn. Sa-môn 
học Đạo, ng đương kiên trì kỳ tâm, tỉnh tân 
dũng nhuệ, bất úy tiên cảnh, phá diệt chúng 
ma, nhỉ đặc Đạo-quả. 
Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người hành Đạo ví như một 
người chiến đấu với vạn người; mang giáp ra 
cửa, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa đường 
rút lui, hoặc chiến đấu đến chết, hoặc thắng 
trận trở về. Bậc Sa-môn học đạo phải giữ tâm 


CHƯƠNG 33 > Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 369 


bền vững, tỉnh tấn, dũng cảm hăng hái tiến tới, 
chẳng sợ nghịch cảnh phía trước, phá diệt các 
ma, chứng được đạo quả. 


Anh ngữ: 


Chapter 33: 
Perseverance ïn Spiritual Battle 


The Buddha said: “Those who follow the way are 
like unto warrlors who fipht single handed with a 
multitude of foes. They may all go out of the fort in 
full armor; but among them are some who are faint- 
hearted, and some who go halfway and beat a retreat, 
and some who are killed im the affray and some who 
come home victorilous. Q monks, If you desire to 
afttain enlightenment, you should steadily walk in your 
Way, with a resolute heart, with courage, and should 
be fearless in whafever environment you may happen 
to be, and destroy every evIil infuence that you may 
come across; for thus you shall reach the goal.” 


Lược giảng: 

Ý chính của Chương 33 Đức Phật muốn dạy 
chúng ta như sau: Người tu hành giống như một 
chiến sĩ, phải quyết tâm chiến đấu để diệt sạch mọi 
ma chướng, mọi phiền não, mọi sự ham muốn tham 
dục. Nếu muốn thành đạo cần phải tinh tấn nỗ lực phi 
thường, không thể tu hành một cách giải đãi lấy lệ. 
Đây là điều mà trong Văn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn 
đã đặc biệt nhấn mạnh: “Phải nổi dậy ý chí quyết 
liệt, mở ra hoài bão cao xa, tất cả mọi động tĩnh đều 


370 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hướng đến bậc tối thắng, túc là Chư Phật, Chư Đại 
Bồ Tát. Chớ sống theo thói hư hèn chỉ một đời này 
thôi, phải giải quyết bản thân mình cho xong, đừng ỷ 
vào bất cứ một ai, tự bản thân hãy phấn đấu để thành 
tựu đạo nghiệp tối thượng. ” 


Chương 33, do đó, là chương vô cùng quan trọng, 
nhắc nhở người tu hành phải sống bằng tất cả sự tinh 
tấn, không nên biếng nhác, không nên giải đãi, không 
nên sống mà thiếu sự tinh cần, phải hành trì một cách 
triệt để, nghiêm túc. 

Ngày xưa, có vị Hòa Thượng trụ trì một cảnh chùa 
ở gần bờ sông trong một thôn quê. Mỗi khi có việc ra 
tỉnh, Ngài quá giang bằng chiếc đò ngang. 

Hôm ấy nhằm ngày 13 tháng bảy, Ngài quá giang 
ra tỉnh để chủ lễ một đàn kỳ siêu. Khi đò ra tới giữa 
dòng sông thì sóng nổi lên ầm ầm làm cho thuyền 
tròng trành muốn đắm. Ai nấy trên đò đều hoảng 
hốt kinh khiếp, ngay lúc ấy bỗng nhiên nổi lên trên 
mặt nước một con cá Kình rất lớn, giương hai mắt 
đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào vị Hòa thượng. Nhưng 
Hòa thượng vẫn bình tĩnh ngồi niệm Phật. 

Trong khi đó, con cá cất cao cái đầu lên khỏi mặt 
nước, lắp bắp cái miệng nói: “Hỡi hành khách trên 
đò! Các người muốn được yên lành hãy liệng lão 
ác tăng xuống đây cho ta nuốt chữửng lão cho ta hả 
cơn giận. Các người có biết không? Ngày trước, ta 
theo lão tu đạo, lão không chịu giảng dạy chỉ cả, cứ 
buông lỏng cho ta muốn làm gì làm, không hề kiềm 
chế. Vì vậy, ta sinh ra lười biếng, chỉ lo rong chơi, 


CHƯƠNG 33 > Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 371 


ăn ngủ theo thế tục, không thiết gì tới công phu bái 
sám, ăn chay niệm Phật và săn sóc công việc Chùa. 
Không những thế, mỗi khi có đám tiệc lão lại để cho 
ta mang hậu đắp y để khoe khoang với đại chúng và 
bổn đạo. Vì những tệ đoan như thế nên sau khi ta 
chết phải đọa vào loài súc sanh làm thân cá Kình, đi 
tới đâu ạt tới đó, làm cho lũ tôm cá chạy tét trốn 
hết, ta không có cái gì để ăn, phải chịu đói khát rất 
nên cực khổ, thiệt khổ còn hơn quỉ đói nữa. Vì thế ta 
rất oán hận riêng lão thôi, còn các người đối với ta 
vô can, ta không muốn làm hại ai cả. ” 

Nghe cá nói xong, Sư Cụ liền mỉm cười đáp rằng: 
“Này nghiệt súc! —- Nhà ngươi nói thế mới thật là 
thậm ngu. Há ngươi không hiểu câu phương ngôn: 
Đạp gái, lấy gai mà lễ, hay sao? — Nếu ngươi đã biết 
vì tạo những tội lỗi như thế mà bị đọa làm thân cá 
kình thì nhà ngươi cần phải ăn năn sám hối tội lỗi 
và tạo duyên lành, mới mong được tội diệt phước 
sanh, rồi mới mong thoát khỏi được quả báo. Ta là 
Thây ngươi, mỗi khi dạy ngươi đúng theo giới luật thì 
ngươi bảo quá nghiêm khắc, hay la rẫy quở phạt; còn 
thả lỏng cho ngươi, không nghiêm trị thì ngươi quen 
tánh buông lung. Thành thử ngươi phải đọa làm loài 
cá dữ. Một khi bị đọa, ngươi cần phải sám hối và báo 
cho ta biết để tụng kinh siêu độ và xả tội cho; còn 
nếu như muốn ăn thịt ta thì lấy ai để cứu ngươi nữa? 
Đã có tội, không biết ăn năn mà còn kiếm cách đổ 
lỗi cho người — Phạm Phật thì có Tăng cứu, còn như 
phạm Tăng thì Phật không độ. Ngươi có hiểu câu đó 
chăng? Loài súc sanh kia!T” 


372 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Sư cụ quở dứt lời, cá Kình lặn xuống dưới đáy 
nước. 

Kế đó, sau bảy ngày đêm vang tiếng tụng kinh cầu 
siêu độ tại chùa, cá Kình trồi lên mặt nước lết thẳng 
tới sân Chùa nằm dài một đống, hướng vào trong 
Chùa mà nói rằng: “Bạch Thây, mấy hôm nay nhờ 
công đúc của Thây và chư Tăng Ni chú nguyện và 
tụng kih siêu độ cho, nên con đã được tiêu nghiệp, 
thoát kiếp cá Kình và sanh lên cõi trời Dục Giới. 
Trước khi lên cõi Trời hưởng sự khoái lạc của chư 
Thiên, con xin đến đây thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thây 
cùng chư Tăng NI, và con nguyện lưu cái xác thân cá 
Kình tại Chùa để mỗi ngày chư Tăng Ni cầm cây gõ 
lên đầu con, ngõ hầu làm gương cho những vị nào tu 
hành còn biếng nhác, wa khoe khoang, tự tôn, tự đại, 
không chịu khép mình vào vòng giới luật; và cũng để 
nhắc nhở những vị ấy luôn nhớ tới bổn phận tu tâm, 
hành đạo, để khỏi xao lãng công phu bái sám, niệm 
Phật tu thiền, thúc liễm thâm tâm, nghiêm trì giới 
luật. ” 

Vì sự tích kể trên, từ ngày ấy tới nay, cái mõ được 
gọt trổ theo hình đầu con cá để làm dấu tích mà thức 
tỉnh người tu hành. 


Đức Phật ví hạng Tỳ Kheo 
với các loại chiến sĩ. 

Người chiến sĩ xông pha trận mạc dùng vũ khí 
để sát phạt quân thù. Trong Đạo Phật, người Tăng 
sĩ được ví như người chiến sĩ. Vũ khí của Tăng sĩ 


CHƯƠNG 33 > Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 373 


chính là lòng từ bi và trí tuệ, chính là sự tinh tấn nỗ 
lực hành trì chánh pháp. Kẻ thù của người xuất gia là 
phiền não, là ma vương đeva mara, là vô minh. Đây 
cũng chính là những điều vướng mắc khiến chúng 
ta phải phiền não, khổ đau, chẳng hạn như sự tham 
muốn ái dục, chẳng hạn như tâm lý ích kỷ, thù hận. 
1. Chiến sĩ mang tâm ý khiếp nhược. 

Một người chiến sĩ mang tâm ý khiếp nhược là 
người chưa đánh đã có ý đầu hàng, chưa đánh đã 
thua, ngay trong ý thức đã đầu hàng. Hình ảnh này 
được dùng để chỉ một người tu tập không lập chí kiên 
cường, không có đại hạnh nguyện lớn lao, chỉ sống 
qua ngày đoạn tháng, thân ở trong chùa nhưng tâm 
rong ruổi ở bên ngoài thế tục. Vì thế có câu “Thân tại 
Không môn tâm tùy ngoại cảnh,” thần mặc áo cà sa 
ở trong chùa nhưng tâm không hề quyết chí tu hành 
mà mơ tưởng những việc phàm tục. 

Đây là hạng tu sĩ bị Đức Phật quở trách. Ngài 
không bao giờ tán thán những hạng người có ý chí 
khiếp nhược, tu hành lôi thôi, giải đãi, biếng nhác, 
không làm tròn sứ mệnh của một bậc xuất trần thượng 
sĩ. Không dụng công hành trì tu tập đúng với chánh 
pháp. Hình thức bên ngoài của người tu sĩ không nói 
lên bất cứ giá trị nào. 

2. Chiến sĩ nửa đường thối lui. 

Loại chiến sĩ nửa đường thối lui được Đức Phật 
dùng để nói về những tu sĩ không có ý chí kiên định 
vững vàng, Những người này đang xuất gia tu hành, 


374 THÍCH VIÊN LÝ « Øjch & Giảng = _ KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


bị danh lợi hay sắc dục cám dỗ nửa đường phải bỏ 
cuộc, cởi áo hoàn tục, không đi đến nơi đến chốn. 


3. Chiến sĩ chiến đấu đến chết. 


Hình ảnh người chiến sĩ chiến đấu đến chết được 
Đức Phật dùng để chỉ người có quyết tâm tu hành, 
nhưng sự quyết tâm của họ chưa hoàn toàn được soi 
sáng bằng giáo pháp đúng mức. Họ có tu tập nhưng 
không thể nào thành đạo, phải bỏ cuộc vì phiền não 
vì sự cám dỗ của ngũ dục. Hoặc giả họ bị những cám 
dỗ nảy sinh từ sự tiếp xúc của lục căn đối với lục 
trần; chẳng hạn như mắt-tai-lưỡi-mũi-thân-ý tiếp xúc 
với màu sắc - âm thanh - mùi vị và pháp. 

Trước sự tiếp xúc như vậy, nếu không dùng giới 
luật để phòng hộ để gìn giữ, tất nhiên người tu sĩ 
sẽ bị cám dỗ, ý chí sẽ bị đánh bại, và sẽ bị gục ngã 
trước khi có thể thành đạo quả. Trong Kinh Thú Lăng 
Nghiêm, Đức Phật dạy rằng, “Thu nhiếp tâm là Giới, 
nhờ Giới sanh Định, nhờ Định mà có Trí Tuệ. ” 

4. Người chiến sĩ đắc thắng trở về. 

Người chiến sĩ đắc thắng trở về, chính là hình ảnh 
của những vị tu sĩ thủ đắc tất cả mọi giáo pháp. Họ 
là những người có trí tuệ, tu hành có phương pháp, 
không tu hành một cách mù mờ; bởi vì mù mờ hay 
mù quáng không bao giờ có thể chứng thành đạo 
quả. Chúng ta chỉ có thể chứng đắc đạo quả khi sự 
tu tập của chúng ta được hướng dẫn, được soi sáng 
bởi chánh pháp. Muốn được như vậy, chúng ta phải 
nỗ lực nghiên cứu học hỏi chánh pháp. Từ sự nghiên 
cứu và hiểu biết đúng đắn này, chúng ta sẽ mang ra 


CHƯƠNG 33 > Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 375 


áp dụng vào đời sống thực tế hàng ngày. Trong kinh 
Pháp Cú, đúc Phật dạy: 

“Dâu tại bãi chiến trường 

Thắng muôn ngàn quân địch, 

Không bằng tự thắng mình, 

Là chiến thắng tối thượng. ” (PC. 103) 

Trong thời đại mạt pháp, phần lớn chúng ta nói 
nhiều về chánh pháp nhưng lại không sống bằng 
chánh pháp. Chúng ta có học Phật nhưng khi gặp 
điều chẳng như ý, chúng ta lại không đem lời dạy 
của Đức Phật ra để giải quyết, lại dùng trí năng phàm 
phu để ứng phó. Sự ứng phó thiển cận như vậy, làm 
cho tình hình đã xấu lại càng xấu thêm. Chính vì thế, 
chúng ta cần mang lời Đức Phật dạy ứng dụng vào 
đời sống thực tế để chứng đạo. 

Những người tu hành phải quyết tâm lập hạnh 
nguyện, phải tinh tấn dụng công hành trì chánh pháp, 
cho đến ngày đạt đạo. Chúng ta không thể sống một 
đời giải đãi, lôi thôi, thiếu phẩm hạnh, mà phải nỗ lực 
tinh cần để xứng đáng với lòng kính trọng, tin tưởng 
mà đại chúng đã dành cho ta. 

Tăng là một trong ba ngôi báu. Tăng chỉ có thể 
trở thành một ngôi báu thật sự, khi vị Tăng sĩ hoàn 
toàn sống đời phẩm hạnh, vô ngã, luôn luôn lúc nào 
cũng hướng đến niềm đau nỗi khổ của muôn loài. 
Chính vì hiểu được nỗi đau khổ của bản thân, của tha 
nhân, vị Tăng sĩ không ngừng quyết tâm tu tập để đạt 
đạo. Mục đích của sự đạt đạo là để cứu độ tha nhân. 


376 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đây chính là sứ mệnh vô cùng quan trọng và hết sức 
thiêng liêng của Tăng sĩ Phật Giáo. 


Phá tan các loài ma để chứng đạo quả. 

Trong Kinh Tăng Chỉ, “anguffara nikãya,” Phẩm 
“Kẻ Chiến Sĩ,” Đức Phật đã khai thị: 

“Đầy đủ ba đúc tánh, này các Tỷ-kheo, một kẻ 
chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
của vua, là biểu tượng của vua. 

Ở đây, này các Tý-kheo, kẻ chiến sĩ là người bắn 
xa, bắn như chóp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. 
Đây đủ ba đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một kẻ 
chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
của vua, là biểu tượng của vua. 

Cñững vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, 
Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là kẻ bắn xa, 
bắn như chóp nhoáng và đâm thủng được vật to lớn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

Ỏ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có sắc @ì, 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô 
hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, tất cả 
sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi. ” 

Phàm có cảm thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 


CHƯƠNG 33 + Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 377 


hoặc xa hay gân, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã 
của tôi. ” 

Phàm có tưởng gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gân, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã của 
tôi. ” 

Phàm có các hành gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gân, tất cả các hành, vị ấy thấy 
như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi. ” 

Phàm có thúc gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gân, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi. ” 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như 
chớp? nhoáng ? 

Ỏ đây, này các TỶ-kheo, TỶ-kheo như thật tuệ tri: 
“Đây là khổ,” như thật tuệ tri: “Đây là khổ tập”; 
như thật tuệ tri: “Đây là khổ diệt”; như thật tuệ tri: 
“Đây là con đường đưa đến khổ diệt”; Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bắn như chớp nhoáng. ” 


378 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm 
thủng vật to lớn? 

Ỏ đây, này các Tỷ-kheo, TỶ-kheo đâm thủng vô 
mình uẩn to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đâm thủng vật to lớn. Đây đủ ba đúc tánh này, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.” 
(HT Thích Minh Châu dịch) 


Ma tiếng Phạn gọi là zma-ra. Trong Phật Giáo nói 
đến các loại ma như phiển não ma, ngũ ấm ma, tử ma 
và thiên ma. 

Phiền não ma là loài ma tham lam, sân hận, sĩ 
mê, nghi ngờ chánh pháp, ác kiến, như ngã kiến, biên 
kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. 

Ngũ ấm ma là năm chất tố làm nên đời sống của 
một con người, của một cá thể, đó là sắc-thọ-tưởng- 
hành-thức. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đến 50 loại 
ngũ uẩn ma. 

Tử ma là ma chết, nói đến cái chết cắt đứt mạng 
sống của con người. 

Thiên ma là ma trời, là loại ma Tha hóa tự tại 
thiên tử ma, gọi tắt là thiên ma ở cối trời thứ 6 trong 
Dục giới, là một trong ba cõi gọi là Tam giới gồm có 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Thiên ma còn gọi 
là Ma vương, Ma ba tuần, chuyên làm trở ngại cho 
việc tu hành và việc thiện. 

Đây là những loại ma, mà bất cứ hành giả nào 
cũng cần phải quan tâm hàng phục. Nếu không thể 


CHƯƠNG 33 > Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 379 


hàng phục những loại ma này, thì không mong gì có 
thể thành đạo. Phải quyết tâm đầu tư toàn bộ thời 
ø1an và năng lực, tu tập cho thành đạo quả ngay trong 
đời hiện tại, đừng chờ đợi kiếp sau. Bởi vì kiếp sau 
không ai biết bản thân sẽ như thế nào. Hơn nữa nếu 
ở kiếp sau phải đọa vào cảnh giới thấp hơn, làm sao 
có nhân duyên tiếp xúc với ánh sáng chân lý của Phật 
Pháp. 

Theo lời giảng dạy của Đức Phật, người tu hành 
cũng giống như người chiến sĩ xông pha ngoài trận 
địa phải có ý chí vững vàng, phải nỗ lực tinh tấn nếu 
không sẽ thất bại. Như vậy cần phải thực hiện như 
thế nào mới có thể kiên định trong việc tu tập để 
chứng thành đạo quả? 

Để có thể kiên định trong hành trình hướng đến 
giác ngộ giải thoát, một người tu hành có thể thực 
hiện một số điều cụ thể như sau: Khi đã bước vào 
chùa phát tâm xuất gia, cạo đầu mặc áo cà sa, từ bỏ 
gia đình họ hàng thân thuộc, chúng ta phải lập đại 
hạnh nguyện như trong kinh luôn nhắc nhở đó là phải 
phát Bồ đề tâm. 

Thế nào là phát Bồ đề tâm? Phát Bồ đề tâm có 
nghĩa là trên phát tâm thành Phật, dưới phát tâm cứu 
độ nỗi đau khổ của muôn loài chúng sanh. Nhờ phát 
Bồ đề tâm mà lúc nào chúng ta cũng được bảo vệ 
trong giáo pháp thù thắng của Đức Phật. Chúng ta 
đem Giới, Định và Tuệ để bảo vệ giới thân huệ mạng 
của chúng ta. Và cũng chỉ có Tam Vô Lậu Học là 
Giới, Định, Tuệ, mới có khả năng bảo vệ đời sống 


380 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thanh tịnh của người quyết tâm xuất gia tu hành. 
Đừng để nữ sắc, đừng để tiền bạc, đừng để danh vọng 
mê hoặc cám dỗ. Mỗi khi đối diện với sự cám dỗ 
của thế tục, chúng ta phải quán chiếu để thấy được 
bản chất bất tịnh, vô thường, tạm bợ của mọi pháp 
hữu vi. Nhờ thấy rõ được bản chất của từng sự vật, 
chúng ta mới không bị sự vật khiến cho vướng mắc. 
Nếu không thể nhận biết bản chất vô thường giả tạo 
của sự vật, chúng ta sẽ rơi vào sự tham đắm, sự chấp 
trước, khiến cuộc đời tu tập của mình không thể tinh 
tấn và thành tựu viên mãn. 


Một khi đã quyết tâm bước vào cửa đạo cho dẫu 
xác thân có bị nghiễn nát thành tro bụi, chúng ta vẫn 
phải kiên định hoàn thành đại nguyện mà chúng ta đã 
phát nguyện. Người phát tâm xuất gia hay người đến 
chùa quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đều đã phát 
tâm: “Con nguyện suốt đời quy y Phật, đời đời kiếp 
kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Con nguyện 
suốt đời quy y Pháp, nguyện đời đời kiến) kiếp không 
quy y ngoại đạo tà giáo. Con nguyện suốt đời quy y 
Tăng, không bao giờ quy y những tổn hữu, ác đảng.” 
Đã phát tâm quy y Tam bảo rồi mà còn đi theo những 
con đường xấu ác với mục đích lợi dụng họ để làm 
điễu gì đó cho đạo, thì chỉ với ý muốn lợi dụng này 
thôi chúng ta đã là người bất chánh. Thí dụ: Nhiều 
người nghĩ rằng lợi dụng thế lực thế quyển để giúp 
cho đạo, đây là sự suy nghĩ hết sức sai lầm. Chỉ cần 
khởi tâm lợi dụng người khác có nghĩa là đã có tâm 
bất chánh. Hơn nữa không thể lợi dụng chính quyển 


CHƯƠNG 33 > Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma 381 


này hay chính quyển khác mà có thể chứng thành 
đạo quả, bởi vì người học đạo không bao giờ có thể 
bắt nguôn từ tà tâm. 

Nhiều người đánh mất ý thức trong sáng, không 
hiểu được chánh pháp nên có suy nghĩ sai lầm. Chính 
suy nghĩ sai lầm này đã khiến cuộc đời của họ nói 
riêng và của tổ chức Phật Giáo nói chung, đi từ thất 
bại này đến những thất bại khác. Vì thế chúng ta nên 
thận trọng, hầu có thể tránh tối đa những suy nghĩ 
sai lầm. Chỉ dốc tâm cầu đạo bằng cách học và hiểu 
rốt ráo lời dạy của Đức Phật. Sau đó thực hiện đúng 
như những điều hiểu biết về chánh pháp một cách 
nghiêm túc. 

Tất cả chúng ta đều muốn sống một đời hạnh 
phúc đích thực, không giả tạo. Muốn có được đời 
sống hạnh phúc đích thực này, chúng ta cần thực 
hành giáo pháp mà Đức Phật đã từ bị chỉ dạy. 

Nếu cần dựa vào thế quyển, hơn ai hết Đức Phật 
đã có đủ yếu tố để thực hiện vì Ngài xuất thần từ 
dòng vua chúa, thân phụ ngài là vua, nhiều đệ tử của 
ngài cũng là vua, nhưng Đức Phật hiểu rõ thế quyền 
chẳng khác chi bông hoa, sớm nở tối tàn nên ngài 
dạy chúng ta hãy nương tựa chánh pháp, nương tựa 
giới luật chứ đừng nương tựa vào bất cứ điều gì khác. 


Chương 34 
XỬ TRUNG ĐẮC ĐẠO 
Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 
85 —-+IH£ : #g28)š 
Hún văn: 

ÈĐ[ 1i4ñM3MSS D3 đUig ° TUẾẾ HA ° AM NẬN 
ÀR ° f§Í”]x-EH ° x2 ° E23 RJ 3Š ° 3 
H ° #782 ° Đhm ° 1⁄060I11nj ° 5JEH ° *f§ 
23 ° ñ⁄kI||H] ° 5ỊLH ° TẾNH 2 ° Aki lự LH 
đII[h[ ° 3JE] ° ä8 ri ° Đồi ° È2| J5) 7T 
ZÃ ° D2 NMÀB ° YÍHJff 2 ° ÿÌ 4E ° TH 
W ‹ Ä-8 #1 ° BỊ“Elli ° le Cll ° ÍT 
RE © SE1TH3R ° JE/JAJJI23 + 
(HiBf ~5É e ii xã ° 








Phiên Âm: 
$a-môn dạ tụng Ca-Diếp Phật Di-Giáo Kinh, kỳ 
thanh bỉ khẩn, tư hồi dục thối. 
Phật vấn chỉ viết: Nhữ tích tại gia, tằng vì hà 
nghiệp? 
Đối viết: Ai đàn cầm. 
Phật ngôn: Huyện hoãn như hà? 
Đối viết: Bắt mình hỷ. 
Huyên cấp như hà? 
Đối viết: Thanh tuyệt hỷ. 
Cấp hoãn đắc trung như hà? 
Đối viết: Chư âm phố hỷ. 
Phật ngôn: Sa-rmôn học Đạo diệc nhiên. Tâm 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 383 


nhược điều thích, Đạo khả đắc hỷ. U Đạo 
nhược bạo, bạo tức thân bì; kỳ thân nhược bì, ý 
tức sanh não; ý nhược sanh não, hành tức thối 
hỷ; kỳ thành ký thối, tội tất gia hỷ. Đản thanh 
tịnh an lạc, Đạo bất thất hỷ. 

Việt dịch: 
Thầy Sa-môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của 
Đức Phật Ca-Diếp, âm thanh buồn thảm, hối 
hận muốn thối lui. 
Đức Phật hỏi: Trước kia lúc ở nhà ông từng 
làm nghề gì? 
Đáp rằng: Thưa, thích gảy đàn cầm. 
Phật hỏi: Dây đàn chùng thì sao? 
Đáp rằng: Thưa, không phát ra tiếng được. 
Dây đàn căng thì sao? 
Đáp rằng: Thưa, âm thanh gắt đứt. 
Trung bình, không căng, không chùng thì sao? 
Đáp: Thưa, âm thanh vang đều. 
Đức Phật dạy: Bậc Sa-môn học đạo cũng thế. 
Tâm, nếu giữ chừng mực quân bình thì đạo có 
thể chứng được. Đối với đạo, nếu vội vả căng 
thẳng thì thân mỏi mệt; nếu thân mỏi mệt, ý 
liên sanh phiền não; nếu ý sanh khởi phiền 
não thì sự hành trì thụt lùi; hành trì đã thối lùi 
thì tội lỗi tất nhiên tăng trưởng. Chỉ có thanh 
tịnh, an lạc thì đạo mới không mất! 


384 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Anh ngữ: 


Chapter 34: Dharma of the Middle Way 


One night a monk was reciting a sutra bequeathed 
by Kâshyapabuddha. His tone was so mournfUl, 
and his volce so fainting, as 1f he were doing out 
Of exIstence. The Buddha asked the monk, “What 
was your occupation before you became a homeless 
monk?” Said the monk, “[ was very fond of playing 
the guitar.” The Buddha said, “How did you fnd 1t 
when the strings were too loose?” Said the monk, 
“No sound 1s possible.” “How when the strings 
were too tipht?" “hey crack.” “How when they 
were neither too tight nor too loose?”” “Every note 
sounds 1m 1ts proper tone.” The Buddha then said to 
the monk, “Religious discipline 1s also like playing 
the guitar. When the mind 1s properly adjusted and 
quietly applied, the Way 1s attainable; but when you 
are too fervently bent on 1t, your body ørows tired; 
and when your body 1s tired, your spirit becomes 
weary; when your spIrIt 1s weary, your discipline 
wIll relax; and with the relaxation of discipline there 
follows many an evil. Therefore be calm and pưre, 
and the Way wIll be gaIned.” 


Lược giảng: 

Đại ý chính trong chương 34 “Xứ Trung Đắc 
Đạo” Đức Phật muốn dạy rằng: Trong việc tu hành 
điễu quan trọng là cần Trung đạo, sự quân bình. Chớ 
quá căng thẳng, gấp gáp cũng đừng biếng nhác, giải 
đãi. Như vậy mới thành đạo quả một cách tốt đẹp. 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 385 


Sự căng thắng ở đây là một đối cực, đi ngược 
lại với sự giải đãi thái quá. Phàm người tu tập nếu 
không nắm vững phương pháp dụng công, ban đầu 
nôn nóng vội vã học tập có những thái độ quá đáng, 
quá khích. Điều này dễ dàng đưa đến trạng thái tâm 
lý căng thẳng. Chính sự căng thẳng khiến họ thường 
xuyên ở trong tình trạng bối rối, hỗn loạn —- một dấu 
hiệu đi ngược lại với cứu cánh niết bàn an nhiên tự 
tại mà họ muốn đạt đến. Trong 7ương Ưng Bộ kinh, 
bài kinh Chuyển pháp luân, Đúc Thế Tôn nói với 
năm Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo! Có hai cực đoan 
mà người xuất gia không nên thực hành theo. Một là 
đắm say trong các dục — hạ liệt, đê tiện, phàm tục 
— không xứng với bậc thánh, không liên hệ đến mục 
đích. Hai là tự hành khổ mình — đau khổ— không xứng 
với bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Này các 
Tỷ-kheo! Tránh xa hai cực đoan này, là con đường 
Trung đạo do Như Lai chánh giác, tác thành mối, 
tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ và 
Niết-bàn, chính là Bát chánh đạo”! 


Kinh Tăng Chỉ, Phẩm Đại Phẩm kể lại câu 
chuyện Đức Phật hỏi Tôn Giả Sô-Na, trước khi xuất 
gia làm nghề gì? Tôn giả Sô-Na trả lời: Trước khi 
xuất gia ngài thường chơi loại tứ huyển cầm, là loại 
đàn tỳ bà có bốn dây. Đức Phật đã đặt câu hỏi về dây 
đàn, lúc căng lúc chùng, lúc không căng cũng không 
chùng, âm thanh sẽ như thế nào. Sau khi Tôn giả 


1. Kinh Tương Ưng, tập V, Đại phẩm, chương XII: Tương ng Sự 
thật. 


386 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Sô-Na trả lời tường tận, Đức Phật dạy rằng: Người tu 
hành cũng cần có một tâm lý quân bình, giống như 
dây đàn không căng không chùng, mới có thể tu tập 
tinh tấn. 

Trong kinh Trung Bộ Phật dạy: “Chớ có hành trì 
dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích. Và cũng không nên 
hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan 
ấy, có con đường Trung đạo đã được Như Lai giác 
ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. ”? 

Trường hợp của Tôn giả A Na Luật thì khác hắn. 
Trong một lần nọ khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp 
ngài đã ngủ gục — một dấu hiệu của sự giải đãi. Đức 
Phật nhìn thấy và quở trách. Từ đó, Tôn giả A Na Luật 
phát đại thệ nguyện là sẽ không bao giờ ngủ nghỉ. Do 
nỗ lực quá sức đôi mắt của Tôn giả A Na Luật bị mù. 
Ngài không nhìn thấy, không thể làm bất cứ điều gì, 
thậm chí Đức Phật đã phải vá tấm y rách cho ngài. 
Sau đó Đức Phật dạy Tôn giả A Na Luật tu thiển định 
“Kim Cang Chiếu Sáng,” một pháp môn hết sức đặc 
biệt, giúp ngài chứng được thiên nhãn thông. 

Câu chuyện về Tôn giả A Na Luật cho thấy: Cho 
dẫu cố gắng dụng công cách nào đi nữa, nhưng nếu 
cách dụng công này vượt ra ngoài năng lực bình 
thường của bản thân, thì sẽ phản tác dụng. Đó là lý 


2. HT. Minh Châu dịch, “Kinh 7rung Bộ” tập 3, Viện NCPHVN ấn 
hành, 2001, trang 528. 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 387 


do Đức Phật dạy, phải có sự quân bình trong vấn đề 
tu tập. 

Hai từ £âm lý thể hiện nhiều điều phức tạp. Bởi vì 
phạm trù tâm lý học có nhiễu trường phái. Có trường 
phái về hành vi theo Watson; có trường phái về cấu 
trúc theo Wilhelm Wundt và Edward Titchener; có 
trường phái chức năng theo William James; có trường 
phái theo nhu cầu của Maslow v.v... Tâm lý liên 
quan đến cảm xúc, suy nghĩ, tưởng tượng, hành vi..., 
những phản ánh khách quan của bộ não khi tiếp nhận 
một cảnh tượng, một sự kiện, một vấn đề nào đó. 

Trong Phật Giáo, khi nói đến tâm lý chúng ta nghĩ 
ngay đến bộ môn Duy Thức học. Những giác quan 
bên ngoài thường dùng, trong Đạo Phật gọi là căn, 
trần và thức, giúp chúng ta tri nhận như thế này hay 
như thế khác. Có thể nói tâm lý là điều khá dài dòng 
khi cần diễn giải. Trong phạm vi tu tập, hai chữ tâm 
lý được sử dụng như thuật ngữ. Chúng ta chỉ cần hiểu 
thật đơn giản: Đừng để tâm ý căng thẳng vì những nỗ 
lực dụng công quá sức, cũng đừng có tâm giải đãi tu 
được đến đâu thì biết đến đó, không thể hiện sự tỉnh 
tấn hành trì. Nói chung, không nên để bản thân rơi 
vào tình trạng căng thẳng cực đoan, cũng không nên 
vướng vào bất cứ một tình trạng cực đoan nào khác 
trong lúc tu tập. Bởi vì sự cực đoan, dù ở bất cứ tình 
trạng nào cũng đều không tốt. Chúng ta phải giữ tâm 
ý trong trạng thái chừng mực, quân bình cần thiết 
mà Đức Phật thường dạy là tu theo con đường Trung 
Đạo. 


388 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Cách để quân bình cảm xúc, không để bị 
lôi cuốn vào thực trạng đau đớn trước mắt. 

Tâm lý nói theo cách phổ quát bao gồm cảm xúc, 
ý chí, và hành động. Khi cảm xúc bị căng thẳng, 
chúng ta phải biết tự chế ngự, tự kiểm soát. Thí dụ 
như khi đến chùa làm công quả, chúng ta phải ý thức 
rằng, mục tiêu tối hậu của việc làm công quả là để 
tích lũy công đức, không phải để được thăng thưởng, 
không phải để được khen tặng, cũng không phải để 
được thỏa mãn thị hiếu hay ý muốn riêng. Chính vì 
vậy, chúng ta phải chịu đựng rất nhiều gian nan, khó 
nhọc, như thức khuya, dậy sớm, có khi phải đổ cả 
mô hổi, nước mắt. Nhưng kết quả cuối cùng, đó là 
những công đức tích lũy được, chúng ta không giữ 
riêng cho bản thân hay cho gia đình, mà hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh. Mỗi một Phật Sự sau khi hoàn 
tất, chúng ta đều “Nguyện đem công đức này, hướng 
vê khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh. Đều trọn thành 
Phật Đạo. ” 

Nhiều người vì đánh mất mục tiêu tối hậu và ý 
thức trong sáng của việc làm công quả, nên khi gặp 
những nghịch duyên đã nổi tam bành lục tặc, chỉ nhớ 
lời người khác chửi mắng họ, mà không nhớ được 
lời Đức Phật giảng dạy. Thật đáng tiếc, khi chúng ta 
mỗi ngày thường tụng kinh niệm Phật, lại không thể 
chi nhớ bất cứ điều gì. Trong khi chỉ cần bị thiên hạ 
cười chê, mắng chửi một lần, đã nhớ như in, không 
chỉ nhớ ngay lúc bị chỉ trích chê bai, mà khi về đến 
nhà vẫn chẳng hề quên, đến nỗi trằn trọc không thể 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 389 


ngủ. Có thái độ như vậy để làm gì? Chỉ khiến bản 
thân khổ sở. Sự kiện này cho thấy: Điều gì cực độc 
thường có sức mạnh phi thường. Ví như chỉ cần một 
giọt thuốc độc đã có thể gây ra tác động tai hại, mà 
cả một lít nước bình thường cũng không thể nào tạo 
ra được. Sắc đẹp, danh vọng, quyển lực, v.v..., cũng 
được xem là những điều cực độc, có khả năng làm 
khuynh đảo đời sống của từng người trong cõi đời 
này. 

Khi phải đối diện với nghịch cảnh, khi phải nghe 
những lời nói chói tai, khi phải nhìn những hành động 
khiếm nhã, chúng ta cần cố gắng tự chủ, cố gắng kiểm 
chế, và nên nhớ Đức Phật đã dạy là phải ẩn nhẫn, đừng 
phản ứng. Mỗi khi bị ai đó chửi mắng, nếu chúng ta 
không nhận, lời mắng chửi đó sẽ trở về với họ. Cũng 
như nếu chúng ta mang quà tặng ai mà họ không nhận, 
món quà này lại sẽ trở về với chính ta. 

Chương thứ tám của Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Đức Phật đã dạy: Người đứng ngược gió g1eo bụi, họ 
sẽ bị bụi bẩn bám vào. Điều này chẳng khác gì hình 
ảnh một người ngửa mặt lên trời phun nước miếng, 
nước miếng sẽ rơi vào mặt của họ. Nói tóm lại, khi 
phải đối diện với nghịch cảnh, chúng ta nên thính 
lặng như lời Đức Phật chỉ dẫn. Nên hít thở, hoặc niệm 
Phật, để làm cho tâm hồn được thanh thản, được giải 
thoát, được thanh tịnh. Thực hành được điều này, 
không những đời sống của chúng ta không bị xáo 
trộn, mà còn không gây thiệt hại cho những người 
khác. Đây là pháp môn tu tập rất quan trọng, để kiểm 
soát và kiểm chế cảm xúc. 


390 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nếu cơ thể quá mệt mỏi tất nhiên sẽ khiến tâm 
thần uể oải, ảnh hưởng đến rất nhiều vấn để. Chúng 
ta cố gắng tu tập quá sức, hay biếng nhác giải đãi 
chẳng tinh tấn hành trì cũng không được. Thí dụ: 
Cuối tuần, một người được bạn hữu mời dự tiệc sinh 
nhật, hay tiệc cưới. Ban đầu người đó nghĩ rằng, họ 
đang tập đang ăn chay, không uống rượu. Nhưng vì 
bạn hữu nâng ly ân cần mời gọi, họ cũng tham gia và 
nói để ngày mai tu bù lại. Nhưng nếu ngày mai lại có 
một bữa tiệc nữa, họ lại tham gia và cũng sẽ đợi một 
ngày mốt khác tu bù. Việc tự để cho bản thân được 
phép buông thả vô hạn định như vậy, thật sự không 
tốt. Cho dẫu có lễ hội hay cần tham gia những sự 
kiện nào đó, vẫn phải luôn dặn lòng giữ sự đều đặn, 
quân bình. Quyết định duy trì mức độ tu tập bình 
thường, sẽ giúp chúng ta tinh tấn không bị áp lực vì 
cơ thể quá mệt mỏi, cũng không trở nên biếng nhác 
giải đãi, vì yếu lòng sa vào cơn cám dỗ của những 
cuộc vui chơi đình đám thường có trong đời sống. 

Sự tu tập - như đã giải trình — giống như việc 
uống thuốc. Bác sĩ đã ghi liễu lượng, mỗi ngày chúng 
ta đều phải uống đúng và uống đầy đủ, mới có thể 
điều trị dứt căn bệnh. Nếu chúng ta nói, hôm nay 
cần uống rượu ngày mai mới uống thuốc, hay để một 
tuần sau uống cùng một lúc hết cả một chai thuốc, 
nhất định thuốc sẽ phản tác dụng và có hậu quả xấu. 

Tu tập là công việc cần hành trì đều đặn, không 
trì hoãn. Đừng đợi đến già mới bắt đầu tu, bởi vì biết 
đâu lúc tuổi đã cao chúng ta không còn sức lực để 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 301 


hành trì. Hơn nữa, đừng nghĩ đợi đến già tu một lần 
là ngay lập tức thành Phật, bởi vì điều này không thể 
nào xảy ra. Phải tuần tự và nghiêm túc thực hiện việc 
tu tập, mới có thể đạt được cứu cánh niết bàn. 


Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, 
đạo mới không bị mất. 

Bản thân của giáo pháp là sự an lạc và thanh tịnh. 
Mục tiêu thực tập những giáo pháp, là để đạt được sự 
an lạc và thanh tịnh. Nếu đánh mất hai điều này có 
nghĩa là chúng ta đánh mất đạo pháp. Đây là lý do, 
vì sao Đức Phật khuyên phải g1ữ gìn sự thanh tịnh và 
an lạc. Chúng ta cũng nên biết: “Thanh bần thủ đạo” 
là một trong số muôn vàn lời giáo huấn quan trọng, 
được ghi trong Kinh Bát Đại Nhân Giác. Chúng ta 
cần duy trì năng lực thanh tịnh này trong mọi hoàn 
cảnh, cho dẫu có gặp những điều thị phi phỉ báng, 
chúng ta vẫn không bỏ quên sự thanh tịnh để có được 
tâm hồn an lạc thật sự. 

Người xuất gia hay người tu tại gia đều phải duy 
trì năng lực thanh tịnh này. 


Thực hành pháp môn trung đạo. 

Trung đạo — hiểu theo nghĩa bình thường - là 
không rơi vào tình trạng cực đoan, không giải đãi 
biếng nhác tu tập đến nỗi trở thành khô khan nguội 
lạnh, cũng không nỗ lực cố gắng đến nỗi tiều tụy 
kiệt sức. Nói tóm lại, trung đạo đồng nghĩa với việc 
không làm những gì vượt quá sức chịu đựng của bản 


392 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thân. Trong kinh Bách đụ có cầu chuyện “NÑgười Ngu 
Ăn Muối” rằng: Thuở xưa có một người ngu đến nhà 
bạn thăm, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. 
Chàng chê canh lạt không ngon. Chủ nhà bèn thêm 
một chút muối, chàng ăn cảm thấy ngon lành. Chàng 
tự nghĩ: — Canh ngon là nhờ muối thêm vào, dùng ít 
còn vậy, nếu dùng nhiều chắc chắn ngon đặc biệt. 
Thế rồi, chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ trong 
miệng nuốt hết! Vì chất muối mặn kinh hỗn, chàng 
cảm thấy gần như sắp chết, bèn vội vàng móc họng 
cho mửa muối ra. 


Qua câu chuyện ngụ ngôn trên, đức Phật dạy hàng 
đệ tử phải thực hành theo Trung đạo: Không giải đãi, 
không gấp gáp; không hưởng thụ đời sống vật chất, 
cũng không quá khổ hạnh ép xác thì mới đạt được 
đạo, mới được an lạc, giải thoát. 

Trung đạo cũng còn có nghĩa là duyên khởi, giả 
danh, và không tánh. Trung đạo tức là không tánh. 
Không tánh, giả danh, duyên khởi, và trung đạo có 
cùng một nghĩa; nhưng cách dùng từ ngữ khác nhau 
như Tổ Long Thọ đã khẳng định. 

Chúng ta nên hiểu: Trung đạo là tránh đi từ tình 
trạng cực đoan này, đến tình trạng cực đoan khác, 
luôn luôn giữ sự chừng mực, sự cân bằng trong 
chương trình tu tập. Phải tu tập điều độ để có thể 
tinh tấn một cách kiên định — đây chính là điều quan 
trọng. Xin nghe phần đối đáp giữa Tăng nhân với 
Thiển sư Triệu Châu thì rõ. 

Đang tham thiền, Triệu Châu bảo: 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 393 


- Sáng thì chưa sáng, nói tối thì sắp sáng, ông ở 
bên nào? 

Tăng thưa: 

- Không ở hai đầu. 

Trung đạo không thuộc nhị biên phân biệt, không 
có chỗ nơi, nên khi Triệu Châu nói sáng, nói tối, 
Tăng trả lời “Không ở hai đầu.” Không ở hai đầu, tức 
không chỉ có sáng có tối mà với tất cả mọi nhị biên 
phân biệt, thảy đều không trụ. Sinh tử và Niết-bàn, 
đạo và tục, sanh và diệt, có và không v.v... thảy đều 
không trụ. 

Triệu Châu hỏi tiếp: 

- Vậy ở khoảng giữa? 

Tăng thưa: 

- Nếu ở khoảng giữa liền ở hai đầu. 

Theo đây thì “s1ữa” không phải là Trung đạo. Bởi 
khi đã xác định được điểm giữa, nhất định phải có 
hai đầu mới xác định được điểm giữa ấy. Đó là lý do 
Tăng trả lời “Nếu ở khoảng giữa liền ở hai đầu.” 

Triệu Châu trả lời: 

- Dù thế ấy vẫn không ra ngoài ba câu. 

Tăng trả lời: 

- Con sai sử được ba câu. 

Triệu Châu nói: 

- Sao không nói sớm. 

“Dù thế ấy,” là lời nói chấp nhận. Tuy vậy, vẫn 
còn lỗ hổng. Vì thuyết thông, tâm chưa hắn đã thông. 
Lý tột, sự chưa hẳn tột như lý. Nên nói “Vẫn không 


394 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


ra ngoài ba câu.” Nhưng Tăng không phải là kẻ chỉ 
có cơm cháo qua ngày, nên “Con sai sử được ba 
câu.” Tức, thuyết thông mà tâm cũng thông. Lý tột 
mà sự cũng được như lý. — (Trích Triệu Châu Ngữ 
Lục, Dương Đình Hỷ) 


Như vậy, nếu hiểu Trung đạo một cách tổng quát 
là “Không rơi vào nhị biên phân biệt, lìa mọi chấp 
trước, chỉ tìy duyên mà hiện khởi” thì nghĩa Trung 
đạo có thể đáp ứng được ở cả hai mặt, phương tiện 
và cứu cánh. 

Đối với người xuất gia hay người tu tại gia, sự bền 
bỉ, sự kiên định, sự tinh tấn, liên tục hành trì, chính 
là điều quan trọng nhất. Chỉ có thực hiện đúng tiến 
trình này, chúng ta mới mong có thể đắc đạo một 
cách nhanh chóng. Khi chúng ta về chùa hay đi làm 
Phật Sự ở bên ngoài, chắc chắn mỗi người sẽ gặp 
những hoàn cảnh, không như lòng chúng ta mong 
muốn. Bởi vì chỗ nào cũng chỉ ở trong cảnh giới ta 
bà này. Khi gặp những điều không như ý hay những 
hoàn cảnh đáng b¡ phẫn, chúng ta đừng nên nóng 
nảy, đừng giận dữ, đừng tìm cách trả đũa. Bởi vì nếu 
trong thời điểm ấy, tâm lý của chúng ta mất đi sự 
quân bình, mà phản ứng theo cảm tính, thì rất có hại 
cho sự tu tập. 

Sự tu tập cần thể hiện ở khắp mọi nơi, trong mọi 
hoàn cảnh, chứ không nhất định chỉ tu tập ở khung 
cảnh này, mà không thể tu tập ở khung cảnh khác. 
Ngay trong lúc khó khăn, trong lúc bị người ta đối 
xử một cách bất công, đó chính là thời điểm chúng 


CHƯƠNG 34 > Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 395 


ta cần tu tập, đó chính là thời điểm chúng ta cần đem 
giáo pháp ra ứng dụng. 

Rất mong khi học Kinh Phật, chúng ta hiểu được 
những lời giảng dạy vô cùng quý giá của Đức Phật. 
Trong những hoàn cảnh nghiệt ngã, khi khả năng 
của chúng ta không thể giải quyết được, chỉ có Kinh 
Phật, chỉ có giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, chỉ 
có áp dụng lời giảng dạy của ngài, chúng ta mới vượt 
qua và có thể giải quyết được những vấn nạn lớn xảy 
ra trong đời sống. Đây chính là điều chúng tôi mong 
được chia sẻ đến với tất cả quý vị. 


Chương 35 
CÂU TỊNH MINH TỒN 
Tẩy Sạch Cấu Bẩn, Chỉ Còn Vẻ Sáng 
55— †hŠ-1 5H 
Hán văn: 
ẳbEi ° HU À 5Ã ° 2SfEhkñR ° nh ẤT ° 
#2 Á + 25/83 ° {TRIIðIES + 
Phiên Âm: 
Phật ngôn: Nhự nhân đoàn thiết, khử chỉ thành 
khi, khí tức tinh hảo; học Đạo chỉ nhân, khứ 
tâm câu nhiêm, hành tức thanh tịnh hỷ. 
Việt Dịch: 
Đức Phật dạy: Như người luyện sắt loại bỏ 
chất cặn bả, làm thành đồ dùng, đồ dùng mới 
tỉnh ròng tốt đẹp; người học đạo loại bỏ tâm 
cấu nhiễm, đạo hạnh mới thanh tịnh. 
Anh ngữ: 
Chapter 35: Expel Defilements 
and the Mind Becomes Pure 


The Buddha said: “When a man makes utensils out 
of a metal which has been thoroughly cleansed of 
dross, the utens1ls w1ll be excellent. You monks, who 
wIsh to follow the Way, make your own hearts clean 
from the dirt of evil passion, and your conduct wIill 
be unimpeachable.” 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 397 


Lược giảng: 

Ý chính trong Chương thứ 35 này, Đức Phật muốn 
giảng dạy rằng: Phải gạn lọc những tâm lý ô nhiễm, 
hành động của chúng ta mới trong sạch, mới thanh 
tịnh được. Nếu tâm của chúng ta vẫn còn đầy dẫy sự 
ô nhiễm, tất nhiên hành động của chúng ta sẽ không 
tốt. 

Theo gương của Thế Tôn khi còn tại gia, đức Phật 
sống giữa cảnh xa hoa, trong cung đàn tiếng nhạc, 
trong nệm gấm, mền nhung, giữa hương sắc dục lạc, 
thế mà ngài vẫn không bị nhiễm ô, chìm đắm trong 
biển xa hoa, sa lầy trong vũng bùn nhục dục ấy. Ngài 
là hòn ngọc quý, rơi trong bùn mà không nhiễm bùn. 
Như đóa hoa sen quyết trồi lên khỏi đám bùn hôi 
tanh, ngài quyết thoát ra khỏi cảnh dục lạc ô uế trong 
cung vui để sống cuộc đời an lạc, thanh thoát. Trong 
khi đi tìm đạo, mặc dù sống trong cảnh tối tăm nguy 
hiểm, ngài vẫn luôn luôn giữ tâm ý trong trắng bình 
thản. Trước khi thành đạo, ngài còn bị ma Vương 
đem cung đàn tiếng địch, đem hương sắc mỹ nhân 
đến quấy phá ngài dưới gốc Bồ đề, nhưng bao nhiêu 
cố gắng phá hoại của ma vương đều vô ích, tâm hồn 
Ngài vẫn trong sáng như gương, bình thản như mặt 
nước yên tịnh hồ thu, mà gió dục vọng không còn đủ 
sức quấy động. 


Gạn đục khơi trong những tâm lý ô nhiễm. 
Có thể kể ra những tâm lý ô nhiễm cần gạn lọc, 
đó là sự tham lam, sân hận, nóng nảy, bổn chồn, 


398 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


bộp chộp, si mê, nghi ky, tà kiến... Nói chung đây là 
những phiền não căn bản, gồm có tham-sân-si-mạn- 
nghi-ác-kiến và nhiều loại phiền não phụ khác mà 
mỗi người từng nghe nói. Nếu nói rộng ra thì gồm có 
3 Chướng, trong đó có: 

I- Phiển não chướng, 

2- Nghiệp chướng và, 

3- Báo chướng. 

Cũng nói về ba Chướng, Kinh Khổng Mục dạy 

rằng: 
I- Bi Chướng, 
2- Nhục phiền não chướng, 
3- Tâm phiền não chướng. 

Tuy nhiên, Trong Kinh Dụ Già Đại Giáo Vương 

thì ba chướng gồm có: 
I- Ngã mạng chướng, 
2- Tật đố chướng và, 
3- Tham dục chướng. 

Chúng ta có thể rơi vào tình trạng tham, sân, si, 
ngã mạn, hay có sự nghi hoặc, hoặc có ác kiến với 
một người hay một vấn đề nào đó. Đây là tâm lý đầy 
dẫy sự ô nhiễm và, ai cũng biết rằng, bất cứ điều gì 
ô nhiễm đều rất nguy hiểm. Ví như thức ăn nhiễm 
độc, một trái chuối, một quả cam, một tô mì, một đĩa 
rau, khi đã nhiễm độc sẽ có hại cho sức khỏe như thế 
nào, một tâm lý ô nhiễm không trong sạch, cũng làm 
hại bản thân của chúng ta y như vậy. Một người có 
trí tuệ, không bao giờ ăn những món ăn bị độc, cũng 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 399 


không uống những loại nước không được thanh lọc 
sạch. 

Những điều được gọi là tham-sân-si-mạn-nghi- 
ác-kiến, còn nguy hiểm hơn cả một loại thực phẩm 
hay nước uống đã bị nhiễm độc. Tuy nhiên, chúng ta 
lại thường không ý thức, không nhận ra sự tai hại này. 
Vì thế, chúng ta cứ để cho đời sống mỗi ngày một 
thêm sai lầm, mỗi ngày một thêm bế tắc, vì những 
tánh tham, tánh sân, hay si mê... Đây cũng là lý do, 
chúng ta tự biến mình thành nạn nhân của nỗi đau sự 
khổ mà bản thân mình không biết. Chỉ có thể loại trừ 
sự ô nhiễm, khi ý thức rõ đây là điểu vô cùng nguy 
hiểm đối với đời sống của chúng ta nói riêng, đối với 
đời sống của nhân loại nói chung. Một khi đã ý thức 
về hiểm họa này, chúng ta mới có thể loại trừ tận gốc 
rễ của sự ô nhiễm. 

Trong phẩm Song Yếu của Kinh Pháp Cú, Đức 
Phật dạy: 


“Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta 

Như xe theo vật kéo ” 


Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tw thanh tịnh 


400 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Hạnh phúc sẽ theo ta 

Như bóng không rời hình. 

(bản dịch của HT Thích Thiện Siêu) 

Qua lời dạy trên, nếu tâm ô nhiễm hay thanh tịnh 
thì mọi sự cũng theo đó mà xấu hay tốt một cách 
tương ứng. 


Phương pháp loại bỏ tâm ý ô nhiễm. 

Điều kiện ắt có và đủ để có thể loại bỏ được tâm 
ý ô nhiễm, đó là phải hiểu rất rõ ràng, đời sống của 
chúng ta sẽ bị nguy hiểm vì những điều được xem là 
tham-sân-si-mạn-nghi-ác-kiến. Ví dụ như một loại 
thuốc độc, một quả bom, là những điều đem lại hiểm 
họa, cần phải nhanh chóng loại trừ. Chỉ những người 
đánh mất sự tỉnh táo, họ mới ôm bom ngồi uống trà, 
đọc sách một cách tự nhiên. Ngược lại, tất cả những 
ai phân biệt được sự tốt xấu, phân biệt được sự an 
toàn và mối đe dọa nguy hiểm, không bao giờ có thể 
ôm giữ bất cứ một loại độc dược hay một quả bom 
nào ở bên cạnh. 

Trong kinh Đức Phật dạy rằng, một vị tiên nhân 
tu đạt được Ngũ thông, thuyết pháp rất hay. Mỗi lần 
ông thuyết pháp, chư thiên cõi trời Đao-lợi đều lắng 
nghe. Lần đó ông thuyết pháp xong, vị trời ở cõi 
Đao-lợi ngồi khóc. Ông lấy làm lạ hỏi: Tại sao ông 
nghe tôi thuyết pháp lại khóc? Đáp: Thưa Ngài, Ngài 
thuyết pháp rất hay, tôi nghe thích lắm, nhưng tuổi 
thọ của Ngài sắp hết, tôi sẽ không được nghe Ngài 
thuyết pháp nữa nên mới khóc. 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 401 


Nghe thế, tiên nhân giật mình hỏi vị trời kia: Bây 
giờ phải làm sao để thoát được cái chết? VỊ ở cõi trời 
Đao-lợi bảo: Nếu Ngài muốn khỏi chết, thì phải tìm 
đến đức Phật Thích Ca để nhờ Ngài chỉ dạy phương 
pháp giải thoát cái chết. Tiên nhân ấy hỏi: Hiện giờ 
đức Phật Thích Ca đang ở đâu? VỊ kia nói: Hiện 
giờ Đức Phật đang thuyết pháp ở núi Linh Thứu, 
Ngài đến đó sẽ gặp. Tiên nhân liền bay đến núi Linh 
Thứu. 

Trên đường, nhìn thấy hai cây ngô đồng trổ hoa 
rực rỡ, ông dùng thần thông nhổ hai cây ấy, để trong 
lòng bàn tay đem đến cúng dường Đức Phật. Tới nơi, 
tiên nhân dâng hai cây ngô đồng lên đức Phật và hỏi: 

- Bạch Đức Thế Tôn, phải tu cách nào để khỏi 
chết? 

Phật bảo: 

- Buông. 

Ông liền buông một cây ngô đồng xuống. Phật 
lại bảo: 

- Buông. 

Ông buông một tay nữa. Phật bảo: 

- Buông. 

Ông ngạc nhiên thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hai tay con cầm hai cây ngô 
đồng, Ngài bảo buông lần thứ nhất con buông một tay, 
bảo buông lần thứ hai, con buông thêm tay còn lại, 
bây giờ Ngài bảo buông nữa, con biết buông cái gì? 

Phật nói: 

- Không phải ta bảo ông buông cây ngô đồng. 


402 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Buông lần thứ nhất là buông sáu trần, đừng dính mắc 
với nó. Buông lần thứ hai là buông sáu căn, đừng 
chấp thân là thật, là của ta. Buông lần thứ ba là buông 
sáu thức. Căn, trần và thức đều buông được hết thì 
khỏi chết. 

Nghe tới đó tiên nhân liền ngộ, tu theo lời Phật 
dạy, không còn bị chết nữa. 


Bài học giá trị ở đây là: Buông xả. Buông xả là 
một phương pháp vô cùng quan trọng. Muốn giải 
thoát sinh tử hãy buông xả với tất cả ý nghĩa của sự 
buông xả. 

Muốn thấy được sự ô nhiễm của tâm ý, phải thường 
xuyên quán sát, để hiểu được cái tâm của chúng ta 
một cách rốt ráo. Một khi quán chiếu, không những 
có thể hiểu được sự vận hành của tâm thức, mà chúng 
ta còn có được cảm giác của sự an lạc. Đây là điều 
vô cùng quan trọng, bởi vì tâm thức là bộ phim, là 
tác phẩm cốt lõi mà chúng ta cần xem và đọc nhiều 
lần để hiểu một cách tường tận. Nếu đã hiểu biết một 
cách chính xác, chúng ta có thể chế ngự những tâm 
ý thiện hay bất thiện, một khi chúng khởi lên trong 
tâm thức. 

Tóm lại, muốn đoạn trừ tâm ô nhiễm, chúng ta 
phải biết rõ tâm của chúng ta như thế nào. Một người 
có trí tuệ, không cần theo dõi tâm ý của bất cứ ai, 
mà chỉ quán sát tâm ý của chính mình, để thấu hiểu 
sự vận hành của tâm ý đồng thời nhanh chóng điều 
ngự, đoạn trừ những tâm hành bất thiện. Nhờ quán 
chiếu, nên mỗi khi nóng nảy, ganh ty, keo kiệt, ích 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 403 


kỷ... xuất hiện, chúng ta ngay lập tức nhận ra ngay 
đây chính là tâm ý bất thiện. Không đoạn trừ những 
tâm ý bất thiện mà cứ ôm giữ chúng thì, những tâm 
ý xấu này sẽ làm tổn thương, gây nguy hại cho chính 
bản thân chúng ta trước tiên. Có thể nói, tâm ô nhiễm 
giống như luồng điện, bất cứ ai chạm vào là bị giật 
ngay. Chúng ta phải nhanh chóng buông bỏ, tránh xa 
nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng giống 
như vậy, khi tâm khởi lên giận dữ chúng ta phải cố 
gắng điều hòa hơi thở, quán chiếu kỹ để tri nhận cảm 
xúc này như nó đang là, tự nhiên cơn giận sẽ tan 
biến. Không ai lại muốn bản thân bị tổn thương hay 
thiệt hại, vì thế chúng ta cần phải nhanh chóng loại 
trừ tâm ô nhiễm. 

Một thí dụ khác: Ban đêm nhìn thấy tên ăn trộm, 
chúng ta bật đèn sáng, và hét lên, hắn sẽ sợ hãi bỏ 
chạy. Nếu không bị phát giác, hắn sẽ tìm cách quơ 
tóm của cải trong nhà. Tâm lý ô nhiễm cũng giống 
tên ăn trộm, một khi tâm chúng ta luôn được thắp 
sáng, những ý tưởng đen tối, xấu ác, không thể nào 
khởi dậy. 

Người mới học đạo hay hành đạo, tâm ý cũng 
giống như những khối quặng của kim loại vừa mới 
khai thác. Khi mới đào lên, chất kim loại vẫn là 
những vật còn thô, cần phải đi qua từng giai đoạn 
tỉnh lọc, mới có thể trở thành sắt nguyên chất, hay 
vàng nguyên chất. Tâm ý ô nhiễm của người mới 
vừa học đạo và hành đạo như một hợp chất mà đôi 
khi ác nhiều hơn thiện. Muốn đoạn trừ những tâm ý 
bất thiện, cũng cần phải thực hành theo một tiến trình 


404 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tu tập. Một trong nhiều phương pháp tu tập đó là Tứ 
Niệm Xứ. 

Trong 7rưung Bộ Kinh (MalJjhima Nikaya) Đức 
Phật đã dạy về 7ý Niệm Xứ như sau: 

Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna sutta) 

“Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru 
(Câu-lâu), Kammassadhamma (Kiềm-ma sắt đàm) 
là đô thị của xứ Kuru. Rôi Thế Tôn gọi các TỶ-kheo: 

Này các TỶ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn 

Thế Tôn thuyết như sau: 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc 
nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt 
khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh 
trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 
Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên 
các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chếngự 
tham #u ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham tu ở đời ” 

(HT Thích Minh Châu dịch) 

Trên đây chỉ là phần mở đầu của Kinh Niệm Xứ, 
nội dung của Kinh văn còn dài, có thể tham khảo ở 
Trung Bộ Kinh. 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 405 


Những người bắt đầu tu học, trước hết cần phải 
đến với các tự viện, đem hết lòng thành phát tâm quy 
y Tam Bảo, thọ trì Ngũ giới. Bước kế tiếp là phải 
dụng công học hỏi và hiểu chính xác những lời dạy 
của Đức Phật. Khi đã thấm nhuần giáo pháp của Đức 
Thế Tôn, hãy mang những điều hiểu ấy biết áp dụng 
vào đời sống. Từng bước thực hành giáo pháp, sẽ 
giúp ta dần dần loại bỏ tâm ý bất thiện một cách dễ 
dàng. Khi chưa học Phật Pháp, chúng ta không thể 
nào khám phá và hiểu rõ về phiền não vô minh để có 
thể đoạn trừ vô minh phiền não. 

Trong Tam Vô Lậu Học: Giới, Định, Tuệ, bước 
đầu của người tu tập là phải giữ gìn giới luật. Muốn 
giữ giới luật, cần phải phát tâm thọ giới. Khi giới 
luật được giữ một cách nghiêm túc, tất nhiên tâm của 
chúng ta sẽ rất thanh tịnh, nhờ sự an định này, tuệ 
giác được thắp sáng, trí giác được tăng trưởng. 

Một khi chúng ta tu tập theo trình tự của Bát 
Chánh Đạo, trước hết cần phải thực hành Chánh Tri 
Kiến, tức là sự hiểu biết về mọi hiện tượng, về mọi 
sự vật một cách chân xác, như thật. Sau đó, chúng ta 
thực tập Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm và 
Chánh Định. Khi đã thực hành một điều thuần thục, 
thì điều khác sẽ cùng một lúc hiện hữu. Thí dụ: Trong 
lúc có Chánh tri kiến, chúng ta cũng có Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp v.v... 

Thực hành Bái Chánh Đạo phải hiểu rốt ráo và 
tinh tấn không ngừng nghỉ, nếu không chúng ta chỉ 


406 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tốn công, mất thời gian, mà không đạt được kết quả 
cao như ý muốn. Trường hợp này cũng giống như một 
người lái xe, nếu không biết lý thuyết, không biết luật 
giao thông, không biết trong những trường hợp nào 
phải đạp thắng hay nhấn øa, thì làm sao chúng ta có 
thể điều khiển chiếc xe một cách an toàn. Nói ngắn 
gọn, bất cứ điều gì cũng vậy, từ những công việc 
trong đời thường như lái xe, cho đến việc đạo hạnh 
như tu tập, chúng ta phải bắt đầu bằng những bài học 
lý thuyết căn bản và, phải học đến nơi đến chốn. Khi 
lý thuyết đã nhuần nhuyễn, bước sang phần thực tập 
sẽ rất dễ dàng. 

Những tai hại gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta không tu 
tập theo một phương pháp, hay một trình tự đúng đắn 
từ dễ cho đến khó? 


Nếu không có một phương pháp hay một trình tự 
đúng đắn, người tu tập sẽ bị lạc lối và dĩ nhiên là vô 
cùng nguy hiểm. Thí dụ: Lái xe mà không biết ký 
hiệu một chiều, đi vào con đường ngược chiều, thì rất 
nguy hiểm. Cũng giống như vậy, một người mới bắt 
đầu tu tập phải biết con đường này dẫn đến cảnh giới 
thanh tịnh niết bàn; con đường kia đưa đến cảnh giới 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh... Người nào thường hay 
nóng nảy, căm ghét, tranh đấu, đánh đấm, ganh ty, 
bủn xin, tìm cách hại người khác, sẽ sanh vào cảnh 
ø1Iới của ngạ quỷ, hay của A-tu-la. 

Khi đã nhận biết những dấu hiệu làm cho đời 
sống phải đau khổ, phải đọa vào những cảnh giới của 
nøạ quỷ, của A-tu-la, tất nhiên người tu tập sẽ phải 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 407 


hết sức xa tránh. Chúng ta kiên quyết sống đời thanh 
tịnh, phát tâm bố thí, cúng dường, trì giới, thiển định, 
niệm Phật v.v... để gặt hái công đức cũng như khiến 
cuộc sống an lạc, giải thoát. Nếu lầm đường lạc bước, 
quả xấu sẽ đến với chúng ta ngay. Điều quan trọng 
là phải biết dụng công hành trì, mới đạt được kết quả 
tốt viên mãn 

Một câu hỏi được đặt ra: Ngoài việc phải biết con 
đường để đi, nếu có người nôn nóng muốn thành đạo 
quả nhanh hơn thì sao? 

Sự nôn nóng hoàn toàn không tốt, hoàn toàn 
không giúp ích bất cứ điều gì cho người mới bắt đầu 
tu tập, bởi vì chúng ta đều biết “giục tốc bất đạt,” 
điều gì muốn nhanh chóng nắm bắt, nhanh chóng có 
kết quả mà vượt ngoài khả năng thì đều không thể 
thành tựu. Một số người ban đầu rất siêng năng, ngày 
nào cũng về chùa tụng kinh lễ Phật, làm công quả. 
Nhưng vài tháng sau, không còn thấy họ xuất hiện. 
Có người duy trì ý nguyện được một vài năm. Về 
sau, một tuần họ chỉ đến một lần, vài tháng đến một 
lần, rồi một năm mới về chùa một lần. 

Có những người đặt di ảnh thờ ông bà cha mẹ tại 
Chùa Diệu Pháp. Nhưng khi chùa dời sang một thành 
phố khác đã mười năm, họ vẫn không hề biết. Lúc 
hữu sự mới đi tìm. Lý do nào khiến họ ban đầu là 
những người rất siêng năng, càng về sau lại càng trở 
nên biếng nhác, giải đãi? Xin thưa: Chỉ vì họ không 
hiểu đạo, không bền chí, đức tin không vững vàng. 

Nhiều người tu ngày tu đêm, xin thầy chỉ pháp 
môn này hay pháp môn khác. Nhưng tụng kinh một 


408 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hồi thấy mệt quá, lại trở về nhà ngủ hay xem ti-vi. 
Một khi tâm ý con người đánh mất sự quân bình, thật 
khó có thể bên chí làm bất cứ điểu gì. Đó là lý do vì 
sao ở Chương thứ 34, Đức Phật dạy rằng: Phải cần 
sự quân bình. 


Mọi hành động đều từ tâm sinh. Nếu tâm chưa 
thanh tịnh, hành động của chúng ta sẽ dễ tạo ra những 
lỗi lầm. 

Tâm không thanh tịnh thì trí tuệ không thể thắp 
sáng. Giống như một người uống rượu, đầu óc không 
thể nào tỉnh táo. Đó là lý do tại sao chính phủ Hoa 
Kỳ cấm không được lái xe khi đã uống rượu quá liều 
lượng qui định. Khi chúng ta phải dùng những loại 
thuốc, trong đó chứa biệt dược gây buồn ngủ, bác sĩ 
luôn khuyến cáo không được lái xe, bởi vì lái xe trong 
lúc không tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm. Người tu tập mà 
tâm không thanh tịnh, luôn bị bao phủ bởi những 
điểu được gọi là tham-sân-si-mạn-nghi-ác-kiến, bởi 
những dục vọng thấp hèn, thì không thể nào thành 
tựu vì trí tuệ lu mờ, không sáng suốt. Sự tri nhận và 
hiểu biết của họ về đời sống, về muôn sự muôn vật 
trong vũ trụ không được rõ ràng. Chính vì thế họ dễ 
bị vướng mắc, dễ bị thủ chấp, khiến họ không thể đắc 
đạo, không thể giải thoát, không thể an lạc. 

Đức Phật đã dạy: Muốn thật sự hạnh phúc, thật 
sự giải thoát, cần phải có một đời sống thật sự thanh 
tịnh. Đánh mất năng lực thanh tịnh, cho dẫu nhân 
danh bất cứ điều gì đi nữa, chúng ta cũng không thể 
thành tựu được. Phải nhận biết sự ô nhiễm như một 


CHƯƠNG 35 + Tẩy Sạch Câu Bẩn, Chỉ 0àn Vẻ Sáng 409 


ung bướu độc, cần phải giải phẫu ngay. Đừng nên coi 
thường, bởi vì ung bướu độc có thể kết thúc mạng 
sống của chúng ta nhanh như thế nào, thì một cái tâm 
ô nhiễm cũng sẽ khiến phạm hạnh của chúng ta bị 
tốn thương như thế ấy. 

Không thấy được hay không thể phân biệt được 
sự độc hại, chúng ta dễ bị nhiễm độc. Khi rơi vào 
tình trạng nhiễm độc không còn có thể chữa trị, dù 
chúng ta có ăn năn sám hối thì đã quá trễ. Cho nên, 
lúc nào chúng ta cũng cần phải duy trì năng lực thanh 
tịnh của tâm ý. 

Có những quan chức đi chùa cầu Phật để được 
tăng chức, tăng lương, quyền lực được duy trì lâu dài 
chứ không đi chùa lễ Phật để tâm được thanh tịnh, 
hay để buông bỏ tham ái theo đúng giáo pháp. Chính 
vì vậy cho dẫu ở trong cửa chùa, họ cũng không thể 
có được trí giác tỉnh táo để điều hành quốc gia một 
cách tốt đẹp. Các vua ở thời Đinh, Lê, Lý, Trần hay 
Asoka v.v... do vì ứng dụng chánh pháp vào chính 
sách trị quốc, nên đã đưa đất nước lên tột đỉnh của 
thái bình, hưng thịnh về mọi mặt. 


Chương 36 
TRIỂN CHUYỂN HOẠCH THẮNG 
Sự Chuyển Đổi Thù Thắng 
Z8 =+†^š - 8£ 
Hán văn: 
UbEĩ ° ÀBfEÄS3H ° #2 Á BÉ ° Hrr 9À ° 
4ZR|I5 Äf ° HI1# 34] ° 7XN7EH-ấỸ ° 7xIKHI 
RE ° #rHHi§f › H1/“ErHEH - {É|HŠf - Hr[É 
ỦE|H- e 353 ' Ñf ° Hí{T3Il s HH{R/LấŠẾ ° HỊ 
l{E/Ù ° # ĐA MP ĐẺ/Ù ° 


Phiên Âm: 

Phật ngôn: 
1- Nhân ly ác đạo, đắc vi nhân nan; 
2- Ký đắc vi nhân, khứ nữ tức nam nan; 
3j- Ký đắc vỉ nam, lục căn hoàn cụ nan; 
4- Lục căn ký cụ, sanh trung quốc nan; 
5- Ký sanh trung quốc, trực phật thế nan; 
6- Ký trực phật thế, ngộ đạo giả nan; 
7- Ký đắc ngộ đạo, hưng tín tâm nan; 
8- Ký hưng tín tâm, phát bô-để tâm nan; 
9- Ký phát bô-để tâm, vô tu vô chứng nan. 


Việt dịch: 
Đức Phật dạy: 
1- Người xa lìa ác đạo, được làm người là 
khó; 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 411 


2- Đã được làm người, bỏ thân nữ được thân 
nam là khó; 

3- Đã được thân nam, đây đủ sáu căn là 
khó; 

4- Sáu căn đã đủ, được sanh ra ở trung tâm 
đất nước là khó; 

5- Đã sanh ra ở trung tâm đất nước, gặp 
Phật ra đời là khó; 

6- Đã gặp Phật thị hiện, mà được ngộ đạo là 
khó; 

7- Đã được gặp đạo, mà lại có tín tâm là 
khó; 

8- Đã khởi lòng tin, mà còn phát tâm Bồ-đề 
là khó; 

9- Đã phát tâm Bồ-đề, mà đạt đến chỗ vô 
tu, vô chứng là khó. 


Anh ngữ: 


Chapter 36: Stages to Non-Attainmentf 


The Buddha said: “Even 1ƒ one escapes from the evil 
Creatlons, 1t 1s one”s rare fortune to be born a human 
being. Even 1f one be born as human, 1t 1s one”s rare 
fortune to be born as a man and not a woman. Even 
1ƒ one be born a man, 1f 1s one”s rare fortune to be 
perfect 1n all the six sense. Even 1f he be perfect 1n all 
the six senses, 1t 1s his rare fortune to be born In the 
middle kingdom, 1t 1s h1s rare fortune to be born 1n the 
time ofa Buddha. Even 1f he be born In the time ofa 
Buddha, 1t 1s his rare fortune to see the enlightened. 


412 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Even 1f he be able to see the enlipghtened, 1t 1s h1s rare 
fortune to have his heart awakened In faith. Even 1f he 
awakens the heart of intelligence, 1t 1s his rare fortune 
to realize a spiritual state which 1s above discipline 
and attainment.” 


Lược giảng: 

Đại ý trong Chương thứ 36 này, Đức Phật lưu ý về 
9 điều khó khăn, với mục đích nhắc nhở mọi hành 
giả ý thức rõ những chướng duyên và giá trỊ siêu việt, 
trên lộ trình hướng đến cứu cánh giải thoát. Qua đó 
chúng ta thấy được tâm từ bi của Đức Phật, đối với 
tất cả mọi loài chúng sinh vô lượng như thế nào. Phải 
là bậc Đại giác với tâm từ bị vô lượng vô biên, mới 
quan tâm đến chúng ta một cách đúng mức như thế. 
Những cái khó trên lộ trình 
tiến đến giải thoát, giác ngộ. 

1- Người thoát khỏi ác đạo 
mà được làm thân người là khó. 

Trong thế gian này có quan niệm cho rằng chết là 
hết. Nhưng cũng có quan niệm cho rằng: Người chết 
sẽ trở lại làm người; loài vật chết sẽ trở lại làm loài 
vật. Họ cho rằng sự xuất hiện của các loài vật trên thế 
gian này, là để phục vụ cho nhân loại có được thực 
phẩm tiêu dùng. Họ sống mà không tin nhân quả, 
cũng không tin sau khi chết có địa ngục. 

Theo cái nhìn của đạo Phật, rõ ràng chết không 
phải là kết thúc mọi sự, mà chỉ là sự bắt đầu cho một 
đời sống kế tiếp. Đời sống kế tiếp đó hạnh phúc hay 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 413 


đau khổ, tùy thuộc vào nghiệp nhân mà người đó 
đã tạo tác. Đạo Phật phủ nhận quan điểm về thường 
cũng như đoạn. Đức Thế Tôn luôn nhắc nhở chúng 
ta, đừng bao giờ để bản thân cũng như bất cứ ai, bị rơi 
vào điều mà đạo Phật gọi là tà kiến, bao gồm thường 
kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là chết rồi thì 
chấm dứt mọi sự. Thường kiến có nghĩa là sau khi 
chết linh hồn tổn tại một cách miên viễn. Theo Phật 
dạy thì, trong thế giới tạm bợ này, sự vật luôn luôn 
biến đổi. Các pháp hữu vi đều không có thể tổn tại 
miên viễn. Đó là lý do tại sao sau khi thoát khỏi ác 
đạo, có thể sinh ra làm người, hay có thể chuyển sanh 
sang những cảnh giới khác. 

Trường Bộ Kinh (Dìgha Nikàya) có kinh tên là 
Phạm Võng (Brahmajàla sutta), Đức Phật đã đề cập 
đến 62 loại tà kiến và có một đoạn đã diễn tả về 
Thường trú luận như sau: 

29. Này các Tỷ-kheo có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bàn về quá khú tối sơ, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ, y cú về quá khú tối sơ, đề xướng nhiều sở 
kiến sai khác, với mười tám luận chấp. Và y chỉ theo 
øì, căn cú theo gì, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy luận 
bàn về phía quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối 
sơ, y cứ vê quá khú tối sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến 
sai khác với mười tám luận chấp? 

30. Này các TỶ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận, chấp rằng: «Bản 
ngã về thế giới là thường còn» với bốn luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, 


414 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chủ trương Thường trú luận, và chấp bản ngã và thế 
giới là thường còn với bốn luận chấp? 

31. Này các Tỷ-kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh úc 
niệm, nên tâm nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy 
nhó được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, 
ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn 
đời, vô số trăm ngàn đời, nhó rằng: Khi được sanh 
tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế 
này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế 
này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, 
lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ 
chỗ kia chết đi tôi được sanh tại chỗ này.” Như vậy 
người ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm 
và những chỉ tiết. Người ấy nói rằng: “Bản ngã và 
thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh 
núi, như trụ đá; còn những loại hữu tình kia thời lưu 
chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn 
thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt 
tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh úc niệm... còn những loại hữu tình 
kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, ty vậy 
chúng vẫn thường trú. ” 

Này các TỶ-kheo đó là lập trường thứ nhất, y chỉ 
theo đó, căn cú theo đó, một số những vị Sa-môn, Bà- 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 415 


la-môn, chủ trương Thường trú luận, và chấp rằng 
bản ngã và thế giới là thường còn. 

32. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, 
và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn? 

Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà- 
la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định, khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều 
đời sống quá khứ, như một thành kiếp hoại kiến, hai 
thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, mười 
thành kiếp? hoại kiến; nhớ rằng: «Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, 
lạc thọ khổ thọ như thế này... còn những loại hữu 
tình kia lưu chuyển luân hôi, chết đi sanh lại, tuy vậy 
chúng vẫn thường trú.» 

Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ 
theo đó, căn cú theo đó, một số những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận và chấp rằng, 
bản ngã và thế giới thường còn. 

33. Trường hợp thứ ba, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, 
và cho rừng bản ngã và thế giới là thường còn? 

Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la- 
môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời 


416 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


sống quá khú, như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi 
thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại kiếp, 
bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, năm mươi thành kiếp 
hoại kiếp; nhớ rằng: «Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi 
đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ 
như thế này. Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại được sanh đến 
chỗ kia. Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ 
kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế 
này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. 
Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này.» Như 
vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc 
điểm và những chỉ tiết. Người ấy nói: «Bản ngã và thế 
giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, 
như trụ đá; còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển 
luân hôi, chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường 
trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm... nên tâm 
nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi 
nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như mười thành 
kiếp, hoại kiếp... bốn mươi thành kiếp hoại kiến.» Nhó 
rằng: «Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như 
thế này... tôi được sanh tại chỗ này.» 

Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với 
những với những đặc điểm và những chỉ tiết. Người 
ấy nói: “Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, 
vững chắc như đánh núi, trụ đá... còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh lại, tuy 
vậy chúng vẫn thường trú. ” 


Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 417 


theo đó, căn cú theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế 
giới thường cÒn. 

34. Trường hợp thứ tứ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và 
chấp bản ngã và thế giới thường còn? 

Này các Tỷ-kheo, ở đời có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ của 
suy luận, và sự tìy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên 
bố như thế này: «Bản ngã và thế giới là thường trú, 
bất sanh, vững chắc như đánh núi, như trụ đá, còn 
những loại hữu tình kia thời lưu chuyển luân hôi, chết 
ẩi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn.» 

Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ 
theo đó, căn cú theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế 
giới là thường còn. 

3%. Này các TỶ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
này, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và 
thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. Nếu có 
những vị Sa-môn, Bà-la-mmôn nào chủ trương Thường 
trú luận, chấp rằng: «Bản ngã và thế giới là thường 
còn», chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 

36. Này các TỶ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
«Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành 


418 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


những định mạng như vậy». Như Lai biết như vậy, 
Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri 
ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm chứng 
được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt 
trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất 
ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 

37. Những chấp pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là 
những pháp sâu kín, khó thấy, khó chúng, tịch tịnh, 
mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, 
chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những 
pháp ấy, Như Lai đã thẳng tri, giác ngộ và tuyên 
thuyết; và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Cũng ở Kinh Phạm Võng (Brahmajlàla sutta), 
trong 7Trường Bộ Kinh (Dìgha Nikàya), Đức Phật đã 
đề cập đến chủ trương đoạn diệt luận của những Sa- 
môn, Bà-la-môn như sau: 


“ Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, 
sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy 
luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ 
9ì, căn cú gì, chấp trước sự đoạn diệt, sự tiêu thất, sự 
hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp? 

10. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
chủ trương lý thuyết và ý kiến: «Vì bản ngã này có 
sắc, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi 
thân hoại bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn 
nữa, nên bản ngã này như thế hoàn toàn đoạn diệt›. 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 419 


Như vậy một số người chủ trương sự đoạn diệt, sự 
tiêu thất và sự hủy hoại của loài hữu tình. 

TI. Một vị khác lại nói: «Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, 
có sắc, thuộc dục giới, ăn các đồ ăn đoàn thực. Bản 
ngãấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy 
tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát 
tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã 
ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt». Như vậy có một số 
người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hảy hoại 
của loài hữu tình. 

12. Một vị khác lại nói: «Này ông, thật có bản 
ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, 
có sắc, do ý tạo thành, mọi chỉ tiết tay chân lớn nhỏ 
đều đây đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ấy 
ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, 
tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hảy nát, tiêu 
diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như 
thế hoàn toàn đoạn diệt». Như vậy có một số người 
chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của 
loài hữu tình. 

13. Một vị khác lại nói: «Này ông, thật có bản 
ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 


420 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


cả sắc tưởng, diệt trừ các tưởng chống đối, không úc 
niệm các đị tưởng, nhận hiểu hư không là vô biên. 
Đạt đến không vô biên xú. Bản ngã ấy ông không 
biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. 
Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, sau 
khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn 
toàn đoạn diệt». Như vậy có một số người chủ trương 
sự đoạn diệt, tiêu thất và hảy hoại của loài hữu tình. 


14. Một vị khác lại nói: «Này ông, thật có bản 
ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
cả không vô biên xứ, nhận hiểu: Thức là vô biên. Đạt 
đến Thúc vô biên xú. Bản ngã ấy ông không biết, ông 
không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã 
ấy khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn 
đoạn diệt.” Như vậy có một số người chủ trương sự 
đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


15. Một vị khác lại nói: «Này ông, thật có bản 
ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
cả Thức vô biên xứ, nhận hiểu: không có sở hữu. Đạt 
đến Vô sở hữu xú. Bản ngã ấy ông không biết, ông 
không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy 
khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không 
còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn 
diệt.» Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn 
diệt, tiêu thất và hảy hoại của loài hữu tình. 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 421 


16. Một vị khác lại nói: «Này ông, thật có bản 
ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không 
có. Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất 
cả Vô sở hữu xứ, nhận hiểu: Đây là tịch tịnh, đây là 
mỹ diệu. Đạt đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Bản 
ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy 
tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát 
tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã 
ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt.» Như vậy có một số 
người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hảy hoại 
của loài hữu tình. 

l7. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy, chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn 
diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy 
luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có những vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Đoạn diệt luận, 
chấp trước sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài 
hữu tình, chúng chấp cả bảy luận chấp trên, hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 

18. Này các TỷỶ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: 
«Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cối thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng 
như vậy.» Như Lai tuệ tri. Như vậy, Ngài tuệ t¡ hơn 
thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không 
chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị 
ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ 


422 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


tuệ tri như vậy, này các TỶ-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, 
này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của 
luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có 
thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự chứng tri, 
giác ngộ và truyền thuyết: và chính những pháp ấy 
những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới 
nói đến. ” (HT Thích Minh Châu dịch) 

Ngoài các chủ trương của 62 giáo phái đã được 
ghi lại trong Kinh Phạm Võng, còn có chủ trương 
cho rằng, những con vật được sinh ra để làm thực 
phẩm cho con người mà ngày nay vẫn còn tôn tại. 
Chính vì vậy nên nhiều người tổ chức săn bắn, câu 
cá và nuôi súc vật để ăn thịt và xem đó như là một 
qui luật tự nhiên! 

Quan niệm cho rằng: Những con vật được sinh 
ra là để làm thực phẩm của loài người. Điều này đạo 
Phật hoàn toàn không chấp nhận. Bởi vì Đức Phật 
dạy rằng: Mỗi một chúng sinh đều có Phật Tánh. 
Người ham sống sợ chết. Vật cũng ham sống sợ chết. 
Chính vì tâm từ bi mà người Phật Tử không thể dùng 
sự sống của những sinh vật khác, để phục vụ cho 
sự sống của họ. Bởi vì như vậy thì quá tàn nhẫn, đi 
ngược lại với tâm từ bi. 


Được làm thân người, nhưng không 
là thân nữ mà là thân nam, là một điều khó. 


Điều này mới nghe qua, có vẻ như Đạo Phật trọng 
nam khinh nữ. Trong khi trên thực tế đạo Phật rất 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 423 


bình đẳng, bình đẳng đến nỗi ai cũng có thể thành 
Phật. 

Khi được sinh ra mang thân người thật không dễ 
dàng. Đó là lý do tại sao chư Tổ dạy rằng: “Thiên 
niên thiết thọ khai hoa dị. Nhất thất nhân thân vạn 
kiếp nan.” Nghĩa là: Một ngàn năm cây sắt nở hoa 
thì dễ nhưng một khi đã mất thân người thì cả vạn 
kiếp cũng khó có lại được. Trong kinh Đức Phật còn 
ví dụ việc có được thân người thật vô cùng khó, như 
con rùa mù trăm năm nổi lên một lần, để tìm cách 
chui đầu vào một cái lỗ trên khúc cây đang bồng 
bềnh theo sóng biển. Khả năng con rùa đưa đầu được 
vào lỗ cây hiếm hoi như thế nào, thì muốn có được 
một thân người còn khó khăn hơn gấp bội. 

“Irong Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật dạy: 


“Ví như trái đất sụp thành biển lớn, có một rùa 
mù mắt sống vô lượng kiếp, một trăm năm trôi lên 
mặt biển một lần. Trong biển có bọng cây chỉ có một 
lỗ, theo gió trôi giạt trên mặt biển từ Đông sang Tây, 
rùa mù một trăm năm trôi đầu lên tùn bọng cây, rùa 
mù sẽ gặp bọng cây này chăng? 

A Nan bạch: 

Bạch Đúc Thế Tôn: Không thể gặp được! Tại 
sao? Vì con rùa mù này nếu đến biển Đông, bọng cây 
đã trôi theo gió sang bên Tây, Nam, Bắc bốn phía, 
chung quanh cũng thế, không thể gặp nhau được. 

Phật bảo A Nan: 

Rùa mù tìm bọng cây dù sai lối, nhưng có lúc còn 


424 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


gặp được, nhưng kẻ phàm phu sỉ mê trôi giạt trong 
ngũ thú tạm được thân người, khó khăn hơn rùa mù 
tìm kiếm bọng cây. Vì sao? Vì chúng sinh kia không 
hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, 
không hành chơn thật, lại giết hại lẫn nhau, mạnh 
hiếp yếu, tạo ra vô lượng tội ác. Vì thế, này các Tỳ 
Kheo! Đối với Tứ Thánh Đế, nếu chưa đạt được vô 
gián đẳng, phải tỉnh tấn tùn phương tiện mong cầu 
tăng thượng, học vô gián đẳng. Phật nói Kinh này 
xong, các Tỳ Kheo hoan hỷ phụng hành. ” 

Nói đến người là nói đến giới tính, có nam có nữ. 
Trong thời đại Đức Phật còn trụ thế, sự phân biệt về 
phái tính rất nặng nề. Người nam có thể có năm thê 
bảy thiếp. Một quốc vương, ngoài hoàng hậu, còn có 
thứ phi, còn có hàng trăm cung tần mỹ nữ. Thế nhưng 
một người nữ nếu bị kết tội ngoại tình, sẽ bị ném đá, 
có thể bị quăng xuống sông, có thể bị đủ loại hình 
phạt dã man, khủng khiếp. Thời điểm đó, người ta 
coi nhẹ giá trị của phụ nữ, xem họ như một trò chơi, 
như một công cụ. Chẳng những ngày xưa mà ngay 
cả thời hiện tại, một số quốc gia cũng xem thường 
nữ giới, không coi trọng phẩm giá của người phụ nữ 
như nam giới. Thế nhưng, đối với Đức Phật, tất cả 
mọi người đều có Phật tánh bình đẳng. Trong Tăng 
Đoàn của Đức Phật, có cả nam lẫn nữ. Các vị Ni sư 
không chỉ làm trụ trì, mà còn có thể làm chủ lễ, có 
thể truyền giới, thực hiện tất cả mọi sứ mệnh hoằng 
dương Phật pháp mà một vị tỳ kheo có thể thực hiện. 
Nói chung, sứ mệnh xiển dương chánh pháp giữa các 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 425 


vị tỳ kheo và các vị tỳ kheo ni hoàn toàn giống nhau, 
không có một mảy may phân biệt. 

Sở dĩ Đức Phật giảng thuyết: “Được làm thân 
người, nhưng không là thân nữ mà là thân nam, là 
một điều khó.” Bởi vì như đã nói ở phần trên, thời 
đại của Đức Phật không có chùa chiền, không có 
nhân viên bảo vệ, phải đi tu trong rừng sâu núi thẳm, 
phải đi khất thực mỗi ngày trong từng ngôi làng, mà 
không phải những người cư ngụ tại đó đều hiểu đạo. 
Vì thế, nữ giới phải đi tu trong hoàn cảnh như vậy vô 
cùng khó khăn. 

Đức Thế Tôn nói đến sự khó khăn của một người 
nữ xuất gia, khi phải thiển định trong vùng đất quạnh 
hiu, vắng vẻ; khi bị đối xử bất công vì quan điểm 
trọng nam khinh nữ. Ngài nhấn mạnh sự thua thiệt 
này, để nhắc nhở giá trị thân mệnh của một con 
người, để để cao giá trị của sự nỗ lực tinh tấn tu tập 
trong điều kiện thật khắc nghiệt. Ngài không nói đến 
sự sai biệt về giá trị giữa nam và nữ. 

1. Có được thân nam với sáu căn đầy đủ 
là một điều khó. 

Nếu chúng ta bị thiếu một giác quan nào đó, thí dụ 
như cặp mắt bị mù, tai bị điếc, tay bị thương tật, chân 
bị què.... Chỉ cần bị một trong số những thương tật này 
thôi, đủ khiến chúng ta hiểu rằng mình là người bất 
hạnh. Biết được người khác có đây đủ giác quan, trong 
khi bản thân bị đui, mù, què, chột, phải chăng chúng 
ta cảm nhận rất buôn tủi, rất đau khổ? Chính vì thế, 
Đức Phật dạy rằng: Được sinh làm thân người, có đầy 


426 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


đủ sáu giác quan, không phải là điều dễ. Trong thực 
tế, chúng ta thấy nhiều người phải sống trong trại cùi, 
nhiễu người cả cuộc đời vương mang bệnh tật. Một 
chút an lạc trong đời sống, cũng đã là hoài bão to lớn 
của họ. Cuối cùng họ phải xuôi tay nhắm mắt, không 
thể nào đạt được những ước mơ nhỏ nhoi hay những 
hoài bão to lớn, kể cả mơ ước đơn giản là có đủ sáu 
giác quan như bao nhiêu người khác. 

2. Có 6 giác quan đây đủ mà sinh 

ở chỗ trung tâm là khó 


Trong bát nạn (tám nạn) thì, người bị sinh vào nơi 
biên địa hạ tiện, là một trong tám nạn nói trên. Cư trú 
trong một trung tâm văn hóa có tất cả mọi sự phát 
triển, với một nền văn minh từ bi, v.v..., chắc chắn 
chúng ta có nhiều cơ hội, nhiều điều kiện để thăng tiến 
hơn. Tuy nhiên nên hiểu rung tâm trong Chương thứ 
36 mà Đức Phật nói đến, đó là chúng ta được sinh ra 
ở những nơi có trung tâm tu học đích thực, có những 
đạo tràng giúp chúng ta tiếp xúc được với ánh sáng 
của chánh pháp. Từ đó, chúng ta mới có khả năng đạt 
được quả vị giác ngộ một cách nhanh chóng. 

3. Sinh ở chỗ trung tâm, 
và gặp được thời Đức Phật thị hiện là khó. 

Có nhiều điều để lý giải về ý nghĩa gặp được Phật 
Pháp. Vào thời các vị độc giác, chỉ cần nhìn thấy 
chiếc lá rơi trước mắt, quý ngài cũng đã có thể giác 
ngộ về sự vô thường của vạn hữu vũ trụ của mọi hình 
tượng. Gặp được các bậc chân tu thạc đức hướng dẫn, 
gặp được những trung tâm tu học tốt lành — những nơi 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 427 


mà từ đó chúng ta có thể hướng đến chánh pháp một 
cách dễ dàng, đó chính là gặp được Phật Pháp. Nói 
chung, có nhiều thuận duyên có nhiễu thiện duyên, 
có nhiều thắng duyên ở những nơi có khả năng giúp 
người gặp được chánh pháp và, biết ứng dụng chánh 
pháp trong đời sống. 

4. Gặp được Phật Pháp mà ngộ đạo là khó. 

Có một điểm nhỏ chúng ta cần lưu ý: Trong 
Chương thứ ba mươi sáu, Đức Phật dạy rằng: Sanh 
nhầm thời Phật thị hiện là khó. Nói đơn giản dễ hiểu 
thì gặp được Đức Phật là khó. Thuở xưa khi Đức Phật 
còn tại thế, mỗi ngày ngài đi vào các làng mạc để 
thuyết pháp độ chúng sinh. Ngài gặp hàng ngàn hàng 
vạn người. Nhưng không hẳn bất cứ ai gặp Đức Phật, 
là đã thấy được Phật. Phải lưu ý điểm quan trọng này, 
trước khi bàn đến hai chữ “ngộ đạo.” 

Như đã trình bày: Hàng ngàn hàng vạn người gặp 
Đức Phật, đi ngang qua Đức Phật, nhưng không phải 
tất cả đều nhìn thấy Đức Phật, không phải ai cũng 
nhận ra ngài là bậc Đại giác. 

Có người gặp Đức Phật, sau đó trở thành đệ tử của 
ngài và đạt ngộ. 

Có người gặp Đức Phật, nhưng chẳng nhận ra 
ngài. 

Ở một ý nghĩa khác, gặp Phật, thấy Phật, có nghĩa 
là nhận biết Phật tánh thể nhập vào Phật Tri Kiến. 

5. Đá được gặp đạo, mà lại có tín tâm là khó. 


Tín-Hạnh-Nguyện là những yếu tố căn bản của 
Tịnh Độ Tông, của pháp môn niệm Phật. Khi nào 


428 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chúng ta đạt được trạng thái nhất tâm trong lúc niệm 
Phật, chúng ta dự tri thời chí, trực vãng Tây Phương 
và sanh và ở phẩm Thượng phẩm Thượng sanh, thì 
điễu này tương đương với việc ngộ đạo. Bởi vì nhất 
tâm có nghĩa là đạt được chánh định. Có chánh định 
tất nhiên nhận rõ mọi diễn biến của muôn sự muôn 
vật, có thể có một cái nhìn về tất cả các pháp, như các 
pháp đang-là. Đây là ý nghĩa của sự ngộ đạo mà Đức 
Phật đã đề cập. Chữ “Tín” là niềm tin mà Chương ba 
mươi sáu để cập, tương đương với đức tin của Tịnh 
Độ Tâm, mà chúng tôi vừa trình bày. 

6. Hưng khởi được niêm tin phát Bồ đề tâm là khó. 

Nhiều khi chúng ta chỉ tin bằng một đức tin lơ 
mơ, không bên vững, không kiên cố, vì thế Đức Phật 
dạy rằng “Hưng khởi được niềm tin Phát bô đề tâm là 
khó. ” Có niềm tin vào Phật Pháp rồi, phải phát được 
Bồ đề tâm. “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng 
sinh, ” có nghĩa là trên cầu được thành Phật, dưới cứu 
độ chúng sinh. 

Nếu phát khởi được Bồ đề tâm, lúc bấy giờ chúng 
ta mới có khả năng đạt đạo. Cho dẫu tu bao nhiêu 
lâu, quy y bao nhiêu năm, nhưng nếu không phát Bồ 
để tâm thì cũng không thể thành Phật. Đây cũng là 
lý do vì sao trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: 
“Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh 
ma nghiệp. ” Trong lúc làm tất cả mọi điều tốt lành, 
chỉ tạm quên phát tâm Bồ đề, thì đã biến thành ma 
đạo chứ không phải là Phật Đạo. Đây là điều vô cùng 
quan trọng. Nếu có đức tin, chúng ta hãy phát Bồ đề 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 429 


tâm để chứng được đạo quả, để viên thành Phật đạo 
và, phát tâm cứu lấy mọi nỗi đau khổ của chúng sinh 
ở khắp mười phương thế giới. 

7. Đã phát Bồ đề tâm 

mà còn đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó. 

Vô tu vô chứng chỉ một đời sống hoàn toàn vô 
ngã, không còn chấp là tu hay là chứng. Nói một 
cách đơn giản, vô tu vô chứng dùng để chỉ cho Đức 
Phật. Chỉ có Đức Phật mới có đời sống thật sự vô 
ngã, không còn chấp trước. Nhiều người tự nhận tu 
và chứng, nhưng cái ngã vẫn còn lớn hơn quả đất, tự 
nhận là Đức Phật, là Bồ Tát, thì thật hết sức sai lầm. 
Giáo pháp của Đức Phật dạy rằng: Càng tu càng thấy 
bản ngã thu hẹp lại; cuối cùng bản ngã này phải bị 
triệt tiêu, lúc bấy giờ mới có thể thành Phật, vì vậy 
nên có câu Vô ngã là Niết bàn. 

Có ba chú tiểu đồng Sư tu trong một ngôi chùa. 
Sư Phụ đặt Pháp danh cho ba chú là: Tu Tịnh, Tu 
Thiển và Tu Mật. 

Hằng ngày, Chú tiểu Thiền thích ngôi thiền, chú 
tiểu Tịnh thích tu niệm Phật. Còn Chú tiểu Mật thì 
thích trì chú. Ba chú tiểu cùng một Sư phụ mà căn cơ 
lại khác nhau, phương pháp tu khác nhau. 

Phật tử về chùa để học hỏi tu tập, họ gặp ba chú 
để đàm đạo, để học hỏi, tu tập. Chú Tiểu Thiền xiển 
dương Pháp môn Thiển Tông, khuyên Phật tử tu thiền 
định tốt hơn. Trong khi chú tiểu Tịnh xiển dương 
Pháp môn Tịnh Độ, bảo tu Tịnh Độ tốt hơn. Còn chú 
tiểu Mật muốn xiển dương Mật Tông, cho rằng trì 


430 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chú tốt nhất. Quý Phật tử thật sự hoang mang, không 
biết tu theo ai cho đúng. Nếu chọn sai một ly, đi tới 
một dặm! Nết tu sai dễ sinh tử luân hồi. Quý Phật tử 
mới thưa rằng: “Vậy chú nào tu đúng đây?” 

Chú tiểu Tịnh giải thích trước: 

- Đức Phật dạy rằng: “Nếu chúng sinh nào trì 
niệm danh hiệu đúc Phật A Di Đà từ một ngày đến 
bảy ngày đạt đến nhất tâm bất loạn sẽ được vãng 
sinh về cảnh giới Tây Phương của đức Phật A Di 
Đà.” Đó là nơi Tiểu Tịnh sẽ về! đó ạ! Còn hai chú 
Thiền, Mật sau khi chết không biết đi về đâu nữa. 

Chú tiểu Tịnh hỏi chú tiểu Thiền rằng: 

- Hằng ngày chú ngôi thiền để làm gì? Sau khi 
chết chú đi về đâu? Sinh về cảnh giới nào? Hãy trả 
lời thử xem! 

- Ngồi thiền để cắt đứt vọng tưởng, lắng đọng tâm 
tư trở về thanh tịnh, diệt trừ phiền não, để tâm tịnh. 
Tâm tịnh tức cảnh giới tịnh. Tâm tịnh thì Ta-bà tịnh. 
Vạn pháp do tâm khởi và do tâm biến hiện ra tướng. 
Tướng tự tâm sanh, vạn Pháp duy nhất tâm, tâm là 
chủ. Cho nên tâm tịnh tức Tịnh độ tịnh, Ta-bà chính 
là Tịnh Độ . 

Chú tiểu Tịnh hỏi tiếp: 

- Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà rằng: “Hằng 
ngày chúng ta phải niệm Phật gieo chúng tử nhân 
duyên với đức Phật A Di Đà.” Sau khi chết được được 
đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới 
Cực lạc. Còn chú không niệm Phật. Sau khi chết lấy 
øì mà vãng sinh? 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 431 


Chú Tiểu Thiển cười bảo: 

- Tịnh độ đâu xa, Tịnh Độ ngay Ta Bà! Tâm tịnh 
là cảnh giới Niết bàn, còn mê thấy Ta-bà, Tịnh độ, 
giác Ngộ rồi thì Tâm chính là cái mục đích Thiền cần 
về. Không cần về Tịnh độ đâu ạ! 

Chú tiểu Tịnh đáp lại: 

- Vậy chú nói sai rồi, chính đức Phật nói kinh 
A Di Đà và khuyên chúng sinh niệm danh hiệu đức 
Phật A Di Đà, để được vãng sanh về Tây Phương. 
Ngài không bảo chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài. 

Chú tiểu Thiền bảo: 

- Chú Tịnh nói vậy không hiểu Phật rồi, do Chú 
muốn xiển dương Pháp môn Tịnh Độ nên nói thế 
thôi? Tây Phương ở đâu? Chú có thấy chưa? Tôi nói 
Chú hiểu nhé: 

- Vì đức Phật bảo chúng sinh niệm danh hiệu của 
Ngài khác gì Đức Phật tự Ngài tôn xưng mình. Đức 
Phật chủ trương phá ngã cho nên đức Phật phương 
tiện diễn nói cảnh giới Tây Phương và Danh hiệu Phật 
A Di Đà. Thực ra đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca 
là một chư Phật đồng nhau đều có Vô Lượng Quang, 
Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức. Cũng như chú 
đi tu, Sư Phụ đặt pháp danh, và Pháp tự, gọi tên nào 
chẳng được, mặc dù hai tên nhưng chỉ là một! 

- Chú tiểu Tịnh lại nói tiếp: 

- Nếu Ta-bà là Tịnh Độ vậy suốt đời tu niệm Phật. 
Sau khi chết tái sinh lại Ta-bà à? vậy tu làm gi? Nếu 
như chú nói Ta-bà là Tịnh Độ. Tu niệm Phật sau khi 
chết cũng trở lại Ta-bà. Vậy gọi luân hôi sinh tử, giải 


432 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thoát chỗ nào? Vậy tu để làm gì? 
Chú nào lý giải cũng có lý hết cả. Một vị Phật tử 
bảo: 

- Vậy thì tại sao? chúng ta không kết hợp hai Pháp 
môn lại, thành Thiển Tịnh song tu? Tu như vậy cho 
chắc ăn! Rủi sai một Pháp còn một Pháp! 

Chú tiểu Tịnh đáp rằng: 

- Cần gì phải kết hợp! Khi ngôi niệm Phật tụng 
Kinh, thân ngổi ngay thẳng nghiêm trang thanh tịnh, 
không tạo ác. Khẩu thì đọc kinh những lời Phật dạy — 
khẩu thanh tịnh. Ý thì tư duy lời Phật dạy chân lý gì 
trong kinh. Đó là tam nghiệp thanh tịnh. Tâm thanh 
tịnh rồi thì cần gì phải ngồi thiền chứ? 

Nghe chú Tịnh trình bày có lý, chú tiểu Thiển 
cười và im lặng. Chú tiểu Tịnh quay sang hỏi chú 
Mật: 

- Hằng ngày chú trì chú để làm gì? Sau khi chết 
vãng sinh về cảnh giới nào? 

Chú Mật bảo: 

- Tu Mật cũng như tu Tịnh! Trong những cầu Chú 
là danh hiệu của chư Phật, chư vị Bồ tát, Hộ Pháp, 
Thiện thần. Mục đích niệm Chú để diệt trừ phiền 
não, tam nghiệp thanh tịnh, Tâm tịnh là an lạc giải 
thoát. 

Chú tiểu Tịnh lại nói: 

- Thế cũng vậy! Chú tu cũng không biết sau khi 
chết đi về đâu, vì hằng ngày Chú không có gieo duyên 
với đức Phật A Di Đà thì làm sao về Tây Phương? Ở 
Ta-bà chơi nhé. 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 433 


Lúc bấy giờ Phật tử nghe chú tiểu Tịnh nói có lý, 
ai cũng ngã theo ủng hộ chú tiểu Tịnh. Bấy giờ Sư 
Phụ đi đến, bảo rằng: 

- Nãy giờ ba đứa con cãi khan cổ rồi, mệt lắm 
đúng không? Ba đứa hãy vào đây, Sư Phụ cho uống 
nước. 

Sau đó Sư phụ lấy 3 cái ly, rót vào ba ly ba thứ 
nước khác nhau, l ly nước cam, l ly nước trà, và l 
ly nước lạnh. Ba ly ba màu khác nhau, đưa cho ba 
chú tiểu tự chọn uống. Chú tiểu Tịnh chọn màu cam, 
chú tiểu Thiền chọn màu vàng trà, chú tiểu Mật chọn 
màu nước trong. Sau khi uống xong, Sư Phụ hỏi: 

- Ba chú uống nước cảm thấy thế nào? 

Ba chú tiểu đồng thưa rằng: 

- Bạch Sư Phụ thật là ngon ạ! 

Sư Phụ hỏi tiếp: 

- Mục đích các con uống nước để làm gì? 

- Dạ uống để giải khát ạ! 


Sư Phụ nghe ba chú tiểu trả lời như vậy, Sư Phụ 
giải thích như sau: 

- Nếu các con ngồi đó tranh cãi lý luận, hơn thua, 
ai đúng ai sai thì tất cả chỉ ngồi im, không đi đâu cả! 

- Giáo lý Phật chia ra tam thừa: Thanh văn thừa, 
Duyên giác thừa, Bồ tát thừa. Đạo Phật có tám vạn 
bốn nghìn Pháp môn tu, chia ra nhiều Tông Phái; và 
cũng vì căn cơ chúng sinh khác nhau, để tự chúng sinh 
cảm thấy Pháp môn nào phù hợp với căn cơ mình thì 
áp dụng mà tu tập. Không phải sự phân chia tông phái 
để cho thấy Thiền tông hơn, Tịnh độ tông hơn, hay 


434 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Mật tông hơn... Tu còn thấy chỗ hơn thua cao thấp 
là còn chấp ngã, là còn sinh tử. Giáo Pháp của Phật 
không ngoài mục đích: 

“Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật giáo ” 

Nghĩa là: 

“Không làm các điều ác 

Nên làm các điều lành 

GIữ tâm ý trong sạch 

Là lời chư Phật dạy” 

Còn việc tu hành, sau khi chết đi về đâu là do 
mình. Khi quý vị tu, diệt trừ phiền não, tâm ắt thanh 
tịnh. Tu thiền, tu Tịnh, tu Mật cũng vì mục đích để 
tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì an lạc, tự tại vô 
ngại, muốn đi đâu thì đi, có khó khăn gì đâu! Muốn 
vào địa ngục thì đi như Ngài Địa Tạng, muốn lên Tây 
Phương đức Phật A Di Đà, muốn qua Đông Phương 
như đức Phật Dược Sư, muốn xuống Ta-Bà như Bồ 
Tát Hộ Minh (đức Phật Thích Ca), đi vào Ngã Quỷ 
như Ngài Quán Thế Âm hóa thân Tiêu Diện. Khi 
tu đạt đến tâm tự tại vô Ngại, đi cảnh giới nào cũng 
được cả, chẳng khó khăn gì. 

Chúng sinh khi tu, ở bên bờ mê ao ước được qua 
bên bờ Giác. Còn chư Phật, Bồ Tát ở bên bờ Giác trở 
lại bờ mê (Lục đạo luân hồi), không phải là nghiệp 
lực tái sinh mà là hạnh nguyện độ sinh. Như Ngài 
Địa Tạng vào Địa Ngục, Ngài Quan Âm hóa thân 


CHƯƠNG 36 + Sự Chuyển Đổi Thì Thắng 435 


vào loài Ngạ Quỷ. Bồ Tát Hộ Minh xuống Ta-Bà độ 
sinh, chẳng lẽ gọi là tái sinh sao? Đó là hạnh nguyện 
từ bi độ sinh của quý Ngài, tâm đạt đến tự tại vô ngại 
muốn đi đâu đi! Giống như trong thế gian này quý vị 
có giấy thông hành, muốn đi nước nào đi, không ai 
ngăn cấm quý vị! Hà tất gì quý vị suốt ngày cứ xiển 
dương tu thiển hơn, tu Tịnh hơn, tu Mật hơn? Cứ ngồi 
đó tranh luận, làm mất tín tâm Phật tử có ích chi? 


Sanh tử đại sự, thời gian vô thường, tấn tốc qua 
nhanh. Không lo tu hành diệt trừ phiền não, suốt 
ngày các con cứ tranh luận hơn thua. Các con chỉ 
dậm chân tại chỗ thôi. Ngồi đó cãi cọ, hồi vô thường 
đến chỉ mang nghiệp lực đi, có ích gì đâu. Các con 
hãy nhớ điều này: 

SThị nhật dĩ quá, mạng diệt tày giảm. 

Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc 

Đại chúng! Đương cần tỉnh tấn, như cứu đầu 

nhiên. 

Đứn niệm vô thường, thậm vật phóng dật” 

Nghĩa là: 

“Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dân, 

Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì? 

Đại chúng! 

Hãy siêng tỉnh tấn, như đầu bị đối, 

Chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung ” 

Sau khi nghe những lời dạy của Sư Phụ, ba chú 
Thiền, Tịnh và Mật không còn tranh cãi nữa, chú nào 
cũng giữ Pháp môn của mình tu tập, sống trong hòa 


436 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


hợp. Sau khi Sư Phụ viên tịch, ba người đệ tử này 
hoằng dương Phật Pháp, phát huy và thu hút nhiều 
tín đổ Phật tử tu tập. Làm cho ngôi nhà Phật pháp 
phát huy và trường tổn mãi mãi. 

Vì lòng từ bi, Đức Phật đã phương tiện thiện xảo 
thi thiết nhiều pháp môn khác nhau để ứng hợp với 
nhiều căn cơ trình độ của vô số chúng sanh; tuy 
nhiên, do không ý thức rõ thực tế này, hoặc do bản 
ngã quá lớn nên một số người đã bài bác, chống đối 
những pháp môn khác, và tạo điều kiện để những 
người không thích Phật Giáo có cơ hội hủy báng 
chánh pháp làm sói mòn niềm tin của những người 
chưa tự trang bị cho mình một kiến thức Phật pháp 
căn bản, thật đáng tiếc lắm thay! 

Đức Phật nêu ra chín điều khó khăn, nhằm mục 
đích tác động và khích lệ chúng ta nỗ lực hơn nữa 
trong việc hành trì nhằm tiến đến cứu cánh giải thoát 
giác ngộ. 

Xin chúng ta hãy tinh tấn tu tập không ngừng, để 
một ngày nào đó chúng ta có thể chứng ngộ đồng 
thời tiếp tục sứ mệnh hóa độ chúng sinh, như lời dạy 
của Đức Thế Tôn trong Chương ba mươi sáu này. 


Chương 37 
NIỆM GIỚI CẬN ĐẠO 
Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 
55—=Tt+š - 8m h 
Hún văn: 

Đi ° Dồ ƒÉTTẤN | H6 ° [2n 1K ° ATƑ 
đR + fEELEH ° NÉM hổ + TRE - 
TH - 

Phiên Âm: 

Phật ngôn: Phật tứ ly ngô số thiên lý, ức niệm 
ngô giới, tất đặc Đạo quả. Tại ngô tả hữu, fuy 
thường kiên ngô, bát thuận ngô giới, chung bất 

đặc Đạo. 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Phật tử ở xa Ta vài ngàn dặm 
nhưng nhớ nghĩ đến Giới của Ta, tất sẽ chứng 
được đạo quả; còn ở ngay bên phải, bên trái 
của Ta, dù thường thấy Ta, nhưng chẳng y 
theo Giới của Ta, thì cuối cùng sẽ không đắc 
được đạo. 

Anh ngữ: 


Chapter 37: Be Mindful of the Precepts 


The Buddha said, “O children of Buddha! You are 
away from me ever so many thousand miles, but1fyou 
remember and think of my precepts, you shall surely 


438 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


gain the fruit of enliphtenment. You may, standing 
by my side, see me always, but 1f you observe not 
my precepts, you shalÏl never gaIn enlightenment.” 


Lược giảng: 

Thực hành giáo pháp của Đức Phật vô cùng quan 
trọng, đối với sự chứng đạt đạo quả. Vì thế đã là Phật 
tử xuất gia hay tại gia, mỗi người cần phải nghiêm 
trì giới pháp một cách nghiêm ngặt. G1Iữ gìn giới luật 
mục đích là để bảo vệ phẩm hạnh thanh tịnh của 
mình, và cũng để bảo vệ sự sống của muôn loài. 

Ngày xưa khi Đức Phật dạy hàng đệ tử xuất gia 
phải An cư trong ba tháng mùa mưa, mục đích để tăng 
lòng từ bi, thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới Đức. 

Câu chuyện sau đây rất đáng để chúng ta suy nghĩ: 

“Sách Tỳ Nại Da Tạp Sự ghi: Bấy giờ có hai vị 
bí-sô ở phương Nam, muốn đến thành Thất La Phiệt 
lễ kính Thế Tôn. Cả hai đều có vợt lọc nước. Giữa 
đường không có nước có thể uống, nóng khát bức 
thân, thì đến một cái ao. Một người bảo: “Này cụ 
Thọ, nên mau quan sát nước, tôi muốn uống nước trừ 
khát.” Liền xem kỹ, thấy nước có trùng, đi đến ba 
chỗ đều có trùng như thế. Hai người bàn rằng: “Nước 
đã có trùng, uống thì hại mạng trùng, nay gặp lúc 
khát bức bách, cớ sự như thế biết làm sao?” 

Lúc đó bí-sô nhỏ liền nói bài tụng: 

Trong năm ngàn kỳ kiếp 

Khó gặp được Thế Tôn 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 439 


Nay †a nên uống nước 

Mong được lễ chân Phật. 

Bấy giờ bí-sô lớn cũng nói bài tụng rằng: 

Như Lai đại bị thương chúng sanh 

Ba cõi ái nhiễm đều trừ bỏ 

Ở trong giáo này thọ cấm giới 

Ta thà bỏ mạng chẳng sát sinh. 

Thế rồi, vị Tỳ kheo nhỏ không thể nhịn được khát, 
uống nước có trùng và tiếp tục lên đường. Vị Tỳ kheo 
lớn bảo vệ trùng nhỏ, vững tâm không uống. Tự sách 
tấn, cố gắng đến một bóng cây ngôi ngay ngắn, tâm 
nhớ nghĩ việc lành, cho đến khi sức mỗi lúc càng suy 
kiệt, cuối cùng lực kiệt mạng chung. 


Do phước lực này nên được sanh về cõi trời ba 
mươi ba, là nơi thắng diệu. Người sanh về cõi trời 
hoặc nam hoặc nữ, liền khởi ba ý nghĩ: 7a chết ở nơi 
nào? Nay sinh ở nơi nào? Do làm nghiệp gì? VỊ Tỳ 
kheo này liền tự nhớ tiền thân của mình chết ở cõi 
người, nay sanh về cõi trời ba mươi ba. Nhờ được 
Phật dạy, được sinh ở chỗ tôn quý, bấy giờ vị thiên 
tử ấy lại nghĩ: “Nếu ta không đến lễ đức Thế Tôn thì 
chẳng cung kính, đó là điều không nên.” Thiên tử 
nghĩ rồi liền trang nghiêm thân, đeo chuỗi ngọc trời, 
hào quang sáng rỡ rất là thù thắng, bèn đến nghe Phật 
thuyết pháp, đắc quả Dự lưu, từ tạ Phật trở về thiên 
Cung. 


Còn vị bí-sô nhỏ đi tiếp, đến thành Thất La Phiệt 
vào rừng Thệ Đà, đặt y bát xuống, rửa chân xong, 


440 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng = _ KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


đến chỗ Phật, lễ chạm đầu sát hai chân Phật rồi đứng 
một bên. 


Phép thường của Thế Tôn mỗi khi khách bí sô 
đến liền hỏi han câu: Lành thay bí sô mới đến. Từ nơi 
nào lại? Hạ này an cư ở quốc Thánh nào? Nên Thế 
Tôn hỏi bí sô đó rằng: 

- Thây từ nơi nào lại? 

Bạch: - Thưa Đúc Thế Tôn, con từ phương Nam 
lại. 

Lại hỏi: - Hạ nay an cư ở đâu ? 

Đáp: - Cũng tại phương Nam. 

Phật hỏi: - Thây đi đường xa có bạn không? 

Bạch: - Có. 

Phật hỏi: - Thây ấy đi đâu rồi ? 

Tỷ kheo trẻ liền thuật lại đầy đủ việc trên. 

Lúc đó Thế Tôn nói tụng rằng: 

Nếu khinh mạn giới luật 

Đâu cần nhọc thấy Ta 

Như không thấy không kính. 

Bí sô kia thấy Ta 

Do giữ được tịnh giới. 

Người ngu kẻ Vô trí 

Không thật thấy được Ta. 

Bấy giờ Thế Tôn trật Thượng y để lộ ngực cho 
nhìn thấy, lại nói tụng rằng: 

Người quan sát thân 1a 

Được cha mẹ sanh ra 

Ví như chân kim sắc 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 441 


Vì do phước lực trước 

Nếu không kính pháp thân 

Không thấy được chư Phật 

Nếu người rõ pháp thân 

Thấy được đại Mâu Ni 

Thú nhất pháp thân Ta 

Thứ nhì là sắc thể 

Người trí thấy biết được 

Nên khéo hộ Thị La 

Thời Phật Ca Diếp ba 

Do tổn Y La Diệp 

Thiện đọa trong loài rỗng! 

Lúc đó, Thế Tôn lại nghĩ: Do các bí sô không 
mang vợt lọc nước nên có lỗi như thế, nên bảo các vị 
bí sô phải sắm vợt lọc nước. Khi nghe Thế Tôn bảo 
sắm vợt lọc nước thì các vị bí sô không biết có mấy 
loại? Phật dạy có năm loại: 

Một là loại vuông 

Hai là pháp bình 

Ba là bình nước 

Bốn là Chước thủy la 

Năm là Y giác la”! 

Trong Kinh D¿¡ Giáo, Phật cũng đã dạy rằng: 

“Các thây Tỷ kheo, sau khi Như lai diệt độ, các 
thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà 
được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải 
biết tịnh giới là đức thây cao cả của các thây. Nếu 
Như lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. 


1. Trích dẫn từ trang nhà Thiền Viện Trúc Lâm 


442 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn, bán, 
đổi chác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và súc 
vật, lo việc gieo trông, kinh doanh tài bảo. Tất cả 
việc này, hãy tránh như tránh hố lửa. Kể cả việc 
chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc chế 
thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời 
tiết, tính lịch số, đều không thích hợp với các thây. 
Các thây hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống 
bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế 
sự, lãnh sứ mạng liên lạc. Chú thuật, thuốc tiên, giao 
hảo quyên quí, và thân thiết với họ, rồi hèn hạ, ngạo 
mạn, tất cả đều không được làm. Phải tự đoan tâm, 
chánh niệm câu độ. Không được che giấu lầm lỗi, tỏ 
ra kỳ dị để mê hoặc quân chúng. Đối với bốn sự hiến 
cúng thì phải biết tự lượng và biết vừa đủ. Hễ được 
hiến cúng thì không nên tích trữ. 

Đó là Như Lai tóm tắt về sự giữ giới. Giới thì chính 
thuận với căn bản của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh 
danh Ba la đề mộc xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền 
định, và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ. 

Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng 
cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó 
có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công 
đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là 
chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công 
đúc. ” (Bản dịch của HT Thích Trí Quang) 


Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát giới dạy rằng: 
“Giới như vừng nhựf-nguyệt sáng, 

Cũng như chuỗi báu ngọc châu, 

Chúng Bồ-Tát như vi-trần 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 443 


Do giới này mà thành Phật, ” 

Đây là đúc Xá-Na tụng. 

(Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh) 

Giới luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 
đời sống dù người đó là người xuất gia hay cư sĩ tại 
ø1a. 

Giới (Sila) có nghĩa là “phòng phi chỉ ác, ” nghĩa 
là: Đề phòng điều sai lầm và đình chỉ các việc ác. 
Giới cũng có nghĩa là “chỉ ác tác thiện”: Chấm dứt 
các điều ác, thực hành các việc lành. 

Trong Giới Bổn Ba La Đề Mộc Xoa, chữ Giới có 
nghĩa là “biệt giải thoát,” cũng còn được gọi là “xứ 
xứ giải thoát, ” hay “tùy thuận giải thoái. ” 

Biệt giải thoát có nghĩa là giữ giới được phần nào 
thì giải thoát được phần đó, nếu giữ giới nhiều thì 
giải thoát nhiều, ngược lại giữ giới ít thì giải thoát ít. 
Trong Kinh Thú Lăng Nghiêm, Giới có nghĩa là điều 
phục, chế ngự tâm thức. Chữ Pàtimokkha có nghĩa là 
thúc liễm, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý trong sạch. 

Luật là pháp luật, là những quy tắc dùng để phân 
xử, phán xét nặng nhẹ, đúng saI. 

Trong Sa Di Luật Nghỉ Yếu Lược ghi rõ: “Phòng 
phi chỉ ác viết Giới, xử đoán khinh trọng, khai - giá - 
trì - phạm viết Luật” (Ngăn ngừa điều sai, chấm dứt 
điều ác là Giới. Xử đoán nặng nhẹ, mở, ngăn, giữ, 
phạm, gọi là Luật). 

Giới do Đức Phật chế định gồm có hai loại: 


444 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


1- Biệt Giải Thoát Giới, 

2- Bồ Tát Giới. Bồ tát giới còn gọi là Thông giới, 
vì vậy mà cả hàng xuất gia lẫn tại gia đều có 
thể thọ trì. 

Theo quan điểm Đại Thừa thì giới gồm có ba loại: 

1- Nhiếp Luật Nghỉ Giới, 

2- Nhiếp Thiện Pháp Giới, 

3- Nhiêu Ích Hữu Tình Giới. 

Giới luật là căn bản của đạo đức, phẩm hạnh, là 
nên tảng của hạnh phúc, an lạc. Chính vì vậy mà Đức 
Phật đề cao và nhấn mạnh về giới luật. 


Đức Phật đặc biệt lưu ý chúng ta là “T7? mỉ fạng 
trụ Phật Pháp cửu trụ. T ni tạng diệt Phật pháp diệc 
điệt. ” Tỳ mì ở đầy có nghĩa là giới luật. Giới luật còn 
thì Phật Pháp còn. Giới luật mất, tất nhiên Phật Pháp 
cũng theo đó bị tiêu diệt. Giới luật thật vô cùng quan 
trọng, bởi vì giới luật là thọ mạng của chư Phật. Nếu 
không có giới không thể có định. Nếu không có định 
không thể có huệ. Cho nên trong luật dạy là “Nhơn 
giới sanh định, nhơn định phát huệ. Thứ cơ thành 
tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chỉ chí giả.” Nhồ 
giới mà có định. Nhờ định mà có trí tuệ. Từ đó giúp 
chúng ta chứng đắc thánh đạo, tức là quả vị giải thoát 
giác ngộ. Có như vậy mới không cô phụ chí nguyện 
của người xuất gia. 

Tóm lại, giới luật là điều vô cùng quan trọng đối 
với những người Phật Tử. Giới luật càng quan trọng 
hơn nữa, đối với những người Phật Tử đã xuất gia. 
Nếu không giữ giới luật, chúng ta sẽ trở thành người 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 445 


phá đạo và, là nguyên nhân tạo ra những điều khiến 
chánh pháp bị hủy diệt. Có thể khẳng định rằng, tích 
cực gìn giữ giới cấm là điều tối ư quan trọng, luôn 
được đề cao trong suốt cuộc đời hành đạo của người 
xuất gia. Người xuất gia phải luôn luôn sống đời 
phạm hạnh. Người tại gia cũng phải gìn giữ giới luật 
của người tại gia một cách nghiêm túc. 


Nếu chúng ta phạm giới 
sẽ đưa đạo pháp đến tình trạng như thế nào? 
Người tu sĩ một khi đã phạm giới luật, không chỉ 
làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương đến 
niềm tin của đại chúng Phật Tử, khiến cho uy tín của 
đạo giáo bị tổn thương nghiêm trọng. Đó là chưa nói 
đến quả báo, bởi vì tất cả những điều ác đều có một 
quả báo tương ứng. Chính vì thế, việc giữ giới luật 
của những người Phật Tử là điều vô cùng quan trọng. 
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, có những giới luật 
không mấy quan trọng, nên nhiều khi không quan 
tâm tu dưỡng. Nhưng đó chỉ là cách chúng ta nghĩ. 
Một khi đã gọi là giới luật, thì bất cứ giới luật nào 
cũng cần phải tinh tấn tu tập. Chẳng hạn như nói 
đến giới luật về rượu. Lâu lâu có party có tiệc tùng, 
chúng ta uống một chút rượu cho vui, bởi vì cụng 
một vài ly xã giao đâu có hại gì, cũng không có gì 
quan trọng, mà sao Đức Phật phải bận tâm lo lắng, 
mà sao Đức Phật buộc phải gìn giữ? Khoan nói đến 
giới luật, khoan nói đến những điều Đức Phật khuyên 
bảo phải tiết chế điều độ, không đam mê say nghiện. 


446 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nhìn vào đời sống bên ngoài xã hội, nếu rượu không 
phải là chất uống nguy hiểm, ngày hôm nay chính 
phủ Hoa Kỳ đã không đưa ra đạo luật nghiêm cấm 
những người uống rượu lái xe. 

Có một câu chuyện chúng tôi muốn kể ra đây, để 
chia sẻ với quý vỊ. 

Ngày xưa một vị Sa di đi tu đã được bốn hay năm 
năm. Một hôm nhớ cha mẹ, ông xin phép sư phụ về 
nhà thăm viếng. Khi về nhà, điều không may đối với 
ông đó là cha mẹ bận việc đi vắng. Trên đường từ 
chùa về nhà rất xa, thời tiết lại oi bức, khiến vị Sa đi 
rất khát nước. Nhìn thấy hũ rượu nếp trên bàn, ông 
đã uống. Càng uống lại càng thấy khát, chẳng mấy 
chốc vị Sa di say mèm. Trong lúc say rượu, ông thấy 
một con gà ở nhà bên cạnh chạy qua. Vì say rượu vị 
sa đi không còn tỉnh táo, không còn lý trí. Ông đã bắt 
và giết gà ăn thịt. 

Khi bắt gà, vị Sa di phạm vào giới thứ hai là trộm 
cắp. Khi giết gà, vị Sa di phạm vào giới thứ nhất là 
sát sanh. Cũng trong thời gian này, người phụ nữ là 
chủ nhân của con gà bị bắt giết, đi tìm con vật sở hữu 
của gia đình. VỊ Sa di không còn lý trí đã làm những 
việc xằng bậy, phạm vào giới tà dâm thứ ba. Cha của 
cô gái bị hại kiện vị Sa di ra tòa. Trước tòa án, ông 
phủ nhận không ăn trộm gà, không cưỡng bức người 
phụ nữ. Khi chối bỏ những sai quấy của bản thân, vị 
Sa di đã phạm giới luật thứ tư là nói dối. Nói chung 
vị Sa di này đã phạm cả năm giới mà khởi đầu là do 
uống rượu. 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 447 


Nhìn lại câu chuyện này, chúng ta thấy rất rõ: 
Trước tiên vị sa di chỉ phạm vào giới cấm uống rượu. 
Nhưng từ sự vi phạm ban đầu này, ông đã vi phạm 
nhiều giới nghiêm trọng khác. Đưa ra ví dụ này chỉ 
để nhấn mạnh một điều: Đừng xem thường bất cứ 
giới luật nào, cũng đừng cho rằng một điều gì đó 
không quan trọng nên không cần gìn giữ một cách 
nghiêm túc. 

Trở lại vấn để phạm giới. Gần đây chúng ta được 
biết, dư luận báo chí và các cơ quan truyền thông để 
cập rất nhiều đến ông Dominique Strauss-Kahn, Cựu 
Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, phải đối mặt với 
cáo buộc môi giới mại dâm tại Thành Phố L¡lle Nước 
Pháp. Cùng ra tòa với ông Dominique Strauss-Kahn, 
có 13 đồng phạm từng là những quan chức cao cấp 
một thời. 

Phiên tòa xét xử ông Strauss-Kahn bắt nguồn từ vụ 
bê bối “hiếp dâm” tại một khách sạn tại Hoa Kỳ làm 
xôn xao dư luận thế giới. Khi ông Dominique Strauss- 
Kahn chuẩn bị lên máy bay tại Phi Trường Quốc Tế 
John F. Kennedy ở New York để trở về Pháp Quốc, 
ông đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ khẩn cấp với cáo 
buộc tấn công tình dục cô Nafissatou Diallo, 33 tuổi, 
nữ nhân viên dọn phòng khách sạn, vào ngày 14 tháng 
5 năm 2011, ngay tại căn phòng có giá $3.000 Mỹ 
kim/1 đêm của khách sạn 5 sao Sofitel. 

Vụ bắt giữ đương kim Tổng Giám Đốc của Quỹ 
Tiền Tế Quốc Tế, một tổ chức tài chánh lớn nhất nhì 
thế giới, đã làm chấn động dư luận thế giới. Scandal 
này được dàn xếp ổn thỏa tại một tòa án thượng thẩm 


448 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Hoa Kỳ, sau khi ông Dominique Strauss-Kahn đồng 
ý bồi thường một số tiền không được công bố tại tòa 
cho cô Diallo. Một nguôn tin thân cận ông cho rằng 
số tiên bôi thường lên tới $6 triệu Mỹ kim. 

Vụ án hiếp dâm đóng hỗ sơ, nhưng quá đủ để 
làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của ông Dominique 
Strauss-Kahn. Không những buộc phải từ chức Tổng 
Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, vị cựu Bộ trưởng 
Tài chánh của nước Pháp còn bỏ lố cơ hội ra tranh 
cử tổng thống năm 2012, thời điểm ông được xem là 
ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành chủ nhân của 
Điện Elysee. 

Đưa ra ví dụ cụ thể về một nhân vật quốc tế có 
danh vọng được cả thế giới ngưỡng mộ, người có 
quyền phê duyệt hay không phê duyệt cho quốc gia 
này hay quốc gia khác vay tiền... Chỉ vì sai phạm 
nhất thời đã khiến ông thân bại danh liệt; uy tín, 
danh dự, tình cảm, hạnh phúc gia đình bị tổn thương 
nghiêm trọng. Điều này cho thấy, bất cứ ai xao nhãng 
việc giữ gìn phẩm hạnh, chỉ cần đánh mất lý trí dù 
chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, cũng đủ phải đối 
diện với hậu quả nghiêm trọng, đôi khi ăn nắn cả một 
đời cũng không chắc đã hết. 

Một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh: Không 
thể xem thường việc giữ giới luật. Giới luật đóng vai 
trò vô cùng quan trọng và thiết yếu, không chỉ đối 
với người xuất gia tu hành mà đối với người tại gia 
hay cư sĩ cũng vậy. 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 449 


Lợi ích của việc giữ giới 
và sống đúng chánh pháp. 

Khi chúng ta dốc lòng trì giới sống theo đúng giới 
luật, sẽ được đón nhận những lợi ích vô cùng to lớn. 
Giới luật không chỉ bảo vệ phẩm giá — bao gồm tác 
phong, nhân cách đạo đức của chúng ta — mà chúng 
ta còn được người khác tôn trọng yêu quý. Điều đáng 
nói nhất ở đây, đó là chính đời sống phạm hạnh của 
từng người trong chúng ta. Đừng quên một người có 
phạm hạnh trang nghiêm, sẽ là nhân tố đặc biệt giúp 
cho thế giới nhân loại được thăng hoa viên mãn. 

Hiểu theo một cách khác, hay nói rộng ra theo Đại 
Thừa Bồ Tát Giới, thì giới luật bao gồm ba điều gọi là 
“Tam tụ tịnh giới” được kể theo thứ tự như sau: 

1. Nhiếp luật nghỉ giới: Điều răn thâu nhiếp luật 
nghi. Giới luật có nhiều bậc: 10 giới trọng và 48 giới 
khinh của Bồ Tát, 250 giới của Tỳ Kheo, 348 giới 
của Tỳ Kheo Ni, 10 giới của SadI, 5 giới của người 
Phật tử tại gia.... Tùy theo địa vị của mình mà giữ 
giới thể, gọi là Nhiếp luật nghi giới. Tức là ch ác 
mạc tác, đừng làm những điều ác, đừng gây tội lỗi. 

2. Nhiếp thiện pháp giới: Giới thâu nhiếp pháp 
lành, Phật tử đối với các pháp lành, những pháp 
môn trong Đạo Phật, cần thực hành tinh tấn, nên 
thực hành các thiện pháp, tức là chúng thiện phụng 
hành. 

3. Nhiếp chúng sanh giới, hay còn gọi là Nhiêu 
ích hữu tình giới. Khi đã tu tập luật nghi và tu tập 


450 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


thiện pháp, nên lấy lòng từ bi làm lợi ích cho chúng 
sinh, phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh. Tức là 
rộng cứu độ tất cả chúng sinh trong ba đường sáu cõi. 

Những điều vừa trình bày cho thấy lợi ích vô 
lượng không thể nghĩ bàn của việc thọ trì giới luật. 
Ví như một đất nước thượng tôn luật pháp. Người dân 
tự nguyện bảo vệ luật pháp của đất nước mà mình 
đang cư trú, quốc gia sẽ tiết kiệm được ngân sách, 
vì không cần phải tuyển mộ hay trả lương cho nhân 
viên an ninh, cảnh sát; trong xã hội sẽ không còn 
tội phạm, không có những cảnh bắt cóc, giết người, 
cướp của, không còn bất cứ tệ nạn đáng sợ nào khác. 
Cũng như không có tà dâm, sẽ không còn những cảnh 
ngoại tình, không còn những gia đình tan nát cha ly, 
đổ võ hạnh phúc; không còn những người phải tự tử 
vì tình; cũng không còn những người căm thù người 
khác chỉ vì chữ tình oan trái. 

Chúng ta biết rằng, khi tất cả mọi người đều phát 
nguyện giữ gìn giới luật mà Đức Phật đã chế định, thì 
lợi ích vô cùng to lớn. Lợi ích này không chỉ đối với 
bản thân, đối với gia đình, đối với đoàn thể, hay đối 
với tôn giáo chúng ta đang ký thác đức tin, mà còn 
đối với xã hội và thế giới nhân loại. Hãy nghĩ xem, 
nếu tất cả mọi người trong cộng đồng quốc tế đều 
giữ giới không sát sanh, không giết người, không giết 
sinh vật, thế giới sẽ không còn chiến tranh, không 
còn bất cứ tệ nạn hay bất cứ sự tranh giành nào khác. 
Quốc gia này sẽ không tranh chấp hay lấn chiếm 
biển đảo của quốc gia kia. Hiểm họa về chiến tranh 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 451 


đẫm máu không xảy ra, sinh mạng của những người 
lương thiện, của những em bé không còn bị bom đạn 
tước đoạt. 

Chỉ cần nhìn vào giới luật của Phật chúng ta sẽ 
thấy rằng, quan điểm của Đức Phật đã đi trước thời 
đại về rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề pháp luật, 
đạo đức, trật tự xã hội v.v 


Lợi ích hữu hiệu nhất của giới luật, trong 
vấn đề tu học và nhờ giữ giới có thể chứng 
quả vị giải thoát giác ngộ. 

Mỗi người đều có những giới hạn khác nhau, nói 
như vậy để chúng ta hiểu rằng nhân vô thập toàn, 
không có ai là người hoàn hảo, không ai là người 
không có khuyết điểm hay nhược điểm. Chúng ta là 
người không phải là thánh. Vì thế khi tiếp xúc với 
những đối tượng bằng giác quan, chẳng hạn như tai 
nghe âm thanh, mắt nhìn hình ảnh, lưỡi nếm mùi vị, 
mũi tiếp xúc với mùi hương... Tất nhiên là khi tiếp 
xúc như vậy, chúng ta không thể tránh những thèm 
khát, không thể tránh những ham muốn, nên dễ bị 
quyến rũ hay bị thu hút. Nhưng nhờ sức mạnh của 
giới luật, nhờ được giới luật bảo vệ, chúng ta tránh 
không bị những đối tượng của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân và ý, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp 
cám dỗ. 

Giới luật mang lại lợi ích lớn lao cho mọi người, 
nhất là các vị tu sĩ. Đức Phật dạy rằng, mỗi ngày khi 
các vị Tỳ kheo hãy sờ lên đầu tự hỏi: Tại sao phải cạo 


452 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


đâu, cắt bỏ đi những mái tóc mà người đời gia công 
cố sức cắt-uốn-chải-ép cho thật đẹp. Để làm đẹp cho 
mái tóc, không chỉ tốn thời gian mà còn tốn tiễn bạc. 
Chúng tôi có nghe câu chuyện, cắt nhuộm hay uốn 
một mái tóc tốn đến ba hay bốn trăm mỹ kim - số 
tiền có thể giúp một gia đình nghèo ở Việt Nam hay 
ở Phi Châu sống cả tháng. 

Những người xuất gia, đã cắt bỏ mái tóc là quyết 
tâm tu tập tinh tấn. Mỗi khi sờ lên đầu, biết rằng 
mình đã từ bỏ mái tóc là một phần làm nên vẻ đẹp 
của thân thể, thì vì cớ gì lại để lòng vướng mắc hay 
chạy theo những điều thuộc về sắc đẹp. Mặc pháp 
phục của người xuất gia được gọi là hoại y, để ý thức 
được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh lớn lao của người 
Tăng sĩ, đó là phải thanh tịnh hóa ba nghiệp. Từ sự 
thanh tịnh bản thân, người Tăng sĩ mới có thể giúp 
người khác sống thanh tịnh, phạm hạnh. 

Cũng giống như vậy, khi muốn có bình trà nóng 
thơm, chúng ta phải súc bình trà cũ, đổ nước nguội 
ra. Nếu giữ nguyên xác trà cũ đã pha suốt một tuần 
qua, làm sao có được hương vị nóng thơm của một 
bình trà mới? 

Phải từ bỏ, rửa sạch những điều nhơ nhớp, tham 
lam, sân hận, sĩ mê trong tầm thức. Đây là những độc 
tố mà mỗi một người cần phải ý thức được, để không 
bị vướng mắc. Cũng giống như chúng ta tụng kinh 
nhiều, nhưng không nhớ lời Đức Phật dạy. Ngược lại 
chỉ nhớ những điều mông lung, như nhớ âm thanh của 
bài hát khiến lòng phải xao xuyến, như nhớ những 


CHƯƠNG 37 + Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 453 


lời ca ngợi làm cho lòng tự mãn, hay nhớ những lời 
mắng chửi của tha nhân khiến lòng bực dọc khó chịu. 
Vì sao chúng ta lại nhớ những điều vô vị ấy? Xin 
thưa bởi vì chúng ta không nhận ra đó là độc tố. 

Nếu biết thực phẩm trên bàn có độc, chúng ta 
có thản nhiên dùng chúng hay không? Trừ những 
người đã đánh mất lý trí, còn lại tất cả những ai tỉnh 
táo, sáng suốt chắc chắn sẽ không đụng đến các loại 
thực phẩm bị nhiễm độc đó. Cũng giống như vậy, vì 
không ý thức được tham-sân-si-mạn-nghi-ác-kiến là 
những điều độc hại, chúng ta cứ mãi ôm chặt trong 
lòng, không chịu bỏ ra, thật vô cùng nguy hiểm. 

Sự trì giới đòi hỏi ý thức trong sáng, khi nghĩ về 
lợi ích của việc tuân thủ đúng giới luật và, cái hại của 
việc phá giới. Nhờ ý thức trong sáng về hai mặt đối 
nghịch này, chúng ta có thể gìn giữ giới pháp một 
cách trọn vẹn và tốt đẹp. 

Giới luật có một sức mạnh vô biên, giúp mỗi 
người trong chúng ta có một đời sống lành mạnh, 
trong sạch. Nhờ giữ giới luật, xã hội sẽ được thái 
bình, được ổn định, không có nạn cướp bóc, không 
có tệ nạn, không có bất công, không rơi vào tình 
trạng hỗn loạn. 

Ưóc mong mỗi người, cho dù là Phật Tử hay không 
phải là Phật Tử, nếu giữ những giới luật do Đức Phật 
chỉ dạy, sẽ có được một đời sống hạnh phúc, an lạc 
đích thực. 


Chương 36 
SANH TỨC HỮU DIỆT 
Có Sanh Tất Có Diệt 
S5-T+/\š-#RiISiw 
Hóán văn: 
Phfll22Ƒ] s AấNƒE5SSI ° 5IE1 s Ất HIN] ° ĐỀ 
=m ° Ý#XAlli - Ell—ÐÖ†1› A ấn EÃ4lll ° 
MỊ H ° u®B] s #ã › f KH - ZB) 
[1s Aấnñí£Ãã4lBñ] › #JEH s IƑWlỗ] s mi ° £ 
# : fNIĂ£ + 
Phiên Âm: 
Phật vấn Sa-môn: Nhân mạng tại kỷ gian? 
Đôi việt: SỐ nhật gian. 
Phật ngôn: Tử vị tri Đạo. 
Phục vân nhất Sa-môn: Nhân mạng tại kỷ gian? 
Đôi viêt: Phạn thực gian. 
Phật ngôn: Tử vị tri Đạo. 
Phục vẫn nhất Sa-môn: Nhân mạng tại kỷ gian? 
Đôi viêt: Hô háp gian. 
Phật ngôn: Thiện tai! Tử trí Đạo hỷ. 
Việt dịch: 
Đức Phật hỏi một vị Sa-môn rằng: Mạng người 
dài được bao lâu? 
Đáp rằng: Thưa, khoảng vài ngày. 
Đức Phật dạy: Ông chưa hiểu biết đạo! 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Gó Diệt 455 


Lại hỏi một Sa-môn khác: Mạng người sống 
được bao lâu? 

Đáp rằng: Thưa, trong khoảng một bữa ăn. 
Đức Phật dạy: Ông chưa hiểu biết đạo. 

Phật lại hỏi một vị Sa-môn khác: Mạng người 
được bao lâu? 

Đáp rằng: Thưa, trong khoảng một hơi thở. 
Đức Phật dạy: Lành thay! Ông đã hiểu biết 
đạo! 


Anh ngữ: 


Chapter 38: The Impermanence o£ Life 


The Buddha asked a monk, “How do you measure 
the length ofa man life?” The monk answered, “By 
days.” The Buddha said, “You do not understand the 
Way.” 

The Buddha asked another monk, “How do you 
measure the length of a mans life?” The monk 
answcrcd, “By the time that passes during a meal.” 
The Buddha said, “You do not understand the Way." 
The Buddha asked a thrd monk, “How do you 
measure the length of a man's life?” The monk 
answered, “By the breath.” The Buddha said, “Very 
well, you know the Way.” 


Lược giảng: 

Ý chính của Chương thứ 38 như sau: Đức Phật 
muốn nhấn mạnh một thực tế, đó là sự sống rất mong 
manh, rất vô thường, rất ngắn ngủi. Chúng ta cần ý 
thức triệt để về bản chất vô thường giả tạo của một 


456 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


đời người, ngõ hầu có thể nỗ lực hơn nữa trong việc 
dụng công hành trì chánh pháp. Chỉ có như vậy, 
chúng ta mới không làm hoang phí đời sống vốn rất 
mong manh tạm bợ. Tổ Quy Sơn có dạy: 

“Nguyên lý vô thường như sự già nua, bệnh tật, 
cái chết... không dự báo cho một ai. Sự ra đi chỉ xảy 
ra một sát na và đời sau đã hình thành ngay trong 
tích tắc ấy. Nguyên lý vô thường này rất phổ biến, 
tưởng chừng như những hạt sương mai lóng lánh 
chẳng mấy chốc đã còn đâu... Sự chuyển biến vô 
thường nhanh lẹ trong từng đơn vị nhỏ nhiệm của 
thời gian. Một hơi thở ra mà không hít vào đã trở 
thành đời khác của sự sống. Do đó, không một lý do 
gì được xem là hợp lý, khi chúng ta an nhàn để thời 
gian trôi qua một cách vô ích. ” 


Đức Phật nhấn mạnh đến phần “hiểu đạo, ” 
và “không hiệu đạo. ” 

Hiểu đạo có nghĩa là thể nhập chân lý. Nói một 
cách đơn giản, một người Phật tử hay không phải là 
Phật tử, muốn tìm hiểu chánh pháp cần phải nghiên 
cứu thật tường tận, cần phải học hỏi đến nơi đến chốn 
và đem sự hiểu biết ứng dụng vào đời sống thực tế 
thể thật sự thể nghiệm giáo pháp. Bằng vào sự học 
hỏi và hành trì rốt ráo, chúng ta mới có khả năng hiểu 
trọn vẹn những lời dạy của Đức Phật. 

Trong Kinh Bách Dụ có ghi lại một câu chuyện 
khá lý thú như thế này: 

Một ngày kia người cha có việc phải vắng nhà; 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Gó Diệt 457 


ông gọi người con đến dặn đò: “Con ở nhà phải xem 
cửa ngõ thật cẩn thận.” Người con thưa: “Xin cha 
yên tâm. Con sẽ xem xét cửa nẻo thật cẩn thận. ” Khi 
người cha đi rồi, ban đầu người con coi chừng nhà 
cửa rất tốt. Nhưng vài ngày sau, có gánh hát từ xa 
đến trình diễn ở gần nhà. Người con vẫn không quên 
lời cha dặn, vẫn chăm sóc nhà cửa chu đáo, không đi 
xem hát. Nhưng cuối cùng lời ca tiếng nhạc hấp dẫn 
quá, người con chắng thể nào cưỡng lại sự cuốn hút 
của những âm thanh dặt dìu ấy. Vì thế, người con đã 
quyết định đi xem hát. 

Trước khi đi, anh ta gỡ toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ 
trong nhà, chất lên một chiếc xe và ngôi lên những 
cánh cửa để đi đến gánh hát. 

Khi người cha trở về, tất cả những bảo vật trong 
nhà đều bị kẻ trộm lấy sạch. Ông hỏi con trai: “Cha 
đã dặn con phải coi cửa nẻo cẩn thận, vậy vì lý do 
nào tất cả bảo vật trong nhà không cánh mà bay?” 
Anh thưa rằng: “Thưa cha, cha dặn con coi chừng 
cửa ngó, thì tất cả mọi cánh cửa vẫn còn đây. ” 

Ví dụ này cho thấy, một khi hiểu sai lời nói của 
bất cứ ai, hành động của chúng ta sẽ hoàn toàn không 
chính xác. Giống như vậy, nếu chúng ta không hiểu 
đúng những lời dạy của Đức Phật, ngài dạy một 
đường chúng ta thực tập một nẻo, tất nhiên không 
thể nào giác ngộ, giải thoát được. Đây là điều chúng 
ta cần đặc biệt quan tâm. 


458 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Vô thường tác động đến phần tâm thức bao 
gồm thọ, tưởng, hành và thức của con người. 

Cũng giống như thân thể, phần tâm thức luôn 
luôn bị chi phối bởi luật vô thường. Khi chúng ta 
còn ở trong thân ngũ uẩn, lãnh vực tâm thức chưa đạt 
đến sự giác ngộ, tất nhiên sẽ luôn luôn biến chuyển 
trong từng sát na, lúc buôn lúc vui, lúc nóng giận lúc 
bình thản. Đây là những trạng thái, những dấu hiệu 
cho thấy sự thay đổi liên tục của tâm thức. Nhiều khi 
ngồi trên chiếc ghế, chúng ta cảm nhận rất bình yên, 
rất thoải mái. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta 
bị bắt buộc phải ngồi mãi trên ghế suốt hai mươi bốn 
giờ đồng hô, hay phải ngồi mãi suốt một tháng? Dĩ 
nhiên nếu phải ngôi lâu như vậy, chúng ta sẽ thấy 
tâm thức biến động, rất khó chịu. Không nhất thiết 
ngồi suốt hai mươi bốn tiếng, càng không cần ngồi 
cả tháng; chỉ cần ngồi một thời gian ngắn, tâm thức 
của chúng ta đã có những thay đổi không thể tri nhận 
được, nếu chúng ta chưa giác ngộ. 

Chúng ta thường nghĩ rằng: Người lớn tuổi mới 
qua đời; điều này được xem như một định luật hiển 
nhiên, một điều rất bình thường. Nhưng một người 
còn quá trẻ nhưng đã qua đời thì sao? Sự kiện này 
phải chăng giúp chúng ta ý thức rằng, sống chết là vô 
thường, không chỉ xảy ra với người cao niên, mà có 
thể xảy ra với tất cả mọi người, kể cả trẻ em — những 
người hãy còn rất trẻ. Chúng ta vẫn nghe Đức Phật 
giảng dạy về sự vô thường, nhưng không nhớ. Cho 
đến khi chứng kiến sự ra đi của một người còn rất trẻ, 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Có Diệt 459 


chúng ta mới giật mình nhận ra sự vô thường không 
hề có kỳ hạn; ngược lại bất cứ lúc nào cũng có thể 
xảy ra những biến động, bất cứ lúc nào những điều 
vốn có từ trước cũng có thể biến mất. 


Phương pháp giữ tâm thức luôn được 
an định, không bị sự vô thường tác động. 

Nếu muốn tâm thức lúc nào cũng an lạc, không bị 
luật vô thường chi phối và tác động khiến chúng ta 
phải đau khổ, chúng ta có thể thực hành nhiều phương 
pháp. Những phương pháp này đã được Đức Phật 
giảng dạy từ nhiều ngàn năm trước. Tuy nhiên, bất cứ 
ai trong chúng ta có thực tập đều thấy được kết quả 
vô cùng lớn lao. Ví dụ như chúng ta có thể niệm Phật 
một cách nhất tâm bất loạn, không để tâm thức bị âm 
thanh, màu sắc, mùi vị, hay bất cứ điều gì chi phối. 

Chúng ta thường tiếp xúc với thế giới bên ngoài 
bằng các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi... chúng ta 
có thể gìn giữ các cơ quan này được thanh tịnh, bằng 
cách niệm Phật, bằng cách theo dõi hơi thở, bằng cách 
quán tưởng đến một sự vật nào đó. Chúng ta có thể 
chọn một câu thần chú, thực hành phương pháp trì chú 
với mức độ tam nghiệp tương ứng. Hoặc giả chúng ta 
ngồi tụng kinh, rồi tư duy về một đối tượng nào đó. Ví 
dụ như chúng ta nhìn một bình hoa, quán chiếu sao để 
có thể thấy được bản chất thật sự của nó. Trong những 
thời khắc thực hành những điều như vừa đơn cử, chắc 
chắn chúng ta không bị sự đảo điên, sự loạn động của 
tâm thức do các trần cảnh chi phối. 


460 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Một hôm có tiếng chuông lớn vang lên, Đúc Phật 
hỏi Tôn giả A nan: 

- Tiếng chuông đến từ đâu ? 

- Từ chuông. 

- Chuông? Nhưng nếu không có dùi chuông, thì 
làm sao có tiếng chuông? 

- Cái dùi, cát dùu 

- Cái dùi? Nếu không có không khí, làm sao tiếng 
chuông có thể đến đây? 

- Vâng? Dĩ nhiên! Nó đến từ không khí! 

- Không khí? Nhưng trừ khi ông có lỗ tai, nếu 
không ông không thể nghe tiếng chuông. 

- Vâng! Con cân có tai để nghe nó. Vậy nó đến từ 
faI COH. 

- Tai ông ? Nếu ông không có ý thúc, làm sao 
ông có thể biết tiếng chuông? 

- Ý thức của con tạo ra tiếng chuông. 

- Ý thúc của ông? Vậy thì, A Nan, nếu ông không 
có tâm, làm sao ông nghe tiếng chuông? 

- Nó được tạo bởi tâm thôi. 

Đúc Phật nói: 

Mọi vật đều do tâm tạo, đúng không? Nếu bạn 
không có tâm, tiếng chuông đi đâu? Tiếng chuông 
từ đâu tới ? 

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nhược nhơn dục 
liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới 
tánh, nhất thiết duy tâm tạo” 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bảy lần Đức Phật 
hỏi ngài A Nan về tâm, ngài A Nan đã không thể trả 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Có Diệt 461 


lời đúng. Tánh nghe, chơn tâm v.v... là những giáo 
pháp quan yếu đã được Đức Phật khai thị rất rõ trong 
Kinh Lăng Nghiêm. 

Chúng ta nên thường xuyên quán chiếu cái tâm 
của mình, xem cái tâm như quyển sách hấp dẫn đọc 
đi đọc lại nhiều lần. Ngày nào cũng say mê đọc 
quyền sách tâm thức của chính mình, điều đó sẽ giúp 
ta biết rõ về tâm ý, về cảm giác của tâm. Chúng ta sẽ 
không còn bị chi phối bởi bất cứ đối tượng nào khi 
được tiếp xúc. 

Người đời thường nghĩ, cái chết của thân xác tức 
là vô thường. Vậy những điều như sơn hà, đại địa, 
vũ trụ, cỏ cây, có đi theo luật vô thường biến đổi này 
không? 

Tất cả các pháp có nghĩa là muôn sự, muôn vật, 
mọi hiện tượng, từ bên trong đến bên ngoài, đều thay 
đổi. Thân vô thường. Tâm vô thường. Hoàn cảnh 
vô thường. Tất cả vạn vật đều đổi thay biến dịch. 
Trái Đất này cũng sẽ có ngày bị tan vỡ thành từng 
ngàn tỷ mảnh. Hiện nay có những nơi lũ lụt vì nước 
sông nước biển trào dâng, nhưng lại có những nơi 
bỗng nhiên khô cạn. Có những nơi trước đây từng là 
ngọn núi cao, bây giờ đã trở thành bình nguyên. Nói 
chung, một sự vật cho dẫu lớn như Trái Đất hay nhỏ 
như một hạt sương, một hạt bụi, cũng đều thay đổi 
trong từng mỗi một giây phút ngắn ngủi. 

Một Phật tử mới quy y vừa học đạo, cần phải thực 
hành giáo pháp như thế nào, phải sống như thế nào 
để được an lạc, để có thể xem nhẹ sự chết? Bởi vì nếu 


462 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


một người sợ già, sợ chết, làm sao họ có thể coi nhẹ 
cái chết cho được? 

Là người Phật Tử trong giai đoạn đầu tiên tầm 
đạo, việc trước tiên cần làm, đó là phải chọn một 
vị minh sư. Cho dẫu khả năng của chúng ta là vô 
biên, nhưng ở giai đoạn đầu không chắc chúng ta 
có khả năng am hiểu tất cả những điều Đức Phật đã 
giảng dạy. Hoặc giả nếu chúng ta có thể hiểu hết 
mọi lời Phật dạy, điều này cũng chỉ là hiểu trên mặt 
lý thuyết, chứ trên mặt thực nghiệm hay thực chứng, 
chúng ta chưa thật sự đạt được rốt ráo. Chúng ta cần 
phải tầm sư học đạo, cần phải gần gũi với những bậc 
thiện hữu tri thức, tránh xa những người bạn xấu ác, 
có thể dẫn đưa chúng ta vào con đường sa đọa, đi 
ngược lại chánh pháp. 

Có một câu nói rất đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng 
sâu sắc mà chúng ta thường nghe, đó là “Ăn cơm có 
canh, tu hành có bạn. ” Chúng ta cần có những người 
bạn hiển lành, thiện tâm, để hỗ trợ chúng ta trong 
bước đầu tìm hiểu chánh pháp. Một khi đã học hỏi 
đến nơi đến chốn, chúng ta cần phải đầu tư thì giờ 
và năng lực, để thực tập những điều chúng ta đã học 
hỏi. Nếu không thực tập, cho dẫu học hỏi nhiều đến 
đâu đi nữa, thì sự học hỏi này cũng không thể giúp ta 
giác ngộ được. 

Người Phật Tử trong bước đầu tầm đạo, có nhiều 
điều cần thực hiện. Cũng như một hạt giống rơi xuống 
đất phải bị mục nát, phải bị tiêu hủy, phải chết đi, 
mới có thể nẩy ra mầm. Và mầm non đó rất có thể sẽ 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Có Diệt 463 


bị mưa gió, bị những loài chìm hay loài thú làm cho 
thui chột, hay hư hỏng hay biến mất. Đây chính là 
lý do vì sao cần phải bảo vệ những mầm non. Người 
mới bước chân vào đạo, sự học hỏi chưa thấm nhuần 
sâu xa, đức tin chưa vững vàng, rất có thể bị những 
chướng duyên cướp đi niễm tin trong sáng. Do đó, họ 
cần phải có những người bạn hiển, có những vị thầy 
tốt để trợ duyên. 


Nhờ ý thức được sự vô thường, phải chăng người 
Phật Tử nên phát Bồ đề tâm tu tập, để một ngày nào 
đó có thể giải thoát vòng sanh tử. Có phải đây là một 
cách nhìn khác, giúp cho bản thân không phải sợ hãi, 
khi đối diện với sự vô thường? 

Đúng thế. Nếu học Phật, hiểu được Phật Pháp, 
thực tập những lời giảng dạy của Đức Phật, tất nhiên 
chúng ta sẽ hiểu rằng, sự vô thường là một qui luật 
tự nhiên và tất cả các hữu vi đều huyễn hóa. Thân 
xác được cấu thành bởi tứ đại của chúng ta chỉ là 
tạm bợ, vô ngã, không đáng để chúng ta phải nuối 
tiếc một khi thân xác chẳng còn thuộc về chúng ta. 
Điều quan trọng đó là trước khi cái chết đến, cướp đi 
tất cả những gì chúng ta đang có, chúng ta hãy ban 
phát, bố thí cho mọi người. Bởi vì khi cái chết đến, 
nó không chỉ cướp đi sự sống của chúng ta, mà cùng 
một lúc cướp đi tất cả những gì chúng ta đang thủ 
đắc ngoại trừ cái nghiệp mà chính ta tạo tác. Chúng 
ta phải nhanh tay hơn cái chết, nên phát tâm bố thí, 
cúng dường, và tu tạo những công đức lành, chia sẻ 
những gì cần chia sẻ cho tha nhân. Đây là điều rất 
quan trọng, bởi vì chỉ có chuẩn bị thật kỹ như vậy, 


464 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng = _ KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


chúng ta mới không còn thì giờ để lo lắng về sự chết. 
Ngược lại chúng ta sẽ đón nhận cái chết, như đón 
nhận một người bạn thân thiết của bản thân. 

Nói tóm lại, khi hiểu được cuộc sống là vô thường, 
chúng ta không hề sợ hãi trước bất cứ một biến đổi 
nào. 


Trong Tam pháp ấn, Vô thường đứng đầu. 
Vậy giáo lý nào không mang tính vô thường, 
sẽ không phải là Phật Pháp. 

Bởi vì Tam pháp ấn cho thấy cái được gọi là thế 
giới hiện thực chỉ là ảo hóa, cũng chỉ do tâm biến 
hiện, thay đổi không ngừng, do vậy, Đức Phật gọi đó 
vô thường sinh diệt. Vô thường khổ, vô ngã hay niết 
bàn. Tất cả đều vô thường là một trong ba nguyên lý 
căn bản của Phật pháp. Ba nguyên lý này dựa trên 
toàn bộ cấu trúc nên tảng của Phật pháp, nên dù là 
với truyền thống Nguyên Thủy, Đại Thừa hay Kim 
Cang Thừa cũng đều lấy đó làm sở y. 

Những điều nói trên nhằm xác định rằng, những 
thời giảng, những quyển kinh nếu có ba dấu ấn này 
thì được xem hoàn toàn phù hợp với chân lý. Ngược 
lại bất cứ bài giảng nào dẫu nghe rất hay, viết rất 
khéo, nhưng không nói lên được bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã của các pháp, thì nên biết phải không 
phù hợp với Phật pháp. 

Trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu: “Vô thường 
lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Triêu tôn tịch vong, sát na 
dị thế: ” 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Gó Diệt 465 


Quy Sơn Cảnh Sách là tác phẩm của Thiền Sư 
Linh Hựu. Do ngài ở núi Quy, nên người đương thời 
gọi ngài là Tổ Quy Sơn. Tổ dạy, “Vô thường già bệnh 
không hẹn cùng ai. Sáng còn buổi chiều mất, trong 
tích tắc đã chuyển sang đời khác. ” Vấn đề ở đây là, 
hãy tinh tấn tu tập, trong lúc chúng ta còn có cơ hội 
tu tập. Đừng để khi bệnh tật đến, đừng để khi già yếu 
đến, đừng để khi cái chết đến, lúc đó chúng ta mới 
hoảng hốt tu tập, khi hối hận thì mọi sự đã quá trễ. 
Hãy nỗ lực tu tập, để ngay trong đời này có thể giải 
thoát vòng luân hồi sanh tử khổ đau. 

Trong Kinh Vô Thường, Đúc Phật đã dạy lý vô 
thường rất rõ, và được kinh ghi lại rằng: 

Phật Thuyết Vô Thường Kinh 

“Như thị ngã văn, nhứt thời Bạc già phạm tại 
Thất la phiệt thành, Thệ đa lâm, Cấp cô độc viên. 

Nhĩ thời Phật cáo chư bậc sô hữu tam chúng pháp, 
ư chư thế gian thị bất khả ái, thị bất quang trạch, thị 
bất khả niệm, thị bất xứng ý. Hà giả vi tam? VỊ lão, 
bệnh, tử. Nhữ chư bậc sô thử lão bệnh tử thế gian vô 
giả, Như Lai ứng chánh đẳng giác bất xuất ư thế vị 
chư chúng sanh thuyết sở chứng pháp cập điều phục 
sự. Thị cố ứng tri thử lão bệnh tử w chư thế gian thị 
bất khả ái, thị bất quang trạch, thị bất khả niệm, 
thị bất xứng ý. Do thử tam sự Như Lai ứng chánh 
đẳng giác xuất hiện ư thế vị chư chúng sanh thuyết 
sở chứng pháp cập điều phục sự. 

Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết tụng viết: 


466 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Ngoại sự trang thể hàm qui hoại 

Nội thân lý biến diệc đồng nhiên. 

Duy hữu thắng pháp bất diệt vong, 

Trị hữu trí nhân ưng thiện sát, 

Thử lão bệnh tử giai cộng hiền 

Hình nghi xú ác cực khả yếm 

Thiếu niên dung mạo tạm thời đình, 

Bất cửu hàm tất thành khô toái. 

Giả sử thọ mạng mãn bách niên, 

Chung qui bất miễn vô thường bức, 

Lão bệnh tử khổ thường tùy trục, 

Hằng dữ chúng sanh tác vô lợi. 

Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thị kinh dĩ chư bậc sô 
chúng, thiên, long, dược xoa càn thát bà, a tu la đẳng 
giai đại hoan hỷ tín thọ phụng hành. ” 


Phật nói Kinh Vô Thường 

Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh dịch ra 
chữ Hán - HT Thích Trí Thủ dịch ra chữ Việt: 

“Tôi nghe như vầy. Một thời Phật tại thành Thất 
la phiệt nơi rừng Thệ đa, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ kheo rằng trong các thế 
gian có ba pháp không thể yêu, không trong sạch, 
không thể muốn, không vừa ý. Ba pháp là gì? Là 
già, bệnh, chết. Này các Tỳ kheo, nếu trong thế 
gian không già, bệnh, chết thì Như Lai ứng chánh 
đẳng giác không xuất hiện ra đời vì các chúng sanh 
nói pháp đã chứng và cách điều phục. Vậy nên biết 
rằng trong các thế gian, già bệnh chết này là không 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Có Diệt 467 


thể yêu, là không trong sạch, là không thể muốn, là 
không vừa ý. Vì ba việc này Như Lai ứng chánh đẳng 
giác xuất hiện ra đời vì các chúng sanh nói pháp đã 
chứng và cách điều phục. Bấy giờ Thế Tôn lặp lại bài 
tụng rằng: 

Bề ngoài trang điểm đều hư hoại, 

Trong thân biến đổi cũng vậy thôi. 

Chỉ có thắng pháp thường chẳng mất, 

Các người có trí hãy xét coi! 

Đây già bệnh chết đều đáng chán, 

Hình nghỉ xấu xí thật khó wa 

Tuổi trẻ dung nhan tạm thời đó, 

Nào có lâu chỉ, đều héo khô. 

Dấu cho tuổi thọ trăm năm đủ, 

Chẳng khỏi vô thường não bức thân. 

Già bệnh chết, khổ thường theo đuổi. 

Chẳng lợi gì cho thân chúng sanh. ” 

Bấy giờ Thế Tôn nói kinh nầy xong, các chúng tỳ 
kheo, thiên, long, dược xoa, càn thát bà, a tu la đều 
rất hoan hỷ tín thọ, phụng hành.” 


Qua bài kinh Vô Thường này, nguyện cầu cho 
mỗi một người trong chúng ta tự thắp sáng tuệ giác 
siêu việt của mình, để có thể nhận chân được sự vô 
thường giả tạo. Từ đó tinh cần hơn trong việc tu tập, 
hầu chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Điều thứ nhất trong kinh Bá Đại Nhân Giác, đức 
Phật cũng đã dạy: Phải biết thế gian là vô thường; quốc 
độ thì mong manh không bền chắc; bốn đại là khổ, là 
không; năm ấm là vô ngã, hay sinh diệt đổi dời, nó giả 


468 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng _ KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


dối không thật, cũng không chủ; tâm là nguồn gốc của 
mọi điểu ác; thân là chỗ tu tập nhiều điều tội lỗi. Nếu 
đúng như vậy mà quán chiếu thì xa dần sinh tử. 

Hai chữ Vô thường (®&*š; sa. anifya; pI. anicca) 
dù được thường xuyên nhắc nhở, từ kinh luận cho 
đến thơ văn và đã trở thành một thuật ngữ hết sức 
quen thuộc nhưng không hẳn ai cũng liễu triệt được 
giáo nghĩa vô thường. Thiền sư Vạn Hạnh, (® f7 ï# 
Éñ — 938-1025, là Tổ đời thứ mười hai của dòng thiền 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Vinrtaruci), thầy dạy đạo pháp 
của vua Lý Thái Tổ đã để lại một bài kệ bất hủ, rằng: 


1l § X2 Z4 3 Ít 
8 kŠằWX V1 
{1+ 3 # lEc 

lš % HỊI 5ã  WR ñ. 

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. ” 

Thân như bóng chớp, có rôi không 

Cây cối xuân tươi, thu não nàng 

Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi 

Kìa kìa ngọn có giọt sương đông. 

(Ngô Tất Tố dịch) 

Cũng để diễn tả sự vô thường, thi hào Nguyễn Du 
đã cảm thán trong bài Đối z# (Uống rượu): 

“Thế sự phù vân chân khả ai” 

[Thế sự như mây nổi thật đáng buôn thay] 


CHƯƠNG 38 + Có Sanh Tất Có Diệt 469 


và, trong bài Mạn hứng (Cảm hứng lan man), ông 
biểu đạt: 


“Bách tuế vi nhân bì thuấn tức” 

[Cuộc đời trăm năm chỉ là chốc lát buôn biết bao] 

Biết được cuộc sống vô thường không phải để 
chúng ta bi quan, mà hãy tính tấn tu tập, làm những 
điều phước thiện, đem lại lợi ích cho mình và tha 
nhân, để một ngày cuối đời chúng ta không phải hối 
hận hay sợ hãi trước lúc lâm chung và nhờ vun trồng 
căn lành mà nhiều kiếp trong tương lai sẽ hưởng 
được những phước báo thù thắng và, nếu tinh tấn tu 
học một cách rốt ráo, chúng ta sẽ giải thoát vòng sinh 
tử luân hồi đầy dẫy đau khổ. 


Chương 39 
GIÁO HỔI VÔ SAI 
Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt 
5S5— †7LŠ5 - ŸiR8fmX 
Hún văn: 
pm ° SB3H 1ƒ ° DPPHT pị it ° Hệ ri DhH ° 
1D ?ã ° HH 1ƒŒH ° #7 ° 

Phiên Âm: 
Phật ngôn: Học Phật Đạo giả, Phật sở ngôn 
thuyết, giai ng tín thuận. Thí như thực mặt, 
trung biên giai địm, ngô Kinh điệc HÌH. 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người học đạo Phật, những lời 
Phật dạy, đều nên tín chắc thuận theo tu tập. 
Ví như ăn mật, trong ngoài đều ngọt; kinh 
điển của Ta cũng giống như thế. 


Anh ngữ: 


Chapter 39: The Dharma Is Like Honey 


The Buddha said, “Those who study the doctrine of 
the Buddhas wIll do well to believe and observe all 
that 1s taught by them. It 1s like unto honey; 1† 1s sweef 
wlithm, 1t is sweet without, 1t 1s sweet throughout; so 
1s the Buddhas" teaching.” 


CHƯƠNG 39 + Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt 471 


Lược giảng: 


Ý chính của Chương thứ 39, Đức Phật muốn nhắc 
nhở chúng ta rằng: Đã là một Phật Tử, điều quan 
trọng nhất đó là, cần có một đức tin thật kiên định, 
thật vững chắc đối với những gì mà Đức Phật đã khai 
thị. Điều quan trọng tiếp theo, đó là cần phải học 
hiểu những giáo pháp của Đức Phật, như chính những 
giáo pháp đang là. Nhưng chỉ với niềm tin và sự hiểu 
biết không thôi, không thể giúp chúng ta chứng ngộ 
được. Không chứng ngộ thì không thể giải thoát ra 
khỏi phiển não, sinh tử khổ đau. Chính vì thế, một 
Phật tử không chỉ đòi hỏi có một đức tin trong sáng 
vững chắc, mà còn cần phải hiểu giáo pháp một cách 
rốt ráo, cũng như phải thực hành giáo pháp đến nơi 
đến chốn. Có như vậy mới giúp chúng ta có được đời 
sống thật sự hạnh phúc, an lạc. 

Ví dụ là chúng ta thường tin vào những hình thức 
nhiều hơn là tin vào chân lý - vì thế Đức Phật muốn 
qua những hình thức đó - giúp chúng ta hiểu rõ về 
chân lý. Cụ thể là, chúng ta thường tin vào những pho 
tượng Phật, cho đó là những vị thần linh thiêng. Nghe 
thấy có người quảng cáo ở đâu có tượng Phật rất linh 
thiêng, nào Phật ngọc nào Phật vàng, chúng ta liền 
tức khắc tìm đến van vái lễ bái. Một đức tin như vậy, 
theo lời dạy của Đức Phật, không phải là chánh tín, 
mà là mê tín. Bởi vì Phật ở trong tâm, không phải ở 
những hình tượng bên ngoài. Hình tượng chỉ là biểu 
tượng. Qua những biểu tượng này, chúng ta phải nhìn 
thấy Đức Phật đang ngự trị ngay trong tâm thức của 
chúng ta, cũng như phải thấy được Phật tánh. Có 


472 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nghĩa là không phải nhìn thấy một hay nhiều tượng 
Phật, mà có thể nói hay hiểu rằng mình đã thấy Phật. 
Trong kinh Kứmn Cang, đức Phật dạy: 
“Nhược dĩ sắc kiến ngã, 
Dĩ âm thanh cầu ngã, 
Thị nhơn hành tà đạo, 
Bất năng kiến Như Lai 


(Nếu dùng sắc thấy ta, 
Dùng âm thanh cầu ta, 
Người đó tu đạo tài 
Chẳng thấy được Như-lai). 


Chúng ta cầu Phật hay Như-lai không phải chấp 
vào hình sắc hay âm thanh bên ngoài, mà là nương 
vào hình sắc, âm thanh đó để soi lại chính mình, tinh 
tấn gạn lọc phiền não để thấy bản tâm thanh tịnh 
trong chính mình. Đó là Phật tánh, là Như-lai tạng, 
là chơn tâm, là bản thể tịnh lạc, giải thoát. 

Như một số lần chúng tôi cũng đã chia sẻ: Khi Đức 
Phật còn tại thế, mỗi ngày ngài vào trong làng xóm để 
khất thực hóa duyên. Ngài đã đi ngang qua rất nhiễu 
người, nhưng thử hỏi bao nhiêu người đã thật sự thấy 
Phật, bao nhiêu người đã thật sự gặp Phật, theo đúng 
ý nghĩa trọn vẹn là đã thấy và đã gặp Đức Phật: “Kiến 
Phật ngộ vô sanh.” Có hàng tỷ người, nhưng không 
phải ai cũng là đệ tử của Đức Phật. Điều này chứng 
minh họ từng đi ngang qua Đức Phật, nhưng đã không 
thấy Ngài cũng không nhận biết Ngài. 

Là những người Phật tử cần phải có đức tin hoàn 


CHƯƠNG 39 + Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt 473 


toàn đúng với chánh pháp. Chúng ta không mê tín 
dị đoan. Chúng ta đừng tự biến bản thân, thành nạn 
nhân của sự mê tín. Nếu chúng ta mê tín, có nghĩa là 
chúng ta đang góp phần hủy diệt chánh pháp. 


Phải tin tưởng và nương tựa 
vào Ngôi Tam Bảo. 
Tam Bảo có nhiều nghĩa, nhưng tựu trung có ba 
nghĩa chính. 
I- Đồng Thể Tam Bảo; 
2- Xuất Thế Gian Tam Bảo; 
3- Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo. 


Đại sư Trí Húc đã phân Tam Bảo thành bốn nghĩa: 
I- Trụ trì Tam Bảo; 
2- Thắng nghĩa Tam Bảo; 
3- Đại thừa Biệt tướng Tam Bảo; 
4- Nhất thể Tam Bảo. 

Điều quan trọng đó là chúng ta phải đặt đức tin 
vào Đông Thể Tam Bảo. Vì mỗi một chúng sinh, 
cũng giống như Đức Phật, vốn có Phật tánh như nhau. 
Phật tánh này bình đẳng, đang hiện hữu thường hằng 
trong tâm thức của chúng ta. Mỗi người cần quay về 
nương tựa vào Phật tánh, thắp sáng tự tánh, làm hiển 
lộ Phật tánh đang hiện hữu trong chính đời sống của 
chính mình. Bởi vì mỗi người vốn có Ngôi Pháp Bảo, 
mỗi chúng ta vốn có sẵn ngôi Tăng Bảo, đó chính là 
bản thể sáng suốt, bình đẳng, thanh tịnh và hòa hợp. 

Nhưng vì là những người chưa thật sự hiểu đạo, 
chúng ta cũng đến chùa, cũng thờ Phật, cũng chọn 


414 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


một bậc minh sư để quy y. Không ai có thể không 
phủ nhận những hình thức quan trọng này, bởi vì nếu 
không có hình thức thì không có nội dung. Nói đến 
nội dung, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta gián tiếp 
nói đến hình thức. Hai mặt này tuy đối lập, nhưng rõ 
ràng là nó đang đồng lúc có mặt. Tuy nhiên, nếu chỉ 
bám víu vào hình thức suông, không tìm hiểu sâu 
hơn để có thể lãnh ngộ chân lý do Đức Phật khai thị, 
tất nhiên đây sẽ là sự thiệt thòi, là điều rất đáng tiếc. 

Người Phật tử muốn tu tập phải có niềm tin vững 
chắc vào giáo pháp, vào Đức Phật, vào Tăng Đoàn. 
Nhưng, đã có những người tin vào ba ngôi báu mà 
không tin vào “Phật ánh” của bản thân, không tin 
vào khả năng tu tập và có thể thành Phật. Chỉ đặt niềm 
tin vào các tượng Phật, mà không tin vào khả năng 
thành Phật của mình thì đó là điều chưa hoàn hảo. 

Đức Phật dạy rằng: Mỗi một người đều là Một 
Vị Phật Sẽ Thành, mỗi một người đều đang có Phật 
Tánh ở trong tâm; Đức Phật đã đặc biệt nhấn mạnh: 
“Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. ” 
Chúng ta phải vững tin vào lời dạy này. Chính nhờ 
đức tin trong sáng nói trên, chúng ta mới có thể nỗ 
lực tu tập. Nếu chúng ta không tin bản thân mình sẽ 
thành Phật, thử hỏi làm sao chúng ta có thể bỏ thời 
gian, công sức để tu tập. 

Thiền sư Khuông Việt nhìn thấy được Phật tánh 
vốn sẵn có trong mỗi chúng sanh nên cảm tác rằng: 

“Mộc trung nguyên hữu hỏa, 

Nguyên hóa phục hoàn sinh. 


CHƯƠNG 39 + Sự Dạy Bảo Vn Không Phân Biệt 475 


Nhược vị mộc vô hoả 
Toàn toại hà do mạnh ?” 
Nghĩa là: 

“Trong cây vốn có lửa, 
Sẵn lửa, lửa mới sinh ra. 
Nếu cây không có lửa, 

Khi cọ xát sao lại thành ?” 


Phật tánh có sẵn trong mỗi chúng ta giống như 
lửa vốn có sẵn trong cây. Nếu chúng ta tinh tấn tu tập 
đúng theo lời đức Phật dạy thì Phật tánh của chúng ta 
sẽ được hiển bày. 

Một ví dụ khác: Nếu chúng ta không tin thực phẩm 
này có thể giúp chúng ta được no bụng, chắc chắn 
chúng ta sẽ không ăn. Nếu chúng ta không tin loại 
thuốc kia có thể chữa lành bệnh tật, chắc chắn chúng 
ta sẽ không uống. Những ví dụ này mục đích chỉ để 
khẳng định một điều: Chúng ta phải tin rằng chính 
mình có khả năng thành Phật, nếu chúng ta thực hành 
đúng theo lời thuyết giảng của Đức Phật. Đây là điều 
quan trọng, giúp chúng ta có thể chứng đạo. 

Trong Chương thứ 39, Đức Phật đưa ra thí dụ về 
việc ăn mật, cho dẫu ăn ở chung quanh chén hay giữa 
chén, vẫn cảm nhận hương vị ngọt ngào của mật. Vì 
sao Đức Phật lại dùng ẩn dụ này? 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn đã dạy: “Giáo 
pháp của Phật chỉ thuần một vị, đó là vị giải thoát. 
Cũng như nước trong biển cả chỉ thuần một vị, đó là 
vị mặn. ” 


476 THÍCH VIÊN LÝ « Øjch & Giảng =  KINH TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong Chương thứ 39 này, Đức Phật dùng một ví 
dụ khác, đó là mật. Đã là mật thì dù ở chung quanh, 
ở giữa hay ở trên miệng chén, cũng vẫn là mật, có 
cùng một vị ngọt. Qua ví dụ này, ngài muốn nhắc 
nhở chúng ta rằng, giáo pháp của Phật chỉ thuần một 
vị, đó là vị giải thoát. Cho dẫu chúng ta ở Đông hay ở 
Tây, cho dẫu chúng ta là người Việt Nam hay người 
Hoa Kỳ, chúng ta đều có Phật tánh bình đẳng. Khi 
tinh cần tu tập, cứu cánh mà chúng ta đạt đến, sẽ 
được giải thoát. Có thể nói đây là lời dạy vô cùng 
quan trọng của Đức Phật về sự công bằng, không 
phân biệt đông-tây-nam-bắc, không phân biệt văn 
hóa, chủng tộc hay người thuộc quốc gia này hoặc 
thuộc quốc gia khác. 

Để thấy rõ tính chất bình đẳng trong đạo Phật, 
chúng ta cùng xem qua cuộc đối thoại sinh động giữa 
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn và Lục tổ Huệ Năng được chép 
trong kinh Pháp Bảo Đàn khi ngài Huệ Năng còn là 
một cư sĩ tới Huỳnh Mai yết kiến Ngũ tổ. 

Tổ hỏi: “Ông là người phương nào, muốn cầu 
việc gì?” 

Huệ Năng nói: “Đệ /ứ là dân Tân Châu Lãnh 
Nam, từ xa đến lễ bái, chỉ cầu làm Phật, chẳng câu 
việc gì khác. ” 

Tổ nói: “Ông là người Lãnh Nam, cũng là người 
kém văn hóa, làm sao có thể làm Phật được ?” 

Huệ Năng nói: “Người có Nam Bắc, Phật tánh 
vốn chẳng có Nam Bắc, thân hèn hạ này với thân hòa 
thượng chẳng đông, nhưng Phật tánh đâu có sai biệt. ” 


CHƯƠNG 39 + Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt 477 


Qua cuộc đối thoại lần đầu tiên này, Tổ Hoằng 
Nhẫn đã xác định Ngài Huệ Năng là bậc Đại căn. 
Sau này lại thêm bài kệ kiến tánh trình Tổ, Ngài Huệ 
Năng được trao truyền y bát và kế nghiệp đời Tổ thứ 
Sáu của dòng Thiển Trung Hoa. 

Như vậy, tất cả mọi người đều có Phật tánh, nếu 
nỗ lực tu tập, chắc chắn Phật tánh sẽ hiển lộ và, mọi 
người đều sẽ thành Phật. 

Có một số người, thường bảo rằng: Một người 
khi đã đổi sang kiếp khác, sẽ có đời sống khác. Vậy 
những gì họ đã làm trong đời hiện tại, khi chuyển 
sang một cảnh giới khác, mọi chuyện sẽ không còn 
liên quan với họ nữa. 

Một số người cũng tin rằng, chết là hết, là kết thúc 
tất cả, tin như vậy là đoạn kiến, không phù hợp với 
chánh pháp. Nếu chúng ta cho rằng không có kiếp 
sau, điều này thật sự nguy hiểm, vì chúng ta sẽ tha 
hồ hưởng thụ, hoặc tạo những việc ác, như vậy thế 
giới này sẽ ra sao? Hỏi tức trả lời. Hiện nay khoa 
học đã chứng minh là có kiếp sau. Nhiều người biết 
được tiễn kiếp của họ. Có người sinh ra đã là thần 
đồng; tuổi còn rất trẻ đã theo học chương trình đại 
học. Sở dĩ được như thế là nhờ kiếp trước họ từng 
là những nhà bác học thông thái, nên đời này khi tái 
sanh làm người, họ nhớ lại quá trình từng học tập. Vì 
vậy chỉ trong một thời gian ngắn, họ có thể nhanh 
chóng phát triển trí tuệ, có khả năng hiểu biết siêu 
việt hơn người. Thực tế này được để cập và chứng 
minh trong một số sách, với nhiễu tài liệu khả tín rõ 
ràng. Nếu chúng ta tin rằng chết là hết không có kiếp 


478 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


sau, không tin luân hồi nhân quả nghiệp báo, như đã 
trình bày, thế gian này trở thành nguy hiểm vô cùng 
như chúng tôi đã trình bày ở phần trên. 

Đứng trên lãnh vực hiện tượng học, chúng ta thấy 
rằng: Mỗi một hạt giống, thí dụ như hạt avocado, khi 
trái chín rụng rơi xuống, thịt nó vỡ ra, hạt avocado 
ở trong đất tiếp tục tăng trưởng, trở thành một cây 
avocado khác. Mưa cũng vậy. Nước từ biển bốc hơi 
kết tụ thành mây. Mây gặp lạnh thành mưa rơi xuống 
biển hay trên mặt đất. Quá trình mây và mưa tiếp 
tục tuần hoàn theo bốn mùa liên lỉ. Hiện tượng thiên 
nhiên tuần hoàn biến hóa như thế nào, tâm thức của 
con người cũng tuần hoàn, hay còn gọi là luân hồi 
biến hóa tương tự như thế. Chết không phải là hết. 
Chết rồi, tùy theo nghiệp lực đã tác tạo, chúng ta sẽ 
chuyển sinh vào những cảnh giới tương ứng, chẳng 
hạn như cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
a-tu-la, loài người, chư thiên... Nếu nỗ lực tinh cần 
tu tập, chúng ta sẽ sinh vào cảnh giới của chư Phật, sẽ 
thành Phật, hay hóa thân làm những vị Bồ tát. 

Mục đích của Chương thứ 39 là nhấn mạnh về 
niễm tin vào giáo pháp của Đức Phật — Tin vào giáo 
pháp của Đức Phật ở đây có nghĩa là tin vào khả năng 
của chính mình —~ Con người có thể chinh phục thiên 
nhiên, thay đổi vũ trụ. Quan trọng hơn, con người 
có thể tạo địa ngục hay thiên đường trong chính tâm 
thức của mình, chứ không phải một đấng toàn năng 
nào đó có quyển ban phước hay giáng họa. Do đó 
con người cần phát huy mặt thiện vốn có sẵn, để tạo 


CHƯƠNG 39 + Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt 479 


cuộc sống lợi ích, an lạc cho mình và người trong 
hiện tại cũng như tương lai. 

Như vậy, niễm tin vào giáo pháp do Đức Phật 
khai thị, sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội. Chúng 
ta nên biết rằng: Cứu cánh của Phật Pháp là sự giác 
ngộ giải thoát, và khi một hành giả tu tập rốt ráo, đạt 
đến sự giác ngộ và giải thoát, họ không còn ích kỷ, 
vì bản ngã đã hoàn toàn triệt tiêu. Bản thân họ không 
còn khổ đau chính vì thế, trên tinh thần vô ngã vị tha 
chắc chắn khả năng cứu độ sẽ là khả năng to lớn. 

Sự hiểu biết của người bình thường rất giới hạn, 
nhưng sự hiểu biết của bậc Đại giác ngộ là vô hạn. Với 
khả năng hiểu biết vô hạn như vậy, họ sẽ cống hiến và 
mang lại lợi ích không thể nghĩ bàn cho nhân loại và 
tất cả muôn loài. Có thể làm thay đổi cả một xã hội, 
chấm dứt chiến tranh, tệ nạn xã hội, nghèo đói, bất 
công và, kiến tạo một thế giới thái bình thịnh trị. 

Tóm lại, đức tin của chúng ta phải là đức tin trong 
sáng, hoàn toàn phù hợp với chánh pháp. Chỉ có như 
vậy chúng ta mới có thể tự cứu mình và giúp đời. 
Chúng ta phải tin vào nhân quả, nghiệp báo. Tin rằng 
chết không phải là hết. Tin rằng cảnh giới này có thể 
khổ đau nhưng cũng có thể an lạc; an lạc hay khổ đau 
hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực mà chính chúng ta 
đã tạo ra. Hãy cố gắng tạo những nghiệp lành, tránh xa 
những nghiệp dữ và làm trong sạch tâm ý của mình. 


Chương 40 
HÀNH ĐẠO TẠI TÂM 
Tâm Phải Thực Tông Theo Đạo 
5U †S-iØizù 
Hán văn: 
ÚšEi ° #Ƒ[íTìl › #EWIRE“E : #jfrif 
3l *ÍT › bšẪZfÍT › lHHÍTiš - 


Phiên Âm: 
Phật ngôn: Sa-môn hành Đạo, vô nhự ma 


ngưu, thân tuy hành Đạo, tâm Đạo bất hành. 

Tâm Đạo nhược hành, hà dụng hành Đạo? 
Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Bậc Sa-môn hành đạo, không 

như trâu kéo cối mài đá, dù thân hành đạo, 

nhưng tâm chẳng hành đạo. Nếu tâm hành 

đạo thì dụng công hành Đạo làm gì? 


Anh ngữ: 


Chapter 40: Ox Turning a Millstone 


The Buddha said: “O monks, you must not walk on 
the Way as the ox that 1s attached to the wheel. His 
body moves, but his heart 1s not willing. But when 
your hearts are 1n accord with the Way, there 1s no 
need of troubling yourselves about your outward 
demeanor” 


CHƯƠNG 40 + Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 481 


Lược giảng: 

Khi nói đến vấn để tu tập, là nói đến tu tâm chứ 
không phải nói đến hình thức. Đây là điều vô cùng 
quan trọng của Giáo lý Phật Giáo. 

Trong phần cuối của chánh văn, Đức Phật khai thị 
rằng: Chỉ cần tu tâm, không cần tu thân. Nhưng nếu 
có nhiều người chấp theo lời khai thị này để khẳng 
định, họ chỉ chú trọng đến phân tu tâm, không cần tu 
về hình tướng. Như vậy nên hiểu cách suy nghĩ này 
như thế nào? 

Khi tu tập, nếu tâm của chúng ta hoàn toàn thanh 
tịnh, hoàn toàn giác ngộ, đâu cần để ý đến bất cứ 
hình thức bên ngoài nào khác. Điều này nói đến tinh 
thần vô ngã tuyệt đối, nói đến điều mà đạo Phật gọi 
là “Tâm dẫn đầu các pháp,” “Nhất thiết duy tâm 
đạo. ” Trong nhà thiền có câu chuyện như sau: 

Một thiền sinh mới gia nhập thiền đường. 

Thiền sư dạy: 

- Hãy nhìn vạn pháp với cái nhìn hồn nhiên lặng 
lẽ và trong sáng. 

Từ đó, mỗi ngày anh nhìn mọi sự vật trước mắt 
với tâm hôn nhiên, lặng lẽ và trong sáng: mây trôi 
trên bầu trời, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, con 
chim hót trên cành, đóa hoa vàng mới nở,... nhất nhất 
hiện ra như một thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể 
nhập vào. 

Rồi một buổi sáng mùa xuân, bên cửa số thiển 
đường bỗng hiện ra bóng dáng một giai nhân tuyệt 


482 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


sắc, nổi bật giữa muôn hoa rực rõ trong ánh nắng 
bình minh. Cảnh vật như chìm đi sau hình bóng của 
nàng. Thế giới như thu lại chỉ còn một mình nàng là 
hình ảnh duy nhất đọng lại trong tâm hồn anh. 

Nàng đã đi qua từ lâu mà lòng anh còn bôi hồi 
như mộng. 

Chợt nhớ lời Thây, anh hoảng hốt như lạc lõng 
giữa mây trời cây cỏ... chợt thấy rằng thế giới tinh 
nguyên mà anh vừa thể nhập chỉ còn là ảo ảnh. Còn 
ảo ảnh của nàng thì độc chiếm một cách hiện thực rõ 
ràng trong tâm khảm của anh. 

Không giải quyết được xung đột nội tâm này anh 
đành tìm Thiền sư xin lời giáo huấn. 

Thiền sư vẫn nói: 

- Hãy nhìn hình ảnh bên trong với cái nhìn hồn 
nhiên lặng lẽ và trong sáng. 

Theo lời Thiền sư dạy, vị thiển sinh này thực tập 
như vậy một thời gian thì hình ảnh của cô gái ấy 
không còn trong tâm khảm của anh nữa. 


Như vậy, tất cả mọi hình tướng bên ngoài, thiện 
hay ác, đều phản ánh trung thực của tâm thức. Chính 
vì thế, Đức Phật dạy chúng ta hãy chú trọng vào cái 
tâm. Như chúng tôi đã từng chia sẻ, cái tâm của chúng 
ta phải được quán chiếu, như chúng ta đang đọc một 
quyển sách quan trọng nhất, hấp dẫn nhất. Mỗi ngày 
cần phải đọc nhiều lần, để có thể hiểu được mọi trạng 
thái tâm thức, kể cả những cảm nhận của tâm thức. 
Lập lại ý này, để một lần nữa nhấn mạnh rằng: Tâm 


CHƯƠNG 40 + Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 483 


thật sự quan trọng đối với các vị sa môn, đối với các 
Phật tử, và đối với tất cả những ai đang muốn tm hiểu 
Phật pháp hay không muốn hiểu Phật pháp. 

Dựa vào Chương thứ 40 này, chúng ta biết rằng: 
Đến chùa công việc quan trọng là phải tu tâm; trong 
khi có một ít Phật tử, cũng đến chùa tọa thiển, niệm 
Phật, làm công quả, nhưng tâm không an định, không 
có chánh niệm, lúc nào cũng mông lung, vọng động. 
Như vậy những điều họ thực hiện chỉ thuần túy mang 
nặng hình tướng bề ngoài, có tạo được phước báo nào 
không? 

Đức Phật đã thuyết giảng: Tâm là phần chính, là 
phần chủ động. Đối với công việc tu tập của người 
con Phật, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất 
cả. Tâm ảnh hưởng đến ngôn ngữ hay hành động, 
nếu tâm xấu ác sẽ tạo ra những điều ác và nói năng 
không lương thiện. Giống hệt như bánh xe, lăn theo 
chân con bò kéo xe như kinh Pháp Cú đã dạy. 


Trong vấn đề tu tập, nếu chúng ta chỉ chú trọng 
hình thức bên ngoài, không tu tâm sửa tánh thì đây là 
điều hết sức sai lầm. 

Nếu chỉ chú trọng hình thức bên ngoài không 
thôi, đó là tu cầu tướng, cầu danh, cầu lợi, chứ không 
phải là tu thật sự. Bởi vì cái tâm sẽ chi phối toàn bộ 
hành động và ngôn ngữ của chúng ta. 

Từ những nhận định nói trên, Phật Giáo xem tâm 
là điều tối ư quan trọng, tâm là điều chủ yếu, vì tâm 
dẫn đầu tất cả các pháp. 


484 THÍCH VIÊN LÝ s Øjch & Giảng =  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Khi chúng ta đến chùa, đối với tập thể là đại 
chúng, chúng ta cần chú trọng đến cái tâm của mình. 
Một khi tâm đã có chánh niệm, hành động biểu lộ ở 
bên ngoài cũng đúng với chánh pháp. 

Khi chúng ta đến chùa làm công quả, tụng kinh, 
thiển quán, làm tất cả Phật sự nhưng đồng lúc phải 
duy trì chánh niệm 

Nên nhớ: Nếu đem chánh tâm làm việc tà, việc 
tà sẽ thành chánh. Nhưng nếu đem tâm tà làm việc 
chánh thì việc chánh sẽ biến thành tà. 

Một số người thỉnh thoảng đặt câu hỏi: Tại sao 
một số thầy để tóc hơi dài mà không cạo đầu thật 
láng? Thời đại hiện nay, có rất nhiều thanh niên cạo 
đầu thật láng, mỗi ngày cạo một lần. Sau đó thoa một 
loại dầu khiến đầu lúc nào cũng bóng láng. 

Hình thức cạo đầu và thoa dâu thật bóng láng, đã 
đang trở thành một mode thời trang. Điều này không 
giống như mục đích cắt tóc của các vị sa môn. Đức 
Phật dạy rằng, những người xuất gia cắt tóc để hủy 
hoại hình tướng, không giống như cách của những 
người cạo đầu thời nay theo phong trào, là mode. 
Xuất gia chỉ đơn giản cắt bỏ mái tóc, theo đúng giới 
luật Phật chế. Nếu cạo sạch rồi xoa dầu bóng láng, 
thì lại trở thành một “căn bệnh” coi trọng hình thức. 

Đây chính là lý do vì sao có nhiều thầy không 
muốn biến bản thân mình thành loại người tu theo 
hình thức. Hơn nữa, vì Phật sự đa đoan đôi lúc nhiều 
thầy không có thời giờ chăm sóc hình thức bên ngoài. 


CHƯƠNG 40 s Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 485 


Nhưng nói như vậy không có nghĩa là xem nhẹ hình 
thức, bởi vì hình thức bên ngoài cũng rất quan trọng 
đối với người xuất gia. Do đó, nếu thấy tóc quá dài, 
chắc chắn cần phải cạo bỏ. 


Phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. 

Nói đến phước báo là nói đến hai loại hữu lậu và 
vô lậu. Phước báo hữu lậu có nghĩa là, khi chúng ta 
làm việc thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, chúng ta 
sẽ nhận được phước quả sẽ được sanh về cảnh giới tốt 
hay cảnh giới chư thiên. Nói một cách khác, phước 
báo hữu lậu mà chúng ta tạo ra cho dù lớn đến đâu 
đi nữa, cũng lẩn quấn trong tam giới nên được gọi 
là hữu lậu. Chữ “lậu” trong “hữu lậu” có nghĩa là 
rơi rớt, chưa thoát ra khỏi luân hồi sanh tử, còn nằm 
trong ba cối. 


Phước báo vô lậu còn được hiểu như là công đức. 
Công đức vô lậu không thể nghĩ bàn vì làm bằng 
cái tâm không trụ trước, không ô nhiễm, không mưu 
cầu. Từ chỗ không mong cầu, không ô nhiễm, không 
chấp ngã pháp, nên diệu hạnh không thể nghĩ bàn, 
giải thoát khỏi vòng luân hồi trong ba cõi. Xin kể câu 
chuyện về phước báo của Bà Lão Nghèo cúng dường 
dầu cho Đức Phật. 

Một thời, đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi 
Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh đức 
Phật dự lễ trai tăng trong Hoàng cung. Sau khi thọ 
trai, đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàn. Vua hỏi Kỳ Bà 
rằng: 


486 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


- Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết làm 
gì? 
Kỳ Bà nói: 
- Ngài nên đem rất nhiều đèn để cúng dường Phật. 
Vua liền sai chở một trăm thùng dầu về tịnh xá 
Kỳ Hoàn. 

Có một bà già rất nghèo, có tâm chí thành muốn 
cúng dường đức Phật mà không có tiễn. Bà thấy vua 
A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm 
kích. 


Bà đi xin được hai tiền, liền đến nhà hàng mua 
dầu. Chủ hàng hỏi: 

Bà rất nghèo túng, xin được hai tiền, sao không 
mua đổ ăn mà lại mua dầu? 

Bà già đáp rằng: 

- Tôi nghe ở đời gặp đức Phật rất khó, vạn kiếp 
mới được một lần. Tôi nay may mắn được sanh đời 
Phật, mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy 
Vua làm việc đại công đức, lòng rất cảm kích. Tôi 
tuy cùng khổ, cũng muốn cúng dường một ngọn đèn 
để làm căn bổn cho đời sau. 

Lúc bấy giờ người chủ quán cảm phục chí nguyện 
của bà già, liền đong thêm cho 3 tiền thành được năm 
tiền dâu. Bà đến trước đức Phật, thắp đèn, tự nghĩ dầu 
thắp không quá nửa đêm, bà phát nguyện rằng: 

“Nếu sau này tôi được chứng đạo như đúc Phật 
thời ngọn đèn sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường. ” 


Phát nguyện xong, bà lễ Phật rồi về. 


CHƯƠNG 40 s Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 487 


Cái ngọn đèn của Vua cúng dường, có ngọn tắt, 
có ngọn đỏ, tuy có người săn sóc, nhưng không được 
châu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão thì chiếu sáng 
hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại 
không hao. 

Trời sáng, đức Phật bảo ngài Mục Kiển Liên rằng: 

- Trời đã sáng, hãy vào tắt các ngọn đèn. 

Ngài Mục Kiển Liên vâng lời, thứ lớp tắt các ngọn 
đèn, nhưng riêng ngọn đèn của bà già thời tắt ba lần 
cũng không được, sau lấy áo cà sa mà quạt, ngọn đèn 
lại đỏ rực rỡ hơn. Đức Phật bèn bảo rằng: 

- Hãy dừng lại! Ngọn đèn ấy là hào quang công 
đức cho một vị Phật tương lai, không thể lấy thần 
thông của ngươi mà trừ diệt được. 

Vua A Xà Thế nghe nói như vậy liền hỏi Kỳ Bà 
rằng: 

- Ta làm công đức rộng lớn như vậy mà đức Phật 
không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia chỉ 
thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao? 

Kỳ Bà đáp rằng: 

- Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên 
nhất, không bằng tâm địa thuần thành của bà già đối 
với đức Phật. 

Phương pháp tu để đạt được phước báo, 
sớm thoát sanh tử. 
Người Phật Tử khi tu tập, muốn thoát ra khỏi luân 


hồi sanh tử, cần phải đoạn trừ tất cả mọi phiền não, 
hoàn toàn đứt tuyệt, không còn vi tế hoặc, thì mới đạt 


488 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


được cứu cánh giải thoát tức thành Phật. Con đường 
từ phàm phu tiến đến quả vị Phật rất xa. Chúng ta 
từng bước đoạn trừ tất cả mọi phiền não vô minh, 
thông qua nhiều pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy. 
Căn cơ, trình độ thích hợp với pháp môn nào, chúng 
ta sẽ lựa chọn pháp môn đó để hành trì, đoạn trừ 
phiền não, vô minh không còn chút bợn nhơ. Khi 
những điều được gọi là “vi tế hoặc” hay là “vô minh 
hoặc” v.v... không còn nữa, lúc đó mới thành Phật. 


Chánh báo và y báo của 
người tu đúng chánh pháp. 

Chánh báo là quả báo gốc của nghiệp do con 
người tạo ra. Chánh báo là thân tâm. Y báo là quả 
báo nương tựa vào chánh báo mà có, chẳng hạn như 
nhà cửa, cảnh vật chung quanh... Đối với một cảnh 
vật nói chung hay con người nói riêng, đều có chánh 
báo và y báo. Nhìn vào góc độ của từng quốc gia 
cũng như vậy, cũng có những chánh báo và y báo 
khác nhau. 

Chánh báo và Y báo nương tựa với nhau. Người 
nào tạo ra một nhân quả tốt đẹp ở đời trước, có chánh 
báo tốt, chắc chắn họ sẽ được sinh ra trong một quốc 
gia có những điều kiện tốt đẹp, chắc chắn họ sẽ được 
gặp Phật Pháp, có điễu kiện thuận lợi để tu tập một 
cách trang nghiêm. Còn người nào tạo nghiệp dữ thì 
chắc chắn sẽ lãnh lấy hậu quả xấu ác. Xin dẫn một câu 
chuyện của mẹ Tôn giả Mục Kiên Liên, Ngài là đệ tử 
lớn của Phật nổi tiếng là có thần thông bậc nhất. Sau 
khi chứng A La Hán, Ngài nghĩ đến mẹ là bà Thanh 


CHƯƠNG 40 s Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 489 


Đề. Bình sanh bà sống không lương thiện, tánh tình 
keo kiệt tham lam, Tôn Giả sợ bà thác sanh vào đường 
ác, nên dùng thiên nhãn thông để xem bà sanh ở cõi 
nào. Tôn Giả nhìn đến cõi ngạ qui thấy bà đang làm 
quỉ đói thân hình tiều tụy vô cùng đói khổ, động lòng 
thương, Tôn Giả đi khất thực được một bát cơm, liền 
vận thần thông đem dâng cho mẹ. Bà vốn là kẻ đây 
lòng tham lam và bỏn xẻn, khi vừa được bát cơm một 
tay bà bốc cơm một tay che lại, sợ kẻ khác thấy giựt 
cơm của bà. Do tham lam bỏn xẻn còn đây dẫy trong 
lòng bà, nên cơm vừa đưa tới miệng thì hóa thành lửa, 
bà không ăn được, vẫn đói khổ. Nếu lúc đó bà phát 
tâm hỷ xả, thì chắc cơm không hóa thành lửa. Tôn 
Giả Mục Kiền Liên trông thấy cảnh khổ của mẹ, Ngài 
không biết làm sao cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ qui, 
bèn trở về Phật bạch tự sự. Thế Tôn dạy: Một mình 
ông không đủ oai lực chuyển tâm niệm của mẹ ông. 
Vậy nhân ngày chúng tăng hội về tự tứ, ông hãy sắm 
sửa trai nghi để cúng dường các vị Thánh Tăng, và 
nhờ cầu nguyện khiến cho mẹ ông chuyển tâm tham 
lam bỏn xẻn thì sẽ thoát kiếp ngạ qui. 

Một ít người không hiểu, nên cho rằng câu chuyện 
Mục Liên cứu mẹ là huyền thoại, thực ra, đó là một 
chuyện rất thật. 

Khi chú nguyện cho một người đang đau khổ để 
giúp họ giải thoát khổ đau cần hội đủ những yếu tố 
quan yếu như: 

I- Lòng thành của trai chủ, 
2- Năng lực thanh tịnh của chư Tăng, 
3- Năng lực mầu nhiệm vi diệu của chánh pháp, 


490 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


4- Lòng thiết tha mong cầu được cứu độ của 
người đang đau khổ. 


Cũng giống như vậy, khi nói đến thế giới Cực lạc 
của Đức Phật A Di Đà, người ta nghĩ ngay đến chánh 
báo và y báo nơi thế giới cực lạc Phương Tây, chúng 
sinh dù đới (mang) nghiệp vãng sanh cũng dễ dàng 
trong việc tu tập và chuyển hóa. 

Bởi vì chánh báo vô cùng trang nghiêm, nên y báo 
hoàn toàn trang nghiêm. Vì có con người tốt, mới có 
cảnh vật tốt. Người tài trí đức hạnh ở đâu, hoàn cảnh 
sẽ chuyển theo họ trở thành tốt đẹp viên mãn đến đó. 
Trong cối sa bà của chúng ta cũng vậy, chánh báo và 
y báo có mối tương quan mật thiết lẫn nhau. 

Khi có chánh báo và y báo trang nghiêm, chúng 
ta sẽ đóng góp cho quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ 
nhiễu điều tốt đẹp. Càng có nhiều người cùng tu tập 
tốt, sự đóng góp càng lớn. Cõi ta bà này sẽ trở thành 
cõi tịnh độ, ảnh hưởng tốt vô cùng sâu rộng và lớn lao. 

Tuy nhiên, nếu hành giả muốn vãng sanh về cảnh 
giới cực lạc, những yếu tố căn bản cần phải có đủ đó 
là: Tín, Hành và Nguyện đó là chưa kể đến việc thực 
hiện những công đức thù thắng. 

Vẫn biết một Phật tử phải tu tập và sống đúng 
chánh pháp, nhưng lời giảng dạy của Đức Thế Tôn 
về giáo pháp mênh mông như biển cả. Làm thế nào 
nhận ra những điều căn bản nhất, những bài học cụ 
thể nhất, giúp các đệ tử tại gia có thể áp dụng trong 
đời sống thường ngày, để việc tu học Phật càng ngày 
càng thăng tiến? 


CHƯƠNG 40 s Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 491 


Sau khi thành đạo dưới cội bồ để, bài pháp đầu 
tiên Đức Phật thuyết giảng tại vườn Lộc Uyển, đó 
là bài pháp “T⁄ Diệu Đế“” Trong phần Đạo Đế — 
chân lý về con đường thoát khổ — Đức Phật có dạy về 
Bát Chánh Đạo. Điều đầu tiên của Bát Chánh Đạo là 
“Chánh Tri Kiến, ” tức là sự hiểu biết phải hoàn toàn 
chân chánh, hoàn toàn đúng với chân lý. 

Muốn có sự hiểu biết phù hợp với chân lý, không 
có cách nào khác, ngoại trừ việc y cứ vào chánh pháp 
để học hỏi, tu tập. Có học hỏi và tu tập đúng chánh 
pháp, cái nhìn của chúng ta về mọi sự vật mới thấu 
triệt, mới chân xác. Ngược lại, chúng ta sẽ nhìn mọi 
sự vật qua một cặp kính màu, chứ không thật sự nhìn 
thấy sự vật như chính sự vật đang là; không thật sự 
nhìn thấy đối tượng như chính đối tượng là. 


Để có thể quán chiếu một cách thấu triệt, chân 
xác từng sự vật, từng đối tượng, nhất cử nhất động 
của chúng ta — từng suy nghĩ, từng hành động, từng 
lời nói phải hoàn toàn đúng như những gì mà Đức 
Phật đã giảng dạy. Ngài là bậc Đại giác, những điều 
ngài dạy là sự thật, là chân lý. Một khi chúng ta sống 
đúng với chân lý, có nghĩa là chúng ta sống đúng với 
chánh pháp. Chúng ta không suy nghĩ vớ vẩn, không 
nói sai sự thật, không hành động bất thiện. 

Từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi nhập niết 
bàn, cuộc đời của ngài là một thời gian bao gồm 49 
năm thuyết pháp. Chúng ta hiểu rằng: Một người 
Phật tử tu tập thì làm đúng lời Phật dạy: “Chớ làm 
các việc ác, thành tựu các hạnh lành và, thanh tịnh 
tâm ý của mình. ” 


492 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng  KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Trong xã hội công nghệ thông tin kỹ thuật văn 
minh, tân tiến về mọi mặt của thế kỷ 21, nhịp sống 
thật nhanh, thật vội, thật nhiều biến động. Mỗi một 
người gần như đều lao vào thế giới vật chất không 
ngừng nghỉ, cố gắng theo đuổi sự nghiệp, cố gắng 
giữ vững công danh. Trong khi đó chương thứ 40 
Đức Phật dạy rằng, chúng ta nên chú trọng đến tâm, 
cố gắng thanh tịnh hóa cái tâm. Như vậy xin hỏi mỗi 
một Phật tử, cũng như những người đang tìm hiểu 
Phật pháp, cần phải làm gì để giữa dòng nhân thế đa 
đoan này, vẫn giữ được nội tâm thanh tịnh? 

Cho dẫu mọi người hầu như bị cuốn theo cơn lốc 
xoáy không ngưng nghỉ của xã hội công nghệ tin học 
kỹ thuật hiện nay. Nhưng nếu chúng ta biết cách tu 
tập tốt, đem giáo lý do Đức Phật giảng dạy áp dụng 
vào đời sống thường ngày, chúng ta vẫn nhận được 
những kết quả hữu hiệu. Không phải vì bận rộn, mà 
chúng ta không thể tu tập. Bởi vì trong các pháp môn 
của Đức Phật, có rất nhiều phương cách chúng ta có 
thể áp dụng một cách thích hợp với công việc. 

Ví dụ: Nếu có nhân duyên tiếp cận với pháp môn 
Thiền, bất cứ ai cũng có thể chú ý theo dõi hơi thở, 
Nhờ chú ý theo dõi hơi thở, chúng ta sẽ có được sự 
an định. Nếu chúng ta thích hợp với pháp môn Niệm 
Phật, chúng ta có thể nhất tâm niệm Phật trong mọi 
trường hợp, mọi tình huống. Như vậy tâm hồn của 
chúng ta luôn được an trú trong chánh niệm. Sự tu 
tập phải được liên tục suốt ngày, chứ không chỉ thiền 
định hay niệm Phật trong thời gian rảnh rỗi. 


CHƯƠNG 40 > Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 493 


Nói tóm lại, chúng ta đang hiện hữu trong cảnh 
giới tràn ngập đau khổ, nếu muốn giải thoát khổ đau, 
cần phải hành trì Phật pháp. 

Ước mong mỗi một chúng ta ý thức rằng, cho dẫu 
thời đại chúng ta đang sống rất tân tiến, rất văn minh, 
nhưng không phải do văn minh hiện đại mà nhân loại 
có thể giải quyết tận gốc rễ sự đau khổ, mà mỗi cá 
nhân đã và đang đối diện trong từng giây từng phút. 
Vì thế, chúng ta cần đầu tư thời giờ và năng lực nhiều 
hơn để chăm sóc đời sống tâm linh của mình thật kỹ. 
Chỉ có như thế chúng ta mới có thể giải thoát mọi 
khổ đau, mới có thể thành tựu hạnh cứu độ. 

Tục ngữ Pháp có câu: “Lhabif ne ƒaif pas le 
moine, ” tức là: “Chiếc áo cà sa không tạo ra người 
fu sĩ.” 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy: 

“Sanh diệt ký diệt. Tịch diệt hiện tiền. ” 

Nghĩa là: Sinh diệt đã diệt, thì tịch lặng, an lạc có 
mặt. 


Kinh Km Cang dạy: 
“Ly nhút thiết tướng thị danh thực tướng” 


Nghĩa là: Xa lìa tất cả tướng, đó là thật tướng. 
Những lời dạy trong các Kinh vừa trích dẫn rất 
phù hợp với Chương 40 này. 


Chương 41 
TRỰC TÂM XUẤT DỤC 
Ngay Thẳng Dút Trừ Dục Vọng 
SP +r_-5S-B HH 
Hún văn: 
lỦÈ ° XX5il ° 4I-ã ° f1Wš*É'H › 
lji ° F7 HRfU ° HIRẾ1J\ÌE ° JnJ#£ ° 
Ù)[HMiftU ° [ãX:J$j\ÏE ° HS ° 
nƑ# m2 ° 

Phiên Âm: 
Phật ngôn: Phù ví Đạo giả, như ngưu phụ 
trọng, hành thâm nê trung. Bì cực, bất cảm tả 
hữu cô thị. Xuất ly ứ nê, nãi khả tô tức. Sa-môn 
đương quán, tình dục thậm w ứ nễ, trực tâm 
niệm Đạo, khả miên khô hỷ. 

Việt dịch: 
Đức Phật dạy: Người hành đạo ví như con trâu 
chở nặng, đi trong bùn sâu. Vô cùng mỗi mệt, 
chẳng dám nhìn trái ngó phải; ra khỏi chốn 
bùn lầy mới dám dừng nghỉ. Bậc Sa-môn phải 
quán chiếu (để thấy), tình dục còn tệ hơn bùn 
lầy. Phải một lòng nhớ nghĩ đến đạo thì mới có 
thể thoát khỏi thống khổ. 


CHƯƠNG 41 + Ngay Thẳng Dút Trừ Dục Vọng 495 


Anh ngữ: 


Chapter 41: 
Á Steadfast Mind Frees One from Desire 


The Buddha said: “Those who practice the Way 
might well follow the example of an ox that marches 
through the deep mire carrying a heavy load. He 
1S tired, but his steady gaze, looking forward, wIll 
never relax until he come out of the mire, and 1t 1s 
only then that he takes a respIte. Q monks, remember 
that passlons and sins are more than the filthy mrre, 
and that you can escape mIsery only by earnestly and 
steadily thinking ofthe Way.” 
Lược giảng: 

Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng, chướng 
duyên lớn nhất trong tiến trình hướng đến giải thoát 
giác ngộ, đó là tình dục. Do vậy mà những hành giả 
đang trong thời kỳ tu tập, cần phải quán chiếu để 
thấy rõ được sự nhơ nhớp, sự nguy hiểm của tình dục. 
Không đánh mất chánh niệm, ngược lại tinh tấn tu tập 
một cách phi thường, chỉ có như thế mới tránh được 
sự đắm nhiễm và, mới có thể giác ngộ giải thoát. 

Có rất nhiều Chương trong Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Đức Phật nhấn mạnh đến tình dục. Sự nguy 
hiểm khi say mê sắc dục như thế nào chắc chắn ai 
cũng biết. Chúng ta từng chứng kiến những nhân vật 
tên tuổi trên chính trường, chỉ trong phút chốc trở 
thành những tù nhân chỉ vì vướng vào scandal tình 
dục. 


496 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Đức Phật dạy: Người say đắm tình dục, chẳng 
khác nào người đang gởi thân mạng trên gươm súng. 
Bản thân luôn luôn buồn rầu, lo âu, sợ hãi, thất tình, 
tuyệt vọng. Gia đình vì vậy mà tan vỡ. Xã hội vì vậy 
trở nên bất ổn. Chính vì thế, nói đến sự nguy hiểm 
của tình dục, là nói đến một điểu mà ngôn ngữ không 
thể nào diễn tả đầy đủ. Đó là chưa nói đến bệnh (ật, 
chưa nói đến những sự hiểm nghèo khác. Tuy nhiên, 
chỉ trong phạm trù giới hạn này chúng ta cũng nhận 
thức rõ, sự say đắm tình dục là điều vô cùng nguy 
hiểm. 

Xưa kia ở Chiết Giang có một vị Hòa thượng lập 
chí tu hành. Ngài phát thệ nguyện không sợ gian khổ, 
nhất định tu thành. Quả thực vị Hòa thượng này rất 
tinh tấn khổ tu, thường xuyên ngôi thiển, không nằm 
ngủ một cách thoải mái. 

Một đêm nọ, bỗng nhiên có một mỹ nữ xinh đẹp 
đi đến bên vị Hòa thượng này. Vị Hòa thượng trong 
lòng biết rằng mình đã gặp ma sắc đến dẫn dụ, ngài 
liền nhắm mắt và thiền định, không nghe, không 
nhìn mỹ nữ này. 

Mỹ nữ xinh đẹp kia dùng đủ mọi chiêu thuật để 
dẫn dụ vị Hòa thượng nhưng bởi vì hòa thượng có 
tâm chính, không động niệm dâm dục cho nên mỹ nữ 
một mực không thể đến gần ông. 

Từ sau hôm đó, đêm nào mỹ nữ kia cũng xuất 
hiện bên cạnh ông và dùng đủ mọi thủ đoạn mê hoặc 
Hòa thượng, nhưng vị Hòa thượng vẫn một mực giữ 
vững tâm của mình, không động niệm trước sắc dục. 


CHƯƠNG 41 + Ngay Thẳng Dút Trừ Dục Vọng 497 


Cuối cùng, mỹ nữ kia nói: “Định lực của ngài cao 
như vậy, ta thực sự phải đoạn tuyệt vọng tưởng. Ngài 
hiện tại đã đạt đến cảnh giới Thiên nhân của Đao 
Lợi Thiên, biết được gân ta sẽ bị hủy hoại con đường 
tu luyện nên ngài coi ta như hổ lang. Nếu như ngài 
cố gắng đạt tới cảnh giới “Phi Phi Tưởng Thiên” thì 
cho dù ngài có ôm một cơ thể mềm mại, ngài cũng 
sẽ có cảm giác như ôm một băng tuyết, nhìn thấy 
dung mạo xinh đẹp cũng chỉ như nhìn thấy bùn đất, 
sẽ không bị sắc dục làm động tâm. Còn nếu ngài tu 
hành đến cảnh giới “Tứ Thiện Thiên” thì ngài đã 
thực sự thoát khỏi sắc dục. Nếu như ngài dám cho 
pháp ta tới gần mà thực sự không bị động tâm thì ta 
từ nay sẽ không tới quấy nhiễu ngài nữa!” 

Vị Hòa thượng nghĩ rằng mình đã đủ năng lực thắng 
được ma sắc dục nên thản nhiên đồng ý. Kết quả, mỹ 
nữ kia đã tới gần tựa sát vào vị Hòa thượng, vuốt ve 
ngài và làm hủy hoại giới thể của vị Hòa thượng. 

Vị Hòa thượng sau này buôn phiền mãi không 
thôi, mất hết hy vọng, uất ức mà lìa đời. - (Câu 
chuyện do Mai Trà dịch.) 

Đức Phật đã giảng dạy về tình dục cho các đệ tử 
của ngài như sau: Tuyệt đối đoạn dục. Người tại gia 
phải giữ ngũ giới “Không được tà dâm. ” Người xuất 
gia phải hoàn toàn đoạn trừ dâm dục, bởi vì trên con 
đường giải thoát sinh tử, phải nhất tâm đoạn trừ dâm 
dục mới có cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh. Một khi 
đoạn trừ tất cả phiền não, thì mới đủ khả năng tiến 
đến giải thoát, giác ngộ. 


498 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nếu một vị sa môn đắm nhiễm tình dục, thì không 
phải là đệ tử của Đức Phật. Nếu một vị sa môn đắm 
nhiễm tình dục, sẽ bị sa đọa, sẽ bị những tình dục 
khống chế. Bản thân lúc nào cũng lo âu, hồi hộp, sợ 
hãi, trạng thái tệ hại như vậy càng ngày càng tăng 
trưởng, tâm loạn động, trí tuệ do đó không thể tỏa 
sáng. Trên con đường giải thoát sinh tử luân hôi, 
đoạn trừ tình dục là vấn đề tối quan trọng. 

Rất nhiều người không đồng ý và thắc mắc: Tại 
sao phải đoạn trừ tình dục. Bởi vì trong sinh hoạt đời 
thường, sống là phải có tình cảm giữa nam và nữ, 
phải có tình dục, nếu không sẽ bị xem như bất bình 
thường, sống không lành mạnh. Như vậy các vị sa 
môn nhận định như thế nào, về quan niệm của người 
đời? 

Quan điểm này cũng giống như nhận thức của 
nhiều người cho rằng, phải đi săn bắn phải giết loài vật 
thì cuộc đời mới lý thú, mới cảm nhận niễm vui trên 
sự chết chóc đau đớn của những sinh vật khác. Hoặc 
giả họ phải ăn chơi trác táng, mới làm cho cuộc đời có 
ý nghĩa hơn. Phải sử dụng thuốc phiện cuộc đời mới ý 
nghĩa... Thật sai lầm. Điều này cũng giống như trẻ em 
chưa có đủ nhận thức sâu sắc về cuộc đời, khi bị cha 
mẹ cấm chơi game, cấm không được lêu lổng, thì rất 
buôn chán, không thoải mái, thấy khó chịu. 

Người đời nghe nói ngăn cấm tình dục, cũng cảm 
thấy không thoải mái. Bởi vì nhận thức của họ về 
sự nguy hiểm của tình dục, không phải là một nhận 
thức toàn diện. Vì thế khi biết rằng giáo lý của Đức 


CHƯƠNG 41 + Ngay Thẳng Dút Trừ Dục Vọng 499 


Phật nghiêm cấm tình dục, họ thấy không hoan hi. 
Riêng đối với các tu sĩ Phật giáo, vì ý thức được sự 
nguy hiểm của dục lạc, nên rất hoan hỷ phụng hành 
lời Phật dạy. 

Đệ tử của Đức Phật gồm có 7 chúng, nhưng căn 
bản thì có hai hạng người: Phật Tử Xuất Gia và Phật 
Tử Tại Gia. Đức Phật đặt trọng tâm vào các đệ tử 
xuất gia, có nghĩa là các vị Thích tử sa môn. Các vị 
này phải hoàn toàn đoạn trừ dâm dục, mới có khả 
năng bước đi trên con đường giải thoát giác ngộ một 
cách trọn vẹn. 

Riêng đối với các Phật tử tại gia, Đức Phật chỉ 
chế giới Không được tà dâm, nghĩa là sống đức hạnh, 
đoan chánh; một vợ một chỗng, có kỷ cương, có 
chung thủy. Điều quan trọng cần chú ý ở đây, đó là 
việc ngăn ngừa sự tà dâm. 

Đã là đệ tử của Đức Phật, cho dẫu là Phật tử tại 
gia, cũng cần phải có đời sống tình dục lành mạnh, 
tiết chế, điều độ... 

Khả năng đoạn trừ tình dục của một người, tùy 
thuộc vào tâm thức và sự hiểu biết của họ. Nếu có 
nếp sống lành mạnh, sẽ dẫn đến sự lành mạnh. Nếu 
thường chiêm nghiệm những lời dạy của Đức Phật và 
đem ra ứng dụng vào đời sống hàng ngày, cuộc sống 
sẽ quân bình và hạnh phúc an nhiên. 

Khi đã quyết định đoạn trừ tình dục, đoạn trừ 
tham sân si, là đã trút bỏ được một gánh nặng, gần 
tiến đến phương vị giải thoát. 


500 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Nếu đoạn trừ được tham-sân-si, khả năng tu tập 
của chúng ta tiến bộ một cách rõ ràng. Tuy nhiên, để 
có thể đoạn trừ tham-sân-si, thật không dễ. Tham- 
sân-s¡ là loại phiển não căn bản rất khó đoạn trừ. Khi 
dứt bỏ tham-sân-si, không để dục tình nhiễu loạn có 
nghĩa là chúng ta mạnh mẽ ổi trên con đường giải 
thoát giác ngộ mà Đức Phật khai thị là không bị sa 
lầy. 

Đoạn trừ được tận gốc vô minh phiển não lậu 
mạt, có nghĩa là chúng ta đã đạt được sự giác ngộ, 
giải thoát. Mỗi ngày chúng ta đoạn trừ một ít. Mỗi 
ngày chúng ta chấm dứt một ít. Cuối cùng chúng ta 
sẽ hoàn toàn giác ngộ. 

Lợi ích của việc đoạn trừ tình dục, có ảnh hưởng 
gì đối với xã hội hiện nay? 

Ai cũng nhận thấy, trong xã hội hiện nay, nạn 
đánh ghen xảy ra nhiều nhất, trở thành một tình trạng 
phổ biến. Những người từng giữ những địa vị cao có 
uy tín, trong phút chốc trở thành thân bại danh liệt 
chỉ vì sắc dục. Đó là chưa nói đến các tệ nạn xã hội: 
bởi vì con người chỉ đắm nhiễm sắc dục, tất nhiên tệ 
nạn xã hội sẽ là sản phẩm tất yếu. 

Nếu ai cũng vâng theo lời giáo huấn của Đức 
Phật, sống đời thanh tịnh, không đắm nhiễm dục lạc, 
chắc chắn sẽ thoát ra khỏi những hệ lụy và những 
hậu quả không thể đo lường do sắc dục gây ra. Thay 
vì đắm chìm trong lạc thú vớ vẩn, chúng ta nên đầu 
tư thời gian để phát minh những điều khả dĩ có thể 
làm thăng hoa đời sống của tha nhân. Việc kiểm soát, 


CHƯƠNG 41 + Ngay Thẳng Dút Trừ Dục Vọng 501 


đình chỉ, ngăn ngừa những ham muốn tình dục, đóng 
góp vô cùng lớn lao trong tiến trình thanh tịnh hóa, 
Phật hóa quốc độ vốn dĩ dẫy đây sự ô trượt và đau 
khổ này. 

Lợi ích của đời sống thanh tịnh, quả thật là lợi ích 
đích thực, đáng trân trọng, khi chúng ta biết đoạn trừ 
và tiết chế tình dục trong đời sống lứa đôi. Chúng ta 
sẽ có thời gian đóng góp được những điều ích lợi tích 
cực, trong việc kiến tạo một xã hội lành mạnh, một 
thế gian đầy hoa trái thù thắng thì thế gian này đích 
thực là thiên đường hạ giới. 

Khi nói đến tình dục người ta hay nghĩ đến phái 
nam, đã làm như thế này hay như thế khác. Nhưng 
cũng có nhiều ý kiến cho rằng, vì phái nữ khiêu 
khích, cám dỗ. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là: Vì 
phái nam có hành động quá lố với nữ giới, vì phái 
nữ tìm cách mê hoặc nam giới, hay là vì vấn đề nào 
khác nên mới xảy ra những điều bị cho là đắm say 
sắc dục? 

Tất cả đều xuất phát từ nội tâm. Có những người 
sống giữa phố thị huyên náo, họ vẫn giữ được ba 
nghiệp thân-khẩu-ý một cách tuyệt đối thanh tịnh. 
Lại có những người sống giữa rừng sâu, cả năm 
không hề tiếp xúc với ai, nhưng tâm của họ lúc nào 
cũng bị loạn động. Vấn đề ở đây không phải là những 
đối tượng chúng ta tiếp xúc, mà là nội tâm của chúng 
ta như thế nào, khi chúng ta tiếp xúc với những đối 
tượng bên ngoài. 


502 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Xin đơn cử ví dụ đơn giản sau đây: Một thùng 
xăng chỉ cần một đốm lửa nhỏ rớt vào, đủ bộc phát 
thành đám cháy khủng khiếp. Ngược lại nếu là một 
thùng chứa đầy nước lạnh, dù ngọn đuốc nhúng vào 
cũng sẽ bị dập tắt. 

Tâm thanh tịnh như thùng nước lạnh, cho dẫu có 
tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào, lòng của ta cũng 
không khởi lên những ham muốn thèm khát. 

Tâm như thùng phi xăng chứa đầy khao khát, ham 
muốn như thế này hay như thế khác, thì trước bất cứ 
một đối tượng nào, chúng ta cũng dễ dàng phát sinh 
những tư tưởng bất chánh, bất thiện. 

Trong giáo lý của Đức Phật, ngài thường dạy: 
“Tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả.” Lời 
thuyết giảng của Đức Thế Tôn cho chúng ta thấy tầm 
quan trọng của nội tâm, bởi vì tâm chi phối toàn bộ 
hoạt động của chúng ta. 

Đời sống của mỗi người trên thế gian này rất ngắn 
ngủi, rất mong manh, rất vô thường, tạm bợ. Xin hãy 
nỗ lực hơn nữa, để sống một đời sống Phật đầy phạm 
hạnh. Có như vậy chúng ta mới có thể mang lại hạnh 
phúc đích thực cho chính bản thân, cho muôn loài 
muôn vật. Sống đúng chánh pháp, không chỉ giúp ta 
được an lạc trong đời sống hiện tại, mà còn được an 
lạc trong vô lượng đời sống ở tương lai. 


Chương 42 
ĐẠT THÊ NHƯ HUYỄN 
Hiểu Được Cõi Đời Là Hư Huyễn 
550I-†_—Š - 112] 
Hán văn: 
8E ° #fỦUTE£&Z/Í7 ° j3 Rễ ° Đi k7 
đĩ ° HH M.EỆ ° Ø7UXS<DR ° 4[Iflftm ° Đủ T 
2# ° ñH——ñH|-ƒ s 8H #8ÌIb7K e Z[[šÊ Ai ° 

ĐhE - Đ2/IEPT - H(LWZE ° 4E L3E - ðl 

5> ° ØĐỈDìB ° AURKRISE ° ĐiTfỦ2£ ° HU 

DƒE ° fjh 53 + đIE4/1R ° fĐhUẾ|LE s 4[I7XRE 

#Ệ ° t5 ° HỊ— HH ° #E{L  ⁄IIPHIZE s 

Phiên Âm: 

Phật ngôn: Ngô thị Vương Hầu chỉ vị như quá 
khích trần; thị kim ngọc chỉ bảo như ngõa lịch; 
thị hoàn tô chỉ phục như tệ bạch; thị đại thiên 
giới nhự nhất ha tử; thị Á-nậu trì thủy như đô 
túc dụ. Thị phương tiện môn như hóa bảo tụ; thị 
Vô-thượng Thừa như mộng kửn bạch; thị Phật 
đạo nhự nhãn tiên hoa; thị Thiên Định như Tu- 
di trụ; thị Niêt-bàn như trủ tịch ngụ; thị đáo 
chánh như lục long vũ; thị bình đăng nhự Nhát- 
chán địa; thị hưng hóa như tứ thời mộc. 


504 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Việt dịch: 

Đức Phật dạy: Ta xem ngôi vị Vương, Hầu 
như bụi qua kế hở; xem của báu vàng ngọc 
như ngói gạch; xem trang phục tơ lụa như giẻ 
(lụa) rách; xem đại thiên thế giới như một hạt 
cải; xem nước hồ A-nậu như dầu thoa chân. 
Xem môn phương tiện như đống châu báu hóa 
hiện; xem Vô-thượng Thừa như giấc mơ vàng 
lụa; xem Phật đạo như hoa trước mắt; xem 
Thiên Định như trụ cột Tu-di; xem Niết-bàn 
như ngày đêm tỉnh thức; xem sự đúng và quấy 
như sáu con rồng múa; xem sự bình đẳng như 
Nhất-chân địa; xem sự thịnh suy như cây cối 
bốn mùa. 


Anh ngữ: 


Chapter 42: 
Seeing the Ilusions of the World 


The Buddha said: “I consider the dignities ofkings and 
lords as a particle of dust that floats 1n the sunbeam. 
I consider the treasure of precious metals and stones 
as bricks and pebbles. Ï consider the gaudy dress of 
sIlks and brocades as a worn-out rag. I consider th1s 
universe as small as the holila fruit. I consider the 
lake of Anavatapta as a drop of oil with which one 
smears the feet. I consider the varlous methods of 
salvation taught by the Buddhas as a treasure created 
by the Imagination. I consider the transcendental 
doctrine of Buddhism as precIous metal or priceless 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được 0õi Đời Là Hư Huyễn 505 


fabric seen 1n a dream. I consider the teaching of 
Buddhas as a flower before my eyes. I consider the 
practice of Dhyana as a pillar supporting the Mount 
Sumeru. I consider Nirvana as awakening from 
a daydream or nightmare. I consider the struggle 
between the heterodox and orthodox as the antIcs of 
the six [mythical] dragons. I consider the doctrine of 
sameness as the absolute ground ofreality. I consider 
all the religious works done for universal salvation 
as like the plants 1n the four seasons.” 


Lược giảng: 

Ý chính của Chương thứ 42 — Chương cuối cùng 
của Kinh Tứ Thập Nhị Chương - nói về tâm thái của 
một bậc Đại giác, đã hoàn toàn buông xả mọi tham 
ái thủ chấp đối với tất cả mọi hiện tượng, tức là các 
pháp hữu vi. Chương thứ 42 đúc kết toàn bộ cốt lõi, tư 
tưởng trọng yếu của Kinh Bộ Tứ Thập Nhị Chương. 

Chương này để cập đến rất nhiều lãnh vực, rất 
nhiều phạm trù khó nắm bắt. Có thể nói mười ba đối 
tượng đúc kết trong Chương thứ 42 chính là thái độ 
xả ly toàn diện, xả ly tham ái và, xả ly chấp thủ. Để 
có thể hiểu, chúng ta sẽ chia làm 4 đoạn nhỏ sau đây. 
Đoạn thứ nhất: “Xem địa vị vương hâu như bụi đi 
qua khe hở; xem vàng bạc quý giá như ngói gạch; 
xem y phục vải vóc lụa là như giẻ rách. ” 

Những điều có trong đoạn thứ nhất, Đức Phật 
đã đề cập đến gồm những đối tượng, mà chúng ta 
thường được nghe nói là tham ái hay ái dục. Đa số 


506 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


nhân loại bất kể là người khôn ngoan có trí thức hay 
người khờ khạo ngu sĩ, tất cả đều xem chức quyển 
vương hầu khanh tướng, như mục tiêu cần phải đạt 
được. Bao nhiêu cuộc chạy đua tranh giành hơn thiệt, 
cũng đều nhắm vào địa vị - một điều mà người đời 
quan niệm, tượng trưng cho uy quyễn trên thế gian 
này. Nhưng đối với Đức Phật, ngài xem tất cả những 
điễu nói trên, như hạt bụi lọt qua khe cửa, không có 
bất cứ giá trị nào. Điều này cho thấy, cái nhìn của 
Đức Phật đối với uy quyền của thế tục rất thông suốt. 
Ngài nhìn thấy trong địa vị, công danh, uy quyền, có 
rất nhiều tranh chấp, có rất nhiễu đau khổ, làm cho 
con người đôi lúc phải đi đến cùng đường tuyệt vọng. 
Nếu không thể áp dụng việc thực nghiệm giáo pháp, 
tất không thể giải thoát được. 

Chúng ta còn nhớ khi Đức Phật về thăm thành Ca 
Tỳ La Vệ, vua Tịnh Phạn cho bảy vương tử theo Phật 
xuất gia để hỗ trợ Ngài. Những vị này có tiền đồ xán 
lạn, nhưng họ đã quyết lòng tu theo Phật thì họ sẵn 
sàng rời bỏ những øì quý giá trên cuộc đời, giống như 
Phật đã từ bỏ địa vị, danh vọng và quyền lợi vật chất. 
Lúc đó, những vị vương tôn công tử này còn một 
số đồ trang sức quý báu mới nói với ông Ưu Ba Ly 
rằng, ngài theo Phật đã lâu, nay chúng tôi xuất gia, 
nên tặng cho ngài các thứ của báu này. Là một người 
nghèo mà bỗng nhiên có được nhiều châu báu, ngài 
Ưu Ba Ly rất vui mừng và gom hết lại. Nhưng với 
căn lành sâu dày, ngài chợt suy nghĩ, các vị vương 
tôn công tử có đầy đủ những đổ quý báu mà họ còn 
bỏ hết, thì mình ôm giữ làm chi, nên ngài cũng bỏ 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được 0õi Đời Là Hư Huyễn 507 


luôn bên vệ đường để ai muốn lấy cũng được và ngài 
vội chạy theo Phật xin xuất gia. 


Đức Thế Tôn đã bỏ danh vọng, địa vị, quyển lợi 
vật chất. Bảy vương tử và ngài Ưu Ba Ly theo Phật 
tu cũng từ bỏ tất cả sự nghiệp thế gian. Nhờ vậy mà 
ngài đã đắc Thánh quả. 

Những gì người đời trần quý như vàng bạc, Đức 
Phật chỉ xem như ngói như gạch võ vụn, không có 
bất cứ một giá trị nào. Chúng ta hiểu rằng, vàng bạc 
là huyết mạch của đời người. Không có tiền bạc, con 
người không thể tồn tại. Nhưng đối với Đức Phật, 
những điều nói trên hoàn toàn vô nghĩa. 

Ngoài việc xem vàng bạc như gạch ngói võ vụn, 
Đức Phật còn xem y phục, tơ lụa, vải vóc sang trọng 
tốt đẹp như giẻ rách, không mảy may tơ hào vọng 
tưởng. Có nghĩa là, Đức Phật đã khước từ tất cả mọi 
sự cám dỗ của vật chất. Ngài xem tất cả những gì 
mà thế gian tranh đoạt, ham muốn, nắm bắt, đều là 
những điều không đáng để phải thủ chấp, không đáng 
để phải tìm kiếm, ôm giữ, để bị vướng mắc. Đây trí 
tuệ siêu việt của bậc Đại giác, mà chúng ta cần phải 
chiêm nghiệm. Để chúng ta cũng có thể thấy tất cả 
tiễn tài-châu báu-gấm vóc cũng vô nghĩa, như Đức 
Phật đã thấy. 

Một câu hỏi được đặt ra: Đức Phật muốn dùng 
những hình ảnh so sánh rất tương phản này, để giảng 
dạy cho đối tượng nào? 

Đối tượng chính mà Đức Phật muốn hướng đến, 
đó là hàng ngũ tứ chúng xuất gia, gồm có Tỳ kheo, 


508 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa dị, Sa di ni. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng không loại trừ, việc Đức Phật 
muốn giáo hóa những người được mệnh danh là hàng 
Phật tử bao gồm cả xuất gia lẫn tại gia. Những lời 
giáo huấn của Đức Thế Tôn nhắm đến tất cả những 
người con của Phật; ngay cả những người không 
phải là Phật tử, nhưng có nhân duyên nghe được Phật 
pháp, vì ngài cũng muốn mọi người hiểu được bản 
chất đích thực của quyền lực, tiền tài, danh vọng, 
giàu sang, phú quí v.v..., chính là sự trói buộc, nên 
xa lánh để không bị đau khổ. 


Đoạn thứ hai: “Đức Phật xem đại thiên thế giới 
như hạt cải; xem nước ao A Nậu như dầu thoa 
chân.” 

“Đại thiên thế giới” nếu nói cho đủ thì là “7zn 
thiên đại thiên thế giới.” Một thái dương hệ là tiểu 
thế giới. Một ngàn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế 
giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên 
thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại 
thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới, qua ba 
lần nhân với một ngàn, nên gọi là “Tư thiên đại 
thiên thế giới. ” 

Thế giới Sa-bà nằm trong tam thiên đại thiên thế 
giới, các thế giới như thế xoay vần qua một tiến trình 
thành, trụ, hoại không; trên mặt vũ trụ quan, Đức 
Phật dạy vũ trụ bao la không có bờ bến như đã ghi rõ 
trong Kinh Hoa Nghiêm. Danh từ thời đại hiện nay 
chính là thiên thể, là dải ngân hà bao la, có hàng tỷ-tỷ 
hành tinh. Đối với Bậc đại giác, dù thế giới bao la lớn 
lao đến đâu đi nữa, ngài chỉ xem như hạt cải bé nhỏ. 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được õi Đời Là Hư Huyễn 509 


Ao A Nậu còn gọi là Anavatapa, một cái ao chứa 
tám loại nước công đức gọi là “Bá công đức thủy, ” 
có khả năng giúp người có được những yếu tố thanh 
lương, xóa tan những điều bất tịnh. Cho dẫu nước 
trong ao là vô lượng không thể đo lường, rất quý 
hiếm. Nhưng với tri giác của bậc Đại giác như Đức 
Phật, nước trong ao A Nậu cũng ít ôi như một chút 
dầu để thoa chân; không có gì để đáng xưng tụng. 

Khi thuyết giảng về tam thiên đại thiên thế giới, 
về ao A Nậu, đối tượng mà Đức Phật nhắm đến cũng 
chính là những người có duyên với Phật nói chung, 
đặc biệt là đối với hàng xuất gia nói riêng. Ngài 
khuyên những người đã cát ái từ thân nên nhìn cuộc 
đời, nên nhìn mọi sự bằng cái nhìn vô nhiễm không 
bị trụ trước, không bị vướng mắc, cho dẫu sự vật ấy 
lớn như thế nào cũng vậy. 

Đoạn thứ ba, Đức Phật đã giảng dạy 6 điều như 
sau: “Xem phương tiện như các châu báu hóa 
hiện. Xem vô thượng thừa như đang mộng thấy 
lụa là vàng bạc. Nhìn Phật Đạo như hoa trước 
mắt. Xem thiên định như núi Tu Di. Thấy Niết 
Bàn như ngày đêm đêu thức.” 


Trong phần khai thị đầy ẩn dụ về phương tiện, 
về vô thượng thừa, về thiền định, về niết bàn, về sự 
thuận - nghịch, Đức Phật muốn nói đến sự phân biệt 
thủ chấp của hàng nhị thừa. Cho dẫu trình độ kiến 
giải có cao hơn hàng phàm phu tục tử, nhưng hàng 
nhị thừa vẫn không tránh được kiến chấp. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật dạy phải nhìn sáu điều nói trên, 


510 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


như những điều rất bình thường. Thí dụ, phương tiện 
chẳng qua chỉ là thiện xảo, chỉ là khai huyền để hiển 
thật, không nên chấp nê. Ngay cả vàng bạc, lụa là, 
châu báu, ngay cả pháp tối thượng thừa cũng chỉ là 
những điều được nhìn như đang trong giấc mộng, 
không thật. 

Đức Phật muốn nhấn mạnh đến một thực tế như 
sau: Trong thế giới của giác quan, tất cả những điều 
chúng ta gọi là thực tại, chẳng qua chỉ là loại hoa 
đốm trước mắt, không có thật. Khi dụi mắt, chúng 
ta thấy hoa đốm xuất hiện, nhưng trên thực tế những 
hoa đốm này chẳng hề hiện hữu. Ngay cả thiền định 
- được xem như núi Tu Di hàm ý chỉ sự bền bỉ, ổn 
định, vững chắc —nhưng cũng không phải là cứu cánh 
tối hậu, mà một hành giả muốn hướng đến. Bởi vì núi 
Tu Di vẫn chỉ là một thể trạng vật chất có rất nhiều 
biến đổi, còn nhiều hủy hoại và, huyễn hóa. Tất cả 
những điều này đều nằm trong phạm trù đối đãi phân 
biệt, không phải là cùng đích và cứu cánh tối hậu mà 
người Phật tử muốn hướng đến. 

Những điều chúng ta đang sống và đang thấy 
không phải là một thế giới hiện thực, nhưng không 
phải là một thế giới phi thực, cũng không phải là 
một thế giới ảo hay một thế giới của trò chơi; mà 
là một thế giới có hai mặt trong cùng một thực thể 
nhưng không loại trừ hay phủ nhận lẫn nhau. Tất cả 
mọi lý luận phủ định hay khẳng định, mà Đức Phật 
nhấn mạnh khi giảng dạy trong Chương thứ 42 này, 
theo Ngài hoàn toàn vô nghĩa. Vì tất cả chỉ là giả 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được õi Đời Là Hư Huyễn 511 


danh. Đây cũng là những điều vượt lên trên tất cả 
mọi tư duy, mọi khái niệm, mọi ngôn ngữ, mọi danh 
xưng..., cũng không thể đạt đến điều mà trong Đạo 
Phật gọi là Lý Tánh Tuyệt Đối. Phải đạt đến trình độ 
rất cao, chúng ta mới có thể lãnh ngộ được. Bởi vì 
Đức Phật muốn phá đổ mọi sự thủ chấp, mà chúng ta 
luôn vướng vấp trong đời thường. Tích truyện Pháp 
Cú có cầu chuyện như sau: 

Thời Phật còn tại thế, có một vị Lão Tăng ẩn cư 
trong rừng sâu, người ta gọi Ngài là Hòa thượng Nhất 
Cú, vì Ngài chỉ biết độc nhất có mỗi cậu kệ, đó là: 

“$%a môn nào với t tưởng thanh cao, tỉnh tấn 
luyện mình trong sự im lặng thì vị ấy sẽ được an tịnh, 
thông suốt và không còn phiên não. ” 

Vào những ngày Bồ Tát, vị lão Tăng chỉ đọc có 
bài kệ ấy và được Chư Thiên trong vùng tán thưởng 
bằng những tràng pháo tay vang rên. 

Một hôm cũng vào ngày Bồ Tát có hai vị Tỳ kheo 
thông suốt Tam Tạng cùng đi với một hội chúng 
đông đảo đến khu rừng ẩn cư. Ngài Nhất Cú vui vẻ 
đón tiếp họ và cầu thỉnh: 

- Các hiển giả đến đây thật quý hóa, xin quý vị 
đọc luật cho tôi và chư vị nơi đây cùng nghe. 

Đoàn khách Tăng ngạc nhiên: 

- Nhưng... Ngoài Thây ra, khu rừng này còn ai 
nữa đâu? 

- Có chứ! Vào những ngày tuyên giới, khu rừng 
này vang đội tiếng vỗ tay của chư thiên. 


512 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Sau khi phân tọa, một vị Tỳ kheo bắt đầu đọc luật 
và vị kia giảng rộng ra... Nhưng chẳng có ông trời 
nào vỗ tay cả. Đoàn khách Tăng ngạc nhiên: 

- Thế này là thế nào? 

Vị lão Tăng cũng thắc mắc không kém: 

- Mấy bữa trước họ đều vỗ tay sao hôm nay lạ vậy 
cà? Được rồi, thưa các Tôn giả, để tôi đọc thử coi... 

Hòa thượng Nhất Cú bèn đọc câu kinh thường 
nhật và Chư thiên lại vỗ tay vang rên. 

Thấy vậy nhiều người bất bình: 

- Chư thiên ở vùng này quả là có lòng thiên vỊ, 
khi người ta giảng thông suốt về giáo pháp thì họ im 
lặng, không một tiếng tán dương, còn khi lão Tăng 
này chỉ đọc có một câu thì họ lại hoan hô âm ï. 

Các Tỳ kheo trở về bạch Phật tự sự. Nghe xong 
Đức Đạo sư dạy: 

- Này các Tỳ kheo, ta không gọi ai là người thông 
suốt giáo pháp chỉ vì họ biết hoặc đọc nhiều kinh 
điển. Nhưng kẻ nào, dù chỉ biết một câu, hiểu rõ như 
thật, theo đó hành trì, ta mới gọi là người thông suốt 
kinh điển. 

- Nói nhiều lời hư vọng thêm huyễn hoặc cuỗng 
S1. 

- Học ít nhưng tâm đắc, mới là bậc hộ trì. 

“Dà tụng nhiều kinh mà buông lung không thật 
hành theo, thì chẳng hưởng được phân ích lợi của Sa 
Môn, khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho người 
khác. 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được õi Đời Là Hư Huyễn 513 


Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu 
biết chân chánh, trừ diệt tham, sân, sỉ, tâm hiền lành, 
thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này, 
hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phân ích lợi của 
Sa môn. ” 

Đoạn thứ tư: “Xem thuận nghịch như sáu con rồng 
múa. Xem bình đẳng như nhất chân địa. Nhìn việc 
hưng hóa thịnh suy như cây cỏ bốn mùa.” 

Trong đoạn kinh nói trên, Đức Phật dạy chúng 
ta phá bỏ những thủ chấp thường vấp phải, khi nhìn 
ngắm những đối tượng được chúng ta cho là thực tại. 
Ví dụ: Chúng ta xem sự thuận nghịch phải trái, là 
thuận nghịch phải ' trái. Nhưng đối với Đức Phật, sự 
múa máy quay cuông của sấu giác quan, giống như 
sự nhào lộn của sáu con rồng. Chỉ một con rồng nhào 
lộn, uốn lượn, nhảy múa thôi, chúng ta đã không thể 
nhìn thấy tất cả mọi hình tướng của nó; huống chi 
sáu con rồng cùng nhảy múa một lúc, làm sao chúng 
ta có thể nhìn rõ sự biến ảo, thay đổi này. 

Đức Phật khai thị để chúng ta thấy, sáu giác quan 
của con người biến ảo khôn lường. Tuy nhiên, những 
biến ảo này là hư huyễn, không thật. Tất cả chỉ là 
dòng sông hiện thức trôi chảy miên trường. Vì tâm 
thức của chúng ta chưa thể an trú trong chánh niệm, 
chưa thể hòa nhập làm một vào dòng sông hiện 
thức này; nên chúng ta không thể tri nhận được thực 
tướng, đang có mặt trong sự biến hóa khôn lường 
của sáu giác quan. Đây cũng là lý do khiến chúng ta 
chấp trước, xem những hình ảnh được thấy trước mắt 


514 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


là thật, là sự bình đẳng giống hệt nhất chân địa —- một 
thực tại tuyệt đối. 

Đức Phật cũng khẳng định: Nhất chân địa không 
mang ý nghĩa đơn thuần là mảnh đất chỉ có sự chân 
thực, hay là mảnh đất chỉ khởi từ một nguồn duy nhất. 
Nhất chân địa còn được hiểu là quốc độ, là một cõi 
nước ở đó không còn có sự khác biệt, không có sự đối 
lập giữa thiện và ác, giữa sinh tử và Niết bàn. Bình đắng 
vừa là chủ trương khơi nguồn cho nhận thức tư tưởng 
của nhân loại, vừa là nguyên lý không tiền khoáng hậu 
trong việc tiêu diệt, đạp đổ chủ nghĩa nhị nguyên, triệt 
hủy sự phân biệt chủng tộc, màu da, đảng phái, ý thức 
hệ... Bình đẳng trong Phật Pháp là tiếng chuông cảnh 
tỉnh những aI, đang lún sâu trong ý thức phân biệt, kỳ 
thị, chia rẽ, phân hóa. 

Chúng ta nhìn sự hưng phế thịnh suy, như là sự 
đổi thay của cây cỏ bốn mùa. Nhưng, với ngài Vạn 
Hạnh thiền sư thì: 

“Thân như điện ảnh hữu hoàng Vô. 

Vạn mộc xuân vĩnh thu hựu khô. 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy. 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. ” 

Có nghĩa là: 

Thân như bóng chóp có rồi lại không. 

Vạn vật xuân tươi thu héo khô. 

Suy thịnh xoay vẫn không sợ hãi. 

Thịnh suy, ngọn Cỏ gIỌt Sương mai. 


Do vậy cần phải ý thức rõ, xác thân tứ đại không 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được õi Đời Là Hư Huyễn 515 


thật, sớm còn tối mất. Muôn sự muôn vật đều huyễn 
hóa, vô thường, chẳng khác nào hạt sương mong manh 
trên đầu ngọn cỏ, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào thì 
tức khắc bị tan biến. Dù là thịnh hay suy, không có gì 
đáng để cho chúng ta phải bận tâm vướng mắc. 

Nên hiểu rằng, nói đến thực tại tuyệt đối là nói 
đến vô sanh vô diệt, khi sanh diệt chấm dứt thì đó 
chính là niết bàn tịch lặng an nhiên. Bao lâu chúng 
ta còn chấp cái này có cái này không: cái kia còn cái 
kia mất, đẹp-xấu, vui-buồn, thành-bại, vinh-nhục... 
là bấy lâu chúng ta vẫn còn vướng mắc vào ngã chấp 
và pháp chấp. Kinh Thú Lăng Nghiêm dạy: Tất cả 
chỉ là huyễn hóa, không thật, chỉ do vọng tưởng khởi 
sanh, tất cả chỉ là giả danh, do vậy cần phải “Ngôn 
ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. ” 

Có thể nói mười ba đối tượng được đúc kết trong 
Chương thứ 42 chính là thái độ xả ly toàn diện, xả 
ly tham ái và, xả ly chấp thủ dù đó là chấp thủ giải 
thoát niết bàn. 

Nếu thành tựu được những điều kể trên, chúng ta 
mới thể nghiệm được thực tại tuyệt đối. Mới thật sự 
giải thoát an lạc. 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh vô cùng 
quan trọng dễ hiểu nhưng cũng khó hiểu, nhưng nếu 
quyết tâm tinh tấn tu học thì ai trong chúng ta cũng 
có thể hành trì. Nếu không thể hành trì hết những øì 
được đặt trong 42 Chương, chúng ta có thể chọn một 
số Chương thích hợp để ứng dụng vào đời sống thực 
tế. Khi tự thấy khả năng có thể áp dụng đầy đủ 42 


516 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


Chương, chúng ta sẽ tu tập một cách trọn vẹn. Nên 
nhớ rằng, từng Chương kinh sẽ giúp chúng ta vượt 
qua từng chặng đường khổ nạn, những khổ nạn mà 
chúng ta đang phải đối diện trong thực tế đời thường 
hàng ngày. 
TÚ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH 
Tổng Kết 
Trong suốt 42 Chương, Đức Phật dạy rất nhiều 
điều. Nhưng mục đích chính của Ngài là chỉ muốn 
chúng ta thấy rõ sự hư huyễn của mọi hiện tượng, để 
từ đó khước từ sự kiến chấp. Nói một cách dễ hiểu, 
Kinh Bộ Tứ Thập Nhị Chương dạy chúng ta phải 
đoạn trừ mọi tham ái. Khi tham ái đã đoạn trừ, tâm 
thức chúng ta sẽ viễn ly tất cả điên đảo, mộng tưởng 
và hoàn toàn an nhiên, tịch lặng. Đây cũng chính là 
điểu, mà bất cứ ai trong chúng ta khi tìm đến Đạo 
Phật cũng đều mơ ước, khát ngưỡng. 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương giúp ta nhận thức rõ: 
Cương lĩnh căn bản của việc tu tập. 
I- Phải nỗ lực tinh tấn hành trì bố thí, trì giới, 
thiền định... để chứng đắc Tứ quả Sa môn. 
2- Con đường duy nhất để đạt được thanh tịnh, 
giải thoát là la bỏ ái dục. 
3- Không thủ chấp dù đạt được giác ngộ giải 
thoát. 
Lợi ích của Kinh Bộ Tứ Thập Nhị Chương quả 
thật bất khả tư nghị, không chỉ đối với những Phật 
tử tại gia hay xuất gia mà còn đặc biệt đối với tất cả 


CHƯƠNG 42 + Hiểu Được õi Đời Là Hư Huyễn 517 


mọi người không phân biệt văn hóa, chủng tộc hay 
chính kiến. 


Tựa đề “Đại Thế Như Huyễn” của Chương thứ 
42, cũng là Chương cuối cùng của Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, đã nói lên toàn bộ cốt lõi của bộ kinh, 
từ thấp đến cao theo tiến trình mà Đức Phật đã khai 
thị. 

“Đại Thế Như Huyễn” có nghĩa là chúng ta cần 
có một tư duy, một kiến giải để hiểu biết rằng: Sự 
hiện hữu của tất cả các pháp trên thế gian này đều là 
hư huyễn, chẳng khác chi giấc mộng không thật. Đến 
khi nào chúng ta thấy rõ mọi sự trên thế gian này chỉ 
như giấc mộng, “Giấc nam kha khá bất bình, bừng 
con mắt dậy thấy mình tay không,” thì mới lìa bỏ ngã 
chấp và pháp chấp; mới đoạn trừ tham ái và an trú 
giải thoát Niết bàn. 

Giống như Kinh Kim Cang: Tất cả ngã tướng, 
nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng đều 
hoàn toàn rỗng lặng, vô ngã. 

Đức Phật nhấn mạnh rằng: “Tri ngã thuyết pháp 
như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống 
phi pháp” Có nghĩa là: Phải biết rằng các pháp mà 
ta thuyết giảng giống như chiếc bè, pháp còn phải 
buông xả, huống hồ là phi pháp. 

Người hiểu đạo rồi, cần phải buông bỏ tất thảy, 
nếu còn chấp là còn chưa giải thoát, do vậy phải giải 
thoát tri kiến. Tất cả kinh điển chỉ là phương tiện 
“Như tiêu nguyệt chỉ” — Tựa như ngón tay chỉ mặt 
trăng. Nhớ nương theo hướng ngón tay để thấy mặt 


518 THÍCH VIÊN LÝ + Øịch & Giảng » KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


trăng, chứ đừng nhìn chằm chằm vào ngón tay thì 
không thể nào có thể thấy mặt trăng được. 

Lời giảng dạy của Đức Phật giống như phương 
tiện, giống như ngón tay, chỉ cho chúng ta thấy được 
chân lý. Đừng chấp vào những phương tiện, ngữ 
ngôn mà bỏ mất chân lý. Chân lý chứng được là do 
tu tập nhưng không là kết quả của tu tập. Vì tu tập 
hay không tu tập, chân lý vẫn hiện hữu. Tu tập là để 
thể nhập chân lý chứ không phải chân lý là kết quả 
của tu tập. 


Mục Lục 
Duyên Khởi 
Dẫn Nhập 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương 


Chương I - Xuất Gia Chứng Quả 

Chương 2 - Trừ Dục Vọng, Dứt Mong Cầu 
Chương 3 - Cắt Đứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham 
Chương 4 - Thiện, Ác Phân Minh 

Chương 5 - Chuyển Nặng Thành Nhẹ 

Chương 6 - Nhịn Kẻ Ác Và Không Oán Hận 
Chương 7 - Ở Ác Gặp Ác 

Chương 8 - Gieo Gió Gặt Bão 

Chương 9 - Về Nguồn Gặp Đạo 

Chương 10 - Hoan Hỷ Bố Thí Tất Được Phước 
Chương 11 - Bố Thí Thức Ăn Gia Tăng Công Đức 
Chương 12 - Khó Nhọc Nên Gắng Tu 

Chương 13 - Hỏi Về Đạo & Túc Mạng 

Chương 14 - Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại 
Chương 15 - Hỏi Về Sức Mạnh & Sáng 


519 


13 


27 
42 
50 
60 
68 
76 
S6 
99 
106 
II 
120 
126 
147 
152 
154 


520 


Chương 16 - Bỏ Ái Dục Tất Đắc Đạo 
Chương 17 - Ánh Sáng Đến, Bóng Tối Tan 
Chương 1§ - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vốn Là Không 
Chương 19 - Quán Xét Cả Thật Lẫn Giả 
Chương 20 - Suy Ra Cái “Ta” Vốn Là Không 
Chương 21 - Danh Vọng Hại Người 
Chương 22 - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ 
Chương 23 - Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục 
Chương 24 - Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo 
Chương 25 - Lửa Dục Đốt Người 
Chương 26 - Thiên Ma Quấy Nhiễu Phật 
Chương 27 - Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo 
Chương 28 - Đừng Theo Con Ngựa Ý Niệm 
Chương 29 - Quán Tưởng Chân Chánh , 

Thăng Được Sắc Dục 
Chương 30 - Lánh Xa Lửa Dục 
Chương 31 - Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt 
Chương 32 - Không Còn Cái Ngã Thì Hết Sợ Hãi 
Chương 33 - Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt 

Phá Tan Chúng Ma 
Chương 34 - Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo 
Chương 35 - Tẩy Sạch Cấu Bẩn, Chỉ Còn Vẻ Sáng 
Chương 36 - Sự Chuyển Đổi Thù Thắng 
Chương 37 - Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo 
Chương 38 - Có Sanh Tất Có Diệt 
Chương 39 - Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt 
Chương 40 - Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo 
Chương 4I - Ngay Thắng Dứt Trừ Dục Vọng 
Chương 42 - Hiểu Được Cõi Đời Là Hư Huyễn 


1@ 
174 
189 
205 
2l6 
230 
242 
256 
267 
27/6 
29] 
306 
320 


32) 
336 
344 
356 


368 
382 
396 
410 
437 
454 
470 
480 
494 
503 


521 


CÙNG TÁC GIÁ 
DỊCH GIÁ 


Sách Đã Xuất Bản 
I- Pháp Tu Quan Âm (dịch) 
2- Trung Luận (dịch) 
3- Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại (dịch) 
4- Bước Vào Thiền Cảnh (dịch) 
5- Đại Cương Triết Học Trung Quán (dịch) 
6- Đại Tạng Kinh Nhập Môn (dịch) 
7- Cẩm Nan Nhân Sinh (dịch) 


8- The Four Sublime States: Doctrine 
& Practice in Buddhism. 


9- Thập Nhị Môn Luận (dịch) 
10- Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 (dịch) 
11- Phủ Định Thức & 
Biện Chứng Pháp Trung Quán (dịch) 
12- Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung (dịch) 
13- Thơ: Giọt Sương Huyễn Hóa 
14- Thơ: Hoa Nở Trời Tây 
15- Lược Sử Thời Gian (dịch) 
16- Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực (dịch) 
17- Tứ Vô Lượng Tâm 
18- Beginning And Development Of Buddhist 
Education In Vietnam (Luận Án Tiến Sĩ) 


322 


19- Dharma Of Leadership: A Journey For Leaders 
From The Teaching Of The Buddha. 


20- Taking Refuge In The Buddha, Dharma, Sangha 
And Receiving The Five Precepts. 


21- Buddhist Meditation Practice 


22- Bát Chánh Đạo: 
Con Đường Dẫn Đến An Lạc Đích Thực. 


23- Phật Giáo Và Khoa Học 

24- Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

25- Phật Giáo Và Xã Hội 

26- The Key To Happiness: The Buddha way 
27- Phật Giáo Và Giáo Dục 

28- Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Dịch & Giảng 
29- Kinh Bát Đại Nhân Giác - Dịch & Giảng 


Sách Sắp Xuất Bản 
I- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 
2- Phật Giáo Và Chính Trị 
3- Phật Giáo Và Nữ Giới 
4- Phật Giáo Và Nghệ Thuật 
5- Phật Giáo Và Thiên Nhiên 
6- Mindfulness Meditation 


KINH TÚ THẬP NHỊ 
CHƯƠNG. THÍCH VIÊN 
LÝ DỊCH & GIẢNG. 
BODHI WISDOM DN 
PUBLISHING XUẤT BẢN 
TẠI CALIFORNIA, HOA 
KỲ. IN LẦN THỨ NHẤT, 
2019. TÁC GIÁ GIỮ BẢN 
QUYỀN /COPYRIGHT © 
2019 - THÍCH VIÊN LÝ. 


DN Pubiishing 


